TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO 
TẠNG KINH ( NIKÀYA ) 


Thị Hóa 
TRUNG BỘ KINH 
(Majihima Nikàya ) 


TẬP IV 


Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂẦU 
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàii 


Chuyền thể Thơ : 
Giới Lạc MAI LẠC HÒNG tự TUỆ NGHIÊM 
( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ ) 
Email : honglacmai I ®yahoo.com 


Thi Hóa Trung Bộ Kinh _ ( Tập IV ) * MLH-_— 002A 


MỤC LỤC 


Tên Kinh - Trang : 
* Phần Mở Đầu từ trang 001A đến trang 020A 


106) K. BẤT ĐỘNG LỢI ÍCH-— Anenjasappàya 
107) Kinh GANAKA MOGGALLÀNA 
— Ganaka Mogsallàna Sutta 
108) Kinh GOPAKA MOGGALLÀNA 
— Gopaka Mogøallàna Sutta 
109) Đại Kinh MÃN NGUYỆT — Mahàpunnama S. 


110) Tiêu Kinh MÃN NGUYỆT — Cùlapunnama S. 
111) Kinh BÂT ĐOẠN - Anupada Sutta 
112) Kinh 6 THANH TỊNH - Chabbisadhana S. 
113) Kinh CHÂN NHÂN - Sappurisa Sutta 


114) Kinh NÊN & KHÔNG NÊN HÀNH TRÌ 
— Sevifabha - Asevitabha Sutta 


115) Kinh ĐA GIỚI — Bahudhàtuka Sutta 
116) Kinh THÔN TIÊN - Isigili Sutta 

117) Đại Kinh BÓN MƯƠI — Mahàcattàrìsaka S. 
118) K. QUÁN NIỆM HƠI THỞ _— Anàpànasati 
119) Kinh THÂN HÀNH NIỆM - Kàyagatàsati S. 
120) Kinh HÀNH SANH — Sankhàrupapatti S. 
121) Kinh TIỀU KHÔNG — Cùlasunnata Sutta 
122) Kinh ĐẠI KHÔNG — Mahàsunnata Sutta 


123) Kinh HY HỮU VỊ TĂNG HỮU PHÁP 
— Acchariya-Abbhùtadhamma Sutta 


124) Kinh BẠC-CÂU-LA — Bakkula Sutta 


001 


011 


025 
041 


049 
057 
065 
061 


087 
103 


115 
121 


135 
149 


167 
175 


183 


201 
209 


Thi Hóa Trung Bô Kinh Tâp IV * MLH-— 003A 


125) Kinh ĐIÊU NGỰ ĐỊA — Dantabhùmi Sutta 215 
126) Kinh PHÙ DI — Bhùmija Sutta 235 
127) Kinh A-NA-LUẬT-— Anuruddha Sutta 245 
128) Kinh TÙY PHIEN NÃO - Upakkilesa §. 257 
129) Kinh HIẾN NGU - Bàlapandita Sutta 273 


130) Kinh THIÊN SỨ — Devadùta Sutta 301 
131) Kinh NHẤT DẠ HIẾN GIÁ 
— Bhaddekaratta Sutta 317 
132) Kinh A-NAN NHẬT DẠ HIẾN GIÁ 
— Anandabhaddekaratta Sutta 323 
133) Kinh ĐẠI CA-CHIÊN-DIÊN NHẤT DẠ H.G. 
— Mahàkaccànabhaddekaratta  Sutta 329 
134) Kinh LOMASAKANGIYA NDHG 
— Lomasakangiyabhaddekaratta Sutta 341 
135) Tiểu Kinh NGHIỆP PHẦN BIỆT 
— Cùlakammavibhanga Sutta 349 
136) Đại Kinh NGHIỆP PHÂN BIỆT 
— Mahàkammavibhanga Sutta 357 
137) Kinh PHÂN BIỆT SÁU XỨ 
— Salàyatanavibhanga Sutta 31a 
138) Kinh TÔNG THUYÊÉT và BIỆT THUYÊT 
— Uddesavibhansga Sutta ` 389 
139) Kinh VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT 
— Aranavibhanga Sutta 403 
140) Kinh GIỚI PHÂN BIỆT 
— Dhàtuvibhanga Sutta 419 
141) Kinh PHÂN BIỆT SỰ THẬT 
— Saccavibhanga Sutta 437 


Thi Hóa Trung Bộ Kinh Tập IV * MLH —- 004A 


142) Kinh PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG 


— Dakkhinàvibhanga Sutta 447 
143) Kinh GIÁO GIỚI CẤP-CÔ-ĐỘC 
— Anàthapindikovàda Sutta 457 
144) Kinh GIÁO GIỚI CHANA 
— Channovàda Sutta 467 
145) Kinh GIÁO GIỚI PHÚ-LÂU-NA 
— Puññovàda Sutta 475 
146) Kinh GIÁO GIỚI NANDAKA 
— Nandakovàda Sutta 483 
147) Tiểu Kinh GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA 
— CùlaRahulovàda Sutta 499 
148) Kinh SÁU SÁU — Chachakka Sutta 505 
149) Đại Kinh SÁU XỨ 
— Mahàsalàyatanika Sutta 517 
150) Kinh NÓI CHO DÂN NAGARAVINDA 
— Nagaravindeyya Sutta 525 
151) Kinh KHÁT THỰC THANH TỊNH 
— Pindapàtapàrisuddhi Sutta S5 
152) Kinh CĂN TU TẬP 
— Indriyabhàvanà Sutta 543 


( Trang cuối 552) 


* Kính mong Chư Tôn Thạc Đức và chư Thiện Hữu Tri 
Thức khi đọc “Thi hóa Trung Bộ Kinh” xin hoan hý đối 
chiếu, so sánh với nguyên bản dịch phẩm của Ngài Cố 
Hòa Thượng Minh Châu — và hoan hỷ chỉ dẫn cho 
chúng con những chỗ sai lầm . Xin đê đầu cảm tạ . 


LỜI NGỎ 








- Namo Sakya Muni Buddhàya . 
Nhất tâm đính lễ Đại Giác Thể Tôn Thích Ca Mâu-Ni Phật . 
- Namo Thitasìlo Mahàtheràya. 
Kính lễ thượng Giới hạ Nghiêm Bồn Sư Hòa Thượng Giác Linh. 








- Ngưỡng bạch Chư Tôn Thạc Đức Tăng Già. 
- Kính thưa mười phương chư Thiện Hữu Tri Thức. 


Do duyên lành thù thắng, được Chư Tôn Đức cùng Thiện- 
hữu Tri-thức gần xa hết lòng hỗ trợ và khuyến khích nên từ 
ngày 9. 9. 2009, chúng con đã khởi soạn “Thi hóa TRƯỜNG 
BỘ KINH” gồm 3 Tập, chuyên thể thơ tất cả 34 Kinh, đã 
được hoàn tất vào ngày I5. 7. 2011. Ba Tập đã lần lượt được 
ấn hành do Nhà Xuất Bản Phương Đông (Saigon, Việt Nam). 


Nay chúng con lại tiếp tục phát nguyện Chuyên Thơ Kinh 
TRUNG BỘ để gọi là góp một vài viên gạch trong tòa nhà 
Chánh Pháp, mong giúp phần nào cho những vị hữu duyên 
muốn tìm hiểu kho tàng Phật Pháp trong Tam Tạng Thánh 
Điền Phật Giáo có thêm tài liệu tham khảo. 


Phật Giáo Việt Nam từ xưa vẫn sử dụng Tam Tạng bằng 
chữ Hán, nên các nhà sư bắt buộc phải biết Hán tự để đọc 
kinh sách, vì Tam Tạng kinh điển chưa được dịch sang Việt 
ngữ, ngoại trừ một số Kinh từ Hán Tạng được các vị Dịch sư 
thực hiện từ sau thời Chấn hưng Phật giáo. Còn Pàli Tạng thì 
hầu như chưa có. 


Nhưng rồi đại duyên lành đã đến từ Hòa Thượng Minh 
Châu sau khi tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật học tại Ấn Độ, đã phát 
nguyện phiên dịch Tạng Kinh từ Pàli Tạng ra Việt ngữ.Và 
đến nay Phật Giáo Việt Nam tự hào đã có Tạng Kinh tiếng 
Việt trọn đủ 5 bộ : Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, 
Tăng Chi Bộ và Tiểu Bộ . 


Thi Hóa Trung Bộ Kinh Tập IV * MLH — 006A 


Chúng con hết lòng ngưỡng phục và biết ơn công đức 
phiên dịch của Cố Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU, vì 
nhờ Ngài mà chúng con mới có thê tiếp cận được những lời 
dạy thâm thúy và siêu việt của Đức Thế Tôn. 


Bản thân chúng con, tài hèn trí kém, cũng không phải là 
nhà thơ, nhưng cảm nhận được ân đức độ sinh cao cả của 
đẳng Cha Lành và cảm niệm ân giáo hóa của Bồn Sư : cô Hòa 
Thượng GIỚI NGHIÊM - nên thường ấp ủ ý tưởng báo đền 
ơn Phật, báo ân Thầy Tổ, giúp đem Pháp nhiệm mâu đến cho 
nhiều người đề cùng được ân triêm pháp nhũ. 


Do duyên lành hội đủ, chúng con đã có cơ hội thực hiện 
được ý nguyện qua việc chuyển Trường Bộ Kinh, và đến 
nay thực hiện chuyên TRUNG BỘ KINH sang thể Thơ đặc 
thù của Việt Nam là song thất lục bát, từ bản dịch Việt ngữ 
của Có Hòa Thượng Minh Châu. 


Khi Phật còn tại thế, văn tự chưa được sử dụng để ghi 
chép lời Phật, nên Đức Phật thường dùng lối trùng tụng : Một 
ý tưởng được Ngài nhắc lại ít nhất 3 lần . Sau khi Phật nhập 
Niết Bàn 3 tháng, Tôn-giả Đại Ca-Diếp ( Mahà Kassapa ) 
triệu tập Đại Hội Kết Tập Tam Tạng lần đầu, qui tụ 500 vị A- 
La-Hán ; Tôn-giả Ưu-Ba-Ly ( Upali ) trùng tuyên Luật Tạng, 
còn Tôn-giả Ananda (A-Nan ) trùng tuyên Kinh Tạng. Các 
Ngài vì lòng tôn kính Đức Phật, tôn kính Giáo Pháp nên 
không dám thay đổi một lời nào và giữ nguyên lối trùng tụng 
như khi Phật sinh tiền. Mãi đến kỳ Kết Tập Tam Tạng lân thứ 
IV, Đại Hội mới quyết định dùng lá buôn đề ghi chép toàn bộ 
ba Tạng : Kinh, Luật, Luận ; nhưng vẫn không dám thay đổi 
ngôn từ. 


Do đó chúng con cố gắng chuyển sang thê thơ và giản 
lược những phần nào có thể. Thiết nghĩ với lối thơ đặc biệt 
Việt Nam này, sẽ khiến những lời dạy của Đức Phật trở nên 
gần gủi dễ hiêu, đễ nhớ hơn. 


Thi Hóa Trung Bộ Kinh Tập IV * MLH — 007A 


Sự chuyển đổi từ văn xuôi sang thê thơ không phải là 
điều đơn giản, có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc vì Ý kinh cao 
sâu khó diễn tả bằng ngôn ngữ thế gian ; mà còn bị hạn chế 
trong vần điệu của luật thơ bằng trắc, yêu vận, cước vận, trầm 
bình thanh, phù bình thanh ... Cũng có lúc đã phải vật lộn với 
chữ nghĩa, khiến sự tìm từ đúng ý để hợp vần không phải là 
dễ. 

Nhưng khi thực hiện việc chuyên thơ Kinh, chúng con vô 
cùng hoan hỷ và xúc động trước sự cao cả và lòng đại bị đại 
trí của đức Thế Tôn, mỗi một kinh có một nội dung phong 
phú khác nhau, nhưng vô cùng súc tích và thâm thúy . 


Chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức Tăng Già 
nhiều nơi cùng các Thiện Hữu Tri Thức đã chân tình khuyến 
khích việc làm này ; cũng như công việc chuyên thơ Kinh 
được thành tựu nhanh chóng nhờ rất nhiều ở sự khích lệ, góp 
ý của những người thân nhất của chúng con là hiền nội 
Nghiêm Thủy Ngô thị Nam Phương và hai con: Nghiêm Tịnh 
Mai Phương Quỳnh, Tâm Hạnh Mai Phương Dung. 


Phần phước thanh cao này , chúng con xin kính thành hồi 
hướng đến Ân Sư : Cố Hòa Thượng GIỚI NGHIÊM và Ngài 
Dịch Sư Kinh Tạng : Cố Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH 
MINH CHÂU, nguyện giác linh các Ngài cao đăng thượng 
phẩm, hồi nhập Ta Bà để hóa độ chúng sinh và sớm viên 
thành chí nguyện chứng đạt Vô thượng Bồ đè. 


Cầu nguyện chư hương linh : Thân phụ Mai Văn Minh tự 
Lưu PD Phúc Phương, thân mẫu Nguyễn thị Khanh PD Diệu 
Khánh, nhạc phụ Ngô Ngọc Của PD Phúc Hải ... Cùng tất cả 
thân bằng quyến thuộc đã quá vãng của các vị đạo tâm, đều 
được sinh về cảnh giới An Lạc, bằng như đang ở nơi an vui 
thì sự an vui càng tăng tiến thêm. 


Nguyện hồng ân Tam Bảo thủy từ gia hộ cho các vị Ân 
nhân góp phân tạo thành tác phẩm này đêu được đầy đủ năm 
pháp chúc mừng : Sống lâu, dung sắc tươi đẹp, an vui, sức 
khỏe dồi dào và trí tuệ sáng suốt ( Ayu, vanno, sukham, 


Thi Hóa Trung Bộ Kinh Tập IV * MLH — 008A 


Palam & paññà ) và sở cầu như nguyện ( Yam yam I1cchitam, 
tam tam khippameva samicchatu ). 


Chúng tôi cũng không quên hồi hướng đến hương linh 
chư vị Gia Trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn-sinh quá cố của 
Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong nước và hải ngoại ; nhất là 
có HTr. cấp Dũng : Như Tâm Nguyễn Khắc Từ (UV. Nghiên 
Huấn BHDTU) và có HTr. cấp Dũng : Nhật Thường Nguyễn 
Quang Tú (Trưởng BHD/ GĐPT Tỉnh Gia Định) là những 
bậc đàn anh khả kính đã hết lòng đìu dắt chúng tôi trong Tổ 
chức GĐPT. Cầu nguyện chư hương linh đều được vãng sinh 
về cảnh giới An lạc . 


Rất mong Chư Tôn Thạc Đức Tăng Già; mười phương 
chư Thiện Hữu Tri Thức cùng tùy hỷ trong công việc chuyên 
thơ kinh này, vì không phải cho riêng cá nhân ai, mà là lợi lạc 
khắp chúng hữu tình, nếu được phần nào thấu hiểu chánh 
pháp vi diệu của đắng Đại Giác Thế Tôn qua những lời thơ 
quê mộc mạc được diễn đạt với cả tắm lòng này. 


Cũng rất mong Quý Ngài và Quý vị chỉ dẫn những chỗ sai 
sót, góp ý sửa chữa đề tác phẩm được thập phần tốt đẹp. 


Cuối cùng, xin thành kính nguyện đem chút ít công đức 
này, hướng về khắp tât cả, đệ tử và chúng sinh, đêu trọn thành 
Phật đạo . 

Caljforma, 12- I2- 2012 — năm Nhâm Thìn âm lịch. 
Với tâm chân thành, 


Giới Lạc MAI LẠC HỎNG tự TUỆ NGHIÊM 


Thi Hóa Trung Bộ Kinh Tập IV * MLH — 009A 


XIN LƯU Ý 


VẺ VIỆC PHIÊN ÂM PHAN NGỮ PALÌ 


- Kính bạch Quý Ngài. - Kính thưa Quỷ vị. 


Theo ngụ ý của chúng tôi, trong văn phạm Pal, 
những mẫu tự cuối của từ nguyên mẫu gôm : A, Ả, 
U,Ù,1ÌÙE,O thì những mâu tự không có kỷ hiệu 
dấu ngang (giống nhự dấu xài” đêu đọc giọng 
ngắn và như có dấu sắc : á, ú, í. Còn à, ù, Ì, e, o 
được đọc giọng đài và phát âm n g,nu.1,ẽ,ô... 
của tiếng Việt, nên chúng tôi xin mạn phép sử dụng 
phiên âm tùy chỗ, khi dùng như có dấu sắc, khi dùng 
như không dấu. 


Vi dụ : Chữ Magadha, đọc theo lỗi bình thường 
là : Ma-ga-tha, nhưng theo đúng văn phạm Palì phải 
đọc Má-gá-tháả (giọng ngăn). 


Do đó xin quý Ngài và quý vị không ngạc nhiên 
khi thấy tại sao một danh từ lúc ghỉ có dấu sắc, lúc 
lại không có dấu cho hợp vần. Vĩ dụ như trong Kinh 
“Chánh Tri Kiến "số 9, tên Tôn Giả Xá Lợi-Phất, có 
chỗ phiên âm là Sa-Ri-Pút-Tá, có chỗ ghi là Sa-Rí- 
Pút-Ta. 


Thi Hóa Trung Bộ Kinh Tập IV * MLH — 010A 


/ Cũng theo văn phạm Palì, không những động từ phải 
chia, mà danh từ cũng được chia theo Š cách ( thay vì 
phải dùng mạo từ như trong văn phạm Pháp-văn hay 
Anh-ngữ), mỗi từ nguyên mẫu gọi là karanta được chia 
theo một bảng khác nhau. 

Vĩ dụ các danh từ nguyên mẫu : magga ( con đường — 
thuộc á karanta), hatthi (con voi — Í karanta), bPhikkhu 
(vị T)-khưu hay Tỷ-Kheo — ú karania) .. . đếu được chia 
với sô ít (ekavacand) hay số nhiều (bahuvacana) theo 8 
cách như : Chủ cách, đối cách, sở hữu cách, sở dụng 
cách, xuất xử cách, hô cách... 

Một ví dụ khác : Từ nguyên mẫu Bhikkhu, trong Tạng 

Palì thường thấy từ : Bhikkhave ! ( Này các Tỷ Kheo !) 
đây là thể hô cách ]. 


Ngưỡng mong chư Tôn Đức và chư Thiện-hữu Tri- 
thức hoan hỷ thê tất cho những lôi lâm nếu có. 


Kính ghi, 





* Cả 34 Thơ Kinh TRƯỜNG BỘ (3 Tập ) 
và 152 Thơ Kinh TRUNG BỘ (4 Tập ) 
đã được post lên các Trang Mạng PG : “Thư Viện Hoa Sen” 
(Mỹ), “Trang Nhà Quảng Đức” (Úc) và “Đạo Phật Ngày 
Nay” (VN) - đề góp thêm tài liệu tham khảo cho Quý Ngài và 
Quý Thiện hữu về Tạng Kinh Nikàya. 


NGUYÊN VĂN 


- Kính lạy đẳng Tam giới Đạo Sư, Tứ sinh Từ Phụ, 
Điêu Ngự Bôn Sư Thích Ca Mâu NI Thê Tôn. 


Đệ tử chí thành đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo : Vô thượng 
Tôn Phật, Vì diệu Chánh Pháp, Thanh tịnh Tăng-Gnà. 

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nè, tham 
giận kiêu căng, si mê lầm lạc, nên mãi trôi lăn trong 
vòng sinh tử. Nhưng có được chút duyên lành gặp được 
Chánh Pháp vi diệu nhiệm mầu do đâng Thiên Nhân Sư 
Đại Giác Thích Ca Mâu Ni giáo truyền. Lại gặp được 
Minh sư dẫn dắt để biết đường ra khỏi rừng mê. 

Nay đệ tử đem hết lòng thành hướng về đẳng Thích 
Tôn Từ Phụ cùng mười phương chư vị Thánh Hiền 
Tăng, khẩn cầu sám hối tất cả tội lỗi kế từ vô thi cho đến 
ngày nay, do thân, khẩu, ý mê lầm tạo tác. 


Đệ tử không ngại tài hèn trí mỏng, phát nguyện 
chuyển thơ Kinh Trường Bộ, không khỏi lo âu vì sợ 
ngôn từ thô vụng, ý cạn lời quê có thể lầm sai thánh ý, 
sai lạc Phật ngôn. Nhưng với tâm chí thành tha thiết, 
hướng về đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn - với niềm tôn 
kính vô biên, với sự biết ơn vô hạn trước công đức độ 
sinh cao cả của Ngài, cầu mong thiện sự này sẽ được 
viên thành mỹ mãn. 

Đệ tử nguyện đem chút ít công đức này, chí thành hồi 
hướng đến chư vị Tổ Sư Hòa Thượng tiền bối hữu công 
trong việc hoằng truyền Chánh Pháp ; đến Ân Sư và cha 
mẹ. Cùng hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sinh đều 
được ân triêm hồng ân Tam Bảo để được vô lượng an 
lành và trọn thành Phật đạo. 


Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo 
tác đại chứng mình. 


Thi Hóa Trung Bộ Kinh Tập IV * MLH — 012A 


TÁN THÁN TAM BẢO : 

PHẬT là đẳng Toàn Tri Diệu Giác 
PHAP lưu truyền lợi lạc Nhân Thiên 
TANG Gñà hòa hiệp, tịnh thiên 
Quay về nương tựa, cần chuyên tu trì. 
NHÁT TÂM ĐÍNH LẺ : 


: I. Namo Buddhàya : 
Kính lễ mười phương ba đời hệt thảy chư Phật. 


2. Namo Dhammàya : 
Kính lễ mười phương ba đời hết thảy Tôn Pháp. 


Ỹ 3. Namo Sanghàya:. 
Kính lễ 10 phương ba đời hệt thảy Hiên Thánh Tăng. 


4. Namo Dìpamkaram Buddhàya : 
Kính lê Quá khứ Nhiên Đăng Phật. 
s. Namo Vipassì Buddhàya : Kính lễ Tỳ-Bà-Thi Phật. 
6. Namo Sìkhi Buddhàya : Kính lễ Thi Khí Phật. 
7. Namo Vessabhù Buddhàya: Kính lễ Tỳ-Xá-Phù Phật 


8. Namo Kakusandham Buddhàya : 
Kính lễ Câu-Lưu-Tôn Phật. 


9. Namo Konàgamanam Buddhàya : 
Kính lễ Câu-Na-Hàm Mâu-Ni Phật. 


10. Namo Kassapam Buddhàya : Kính lễ Ca-Diếp Phật. 


-_ 11. Namo Sakya Muni Buddhàya : 

Kính lê Hiện tại giáo truyện Thích Ca Mâu-Ni Phật. 
12. Namo Metteya Bodhisattwa : 
Kính lễ Vị Lai Phật Di-Lặc Bô-tát. 


13. Namo Aññà Kondaññam Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhất Hạ Lạp A-Nhã Kiều-Trằn-Như Tôn Giả. 


Thi Hóa Trung Bộ Kinh Tập IV * MLH — 013A 
14. Namo Mahà Sariputtam Sàvakàya : 
Kính lễ Đệ nhất Trí Tuệ Xá-Lợi-Phất Tôn Giả. 

15. Namo Mahà Moggallana Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Thân Thông Ma-Ha Mục-Kiên-Liên Tôn Giả. 
I6. Namo Puññà Mantaniputtam Sàvakàya : Kính lễ Đệ 
nhât Thuyêt Giáo Phú-Lâu-Na (Mãn-Tờ-7) Tôn GIả. 
-_ 17. Namo Dpalì Sàvakàya : 

Kính lễ Đệ nhât Trì luật Ưu-Ba-L¡ Tôn Giả. 
18. Namo Mahà Kassapam Sàvakàya : 

Kính lễ Đệ nhất Đầu Đà Ma-Ha Ca-Diếp Tôn Giả. 
19. Namo Mahà Kaccayànam Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Luận Nghị Ma-Ha Ca-Chiên-Diên Tôn Giả. 
20. Namo Anuruddham Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Thiên Nhãn A-Nậu-Lâu-Đà Tôn Giả. 
21. Namo Anandam Sàvakàya : 

Kính lễ Đệ nhất Đa Văn A-Nan-Đa Tôn Giả. 
22. Namo Rahulam Sàvakàya : 

Kính lễ Đệ nhất Mật Hạnh La-Hâu-La Tôn Giả. 
23. Namo Subhuti Sàvakàya : 

Kính lễ Đệ nhất Giải Không Tu-Bô-Đề Tôn Giả. 

24. Namo Revatam Sàvakàya : 
Kính lễ Đệ nhất Thiên Định Ly-Bà-Đa Tôn Giả. 
25. Namo Sivali Sàvakàya : 

Kính lễ Đệ nhất Phước Đức Si-Va-Li Tôn Giả. 

26. Namo Cùla Panthakam Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Giải Thoát Chu-L† Bàn-Đả-Già Tôn Giả. 

27. Namo Mahà Kotthitam Sàvakàya : Kính lễ 

Đệ nhât Đặc Giải Ma-Ha Câu-Hy-La Tôn Giả. 


Thi Hóa Trung Bộ Kinh Tập IV * MLH — 014A 


28. Namo Uruvela Kassapam Sàvakàya: Kính lễ 
Đệ nhât Lãnh Chúng Ưu-Lâu-Tân-Loa Ca-Diêp Tôn Giả 
29. Namo Mahà Kappinam Sàvakàya : Kính lễ 

Đệ nhât Giáo Giới Ma-Ha Kiêp-Tân-Na Tôn Giả. 
30. Namo Pindola Bhàradvàjam Sàvakàya: Kính lễ 
Đệ nhât Sư-Tủ-Hông Tân-Đâu-Lô Phả-La-Đọa Tôn Giả. 
31. Namo Lakuntaka Bhaddiyam Sàvakàya — Kính lễ 
Đệ nhât Pháp Am Kiêu-Phạm Ba-Đê Tôn Giả. 
32. Namo Nandam Sàvakàya — 
Kính lễ Đệ nhất Tiết Chế Nan-Đà Tôn Giả. 
33. Namo Radham Sàvakàya — 
Kính lễ Đệ nhất Biện Tài La-Đà Tôn Giả. 
34. Namo Veluvanavihàrà Sabba Sàvakàya — 
Nam-mô Trúc Lâm hội thượng chư Hiên ThánhTăng 


35. Namo Jetavanavihàrà Sabba Sàvakàya — 
Nam-mô Kỳ Viên hội thượng chư Hiên Thánh Tăng. 
36. Namo Gijjhakutavihàrà Sabba Sàvakàya — 
Nam-mô Linh Sơn hội thượng chư Hiên Thánh Tăng. 


37. Nam-mô Lịch đại Hoằng truyền Chánh Pháp 
chư Hiên Thánh Tăng. 


38. Namo Mahà Pajàpati Gotami Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Hạ lạp Đại AI Đạo Kiêu-Đàm-DI Thánh NI. 
39. Namo Khemà Sàvakàya : 
Kính lễ Đệ nhất Trí Tuệ Khê-Ma Thánh Ni. 
__ 40. Namo Uppalavannà Sàvakàya : 
Kính lê Đệ nhât Thân Thông Liên-Hoa-Sắc Thánh NI. 
_ 41. Namo Yasodhara Sàvakàya : 
Kính lê Đại Thân Thông Da-Du-Đà-La Thánh NI. 


Thi Hóa Trung Bộ Kinh Tập IV * MLH - 015A 

42. Namo Dhammadinnà Sàvakàya. Kính lễ Đệ nhất 
Thuyêt Giáo Đam-Ma-Đìin-Na Thánh NI. 
43. Namo Pàtàcarà Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Trì Luật Pa- Ta-Cha-Ra Thánh NI. 
44. Namo Bhaddà Kàpilàni Sàvakàya : Kính lễ 

Đệ nhât Chú Giải Phách-Đa Ka-Pi-La-Ni Thánh NI. 

45. Namo Bhaddà Kundalakesà Sàvakàya : Kính lễ Đệ 


nhất Luận Nghị Phách-Đa Kun-Ða-La-Kê-Sa Thánh Ni. 


46. Namo Kisà Gotami Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Đâu Đà Ki-Sa Gô-Ta-MI Thánh N¡. 
47. Namo Sundari Nandà Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Thiên Định Sanh-ĐÐa-RI-Nan-Đa Thánh NI. 
48. Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. 


SÁM NGUYỆN : 
Đệ tử chúng con từ vô thỉ 
Gây bao tội ác bởi lầm mê 
Đăắm trong sinh tử đã bao lần 
Nay đến trước đài Vô Thượng Giác 
Biển trần khổ lâu đời luân lạc 
Với sinh linh vô số điêu tàn 
Sống u hoài trong kiếp lầm than 
Con lạc lống không nhìn phương hướng 
Đoàn con đại từ lâu vất vưởng 
Hôm nay trông thây Đạo huy hoàng 
Xin hướng về núp bóng Từ quang 
Lạy Phật Tổ soi đàng dẫn bước 
Bao tội khổ trong đường ác trược 
Vì tham, sân, si, mạn gây nên 
Thì hôm nay giữ trọn lời nguyễn 
Xin sám hồi để lòng thanh thoát. 


Thi Hóa Trung Bộ Kinh Tập IV * MLH —- 016A 


Trí Phật quang minh như nhật nguyệt 
Từ bi vô lượng cứu quân sinh 
Ôi ! từ lâu ba chốn ngục hình 
Giam giữ mãi, con nguyên ra khỏi. 
Theo gót Ngài vượt qua khổ hải 
Nương thuyền từ vượt khỏi Ái hà. 
Nhớ lời Ngài : Bờ Giác không xa 
Hành Thập Thiện cho đời tươi sáng 
Bỏ việc Ác để đời quang đãng 
Đem pháp lành gieo rắc phàm nhân 
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng 
Con nguyện được sông đời rộng rãi 
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi 
Hình bóng Người cứu khổ chúng sanh 
Để theo Ngài trên bước đường lành 
Chúng con khổ, nguyễn xin cứu khổ 
Chúng con khổ, nguyễn xin tự độ 
Ngoài tham lam, sân hận ngập trời 
Phá s1 mê, trí tuệ tuyệt vời 
Lời Phật dạy đời đời ghi tạc : 
Nguyện tỉnh tấn diệt trừ điều Ác 
Cô gắng làm tất cả việc Lành 
Giữ tâm hỗn trong sạch, tỉnh anh 
Nương Pháp Phật tu hành tự độ 
Tứ Diệu Đề chuyên mê khai ngộ 
Trợ Bồ Đề băm bảy pháp tu : 
- Tứ Chánh Cần nổ lực công phu 
- Tứ Niệm Xứ thường hằng niệm tưởng 
- Tứ Thần Túc xuất trần cao thượng 
- Ngũ Căn cùng Ngũ Lực trợ duyên 
- Thất Giác Chi bảy pháp tinh chuyên 
- Bát Chánh Đạo thực hành rốt ráo. 


Thi Hóa Trung Bộ Kinh — ( Tập IV) * MLH — 017A 


Ba Mươi Bảy Pháp lành Trợ Đạo 
Là con đường duy nhât cho ta 
Giải thoát ra khô cảnh Ta-Bà 
Chứng đạo quả Vô Sinh Bât Diệt. 
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L ) 


xkk  % 


TỪ BI NGUYỆN : 

Nguyện cầu tám hướng mười phương 
Chúng sinh muôn loại hãy thường an vui 
Dứt trừ oan trái nhiều đời 
Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan 
Hại nhau chỉ chuốc lầm than 
Mê sĩ điên đảo vô vàn lệ châu 
Nguyện cho vô bệnh, sống lâu 
Nguyện cho thành tựu, phước sâu đức dày 
Nguyện cho an lạc từ đây 
Dứt trừ thống khổ, đắng cay, oán hờn 
Dứt trừ kinh sợ, tai ương 
Bao nhiêu phiền não, đoạn trường vĩnh ly 
Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri 
Sống đời thanh tịnh, từ bi vẹn toàn. 


HỘI HƯỚNG : 

Con xin hồi hướng phước này 
Thấu đến quyên thuộc đâu đây cho tường 
Cùng là thân thích tha phương 
Hoặc đã quá vãng, hoặc thường hiện nay 
Chúng sinh ba giới, bốn loài 
Vô tưởng, hữu tưởng, chăng nài đâu đâu 
Nghe lời thành thực thỉnh cầu 
Xin mau tựu hội lãnh thâu phước này 
Bằng ai xa cách chưa hay 
Cầu xin Thiên Chúng báo ngay hiện tiền 
Thảy đều thọ lãnh phước duyên 


Thi Hóa Trung Bộ Kinh — ( Tập IV) * MLH — 018A 


Dứt trừ tội lỗi, thoát liền nạn tai 
Nguyện nhiều Tăng Chúng đức tài 
Đạt thành Thánh quả, hoằng khai đạo lành 
Nguyện cho Phật Pháp thịnh hành 
Năm nghìn năm chẵn, phước lành thế gian. 


PHỤC NGUYỆN : 


— Namo Buddhàya — Namo Dhammàya ; 
— Namo Sanghàya. 
— Namo Sakya Muni Buddhàya. 


Do thiện sự mà chúng con đã làm, có được chút ít 
phước duyên nào, xin thành tâm hồi hướng đến Chư 
Thiên, chư Thiện thần Hộ Pháp trong mười muôn triệu 
thế giới Sa-Bà, nhất là Chư Thiên, Thiện Thần tại Việt 
Nam và Mỹ Quốc — xin các ngài hoan hỷ thọ nhận và 
tiếp tục hộ trì Chánh Pháp. 

Phổ nguyện : Ánh sáng Giác ngộ rực rỡ, Bánh xe 
Chánh pháp thường quay, Mưa hòa gió thuận, Thế giới 
hòa bình, Đất nước mạnh giàu, người người no ấm. 

Cửa Thiền thanh tịnh, Bốn Chúng an hòa. Ân sâu 
Thầy Tổ & Cha Mẹ dưỡng sinh — nguyện cho các ngài : 
càng tăng ruộng phước. Trời, Người ba cõi đều được lợi 
lạc vô biên. 

Thứ nguyện : Âm siêu dương thạnh, biển lặng mây 
trong. Noản, thai, thấp, hóa - bốn loại chúng sinh, nương 
theo Phật Pháp tu hành, đều trọn thành Phật Đạo. 

Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
HỘI HƯỚNG CÔNG ĐỨC : 


Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sinh 
Đều trọn thành Phật đạo. 


+ 


Thi Hóa Trung Bộ Kinh ( Tâp IV ) * MLH — 019A 


Namo tassa Bhagavato Arahato 
Sammàsambuddhassa 


Kính lạy Thế Tôn muôn đời 
Là bậc Ứng Cúng - Trời Người quy y 
Chứng đắc quả Chánh Biến Tri 
Tự Ngài giác ngộ, không thầy dạy cho. 


io 


Con xin thành kính đảnh lễ đức Thế Tôn. Ngài là đắng 
Toàn Tri Diệu Giác, vô lượng Từ BI. Ngài đã bẻ gãy bánh xe 
sinh tử luân hồi, đã diệt tận Vô Minh phiền não, là bậc Thầy 
của cả Chư Thiên và Nhân Loại. 


Con xin thành kính đảnh lễ Pháp Bảo, là những phương 
lương dược, có công năng cứu chữa căn bệnh trâm kha sinh 
tử của chúng sinh. 


Con xin thành kính đảnh lễ Tăng Bảo, là những bậc thừa 
hành Chánh Giáo, bên ngoài có Y Bát chân truyền, bên trong 
có Giới Định Tuệ làm căn bản ; dù đã đắc quả thánh (Thánh 
Tăng) hay còn phàm (Thanh tịnh Tăng) đều gọi là Phước 
Điền của Chư Thiên và Nhân Loại. 


Thi Hóa Trung Bộ Kinh ( Tâp IV ) * MLH — 020A 


Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 
Nguyện đắc Như Lai chân thiệt nghĩa. 


Pháp Phật diệu huyễn, rất cao sâu 

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu 

Con nay nghe, thấy chuyên trì tụng 
Nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm mâu. 


106.Kmnh - 
BÁT ĐỌNG LỢI ÍCH 
( AnenJasappàya sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Điều Ngự 
Tại Kú- Rú (Câu-Lâu ) trú an (¡) 
Thị trần Kiềm-Ma-Sắc-Đảàm (¡) 
Tức là Kam-Mát- Sá- Đam-Ma. (1) này 
Thị trấn đây của dân chúng â Ấy, 
Chính tại đấy, Đại Giác bảo răng : 
— “Này các Tỷ Kheo Chúng Tăng ! ”. 
— “ Thưa vâng, bạch đắng Xuất Trần Thế Tôn ! ” 
— “ Này các ông ! Dục là trống rỗng, 
Là vô thường, hư vọng cực kỳ 
Các dục thuộc tánh ngu s1. 
Này chư Phích-Khú ! Chung quy đó là 
Lời nói ra của kẻ ngu xuân 
Đưọc xây dựng trên giả dối vầy. 
Các dục hiện tại, tương lai, 
Dục tưởng hiện tại, tương lai — đều là 
Thuộc lãnh vực của ma trưởng dưỡng. 
Là cảnh giới, dinh dưỡng của ma, 
Là chỗ ăn uống của ma. 
Bất động : 
Các bắt-thiện-ý ác tà bất nhân 


() : Thị trấn Kanưnassadhamma ( Kiền-Ma-Sắc-Đàm ) của Xứ 
Kuru ( Câu-Lâu ). 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 106 : BÁT ĐỘNG LỢI ÍCH *MLH - 002 


Là tham dục, hận sân, khích động, 
Những pháp ấy mau chóng tác thành 
Những điều chướng ngại, chăng lành 
Cho Thánh-đệ-tử tịnh thanh tu trì. 
Thánh-đệ-tử nghĩ suy : “ Các dục 
Hiện tại và các dục tương lai, 
Các ác-bắt-thiện-ý này 
Tác thành chướng ngại ở đây mọi bề 
Cho Thánh-đệ-tử về tu tập 
Ta phải gấp an trú với tâm 
Thật quảng đại, đại hành tâm, 
Sau khi chiến thắng trong tầm thế gian. 
Xác định sang vị trí của ý, 
Các bắt-thiện-ý : Hận sân, 
Tham dục, khích động... các phần 
Không khởi lên được, và nhân như vầy 
Tâm ta đây không thành hạn hẹp, 
Trái lại thành tốt đẹp, vô lường 
Khéo tu tập. Trong khi thường 
Hành trì như vậy, an tường trú ngay 
Nhiều lần vầy, tâm thành an tịnh 
Trong giới xứ, và chính tịnh yên 
Được thành tựu Bắt động liền 
Trong thời hiện tại, hay thiên nặng về 
Thuộc vấn đề trí tuệ như vậy. 
Sau khi đã thân hoại mạng chung 
Sự tình này xảy ra cùng 
Là “Thức diễn tiến tựu trung điều này 
Tùy theo đây đạt Bất động ấy ”. 
Các Tỷ Kheo ! Như vậy gọi là 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 106 : BÁT ĐỘNG LỢI ÍCH * MLH - 003 


Đệ nhất hành đạo trải qua 
Về lợi ích Bât động, mà y theo. 


Các Tỷ Kheo ! Thánh-đệ-tử ấy 
Nghĩ : “ Các Dục hiện tại, tương lai, 
Dục tưởng hiện tại, tương lai, 
Phàm bắt cứ sắc pháp hay những trò 
Bốn đại chủng & Sắc do bốn đại 
Tạo thành. Khi vị ấy hành trì 
Và an trú nhiều lần, thì 
Tâm thành an tịnh trở đi tức thời 
Thuộc trong nơi giới xứ (của nó) 
Và vị đó với tâm tịnh yên 
Đạt thành tựu Bất động liền 
Trong thời hiện tại, hay thiên nặng về 
Thuộc vấn đề trí tuệ như vậy. 
Sau khi đã thân hoại mạng chung 
Sự tình này xảy ra cùng 
Là “Thức diễn tiến tựu trung điều này 
Tùy theo đây đạt Bất động ấy. 
Các Tỷ Kheo ! Như vậy gọi là 
Đệ nhị hành đạo trải qua 
Về lợi ích Bất động, mà y theo. 


Các Tỷ Kheo ! Thánh-đệ-tử ấy 

Nehĩ : “ Các Dục hiện tại & tương lai, 
Dục tưởng hiện tại & tương lai, 

Sắc pháp hiện tại & tương lai — cùng là 

Sắc tưởng tương lai và hiện tại, 

Cả hai loại đều là vô thường, 
Mà hễ cái gì vô thường 

Không đáng hoan hỷ, không thường hoan nghênh 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 106 : BÁT ĐỘNG LỢI ÍCH *MLH - 004 


Không đáng nên chấp trước điều đấy ”. 
Khi vị ấy hành trì như vầy, 
An trú nhiều lần như vây, 
Tâm trí thành thanh tịnh ngay tức thời 
Thuộc trong nơi giới xứ (của nó), 
Và vị đó với tâm tịnh yên 
Đã thành tựu Bất động liền 
Trong thời hiện tại hay thiên nặng về 
Thuộc vấn đề trí tuệ như vậy. 
Sau khi đã thân hoại mạng chung, 
Sự tình này xảy ra cùng 
Là “Thức diễn tiến” tựu trung điều này 
Tùy theo đây đạt Bất động ấy. 
Các Tỷ Kheo ! Như vậy gọi là 
Đệ tam hành đạo trải qua 
Về lợi ích Bất động mà y theo. 
Vô-sở-hữu Xứ : 
Các Tỷ Kheo ! Thánh-đệ-tử ấy 
Suy nghĩ các điều đấy như vậy : 
“ Những dục hiện tại & tương lai, 
Dục tưởng hiện tại & tương lai — cùng là 
Sắc pháp tương lai và hiện tại, 
Và sắc tưởng hiện tại & tương lai, 
Những bắt-động-tưởng đó đây, 
Tắt cả tưởng, chỗ nào ngay tưởng này 
Không dư tàn, từ đây đoạn diệt, 
Là tịnh khiết, thủ điệu như vầy 
Tức là Vô-sở-hữu đây ”. 
Hành trì như vậy, đêm ngày trú an 
Tâm tịnh an ở trong giới xứ 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 106 : BÁT ĐỘNG LỢI ÍCH * MLH - 005 


Đạt Vô-sở-hữu-xứ tịnh yên 
Ở ngay trong hiện tại liền 
Khuynh hướng trí tuệ hay thiên nặng về 
Ngay sau bề mạng chung thân hoại 
Sự tình này liền tải qua ngay : 
Có thể “Thức diễn tiến này 
Đạt Vô-sở-hữu-xứ đây, còn tùy. 
Như vậy thì, Tỷ Kheo Tăng Chúng ! 
Đệ nhất hành đạo đúng điều đây 
Về lợi ích của Xứ này. 
Lại nữa, vị Phích-Khú này đi ngay 
Đến khu rừng, gốc cây nào đây, 
Rồi vị ấy suy nghĩ như vầy : 
“ Trồng không là tự ngã, hay 
Ngã này sở hữu ?”. VỊ đây hành trì 
Và tức thì trú an nhiều lượt 
Tâm trí được an tịnh đủ đầy 
Trong giới xứ (của nó) ngay 
Này các Phích-Khú ! Tâm rày an nhiên 
Ngay hiện tại, vị này thành tựu 
Vô-sở-hữu, trí tuệ thiên vẻ. 
Sau khi thân hoại, vẫn đề 
Thức-diễn-tiến ấy tùy bề ở đây 
Đạt đến ngay Vô-sở-hữu Xứ 
Đệ nhị hành đạo thứ đệ vầy 
Về lợi ích của Xứ đây. 
Lại nữa, vị Phích-Khú này nghĩ sâu : 
“Ta không có chỗ nào bất cứ 
Trong hình thức nào, giữ cho ai 
Và sở thuộc của ta đây. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 106 : BÁT ĐỘNG LỢI ÍCH * MLH— 006 


Không có bắt cứ cho ai, chỗ nào, 
Trong hình thức thế nào cũng vậy ”, 
Khi vị ấy hành trì như vầy, 

An trú nhiều lần như vây, 

Tâm an trong trú xứ ngay như vây, 
Tâm an tịnh, vị này thành tựu 
Vô Sở Hữu Xứ ngay lúc này, 

Hoặc thiên về trí tuệ đây. 

Sau khi chết, sự tình này xảy ra 
Thức-diễn-tiến trải qua thành tựu 
Vô-sỏ-hữu Xứ ấy đạt ngay. 

Như vậy, các Tỷ Kheo này ! 
Đệ tam hành đạo gọi đây vẫn đề 
Lợi ích về Vô-sỏ-hữu Xứ. 
Phi tưởng phi phi trởng Xư : 
Lại nữa, vị Phích Khú nghĩ vầy : 
“ Những dục hiện tại, tương lai 

Dục-tưởng hiện tại, tương lai — cùng là 
Sắc-pháp tương lai và hiện tại 
Và sắc-tưởng hiện tại, tương lai 

Những bắt-động-tưởng ở đây, 

Vô-sở-hữu-xứ-tưởng này trước sau 
Tắt cả tưởng... chỗ nào các tưởng 
Được đoạn diệt, không hướng dư tàn, 

Vậy là tịch tịnh lạc an 

Thủ diệu, tốt đẹp mọi đàng khả thi 
Tức Phi-tưởng-phi-phI-tưởng Xứ 
Vị ấy cứ an tịnh hành trì 

Đạt Xứ Phi-tưởng-phI-phi 

Ngay hiện tại, trí tuệ duy thiên về 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 106 : BÁT ĐỘNG LỢI ÍCH *MLH - 007 


Sau khi chết, vấn đề có thê 

Thức-diên-tiên tùy thê đạt ngay 
Xứ Phi-tưởng-phi-phi đây 

Gọi là hành đạo, lợi này phạm vi 
Của Phi-tưởng-phi-phi-tưởng Xứ ”. 
Niết Bàn : 

Được nghe đắng Điều Ngự thuyết ra 

VỊ Tôn-giả A-Nan-Đa 


Thưa rằng : “ Bạch đức Phật Đà ! Ở đây 


Tỷ Kheo này hành trì như vậy 
Và suy nghĩ : “Trước đấy trải qua 
Không có như vậy, thời là 
Có thể không phải của ta điều này. 
Nay không có, như vầy có thê 
Điều đó sẽ không là của ta. 
Những gì hiện có, hay là 
Những gì đã có thì ta đoạn trừ'. 
Vị ấy được xả như vậy đó ! 
Bạch Thế Tôn ! Nếu có như vầy 
Vậy thì vị Tỷ Kheo này 


Niêt-bàn cứu cánh có rày chứng qua 2 ”. 


— “ A-Nan-Đa ! Một số Phích-Khú 
Có thê chứng, an trú Niêt-Bàn, 
Một sô Tỷ Kheo dở dang 


Không chứng cứu cánh Niết Bàn được đâu ! 


— “ Do nhân nào, duyên gì, bạch Phật ! 
Mà quả thật một sô Tỷ Kheo 
Cứu cánh Niêt-bàn chứng đều. 


Một số vị khác không theo điều này ? ”. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 106 : BÁT ĐỘNG LỢI ÍCH * MLH~- 008 


— “ A-Nan-Đa ! Ở đây có vị 
Tỷ Kheo nọ chăm chỉ hành trì 
Rồi Tỷ Kheo ấy nghĩ suy : 
“Nếu trước không có, vậy thì Suy ra 
Có thể không của ta điều ấy. 
Nay không có như vậy, thì là 
Nó sẽ không là của ta. 
Ta diệt điều kiện có và những chỉ 
Đã có”. Như vậy thì được xả 
VỊị â ấy Vul trong xả ây ngay, 
Hoan nghênh, chấp trước xả này, 
Nên thức lệ thuộc xả đây tức thì 
Và thủ trước xả ni. Như vậy 
Không chứng lây cứu cánh Niết Bàn ”. 
— “ Bạch Phật ! Xin giảng rõ ràng 
Tỷ Kheo thủ trước, chấp sang chỗ gì ? ”. 


— “ Là Phi-tưởng-ph1-phI-tưởng-xứ ”. 
— “ Bạch Điều Ngự ! Thủ-trước này là 


I ?? 


Sự thủ-trước tối thượng mà ! 


— “ Thủ-trước ấy, A-Nan-Đà ! Kể ra 


Đó đúng là thủ trước tối thượng 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ này. 
Tỷ Kheo hành trì như vầy 
Và suy nghĩ : “Nếu trước đây (lâu rồi) 
Không có như vậy, thời có thể 
(Điều như thế) không là của ta. 
Nếu nay không có, vậy là 
(Điều ấy) có thể không là của ta. 
Ta diệt qua những gì hiện có 
Và những gì đã có (lâu nay)” 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 106 : BÁT ĐỘNG LỢI ÍCH * MLH - 009 


Nên vị ấy được xả ngay, 

Không hoan hÿ trong xả này nêu lên, 
Không hoan nghênh, chấp trước xả ấy. 
Do vị đây không vui điều trên 

Không thủ-trước, không hoan nghênh 

Thức không lệ thuộc xả, nên như vầy 
Không thủ-trước xả này, hờ hững, 
Vị ấy chứng cứu cánh Niết-bàn ”. 

— “ Bạch đức Thế Tôn ! Rõ ràng 

Thật là hy hữu, minh quang sáng ngời 
Thật vi diệu ! Chính mười y cứ 
Vào sự này hay sự khác đây 

Vượt thoát dòng thác mạnh ngay, 

Đã được Phật nói đủ đây, thanh cao 

Nhưng thế nào là Thánh giải thoát ? ”. 
— “ Hỡi này các Phích-Khú ! Ở đây 
Vị Thánh-đệ-tử nghĩ vậy : 

“Những dục hiện tại, tương lai — cùng là 
Dục tưởng tương lai và hiện tại 
Những sắc pháp hiện tại, tương lai 

Những bắt-động-tưởng vẫn xoay 

Vô-sỏ-hữu-xứ tưởng, hay bất kỳ 
Tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
Thuộc tự thân là tự thân mà ! 

Đây là bất tử, tức là 

Tâm giải thoát đó không qua buộc ràng. 
Này A-Nan ! Đây là đạo lộ 
Lợi ích chỗ Bắt động, đồng thì 

Về Vô-sỏ-hữu-xứ ni 
Hay về Phi-tưởng-phi-phi-tưởng này 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 106 : BÁT ĐỘNG LỢI ÍCH *MLH - 010 


Được Như Lai thuyết giảng như trước 
Là sự vượt dòng thác mạnh ngay 
Y cứ sự kia sự này 
Thánh-g1ải-thoát được Như Lai trình bày. 
A-Nan này ! Những gì từng trải 
VỊ Đạo Sư cân phải làm mau 
Vì lòng từ mẫn, mưu cầu 
Hạnh phúc cho đệ tử nào hữu duyên, 
Từ mẫn với cả riêng ông đó ! 
Đây là sốc đại thọ bạt ngàn, 
Là những khoảng trống thênh thang, 
Hãy tu thiền, hỡi A-Nan ! Tinh cần 
Chớ đề phần phóng dật kiềm tỏa 
Về sau đó, chớ khá ăn năn ! 
Là lời Ta dạy A-Nan 
Vấn đề như vậy phải hằng nhớ ghi ”. 
Nghe đức Chánh Biến Tri thuyết giảng 
Pháp viên mãn, nghĩa lý sâu xa 
VỊ Tôn-giả A-Nan-Đa 
Hoan hỷ tín thọ Phật Đà kim ngôn ./- 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3L) 


+ 
xo 


( Chấm dứt Kinh số 106 : BẤT ĐỘNG LỢI ÍCH - 
ANENTASAPPÀYA Sufta ) 


107. Kinh GANAKA 
MOGGALLANA 


( Ganakamoøgøallàna sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 
Sa-Vát- Thí — Xá-Vệ — trú qua 
Đông Viên —- Púp-Bá-Ra-Ma (¡) 
Mi-Ga-Ra-Má-T ú-Pa-Sá-Đà (2) 
( Cũng chính là Giảng đường Lộc Mẫu ) 
Tại đây Phật thuyết giáo trải qua. 
Có một Bàn-môn tên là 
Ông Ga-Na-Ká Mốc-Ga-La-Nà 
Đi đến chỗ Phật Đà trú ngụ. 
Sau khi đến, ông tự nói lên 
Lời thăm hỏi xã giao liền 
Sau đó ngồi xuống một bên Phật Đà. 
Rồi Bàn-môn thưa qua Giác Giả : 
— “ Thưa Tôn Giả Kiều Đàm ! Ví vầy 
Tại lâu đài Lộc Mẫu này 
Có thê sẽ thấy được ngay tình hình 
Một học tập, công trình tuần tự, 
Một đạo lộ tuần tự thanh cao, 
Là những tầng cấp trước sau 
Dẫn đến tầng thượng, nơi cao nhất nhà 


(1) : Pubbaràma : Đông Phương Tự tại thành Xá-Vệ (Savafthi ) do 
Nữ đại thí chủ Visakhà dâng cúng cho Phát và Chúng Tăng. 
(2) : Migaramatupasada : Lộc Mẫu giảng đường. 


Trung Bộ (T. 4) K. 107 : GANAKAMOGGALLÀNA * MLH - 012 


Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! Cũng vậy 
Với các Bàn-môn ấy hàng ngày 
Chúng ta cũng được thấy ngay 
Một học tập tuần tự đầy lòng tin, 
Một công trình, đạo lộ tuần tự 
Tức là sự học hỏi Vệ-Đà. 
Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma Ì 
Người bắn cung giỏi trải qua tự mình 
Được thấy một công trình tập luyện 
Một đạo lộ về thiện xạ này, 
Tức nghệ thuật bắn cung đây. 
Chúng con cũng vậy, thưa Ngài Thích Ca ! 
Những người sống nghề là toán số 
Được thấy chỗ học tập, công trình, 
Đạo lộ tuần tự của mình 
Tức là toán số. Sự tình diễn ra 
Thưa Ngài Gô-Ta-Ma ! Hoặc giả 
Dạy người đệ tử cả mọi phần 
Con bắt người ấy đếm dần 
Một, một lần, hai, hai lần, rồi ba, 
Ba lần và bốn, bốn lần vậy 
Năm, năm lần rồi sáu, sáu lần, 
Bảy, bảy lần, tám, tám lần, 
Chín, chín lần, mười, mười lần... thật chăm. 
Bắt đếm tới một trăm như thế. 
Còn thứ đệ, thưa Ngài Thích Ca ! 
Ngài có thể trình bày qua 
Trong Pháp và Luật sâu xa của Ngài 
Có phải đây cũng có tuần tự 
Và học tập, tuần tự công trình, 


Trung Bộ (T. 4) K. 107 : GANAKAMOGGALLÀNA * MLH - 013 


Tuần tự đạo lộ cao minh ? ”. 
— “Này Bàn-môn ! Có thể trình bày ngay 
Trong Pháp và Luật này có sự 
Một tuần tự học tập, công trình, 
Tuần tự đạo lộ quang minh. 

Như người huấn luyện ngựa tỉnh xảo này 
Khi có con ngựa hay, hiền thiện 
Trước tiên luyện cho nó quen dần 

Việc mang yên, cương trên thân 

Và các hạnh khác dần dần quen ra. 
Này ông Bà-La-Môn ! Cũng vậy 
Khi Như Lai nhận thấy người nào 

Đáng được điều phục, dồi trau, 


Trước tiên huân luyện trước sau như vây : 


— “ Hãy đến đây, Tỷ Kheo ! Có găng 
Giữ giới hạnh nghiêm cần đêm ngày, 
Chế ngự trong Giới bồn này, 

Oai nghi chánh hạnh đủ đầy, uy nghi. 
Thấy hiểm nguy những lỗi nhỏ nhặt, 
Các học giới học tập, thọ trì ” 

Khi vị Tỷ Kheo mọi thì 

Chế ngự, g1ữ giới uy nghĩ một niềm 
Với chế ngự tĩnh nghiêm giới bốn 
Đây đủ vôn chánh hạnh, oai nghi, 

Đồng thời thấy sự hiểm nguy 

Trong những lỗi nhỏ, thọ trì vâng theo 
Các học-giới Ty Kheo phải có, 

Ta mới dạy tiếp họ như vây : 

— “Này Tỷ Kheo ! Hãy đến đây, 

Các căn hãy hộ trì ngay mọi bề : 


Trung Bộ (T. 4) K. 107 : GANAKAMOGGALLÀNA * MLH - 014 


Mắt thấy sắc không hề nắm giữ 
Tướng chung, riêng. Những thứ nguyên nhân 
Do không chế ngự nhãn căn 

Khiến tham ái, ưu bi... hằng khởi lên, 
Ác bất thiện pháp liền khởi quấy 
Nguyên nhân ấy tự chế ngự đi. 

Hộ trì con mắt mọi thì 

Sự hộ trì mắt thực thi đêm ngày. 
Tiếng do tai, hương từ mũi ngửi, 

VỊ do lưỡi, cảm xúc do thân, 
Ý nhận thức các pháp trần, 

Phải không nắm giữ tướng phần chung, riêng 
Do những nguyên nhân gì, từ đó 
Khiến không có chế ngfự lục căn, 

Tham ái, ưu bi... mọi phần 

Ác bất thiện pháp rần rần khởi lên. 
Nguyên nhân trên, vị ấy chế ngự 
Thưc hành sự hộ trì lục căn. 

Này Bà-La-Môn ! Sau phần 

Tỷ Kheo hộ trợ các căn trong ngoài 

Thì Như Lai mới dạy thêm nữa : 


— “Này Tỷ Kheo ! Mỗi bữa khi ăn 


Hãy tiết độ trong uống ăn, 

Chân chánh giác sát món ăn khi dùng 
Không để cùng vui đùa, mê đắm, 
Không phải lắm trang điểm cầu kỳ, 

Chỉ để thân này duy trì 

Khỏi bị gia hại, chấp trì trang nghiêm 
Về Phạm hạnh cho kiêm toàn cả. 
Nghĩ : “Như vậy ta đã diệt đi 


Trung Bộ (T. 4) K. 107 : GANAKAMOGGALLÀNA * MLH - 015 


Các cảm thọ cũ, đồng thì 
Không cho khởi cảm thọ chi mới nào 
Sẽ không phạm lỗi nào như trước, 
Sống sẽ được an ồn mọi thì ” 


Này Bà-La-Môn ! Sau khi 

Tỷ Kheo tiết độ trong khi ăn vầy 
Thì Như Lai dạy thêm vị ấy : 

— “ Tỷ Kheo ! Hãy cảnh giác chú tâm 

Ban ngày, trong khi kinh hành, 

Trong khi tĩnh tọa, âm thầm gột đi 
Khỏi tâm trí pháp gì chướng ngại. 
Ban đêm, lại tinh tấn hành trì 

Trong khoảng canh đầu trở đi, 

Đến canh giữa hãy tùy nghi đi nằm 
Năm xuống nhằm phía hông bên phải 
Dáng nằm ấy như sư tử vương 

Chân gác trên chân, tinh tường 

Chánh niệm tỉnh giác, nệm thường hướng ngay 
Đến lúc sẽ ngồi ngay lên lại. 

Canh cuối, khi thức dậy xong rồi 
Tiếp tục kinh hành và ngồi 

Gột sạch chướng ngại pháp nơi tâm mình ”. 
Này Bàn-Môn ! Hành trình sau đấy 
Như Lai dạy vị ấy thêm rằng : 

Tỷ Kheo đi, đứng, ngôi, năm 

Đều giữ tỉnh giác, trong tâm biết liền 
Khi tới, lui ; biết mình lui, tới 
Khi nhìn nn biết bởi mình làm 

Hay khi co duỗi tay chân 

Mặc y, đi bát hay cần uống ăn 


Trung Bộ (T. 4) K. 107 : GANAKAMOGGALLÀNA * MLH - 016 


Khi nhai, nuốt, nói năng : Tỉnh giác 
Đại, tiểu tiện, nhồ khạc : Biết mình 
Như vậy Tỷ Kheo tâm minh 
Chánh niệm tỉnh giác, an bình, thắng ngay. 


Này Bàn-Môn ! Như Lai sau đấy 
Dạy vị ấy tìm chỗ lặng yên 
Như rừng tĩnh mịch, lâm viên 
Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma. 
Thời ngọ thực đã qua, rửa bát 
Ngồi kiết già, an lạc, thăng lưng 
An trú chánh niệm, lâng lâng 
Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham 
Bỏ sân hận, từ tâm thương xót 
Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng. 
Từ bỏ hôn trầm, thụy miên 
Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm 
Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng 
Cùng chánh niệm, tỉnh giác, tâm yên 
Gột rửa chúng, được an nhiên 
Từ bỏ trạo cử thì liên tịnh thân 
Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự 
Gột rửa hết trạo cử, hôn trầm 
Gộột rửa tham ái, hận sân 
Đối với thiện pháp, tinh cần hành theo. 
Ta lại dạy Tỷ Kheo mãi miết 
Thực hành thiệt chân chánh, tĩnh cần 
Chừng nào khi quán tự thân 
Với năm Triền Cái phải cần xả ly 
Đã xả ly, nên chi hoan hỷ 


Trung Bộ (T. 4) K. 107 : GANAKAMOGGALLÀNA * MLH -_ 017 


Do hoan hỷ, tâm được khinh an 
Lạc thọ sinh do khinh an 
Đạt được như thế, tâm an định liền 
Ly ác pháp, Ty Kheo ly dục 
Chứng và trú vào mục Nhất Thiền 
Trạng thái hỷ lạc tự tâm 
Sinh do ly dục, với Tầm, Tứ chuyên 
Này Bàn-Môn ! Căn nguyên tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Diệt Tầm, diệt Tứ được yên 
Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai 
Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ 
Do Định sinh, nội tỉnh nhất tâm. 
Lại ly hỷ trú xả thầm, 
Chánh niệm tỉnh giác thì thân cảm liền 
Sự lạc thọ, thánh hiền gọi đủ 
Là “xả niệm lạc trú” tâm chuyên 
Chứng và an trú Tam Thiền 
Rồi xả lạc, xả khổ liền, Tỷ Khưu 
Diệt hỷ ưu cảm thọ trước cũ 
Chứng, an trú vào Đệ Tứ Thiền 
Không khổ không lạc, an nhiên 


Xả niệm thanh tịnh, tâm yên chăng chây. 


Bàn-Môn này ! Với những Phích-Khú 
Thuộc hàng ngũ bậc Hữu-học nào 
Tâm chưa thành tựu, cần cầu 
Vô thượng an tịnh, xua bao ách triển. 
Đó là sự hiện tiền giảng dạy 
Đối với những vị ấy mọi điều. 
Còn với những vị Tỷ Kheo 


Trung Bộ (T. 4) K. 107 : GANAKAMOGGALLÀNA * MLH - 018 


Hàng La-Hán, các lậu đều dứt nhanh 
Các việc cần, thực hành hoàn tất 
Gánh nặng đặt xuống, nhẹ thênh thang, 
Lý tưởng thành đạt rõ ràng, 
Hữu kiết sử đã hoàn toàn diệt tan, 
Chánh trí sang chánh niệm tỉnh giác ”. 
Nghe lời giảng Đại Giác Phật Đà 
Bàn-Môn Mốc-Gá-La-Na 
Tức Ga-Na-Ká hỏi sang vấn đề : 


— “ Khi nghe vê những điêu Tôn Giả 


Gô-Ta-Ma khuyến hóa như vầy, 
Tận tình giảng dạy như vây, 
Tất cả đệ tử của Ngài phải chăng 
Đều tự thân chứng được cứu cánh 
Đích Niết Bàn bậc Thánh cả rồi ? 
Hay chỉ một số chứng thôi ? ”. 


— “ Bàn-Môn ! Đệ tử Ta nơi điêu này 


Được Như Lai khuyến hóa, dẫn dắt 
Một sô đặc Niệt Bàn viên thông 
Còn một sô khác thì không ”. 


— “ Thưa Ngài ! Nhân, duyên gì trong việc này 


Khi ở đây Niết-bàn có mặt 
Và có mặt con đường minh quang 
Đưa đến cứu cánh Niết-bàn, 
Có mặt Tôn Giả là hàng Đạo Sư, 
Mà đệ tử Ngài như vừa kế 
Được thứ đệ khuyến hóa, giảng bày 
Một số chứng Niết-bàn ngay, 
Còn sao số khác không rày chứng xong 2 ”. 


— “ Bàn-Môn ! Trong việc này ta hỏi 


Trung Bộ (T. 4) K. 107 : GANAKAMOGGALLÀNA * MLH - 019 


Nếu kham nhẫn, hãy nói ra mau. 
Bàn-Môn ! Ông nghĩ thê nào ? 
Ông có biệt rõ đường nào đi qua 


Thành Vương Xá — Ra-Cha-Ga-Há ? ”. 


— “ Thưa Tôn Giả ! Con biết rành mà ! ”. 
— “Bàn-Môn ! Nghĩ sao chuyện là 
Có người muốn đến Ra-Cha-Ga-Hà, 

Đến hỏi qua ông về đường â Ấy, 
Ông đáp lại thăng vào vấn đề : 
“Đường đến Vương Xá nhiêu khê 
Ông hãy đi thăng đường về hướng Đông 
Ta dặn ông : Trải qua nhiều dặm, 
Sau bao dặm, sẽ thấy một làng 
Có tên thế này rõ ràng. 
Ông hãy đi tiếp thời gian khá dài 
Sẽ thấy ngay thị trấn tên đó 
Hãy đi theo đường nọ khá xa 
Sẽ thấy Ra-Chá-Ga-Ha 
Vùng đất mỹ diệu, cỏ hoa mỹ miễu, 
Nơi có nhiều khu rừng, hồ nước, 
Những vườn tược xinh đẹp nơi đây". 
Dù được khuyến giáo như vây 
Người ấy lại nhằm hướng Tây đi vào ! 
Đi sai đường làm sao đến được ? 
Rồi trái ngược với kẻ nói trên 
Một người gặp ông nói lên 
Hỏi đến Vương Xá phải nên thế nào ? 
Ông chỉ dẫn trước sau cặn kẽ 
Cứ đi vậy thì sẽ thấy qua 
Vương Xá — Ra-Chá-Ga-Ha. 


Trung Bộ (T. 4) K. 107 : GANAKAMOGGALLÀNA * MLH - 020 


Người ấy theo đó trải qua hành trình 
Bởi y tin lời ông đã dặn 
Thực hiện đúng chỉ dẫn đường đi 

Nên đến Vương Xá kinh kỳ. 

Này Bàn-Môn ! Do nhân øì, duyên chị 
Khiến trong khi cùng có mặt tại 
Sa-Vát-Thi, cùng lại hỏi ông, 

Ông đã chỉ dẫn hết lòng 

Con đường đúng chính hướng đông kia mà Ï 
Nhưng một kẻ thật là ngang bướng 
ĐI sai lạc qua hướng phía Tây 

Một kẻ cũng hỏi đường vầy 
Nghe theo chỉ dẫn, đến ngay nơi cần 2 ”. 


— “ Thưa Tôn Gniả ! Thê nhân xuôi, ngược 


Con thì làm gì được ở đây ? 
Con chỉ hướng dân đường này 
Còn phân thực hiện kẻ đây phải làm ”. 


— “ Cũng vậy, đích Niết-bàn có mặt 


Trong khi Ta có mặt chỉ đường, 
Nhưng các đệ tử Ta thường 
Được Ta khuyến giáo, tỉnh tường dạy răn 
Thì một phần chứng được cứu cánh 
Đích Niết-bàn bậc Thánh viên thông, 
Nhưng một số khác thì không ! 
Ta làm gì được ? Khó mong chuyên dời ! 
Vì Ta chỉ là người chỉ dẫn ! ”. 
Nghe từ đẳng Đại Giác thuyết ra 
Bà-La-Môn Ga-Na-Ka 
Mốc-Gá-La-Ná thưa qua Phật Đà : 


— “ Tôn Giả Gô-Ta-Ma † Đôi với 


Trung Bộ (T. 4) K. 107 : GANAKAMOGGALLÀNA * MLH - 021 


Những người không phải bởi lòng tin, 
Chỉ vì sinh kế của mình 

Xuất gia, từ bỏ gia đình đi tu. 

Người xảo trá hoặc hư ngụy khác, 
Người gian đối lường gạt, mạn kiêu, 
Mắt thăng bằng, dao động nhiều 

Nói phô tạp nhạp, nói điều nhố nhăng, 
Không hộ trì các căn mọi chỗ, 

Ăn uống không tiết độ mọi thì, 
Không chú tâm cảnh giác chị, 

Sa-môn-hạnh chăng hành trì, thờ ơ, 
Không tôn thờ, kính trọng học-pháp 
Sống thừa thải, chậm chạp lười trây, 

Đi đầu trong thối thất vây, 

Từ bỏ gánh nặng đường dài viễn ly, 
Tinh cần thì thấp kém, thất niệm 
Không tỉnh giác, không điểm định tâm 

Liệt tuệ, cầm ngọng, tán tâm... 
Tôn Giả ! Không thể sông gần hạng đây. 


Trái lại vầy, những Thiện-nam-tử 
Vì lòng tin, tham dự Săng-Ga 
Từ bỏ gia đình, xuất gia 
Độc cư tu tập, tránh xa điều tà 
Không xảo trá, gian ngoa, lường gạt, 
Không cao mạn, không mất thăng bằng, 
Không dao động, không nói năng 
Một cách tạp nhạp, các căn hộ trì 
Ăn uống thì tiết độ, tỉnh giác, 
Sa-môn-hạnh an lạc hành trì 
Tôn kính học pháp, thực thi 


Trung Bộ (T. 4) K. 107 : GANAKAMOGGALLÀNA * MLH - 022 


Sống không thừa thải, không khi nào lười, 
Trong mọi thời từ bỏ thối thất, 

Trong viễn ly chân thật đi đầu, 
Tinh tắn, chánh niệm thanh cao, 

An trú định tĩnh, hướng vào nhất tâm, 
Có trí tuệ, không câm ngọng vậy... 
Những vị ấy nên sống gân thường. 

Ví như trong các căn hương 

Hắc-chiên-đàn chính loại hương này là 
Hương tối thượng, quý và được thích. 
Lõi cây hương thì xích-chiên-đàn 

Gọi là tôi thượng vô vàn. 

Hoa hương các loại nếu mang so bì 
Vũ-quý-hương này thì tối thượng. 
Cũng như vậy, cao thượng tột vời 

Chính là khuyến giáo những lời 

Của Ngài Tôn Giả trong thời vừa qua. 
Bạch Gô-Ta-Ma Tôn Giả ! 

Với pháp âm Ngài đã giảng bày 
Thật hy hữu ! Vì diệu thay ! 

Như người dựng vật lăn quay ngã nằm 
Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối 
Đem đèn sáng vào tôi như bưng 

Để ai có mắt mở bừng 

Có thể thấy được sáng trưng sắc màu. 
Cũng như thế, nhiệm mâu Chánh Pháp 
Được Thế Tôn giải đáp, trình bày 

Con xin quy ngưỡng từ nay 

Quy y Đại Giác, nương ngay Pháp mâu, 

Quy y Tăng thanh cao đức cả 


Trung Bộ (T. 4) K. 107: GANAKAMOGGALLÀNA * MLH -_ 023 


Nói tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn 
Mong Thế Tôn nhận cho con 
Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên 
Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục 
Kể từ nay đến lúc mạng chung 
Tín thành nương đắng Đại Hùng 
Thực hành Giáo Pháp muôn trùng cao thâm ./- 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 L ) 


+ 
+ ®% 


( Chấm dứt Kinh 107 : GANAKA MOGGALÀNA 
GANAKA MOGGALLÀNA SuHta ) 


108. Kinh GOPAKA 


MOGGALLÀNA 
( Gopakamogøsallàna sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 


Một thời, A-Nan-Đa Tôn-giả (7) 
Trú Vương Xá —- Rá-Chá-Ga-Ha (2) 
Ở tại Vê-Lú-Va-Na (2) 

Trúc Lâm Tĩnh Xá cũng là nơi đây 
Chỗ hăng ngày nuôi dưỡng loài sóc 
Khi Phật đã nhập diệt không xa. 

Bấy giờ vua Ma-Kiệt-Đà (3) 

A-Chá-Sát-Tú (3) nghi Pa-Chô-Tà (4) 

(Đăng Quang Vương) tràn qua quốc độ 
Nên cho xây kiên cô thành trì 
Ra-Cha-Ga-Ha tức thì. 


Buổi sáng, Tôn-giả đắp y chỉnh tê 


(1): ANANDA hay A-Nan là con Hộc-Phạn Vương ( Sukodana — 
em Vua Tịnh Phạn - Suddhodana ), tức là em chú bác với ĐứcPhật 
Xuất gia cùng với 6 vị vương-tử giòng Thích Ca khi đức Phật về 
thăm lại Ca-T)-La-Vệ (Kapilavatthu ) lần đâu tiên sau khi thành 
đạo. Tôn-giả là vị Thị giả hâu cận trung tín của ĐứcPhát suốt 30 
năm trung-giác-thời và hậu-giác-thời của Phật. ( 15 năm tiên- 
giác-thời, đức Phật chưa có vị thị giả nào nhất định và chính 

thức ). 
(2) : Trúc Lâm Tĩnh Xá ( Veluvanavihàra ) tại Thành Vương Xá 
( Rajagaha ) của vương quốc Magadha ( Ma-Kiệt-Đà ). 


(3) : Vua nước Ma- Kiệt-Đà lúc này là Ajatasaffu ( A-Xà-Thé ). 
(4) : Vua láng giêng Magadha là Pajjota (Đăng Quang Vương). 


Trung Bộ (T. 4) K. 108 : GOPAKAMOGGALLÀNA * MLH _ 026 


Mang bát, đi hướng về Vương Xá 
Đề khất thực. Tôn-giả bỗng nhiên 
Suy nghĩ trong sự tương liên : 

“ Còn quá sớm đề hóa duyên như vầy 
Tại Vương Xá. Ta nay trực chỉ 
Đến Phạm-Chí tên Gô-Pá-Ka 

Thuộc họ Mốc-Gá-La-Na 
Thăm chỗ làm việc ông ta gần nhà ”. 
Rồi ngài A-Nan-Đa đến chỗ 
Phạm-chí Gô-Pa-Ká không xa. 
Bà-la-môn Gô-Pá-Ka 
Thấy Tôn-giả A-Nan-Đà từ xa 
Đang đến nhà mình, liền hoan hỷ 
Nói với vị Tôn-giả Đa Văn : 
— “ Hãy đến, Tôn-giả A-Nan ! 
Thiện lai. Tôn-giả A-Nan ! Lâu rồi 
Ngài mới đến tại nơi này đó ! 
Một cơ hội hiếm có như vây. 
Tôn-giả xin hãy ngồi đây 
Chỗ đã soạn sẵn để ngài ngồi an ”. 
Vị Tôn-giả A-Nan đi thắng 
Ngôi xuống chỗ đã sẵn soạn ra, 
Còn Bàn-môn Gô-Pa-Ka 
Lấy một ghế thấp ngồi qua gần ngài. 
Bàn-môn liền thưa ngay tự sự : 
— “ Có thể chăng, Phích-Khú thực hành 
Một cách trọn vẹn tựu thành 
Một cách đầy đủ pháp lành sâu xa 
Mà Ngài Gô-Ta-Ma thuở trước 
Đã đạt được, thành bậc Thế Tôn ? 


Trung Bộ (T. 4) K. 108: GOPAKAMOGGALLÀNA * MLH - 027 Trung Bộ (T. 4) K. 108 : GOPAKAMOGGALLÀNA * MLH - 028 


— “ Không như thế, này Bàn-môn ! — “ Thưa Tôn-giả A-Nan ! Câu chuyện 
Không thê có một Sa-môn nào mà Tôn-giả hiện đàm luận là gì ? 
Thành tựu qua một cách hoàn hảo, BỊ gián đoạn câu chuyện chi 2 ”. 


Đây đủ, thâu tât cả pháp môn — “Này ông Phạm-Chí ! Hiện thì xảy ra 
Mà bậc La-Hán, Thê Tôn, Do ông Gô-Pa-Ka Phạm-chí 
Chánh Đăng Chánh Giác viên thông tựu thành. Tức là vi Mốc-Gá-La-Na 
Thế Tôn, bậc tịnh thanh từ ái, Đã hỏi tôi về chuyện là : 
Làm khởi dậy con đường trước đây Một Tỷ Kheo có trải qua tựu thành 
Chưa hệ được hiện khởi, hay Thật trọn vẹn, tựu thành đây đủ 
Làm cho biệt con đường này, từ xưa Các pháp tự Tôn Giả Kiều Đàm 
Vôn dĩ chưa ai từng được biết, Bậc Chánh Đăng Giác hoàn toàn 
Nói chỉ tiệt No đường nay, Đã được thành tựu nghiêm trang sâu dày ”. 
- Là bậc hiệu đạo, biệt ngay, Rôi Tôn-giả trình bày căn bản 
Thiện xảo về đạo, đức tài lành thay ! Những điều mình đã giảng giải ra. 
Các đệ tử do Ngài dạy bảo Đại thần Vát-Sá-Ka-Ra 
Những vị sông hành đạo, tùy hành TH ni À 
lội li bảng g0 gi 2074 06 (PCHoI Hỏi Tôn-giả A-Nan-Đa như vây : 


Các pháp ấy sẽ tựu thành ”. 
— “Thưa Tôn-giả ! Khi ngài Thiện Thệ 

Giữa Tôn-giả A-Nan với gã SỐ ni biện bọ. ĐỆP 

ˆ Y6 7 y2 Một vị trong Tỷ Kheo Tăng 
Gô-Pa-Ká Môc-Gá-La-Na. So Nó À 

Bởi vì Vát-Sá-Ka-Ra Được Ngài sắp đặt truyền đăng như vây : 
“Chính vị này, khi Ta diệt độ 
Sẽ là chô nương tựa của Tăng, 


Nhưng cuộc nói chuyện thình lình cắt ngang 


Đại thần của Ma-Ga-Tha nước này 
Z th ến To Nn Nà tự Cho nên các ông phải hằng 
ác công sự Ra-Chá-Ga-Ha, Ý chỉ nơi vị này bằng là có 
Ghé công trường Gô-Pa-Ka BH hộc HỊC: Ð HỆ hộ (7 
Gặp Tôn-giả A-Nan-Đa nơi này. — “Này Bàn-môn ! Sự tình như vậy 
Đã không xảy ra với Tăng-CIà 
Không một Tỷ Kheo nào, mà 
Được đức Chánh Giác, Phật Đà, Thế Tôn, 
Bậc Tri-giả, viên thông Kiến-giả 
A-La-Hán đạo quả sâu xa 


Nói với ngài những lời chào hỏi 
Sau khi nói lời xã g1ao trên, 
Ông liền ngồi xuống một bên 
Hướng đến Tôn-giả, thưa lên rõ ràng : 


Trung Bộ (T. 4) K. 108: GOPAKAMOGGALLÀNA * MLH - 029 Trung Bộ (T. 4) K. 108 : GOPAKAMOGGALLÀNA * MLH - 030 


Chỉ định thay đâng Phật Đà Làm chỗ y chỉ, Tăng-Già dựa nương. 
Khi Ngài tịch diệt, sẽ là người thay Tôi lại hỏi với phương thức đó 
Và vị này là chỗ y chỉ Sao Quý vị lại có hợp hòa 2 
Của toàn thể Tăng Sĩ Tỷ Kheo ”. Tôn-giả lại trả lời là 


Pháp Bảo là chỗ Tăng-Già dựa nương ? 
Xin Tôn-giả tận tường giảng giải 
Ý nghĩa lời nói ấy thế nào ? ” 


— “ Thưa Ngài ! Có một Tỷ Kheo 
Được Chúng Tăng thỏa thuận theo họp bàn, 
Được các hàng Tỷ Kheo Trưởng Lão 


Sắp đặt, bảo : “ Chính là vị này — “Này Bàn-môn ! Căn cứ vào 
Sau diệt độ của Như Lai Những gì mà Phật trước sau chỉ bày 
Sẽ là chỗ nương dựa, thay Phật-Đà Bởi vì Ngài, bậc Chánh Đẳng Giác 
Và chúng ta y chỉ vị ấy ? ”. Tri & Kiến-giả, là bậc Thế Tôn 


Thiết lập học-pháp viên thông 
Tuyên bô nên chúng tôi tôn quý vào. 
Giữa chúng tôi, vị nào có đủ 


— “Này Phạm-Chí Vát-Sá-Ka-Ra ! 
Không có việc ây xảy ra ”. 


- TM T0h TH on Hàn, Mười Pháp, mà căn cứ điều này 
S Hệ ng, TH „ Ỷ THỊ Thời chúng tôi cung kính ngay, 
VU U  u n Tôn trọng, lễ bái vị đây, kính nhường 
E5 tho ND DỊ TH l Và cúng dường, an trú, nương cậy 
— “Này Phạm-Chí ! Không phải vì thê nên Nơi vị ấy. Sao gọi là Mười 2 
Chúng Tỷ Kheo dưới trên từ đó Bàn-Môn ! Mi ấy là người 
Đã không có chỗ đê dựa nương. * Tỷ Kheo giới hạnh mọi nơi, sớm chiều, 
Chính Pháp vô thượng vô lường * Sống chế ngự với điều chế ngự 
Là chỗ Tăng Chúng dựa nương, hợp hòa ”. Của giới bồn Pa-Tí-Mốc-Kha (¡) 
— “ Tôn-giả A-Nan-Đa ! Trước đó * Đây đủ oai nghi, cùng là 
Tôi hỏi có Tỷ Kheo nào mà Chánh hạnh nghiêm túc. Thây là hiêm nguy 
Được Tôn Giả Gô-Ta-Ma Trong những lỗi tê vi, nhỏ nhật 
Chỉ định thay lúc Phật qua Niết Bàn. Khi thọ trì, học tập pháp phần. 
Hay vị nào được hàng Trưởng Lão * VỊ ây là bậc Đa văn 
Cùng Chúng Tăng vị đạo cử ra =—— 
Một vị Tỷ Kheo tài ba (1) : Giới bôn Patimokkhasamvarasìla : 


Biệt biệt giải thoát thu thúc giới. 


Trung Bộ (T. 4) K. 108 : GOPAKAMOGGALLÀNA * MLH - 031 


Nghe nhiều học rộng, chánh chân thọ trì 
Những điều gì đã nghe, cất giữ 
Những điều tự mình đã nghe qua. 

Những pháp Sơ thiện, cùng là 

Trung thiện, Hậu thiện, văn và nghĩa đây. 

* Nêu Phạm hạnh đủ đây, thanh tịnh. 

* Những pháp chính mình đã nghe nhiều 

Được thọ trì, lời nói đều 
Làm cho quen thuộc, ý đều nghĩ sâu. 
* Được chánh kiến khéo mau ngộ nhập 
* Vị ấy thật “biết đủ” khi dùng 

Về Tứ-vật-dụng nói chung 

Y phục, vật thực, thuốc dùng khi đau, 

Và sàng tọa nơi nào bất luận. 
* Là người tùy ý muốn số đông 
Không có khó khăn, bực lòng, 
Không có mệt nhọc. * Chứng trong bốn Thiền 
*'Tăng-thượng-tâm hiện tiền lạc trú 
Thực hiện đủ thần thông các phân : 
Một thân hiện ra nhiều thân 

Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng 
Hiện, biến hình, đi ngang qua vách 
Xuyên qua núi như cách hư không 

Độn thô, trồi lên đất giồng 

ĐI được trên nước cũng không chìm nào 
Ngồi kiết già trên cao vòi vọi 
Bay trên không như loại chim bằng 

Với tay, chạm mặt trời, trăng 

Có đại oai lực, oai thần uy linh 
Hoặc có thể tự mình bay tới 
Cõi Phạm Thiên vời vợi nơi này, 


Trung Bộ (T. 4) K. 108 : GOPAKAMOGGALLÀNA * MLH _ 032 


Thần thông nhiều loại thật hay 
Tỷ Kheo vị ấy trình bày được ngay 
Tai vị này siêu nhân thuần tịnh, 
Nghe được chính âm thanh Chư Thiên 
Và loài Người khắp mọi miền 
Dù xa muôn dặm như liền bên tai. 
Khi vị này quán tâm biết đúng 
Tâm loài người, tâm chúng sanh đây 
Tâm của người khác hằng ngày. 
Tâm tham cũng biết, không tham biết liền 
Tâm nỗi sân, biết liền sân hận 
Tâm không sân không hận cũng tường 
Tâm S1 hay không S1 thường 
Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm 
Đại hành tâm, biết là như vậy 
Hoặc không phải là đại hành tâm 
Tâm vô thượng, biết rõ ràng 
Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông 
Tâm thiền định hay không thiền định 
Tâm giải thoát hay dính buộc ràng 
Vị ấy đều biết rõ ràng 
Tâm của người khác ; cả hàng trí, ngu. 
VỊ Phích-Khu hướng tâm như vậy 
Và vị ấy nhớ tới nhiều đời 
Quá khứ với một, hai đời 
Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua 
Một ngàn đời hay là hơn nữa 
Một trăm ngàn đời thuở lâu xa 
Hoại kiếp, thành kiếp trải qua 
Vị ấy nhớ lại như là mới đây. 


Trung Bộ (T. 4) K. 108: GOPAKAMOGGALLÀNA * MLH - 033 


Tại nơi ấy, tên này ta có 
Thuộc giai cấp, giòng họ thế này 
Uống, ăn, thọ khổ, lạc rày 
Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao 
Ta tái sinh, nhằm vào làng đó 
Có tên tuổi, giòng họ thế nào... 
Cứ thế, nhớ lại biết bao 
Tiền kiếp, tái kiếp không sao đếm vây. 
Tâm vị ấy thắng ngay, thuần tịnh 
Do giới, định dẫn tới tuệ minh 
Xét về sinh tử chúng sinh 
Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền 
Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả 
Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang 
Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn 
Đều do hạnh nghiệp trăng đen họ làm. 
Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý 
Hoặc phỉ báng các vị Thánh Hiền 
Người này thân hoại, tận duyên 
Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh 
Các cõi dữ, như sinh địa ngục 
Hoặc đọa xứ, thằng thúc nạn taI. 
* Còn bậc hiền giả, những ai 
Làm những thiện hạnh ý và lời, thân 
Không phi báng Hiền nhân, Thánh hiển 
Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng 
Sau khi thân hoại mạng chung 
Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời 
Do thiên nhãn, biết đời sống chết 
Người hạ liệt hay kẻ giàu sang 


Trung Bộ (T. 4) K. 108: GOPAKAMOGGALLÀNA * MLH _ 034 


Người đẹp đẽ, kẻ thô hẻn 
Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may 
Do hạnh nghiệp kẻ này hành động 
Có kết quả chăng giống nhau này. 
Luân hồi tùy nghiệp chuyển xoay 
Không ai tránh khỏi trả vay nghiệp này. 
Rồi vị đây hướng tâm đến với 
Lậu-tận-trí, dẫn tới biết rành 
Vẻ chúng sanh biết ngọn ngành 
Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào 
Đây Khổ Diệt, đường nào diệt khổ 
Biết như thật lậu-hoặc loại này 
Nguyên nhân lậu-hoặc là đây 
Diệt trừ lậu-hoặc, biết ngay con đường. 
Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức 
Tâm vị ấy rất mực sáng trong 
Dục-lậu, hữu-lậu thoát xong 
Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn. 
Này Vũ-Thế Đại thần ! Như vậy 
Mười khả-hỷ-pháp ấy thuyết ra 
Do đắng Thế Tôn, Phật Đà 
Tri-giả, Kiến-giả, A-La-Hán này, 
Bậc Chánh Giác giảng bày như thế, 
Giữa chúng tôi cặn kẽ thuyết ra. 
VỊ có Mười Pháp sâu xa 
Chúng tôi cung kính, thiết tha cúng dường, 
Chúng tôi thường nương tựa, an trú 
Vị đầy đủ Mười Pháp trải qua ”. 
Nghe xong, Vũ-Thế tức là 
Bàn-môn Vát-Sá-Ka-Ra Đại thần 


Trung Bộ (T. 4) K. 108: GOPAKAMOGGALLÀNA * MLH - 035 


Nói với vị Tướng-quân tùng giả 
Là U-Pa-Nan-Đá đứng sau : 

— “Này Tướng-quân ! Nghĩ thế nào ? 

Nêu là như vậy, nghĩ sâu xa thì 
Những Tôn-giả trọng vì, cung kính 
Những ai đáng cung kính, trọng vì, 

LÊ bái ai đáng lê quy, 

Cúng dường ai đáng uy nghi cúng dường. 
Chăc chăn thường những Tôn-giả ây 
Sẽ cung kính, lê lạy bậc này. 

Và nêu những Tôn-giả đây 

Không cung kính, lê,hay cúng dường 
Tỷ Kheo này, thời thường vị ây 
Sẽ cung kính, lễ lạy ai đây 2 ”. 

Rồi vị Bà-la-môn này _ 
Hướng đên Tôn-giả, như vây thưa qua : 
— “ Thưa Tôn-giả ! Hiện ngài đang ngụ 
Tại trú xứ nào đó gân xa ? ”. 

— “ Bàn-môn ! Trú xứ của ta 

Vê-Lu-Vá-Ná tức là Trúc Lâm ”. 

— “ Thưa Tôn-giả ! Trúc Lâm có phải 
Là một chô khả ái, tịnh an, 
It trêng ôn, xa cư dân, 


Được che gió, thích hợp phần Thiền-na ? ”. 


— “Tỉnh Xá này đúng là như vậy 
Rất khả ái, an tịnh, ít ôn, 
Xa cách dân cư quá đông, 
Thích hợp Thiền tịnh, xứng trong mọi thời 
Với những người hộ trì, thủ hộ 


Trung Bộ (T. 4) K. 108 : GOPAKAMOGGALLÀNA * MLH _ 036 


Như ngài đây, là chỗ đàn-na ”. 
— “ Thưa Tôn-giả A-Nan-Đa ! 
Thật vậy, Vê-Lú-Va-Na chính là 
Nơi thích hợp trải qua Thiền tịnh, 
Xứng với người chân chính tu Thiền, 
Thiên về nhập định tham thiên. 
Thưa Tôn-giả ! Tôi nhớ liền trước đây 
Khi mà Ngài Kiều-Đàm Tôn Giả 
Vê-Sa-LI Ngài đã trú qua 
Ku-Ta-Gá-Rá-Sa-La ( Kutagarasala ) 
( Giảng đường Trùng Các cũng là nơi đây ). 
Rồi thưa ngài A-Nan Tôn-giả ! 
Tại Ma-Ha-Vá-Ná (Đại Lâm ), 
Tôi đã có dịp đến thăm 
Kiều-Đàm Tôn Giả với tâm kính Ngài 
Ở nơi đây, Kiều-Đàm Tôn Giả 
Nhiều phương tiện Ngài đã thuyết ra 
Về Thiền-định-luận sâu xa. 
Ngài Tôn Giả Gô-Ta-Ma thuộc về 
Vị tu thiền, thiên về Thiền-định, 
Tán thán mọi Thiền-định ở đời ”. 
— “Này Bàn-môn ! Chớ quá lời ! 
Thế Tôn không tán thán nơi vấn đề 
Tất cả về Thiền-định, khi giảng 
Cũng không không tán thán mọi Thiên. 
Này Bà-la-môn ! Trước tiên 
Loại nào Thiền-định Ngài liền nói ra 
Không tán thán Thiên-na như thế 2 
Này Bàn-môn ! Được kế đến là 
Một số vị đã sống qua 


Trung Bộ (T. 4) K. 108: GOPAKAMOGGALLÀNA * MLH _ 037 


Tâm thấm nhuần dục-tham và mê đam 
Bị dục tham chi phối mọi mặt, 
Không như thật biết giải thoát điều 

Dục tham đã khởi lên nhiều 

Dục là đối tượng tối siêu vị này, 
Thiền tu, thiền tư hay thiền định 
Và thiền nhập. Cũng chính vị này 

Tâm thẫm nhuằn sân hận đây, 

Sân hận chi phối vị đây mọi thời, 
Không như thật biết nơi giải thoát 
Khỏi sân hận đã phát khởi ra, 

Vị ấy lẫy sân hận là 

Đối tượng tối hậu đề mà thiền tu 
Hay thiền tư, thiền định, thiền nhập. 
Viấy sông đây ä ặp với tâm 

Thâm nhuần thụy miên hôn trằm, 

Thâm nhuằn trạo hối, thấm nhuần lòng nghỉ 
Bị những gì vừa kể chi phối 
Không như thật biết lối thoát ra 

Khỏi năm Triền Cái xấu xa 

Đã được phát khởi thông qua vỊ này. 
Lại chọn ngay năm triền-cái xấu 
Làm đối tượng tôi hậu đồng cư 

Thiên định, thiển tu, thiền tư 

Bàn-môn ! Những Thiền-định như thế thì 
Đắng Toàn Tri không hề tán thán. 
Loại nào được tán thán ở đây ? 

Vị Tỷ Kheo ly dục này, 

Ly bắt thiện pháp, chứng ngay trú liền 

Đệ Nhất Thiên, trạng thái hỷ lạc, 


Trung Bộ (T. 4) K. 108 : GOPAKAMOGGALLÀNA * MLH _ 038 


Do ly dục nên phát sanh ra 
Với tầm, với tứ chan hòa. 

Rồi diệt tầm, tứ — chứng qua Nhị Thiền 
Hỷ lạc liền được sanh bởi định, 
Không tầm, tứ -— nội tĩnh nhất tâm. 

Ly hỷ trú xả âm thầm 

Chánh niệm tỉnh giác thì thân cảm liền 
Sự lạc thọ, Thánh hiền gọi đủ 
Là “xả niệm lạc trú” trải qua, 

Chứng, trú vào Thiền thứ Ba 

Xả lạc, xả khổ, diệt mà hỷ ưu 
Đã cảm thọ, Tỷ Khưu chứng, trú 
Thiền Đệ Tứ, không khô, lạc chi 

Xả niệm thanh tịnh tức thì. 

Loại Thiền-định ấy được vì Thế Tôn 
Luôn tán thán pháp môn Thiên ấy ”. 

“ Quả thật vậy, ngài A-Nan-Ða ! 

Chính Tôn Giả Gô-Ta-Ma 

Khiên trách Thiền-định đáng là trách la, 
Tán thán Thiền đáng mà tán thán. 
Thưa Tôn-giả ! Đến hạn phải đi 

Chúng tôi có việc cần đi 
Có nhiều phận sự, nên chỉ kiếu ngài ” 
— “ Bàn-môn này ! Hãy làm những việc 
Ông nghĩ, biết hợp thời, phải cân ” 
Rồi Bà-la-môn Đại thần 

Vát-Sa-Ka-Rá khởi thân tức thì 
Đứng dậy, từ giả đi khỏi đó. 

Khi vị nọ đi chẳng bao xa 
Bà-la-môn Gô-Pa-Ka 


Trung Bộ (T. 4) K. 108 : GOPAKAMOGGALLÀNA * MLUH-—- 039 
Mốc-Ga-La-Ná thưa qua lời này : 
— “ Thưa Tôn-giả ! Ta nay tiếp tục 
Về kết cục câu chuyện vừa qua 
Nếu chúng tôi không hỏi ra 
Thời Tôn-giả A-Nan-Đa vừa rồi 
Đã không phải trả lời như vậy 2 ”. 
— “Này Bàn-môn ! Có phải tôi đây 
Đã nói với ông như vây : 
“Không một Phích-Khú nào hay thực hành 
Để tựu thành Mười Pháp như thế 
Thật triệt đề, trọn vẹn, đủ đầy. 
Những pháp mà Thế Tôn Ngài 
Chánh Đăng Chánh Giác, Như Lai tựu thành. 
Này Bàn-môn ! Tịnh thanh Đại Giác 
Bậc làm cho khởi phát con đường 
Chưa từng có, chăng ai tường. 
Làm cho biết đến con đường minh quang. 
Nói lên một con đàng từ trước 
Đã chưa được nói đến, trình bày. 
Là bậc hiểu đạo sâu dày, 
Thiện xảo về đạo, khứ lai hoàn toàn. 
Và đến nay, các hàng đệ tử 
Vẫn tuần tự như pháp thực hành 
Hành đạo, tùy hành tịnh thanh 
Và sẽ thành tựu pháp lành về sau ./- 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L ) 


* %«* % 


( Chấm dứt Kinh 108 : GOPAKA MOGGALÀNA - 
GOPAKA MOGGALLÀNA Suta ) 


10. Đại Kinh 
MAN NGUYET 


( Mahàpunnama sutfa ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 
Sa-Vát-Thí — Xá-Vệ — trú qua 
Đông Viên —- Púp-Bá-Ra-Ma, (¡) 

Mi-Ga-Ra-Má-Tú-Pa-Sá-Đà, (¡) R 
Cũng chính là Giảng đường Lộc Mâu 
Lúc bây giờ vào đạo trăng tròn 

-_ Trong ngày Bô-tát trời trong, 

Thê Tôn ngôi giữa rât đông Tăng-GI1à 
Đang đoanh vây quanh tòa Đại Giác 
Trên bãi cỏ êm mát giữa trời. 

Một Tỷ Kheo từ chỗ ngôi 
Đứng dậy, chỉnh y phục rôi chấp tay 
Xá Thê Tôn, thưa ngay một việc : 
— * Con muốn hỏi đặc biệt điều này 
Nêu được cho phép của Ngài ”. 
— “Tỷ Kheo ! Ông hãy ngồi ngay chỗ mình 
Và hỏi điêu mà mình muôn hỏi ”. 
Tỷ Kheo ấy nghe nói như vầy 
Ngôi lại chỗ cũ, thưa ngay : 
— “ Kính bạch Đại Giác ! Điều này phải chăng 
Có năm phân thủ uẫn : Sắc uân, 


(1) : Xem chú thích ở Kinh số 107— Ganaka Moggallàna. 


Trung Bộ (T. 4) K. 109 : Đại Kinh MÃN NGUYỆT * MLH _ 042 


Thọ & Tưởng & Hành-thủ- -uân, cùng là 
Thức-thủ-uân — được thuyết ra ? ” 


— “Tỷ Kheo ! Đúng vậy. chính làcó qua 
Sắc & Thọ & Tưởng & Hành và Thức-uân ”. 
— “ Thật lành thay ! Bạch đẳng Phật Đà ! ”. 
Tỷ Kheo ấy hoan hỷ, và 
Tín thọ lời đức Phật Đà nói ra. 
Rôi Tỷ Kheo hỏi qua câu khác : 
— * Bạch Đại Giác ! Năm thủ-uẫn này 
Lây gì làm căn bản đây ? ”. 
— “ Tỷ Kheo ! Căn bản Dục đây chính là ”. 
— * Bạch Phật Đà ! Có phải “chấp thủ' 
Đó chính là năm thủ-uân này 2 ”. 
Hay ngoài năm thủ-uân đây 
Có “châp thủ' khác đêm ngày trải qua ? ”. 
— “ Không phải là chính “chấp thủ” ây 
Là năm thủ-uân đây. Nhưng mà 
Cũng không phải là xảy ra 
Ngoài năm thủ-uân có ra tức thời 
Một châp thủ khác nơi điêu đó. 
Này Tỷ Kheo ! Khi có dục nhiêu, 
Lòng tham đôi với năm điêu 
Chính là châp thủ phong triêu xảy ra ”. 
— “ Bạch Phật Đà ! Phải chăng có thê 
Có sự thê saI khác dục tâm, 
Tham tâm đôi với cả năm 
(Là năm thủ-uân), dục thâm đi theo 2 ”. 
— “Này Tỷ Kheo ! Có thể có đó ! 


Trung Bộ (T. 4) K. 109 : Đại Kinh MÃN NGUYỆT * MLH _ 043 


Ở đây, có người nghĩ như vầy : 
“Mong răng có Sắc thê này, 


Thọ, Tưởng, Hành, Thức thế này tương lai'. 


Như vậy, này Tỷ Kheo ! Sai khác 

Trong lòng dục, sai khác lòng tham 
Đối với thủ-uẫn cả năm ”. 

— “ Nhưng bạch Đại Giác ! Truy tầm ra sao 
Là ý nghĩa nhằm vào chữ “uân” 
Trong các uẫn mọi nơi mọi thì ? ”. 

— “Này Tỷ Kheo ! Phàm sắc gì 

Quá khứ, hiện tại hay thì vị lai, 

Nội, ngoại hay, tế, thô, liệt, thắng, 
Xa, gần... là sắc-uân tức thì. 
Cảm thọ, tưởng, hành, thức gì 

Quá khứ, hiện tại hay thì vị lai, 

Nội, ngoại hay tế, thô, liệt, thắng, 
Xa, gần... là các uân tương ưng. 
Cho đến như vậy, phải tường 


Chữ “uân' trong các uẫn đương nghĩa vẫy ”. 


— “ Kính bạch Ngài ! Nhân duyên gì có 
Được gọi đó là các uấn này ? 
Cũng vậy, nhân duyên gì đây 
Được gọi là “thọ-uân? hay gọi là 
Tưởng-uẩn, hành-uẩn và thức-uẩn ? ”. 
— “Này Tỷ Kheo ! Nghị luận sâu xa 
Bồn đại — nhân duyên trải qua 
Nên “sắc-uân' được gọi ra như vẫy. 
Còn Xúc là nhân & duyên có 
Để gọi đó là “thọ-uẫn' tên. 
Và Xúc là nhân, là duyên 


Trung Bộ (T. 4) K. 109 : Đại Kinh MÃN NGUYỆT * MLH _ 044 


Nên tưởng-uân, hành-uẩn liền có ra. 
Danh Sắc là nhân & duyên như vậy 
Đê gọi đây là “thức-uân" vây ” 

— “ Sao là “thân kiến” ? Bạch Ngài ! ”. 


— “Này Tỷ Kheo ! Phải hiểu ngay phạm trù 


Kẻ vô văn phàm phu nào đó 
Không hiểu rõ các bậc Thánh-nhân, 
Không thuần thục pháp Thánh-nhân, 
Không tu tập pháp Thánh-nhân các phần. 
Không hiểu rõ Chân-nhân các bậc, 
Không thuần thục pháp bậc Chân-nhân, 
Không tu tập pháp Chân-nhân, 
Xem “sắc” như thể tự thân ngã này, 
Hay xem ngay tự ngã có sắc, 
Hay xem sắc trong tự ngã đây, 
Xem tự ngã trong sắc này. 
Hoặc xem thọ, tưởng, hành hay thức, đều 
Tự ngã là bốn điều trên cả, 
Hay tự ngã là bốn điều trên, 
Hoặc xem cả bốn điều trên 
Như trong tự ngã. Hay xem ngã này 
Như có ngay trong điều hiện ”. 


— “ Sao là không thân kiền ? Bạch Ngài ! ”. 


— “ Tỷ Kheo ! Phải hiểu như vầy 
Đa văn Thánh đệ tử này ở đây 
Đi đến ngay các bậc Thánh giả, 
Thuần thục cả pháp bậc Thánh-nhân, 
Tu tập pháp các Thánh-nhân. 
Đi đến các bận Chân-nhân xa gần, 


Trung Bộ (T. 4) K. 109 : Đại Kinh MÃN NGUYẼỆT * MLH _ 045 


Thuần thục pháp Chân-nhân các bậc, 
Tu tập pháp các bậc Chân-nhân, 
Không xem sắc, thọ, tưởng phần 

Hành, thức năm thứ dần dần trải qua 
Không xem là tự ngã vốn có, 

Không xem tự ngã đó là điều 
Có năm thủ-uần đã nêu, 

Không xem ngũ-uẫn như đều ở trong 
Tự ngã ấy. Hay không xem có 
Tự ngã nọ trong ngũ-uẫn đây. 

Này Tỷ Kheo ! Chính như vầy 

Là không thân kiến, ở đây phải tường ” 

— “ Bạch Pháp Vương ! Gn là vị ngọt 
Của sắc, thọ, tưởng, thức, hành ni 2 

Cái gì là sự hiểm nguy ? 

Cái gì là sự xuất ly tức thì ?”. 

— “Tỷ Kheo ! Lạc hỷ gì duyên sắc 
Khởi lên, tất là vị ngọt nên 

Của năm thủ-uần kể trên, 

Cái vô thường, khổ... liền liền đối thay, 
Biến hoại ngay trong ngũ- uấn ấy, 
Như vậy đấy là sự hiểm nguy 

Của năm thủ-uần bất kỳ. 

Nhiếp phục tham dục, tức thì diệt đi 

Đó là sự xuất ly của sắc, 


Của thọ, tưởng, hành, thức... bất kỳ ”. 


— “ Bạch Phật ! Do biết, thấy gì 
Mà lại không có mạn-tùy-mIiên ra : 
“Ta là người làm, và sở thuộc 
Của ta được là người làm mà !° 


Trung Bộ (T. 4) K. 109 : Đại Kinh MÃN NGUYÊỆT * MLH _ 046 


Ý thức với tự thân ta, 
Với cả tưởng ở ngoài ta mọi thì 2 ”. 


— “ Phàm có ngũ uân gì đơn cử 


Ở quá khứ, hiện tại, vị lai, 
Thô, tế, liệt, thắng, trong, ngoài, 
Xa, gần...với ngũ uần này nêu ra 
Thấy như thật thông qua trí tuệ : 
“Cái này kể không phải của tôi, 
Cái này không phải là tôi, 
Không phải tự ngã của tôi cái này”. 
Tỷ Kheo này ! Do biết, thấy đó 
Nên không có mạn-tùy-miên rằng : 
“Ta đích thị là người làm & 
Sở thuộc ta là người làm, tác nhân, 
Có ý thức tự thân liên tưởng 
Đối với tất cả tướng ở ngoài ” 
Một Tỷ Kheo khác nơi này 
Khởi lên suy nghĩ như vây : “Nếu như 
Nói rằng Chư Tôn-giả hiểu thực 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là 
Vô ngã —- như vậy xảy ra 
Hành động do vô ngã mà thực thi 
Được ngã gì cảm thọ kết quả ?”. 
Đức Thế Tôn Giác Giả biết ngay 
Tâm tư của Tỷ Kheo này. 
Với tâm tư bậc Như Lai xuất trần 
Liên nói với Chúng Tăng hiện diện : 


— “ Các Tỷ Kheo ! Sự kiện xảy ra 


Khi có kẻ ngu s1, và 


Trung Bộ (T. 4) K. 109 : Đại Kinh MÃN NGUYÊT * MLH _ 047 


Vô minh, vô trí, tâm tà mê đam 
Bị dục tham chỉ phối, lại nghĩ 
Phải quyết chí vượt qua những lời 
Bậc Đạo Sư dạy mọi thời 
Với nghi vấn : “Nếu được lời nói ra 
Ngũ uân là vô ngã, hư vọng 
Như vậy những hành động trải qua 
Do từ vô ngã làm ra 
Cảm thọ kết quả do qua ngã nào ?°. 
Các Tỷ Kheo ! Từ lầu trong chuyện 
Các ông được huấn luyện từ Ta 
Tìm kiếm nhân duyên gần xa 
Chỗ này chỗ khác, hay Ta trình bày 
Những pháp này hay là pháp khác 
Thế nào nghĩ cho thật tỉnh tường 2 
Ngũ uẫn thường hay vô thường 2 ”. 


— “ Bạch Thiện Thệ ! Là vô thường, chăng nghỉ ”. 


— “ Vô thường thì là lạc hay khổ ? ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Là khổ điều này ”. 
— “ Những gì vô thường, khổ vầy 
Thường bị biên hoại, điêu này đúng chăng ? 
Khi nghĩ răng : “Cái này của tớ, 
Cái này chính là tớ, thực rôi 


73.99 


Đây là tự ngã của tôi" ”. 


— “ Không như vậy, không thuộc tôi, bạch Ngài”. 


— “ Chúng Tăng này ! Phàm có ngũ uân : 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức... như vầy 
Quá khứ, hiện tại, vị la1, 
Thô, tế, liệt. thắng, trong, ngoài, gần, Xa, 


Trung Bộ (T. 4) K. 109 : Đại Kinh MÃN NGUYỆT * MLH _ 048 


Cần quán ra như thật, tất cả : 
“Cái này quả không phải của tôi, 
Cái này không phải là tôi, 

Không phải tự ngã của tôi cái này”. 
Các Tỷ Kheo ! Như vây căn cứ 
Thánh đệ tử Đa văn, yêm ly 

Đối với ngũ uân tức thì, 

Ly tham do sự yếm ly như vây. 
Do ly tham, vị này giải thoát 
Tự biết mình giải thoát, an lành 

Biết là đã tận sự Sanh, 

Căn bản Phạm hạnh đã thành tựu qua 
Trong hành trình đề là Thánh giả 
Điều nên làm thì đã làm rồi, 

Không còn sinh lại cõi đời, 

Và đã giải thoát khỏi nơi buộc ràng ”. 
Nghe Phật thuyết, đạo tràng chăm chú 
Các Phích-Khú cả thảy hân hoan 

Tín thọ Thế Tôn lời vàng. 

Trong khi nghe Đức Phật đang giảng, thời 
Tâm sáu mươi Tỷ Kheo chứng đạt 
Được giải thoát các lậu-hoặc liền, 

Không còn chấp thủ triỀền miên 
Các tầng Thánh quả hiện tiền chứng ngay ./- 
Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3L ) 
+ x* % 


( Chấm dứt Kinh 109 : Đại Kinh MÃN NGUYỆT - 
MAHÀPUNNAMA Sưffa ) 


110. Tiểu Kinh 
MANNGUYFT 
( Cùlapunnama sutfa ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 
Sa-Vát-Thí — Xá-Vệ — trú qua 
Đông Viên - Púp-Bá-Ra-Ma, 

Mi-Ga-Ra-Má-Tú-Pa-Sá-Đà, 

Cũng chính là Giảng đường Lộc Mẫu 
Lúc bấy giờ vào dạo trăng tròn 
Trong ngày Bồ-tát trời trong, 

Thế Tôn ngồi giữa rất đông Tăng-Già 
Đang đoanh vây quanh tòa Đại Giác 
GI1ữa trời mát, trên bãi cỏ dày. 

Phật nhìn Chúng Tỷ Kheo đây 

Đang rất yên lặng, tâm đầy tịnh thanh. 
Đẳng Trọn Lành Thế Tôn liền bảo : 

— “ Các Tỷ Kheo ! Bất hảo một người 
Có thể biết được một người 

Tâm hành bắt chánh, tức thời nói ngay : 
“Chính vị này là người bất chánh" 

Có xảy ra cái cảnh đó không ? ”. 

— “ Y không biết, bạch Thế Tôn I ”. 

— “ Lành thay ! Này các Sa-môn ! Đúng vây ! 

Không thể có việc này, sự kiện 

Người bất chánh phát hiện, biết ngay 
“Người bất chánh là người này", 


Trung Bộ (T. 4) K. 110: Tiểu Kinh MÃN NGUYỆT * MLH _ 050 


Nhưng các Phích-Khú ! Điều này có chăng : 
Một người hăng bât chánh, hạ liệt 
Có thê biệt người chân chánh không 2 ”. 
— “ Y không biết, bạch Thế Tôn ! 


— “ Lành thay ! Này Chúng Sa-môn ! Đúng vây ! 


Không thể có việc này, sự kiện 
Các Tỷ Kheo ! Về chuyện như vầy 
Người bất chánh có đủ đầy 
Các pháp bất chánh, chăng ngay — mọi đảng, 
Giao du toàn với người bất chánh, 
Nói như người bất chánh, hay là 
Suy tư, hành động làm ra 
Như người bất chánh, có tà kiến hư, 
Bồ thí như hạng người bất chánh. 
Các Tỷ Kheo ! Bất chánh người này 
Thế nào là có đủ đầy 
Các pháp bất chánh, chăng ngay thăng vầy ? 
Hạng người này vô tàm, vô quý, 
Bắt tín, chỉ biếng nhác, không nghe 
Thất niệm, liệt tuệ mọi bề 
Đầy pháp bất chánh nói về là đây. 
Các Tỷ Kheo ! Người đây vô hạnh 
Người nào kẻ vô hạnh kết giao 2 
Các ông ! Những Bàn-môn nào 
Vô tàm, vô quý, không sao tin lời, 
Nghe ít và biếng lười, liệt tuệ 
Hay những kẻ thất niệm... vân... vân... 
Thời người bất chánh kết thân. 
Còn người bất chánh trong phần suy tư 
Thế nào như người bất chánh vậy 2 


Trung Bộ (T. 4) K. 110: Tiểu Kinh MÃN NGUYỆT * MLH - 051 


Những người ấy suy nghĩ hại mình, 
Làm hại người khác, sinh linh, 
Suy nghĩ làm hại cả mình, người ta. 
Thế nào là tư lường bắt chánh 2 
Người bắt chánh tư lường hại mình, 
Làm hại người khác, sinh linh 
Tư lường làm hại cả mình, người ta. 
Thế nào là nói năng bất chánh ? 
Người bắt chánh nói ác, dối gian, 
Hai lưỡi, phù phiếm lăng nhăng, 


Những người bắt chánh nói năng như vây. 


Các Tỷ Kheo ! Hằng ngày cuộc sống 
Người bất chánh hành động sao đây 
Như người bất chánh sông vầy 2 
Người bắt chánh ấy thường bày sát sanh, 
Thường thực hành tà hạnh trong dục, 
Thường nhiêu lúc lấy của không cho. 
Biết người bất chánh là do 
Hành động bắt chánh nhỏ to kế vào 
Các Tỷ Kheo ! Thế nào là chuyện 
Người bất chánh tà kiến như là 
Những người bất chánh xấu xa ? 
Những người bắt chánh có tà kiến như : 
Không long từ bố thí, tế tự, 
Không mọi thứ lễ hy sinh nào, 
Không có quả dị thục nào, 
Các nghiệp thiện ác & đời sau không hề ! 
Không có về đời khác, các cõi, 
Không có loại hóa sinh, mẹ cha, 
Ở đời cũng không có ra 


Trung Bộ (T. 4) K. 110: Tiểu Kinh MÃN NGUYỆT * MLH _ 052 


Những Sa-môn hay những Bà-la-môn 
Có chánh hạnh đáng tôn, chánh hướng, 
Tự chứng đạt với thượng trí ngay, 
Các đời khác và đời này 
Và truyền dạy lại tương lai nối truyền. 
Các Tỷ Kheo Sao liền được chỉ 
Kẻ bố thí như bắt-chánh-nhân ? 
Ở đây, kẻ ấy mọi phần 
Bồ thí một cách không cần kề ai, 
Vô lễ, không tự tay bố thí, 
Không suy nghĩ cặn kẻ, buông lung, 
Bồ thí vật không cần dùng, 
Bồ thí không nghĩ đến chừng tương lai. 
Và người này bố thí như thể 
Là những kẻ bất chánh, chăng ngay. 
Các Tỷ Kheo ! Những người này 
Nhiều pháp bất chánh trên đây thực hành, 
Nghiệp quả dành sau khi thân hoại : 
Sinh vào cõi địa ngục, bàng sanh, 
Là những cảnh giới sẵn dành 
Cho người bất chánh chăng lành thọ sanh. 
Các Tỷ Kheo ! Người lành, chân chánh 
Biết được người chân chánh hay không ? ”. 
— * Thưa biết được, bạch Thế Tôn ! ”. 


— “ Lành thay ! Này Chúng Sa-Môn ! Đúng vây ! 


Sự tình này có thể sẽ có 
Người chân chánh biết rõ điều này : 
“Người bất chánh là vị đây !' 
Có thể xảy đến như vầy hay không ? ”. 


Trung Bộ (T. 4) K. 110 : Tiểu Kinh MÃN NGUYỆT * MLH - 053 


—“ Bạch Thế Tôn ! Có thê biết được ! ”. 
— “ Các Tỷ Kheo ! Sau trước thắng ngay 
Người chân chánh có đủ đầy 

Về chánh pháp, giao du ngay mọi thời 
Với những người cao thượng, chân chánh 
Suy nghĩ như chân chánh các vì, 

Tư lường như những vị ni, 

Nói năng như bậc hành trì chánh chân, 
Hành động như bậc chân chánh đó, 
Chánh kiến có như bậc chánh chân, 

Bồ thí như bậc chánh chân. 

Các ông ! Sao là bậc chân chánh này 
Có đủ đầy chánh pháp như vậy ? 

Những vị ấy thật có lòng tin 
Có lòng tàm, quý phân minh, 

Nghe nhiều, có chánh niệm, tinh tắn hoài, 
Có trí tuệ, miệt mài cần mẫn. 

Các Tỷ Kheo ! Viện dẫn như vầy 
Thời những người chân chánh này 

Những điều chánh pháp đủ đây, thanh cao. 
Các Tỷ Kheo ! Thế nào là việc 
Người chân chánh giao thiệp thắng ngay 

Với các bậc chân chánh vầy 2 

Ở đây, các Phạm-chí hay những vì 
Sa-môn chi có tàm, có quý, 

Nghe nhiều, có tuệ trí, tinh cần, 
Chánh niệm... thì mới kết thân 

Là bạn hữu của vị chân chánh này. 
Thế nào điều vị đây suy nghĩ ? 
Người ấy không suy nghĩ mọi thời 


Trung Bộ (T. 4) K. 110 : Tiểu Kinh MÃN NGUYỆT * MLH - 054 


Tự làm hại mình, hại người, 

Không suy nghĩ hại đồng thời cả hai. 
Các Tỷ Kheo ! Vị đầy chân chánh 
Cũng tư lường nhăm tránh hại mình, 

Không làm hại người, sinh linh, 

Không làm hại cả hai : mình, người ta. 
Thế nào là nói năng như thể 
Người chân chánh được kê ở đây ? 

Người chân chánh từ bỏ ngay 

Nói láo, hai lưỡi, lời đầy ác gian, 

Lời phù phiếm, chuyện toàn vô ích. 
Người chân chánh chỉ thích nói năng 
Những lời chân thật hiền nhân. 

Thế nào hành động người chân chánh làm 2 
Người chân chánh không làm điều ác, 
Bỏ sự sát, trộm cướp, tà dâm. 

Các Tỷ Kheo ! Sao là phần 

Có chánh kiến như chánh chân các vì ? 
Người chân chánh mọi thì chánh kiến : 
“Có bố thí, có chuyện lễ nghi 

Lễ hy sinh, tế tự vì 

Có quả dị thục, nghiệp chi ác & lành, 
Có tái sanh đời này, đời kế, 

Hóa sanh loại, có mẹ, có cha, 
Ở đời có những vị là 

Sa-môn, Phạm-chí trải qua rthực hành 
Chánh hướng, chánh hạnh lành, an lạc 
Tự chứng đạt với thượng trí vầy 

Đời này, đời khác, truyền lai. 

Vị ấy có chánh kiến ngay như là 


Trung Bộ (T. 4) K. 110 : Tiểu Kinh MÃN NGUYÊT * MLH _ 055 





Người chân chánh sống qua như thế. 
Các Tỷ Kheo ! Còn thế nào là 
Bồ thí chân chánh như là 

Người chân chánh đã trải qua mọi phần 
Bồ thí bằng một cách lễ độ, 

Tự tay mình làm bồ thí ni, 
Có sự kỹ lưỡng nghĩ suy, 

Bồ thí toàn những vật chi cần dùng. 
Nghĩ đến tương lai cùng bố thí. 

Người chân chánh bó thí như là 
Những người chân chánh, thật thà, 

Các Tỷ Kheo ! Lược kể ra như vầy. 
Người chân chánh đủ đầy Chánh pháp 
Và thực hành với khắp các điều 

Chân chánh mà đã được nêu, 

Sau khi thân hoại, có nhiều thiện duyên : 
Sanh cảnh giới Chư Thiên các cõi, 
Hay cảnh giới Nhân loại lành này ”. 

Nghe Phật thuyết giảng như vầy 
Chúng Tăng tín thọ, lòng đầy hân hoan ./- 
Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3L ) 


+ 
+ ®% 


( Chấm dứt Kinh 110 : Tiểu Kinh MÃN NGUYỆT-— 
CÙLAPUNNAMA Sưfta ) 


111.Kinh BẤT ĐOẠN 
( Anupada sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 


Một thời nọ Thế Tôn Thiện Thệ 
An trú tại Xá-Vệ thành này 
Sa-Vát-Thí cũng là đây 
Kỳ Viên Tình Xá hôm mai tịnh, hòa 
Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná 
Cấp-Cô-Độc Trưởng giả tín gia 
A-Na-Thá-Pin-ĐI-Ka 
Tín thành dâng đến Phật Đà trước đây. 
Tại nơi này Ngài gọi Tăng Chúng : 
— “Này Tăng Chúng ! Hãy khéo nghe đây ”. 
Chư Tỷ Kheo tại nơi này 
Vâng đáp lời Phật. Rồi Ngài thuyết ngay : 
— “ Chúng Tăng này ! Sa-Ri-Pút-Tá (1) 
(Tức là Xá-Lợi-Phất vị này) 
Là bậc Hiền trí đức tài 
Là bậc Đại-tuệ cao dày rộng sâu 
Bậc quảng-tuệ, thanh cao hỷ-tuệ, 
Bậc tiệp-tuệ, lợi-tuệ uy nghĩ, 
Bậc quyết-trạch-tuệ diệu tri. 
Cho đến nửa tháng, Sa-Ri-Pút-Tà 
Bất-đoạn-pháp quán ra cao đẹp. 
Các Tỷ Kheo ! Do phép quán này 


(1): Tôn-giả Saripufa — Xá-Lợi-Phát là vị Đại đệ tử của Đức Phật, 


được tôn xưng là Đệ nhất Trí Tuệ hay vị Tướng Quân Chánh Pháp. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinhl1l: BÁTĐOẠN * MLH - 058 


Của Sa-Ri-Pút-Tá đây, 
Này Tỷ Kheo Chúng ! Ở đây hiểu là 
Do Sa-RiI-Pút-Ta ly dục, 
Rồi tiếp tục bắt-thiện-pháp ly, 
Chứng đạt, an trú tức thì 
Sơ Thiên, trạng thái cực kỳ vui an, 
Do ly dục, có tầm có tứ, 
Những pháp thuộc Thiền thứ nhất này 
Như tầm, tứ, hỷ lạc... hay 
Nhất tâm, xúc thọ, tưởng này, tư, tâm, 
Dục, thắng giải, tinh cần, niệm, xả, 
Và tác ý. Tất cả pháp này 
Được an trú bất-đoạn ngay. 
Sa-Ri-Pút-Tá biết ngay những gì 
Khi chúng khởi lên thì biết cả, 
Khi an trú, biết cả thời kỳ 
Khi chúng bị đoạn diệt đi. 
Sa-Ri-Pút-Tá tường tri rõ vầy : 
“Các pháp ấy trước đây không có 
Ở nơi ta, nay có hiện thời, 
Sau khi chúng hiện hữu rồi 
Chúng bị đoạn diệt”. Mọi nơi mọi thì 
Đối với chúng, Sa-Ri-Pút-Tá 
Cảm thấy chả luyến ái chút nào, 
Không chống đối, không lụy vào, 
Độc lập, giải thoát, dứt bao buộc ràng, 
Tâm trú an, không có hạn chế. 
Và như thế, Sa-Ri-Pút-Ta 
Biết : “Sự giải thoát trải qua 
Còn hơn thế nữa, và ta còn nhiều 


Trung Bộ (Tập 4) Kinhl1l: BÁTĐOẠN * MLH - 059 


Việc phải làm những điều hơn thế”. 
Các Ty Kheo ! Không nệ nghịch duyên 
Ông ấy diệt tứ, tầm liền 
Chứng và an trú Nhị Thiền minh quang, 
Một trạng thái vui an (hỷ lạc) 
Do định sanh, không các tứ, tầm 
An nhiên nội tĩnh nhất tâm 
Và những pháp thuộc Thiền tâm thứ nhì 
Như nội tĩnh, đồng thì hý, lạc, 
Nhất tâm hoặc xúc, thọ, tưởng phần 
Tâm, dục, thắng giải, tinh cần, 
Niệm, xả, tác ý — những phần pháp đây 
An trú ngay bất-đoạn thế đó ! 


Xá-Lợi-Phất biết rõ điều là : 
“Còn có giải thoát trải qua 
Còn hơn thế nữa. Với ta vẫn còn 
Nhiều việc phải làm tròn trước đã !°. 
Rồi Sa-Ri-Pút-Tá tỉnh cần 
Ly hỷ trú xả các phân, 
Chánh niệm tỉnh giác thì thân cảm liền 
Sự lạc thọ, Thánh hiền gọi đủ 
Là “xả niệm lạc trú”, an nhiên 
Chứng và an trú Tam Thiên. 
Tiếp tục ông ấy xả liền khổ, vui, 
Diệt hỷ ưu trước đã cảm thọ 
Chứng, trú ở Tứ Thiên tịnh thanh, 
Không khổ & lạc, xả niệm nhanh. 


Những pháp thuộc Tứ Thiền danh như là : 


Bất khổ & lạc thọ và xả, thọ, 
Vô quán niệm tâm đó tịnh thay, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinhl1l: BÁTĐOẠN * MLH - 060 


Nhờ niệm và nhất tâm đây, 

Cùng xúc, thọ, tưởng, dục này, tư, tâm, 
Thắng giải, niệm, tinh cần, tác ý.. 
Được Sa-Rí-Pút-Tá ở đây 

Đã an trú bắt-đoạn ngay. 

Rồi Xá-Lợi-Phất biết ngay những gì 
Khi chúng khởi lên thì biết cả, 

Khi an trú, biết cả thời kỳ 
Khi chúng bị đoạn diệt đi. 

Sa-Ri-Pút-Tá tường tri rõ vây : 
“Các pháp ấy trước đây không có 
Ở nơi ta, nay có hiện thời, 

Sau khi chúng hiện hữu rồi 

Chúng bị đoạn diệt”. Mọi nơi mọi thì 
Đối với chúng, Sa-Ri-Pút-Tá 
Cảm thấy chả luyến ái chút nào, 

Không chống đối, không lụy vào, 

Độc lập, giải thoát, dứt bao buộc ràng, 
Tâm trú an, không có hạn chế. 

Và như thế, Sa-Ri-Pút-Ta 
Biết : “Sự giải thoát trải qua 

Còn hơn thế nữa, và ta còn nhiều 
Việc phải làm những điều hơn thế”. 
Các Tỷ Kheo ! Rồi kế tiếp liền 

Sa-Ri-Pút-Tá vượt lên 

Hoàn toàn sắc-tưởng, vững bên diệt tiêu. 
Chướng-ngại-tưởng mọi điều đối trị, 
Không tác ý với dị-tưởng riêng. 

Nghĩ rằng : 'Hư không vô biên” 

Chứng, an trú Không-vô-biên Xứ liền, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinhl1l: BÁTĐOẠN * MLH - 061 


Và những pháp thuộc riêng của Xứ 
Không-vô-biên, đơn cử : hư không, 
Vô-biên-xứ-tưởng, một lòng, 
Và xúc, thọ, tưởng, dục đồng tư, tâm, 
Thắng ø1ả1, niệm, tinh cần, tác ý, 
Và xả... được Sa-Rí-Pút-Ta 
An trú bất đoạn trải qua, 
Những pháp Sa-Rí-Pút-Ta biết liền 
Khi chúng mới khởi lên, trú đó, 
Khi chúng bị diệt bỏ, trừ ngay 
Sa-Ri-Pút- Tá lúc này 
Những pháp đã được trình bày trên đây, 
Những pháp này với Xá-Lợi-Phất 
Cảm thấy thật chắng luyến ái nào 
Không chống đối, không lụy vào, 
Độc lập, giải thoát, dứt bao buộc ràng, 
Tâm trú an, không có hạn chế. 
Và như thế, Sa-Ri-Pút-Ta 
Biết : “Sự giải thoát trải qua 
Còn hơn thế nữa, và ta còn nhiều 
Việc phải làm những điều hơn vậy'. 
Xá-Lợi-Phất khi ấy an hòa 
Không-vô-biên-xứ vượt qua 
Nghĩ rằng : “Đích thực Thức là vô biên” 
Chứng, trú Thức-vô-biên-xứ nọ. 
Các Tỷ Kheo ! Sau đó trải qua 
Tỷ Kheo Sa-RI-Pút-Ta 
Thức-vô-biên-xứ vượt qua tức thì 
Nghĩ : “Không có vật chi — chứng, trú 
Vào Vô-sở-hữu-xứ tầng này, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinhl1l: BÁTĐOẠN * MLH - 062 


Những pháp thuộc về Xứ đây : 
Vô-sở-hữu-xứ-tưởng này, nhất tâm, 
Xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, thắng giải, 
Dục, niệm, xả, tác ý, tinh cần... 
Được Xá-Lợi-Phất cân phân 
An trú bất đoạn. Những phân pháp ni 
Được Sa-Ri-Pút-Ta biết tới 
Khi chúng mới khởi lên, trú an. 
Khi chúng đoạn diệt không còn 
Sa-RI-Pút- Tá với toàn pháp đây 
Không luyến ái, không rày chống đối, 
Độc lập, không có trói buộc nào, 
Giải thoát, không hệ lụy nào, 
Tâm không hạn chế khi vào trú an. 
Xá-Lợi-Phất biết rằng : “Còn có 
Sự giải thoát hơn đó nhiều lần 
Còn làm nhiều việc phải cần". 
Này Tỷ Kheo Chúng ! Tinh cần trải qua 
Rồi Sa-Ri-Pút-Ta tuần tự 
Vượt hắn Xứ Vô-sở-hữu nị, 
Tưởng-xứ Phi-tưởng-ph1-phi 
Chứng và an trú tức thì, uy nghi. 
Với chánh niệm, Sa-RI-Pút-Tá 
Xuất khỏi định ấy cả, thấy ngay 
Thuộc quá khứ các pháp này 
Bị sự biến hoại, diệt ngay chẳng chây. 
“Như vậy các pháp này trước đó 
Đã không có nơi ta, thì nay 
Lại có hiện hữu như vây, 
Sau khi hiện hữu, chúng rày diệt đi. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh l1l: BÁTĐOẠAN * MLH - 063 


Và Sa-Ri-Pút-Ta đối với 
Những pháp vừa nói tới, thấy là 
Không có luyến ái xảy ra, 

Độc lập, không chống đối và thảnh thơi, 
Không trói buộc, đồng thời giải thoát, 
Không hệ lụy, an lạc trú đây 

Với tâm không hạn chế này. 

Sa-Ri-Pút-Tá biết ngay điều là : 
“Còn giải thoát sâu xa hơn thế, 
Còn nhiều việc cần để thực hành". 

Các Tỷ Kheo ! Biết rõ rành 

Sa-RI-Pút- Tá vượt nhanh tức thì 
Khỏi Phi-tưởng-ph1-ph1-tưởng-xứ 
Chứng và trú Diệt Thọ Tưởng đây, 

Thấy biết với trí tuệ đầy 

Các lậu-hoặc bị diệt ngay cấp kỳ. 
Với chánh niệm, Sa-RI-Pút-Tá 
Xuất khỏi định ấy, đã thấy ngay : 

Thuộc quá khứ các pháp này 

Bị sự biến hoại, diệt ngay chẳng chây. 
“Như vậy các pháp này trước đó 
Đã không có nơi ta, thì nay 

Lại có hiện hữu như vây, 

Sau khi hiện hữu, chúng rày diệt đi. 
Và Sa-Ri-Pút-Ta đối với 
Những pháp vừa nói tới, thấy là 

Không có luyến ái xảy ra, 

Độc lập, không chống đối và thảnh thơi, 
Không trói buộc, đồng thời giải thoát, 
Không hệ lụy, an lạc trú đây 


Trung Bộ (Tập 4) Kinhl1l: BÁTĐOẠN * MLH - 064 


Với tâm không hạn chế này. 
Sa-Ri-Pút-Tá biết rày thâm sâu : 
“Không có giải thoát nào vô thượng 
Hơn thế nữa. Về hướng tương lai 
Không có việc phải làm hoài 
Nhiều hơn thế nữa !°. Và này Chúng Tăng ! 
Nếu nói năng một cách chân chánh 
Có thể nói phẩm hạnh người mà 
Tu trì nỗ lực trải qua 
Niềm tin Giáo Pháp thiết tha sâu dày, 
Chính người đây là một đích tử 
Của Thế Tôn Điều Ngự Như Lai, 
Sinh ra từ miệng của Ngài, 
Sinh ra từ Pháp, Pháp đây hóa thành, 
Thừa tự Chánh Pháp lành chân thật, 
Không thừa tự vật chất xấu xa. 
Nói về Sa-Ri-Pút-Ta 
Chính là đích tử Phật Đà, cận bên, 
Với phẩm hạnh như trên liệt kể. 
Các Tỷ Kheo ! Như thế hiểu là 
Sa-môn Sa-Ri-Pút-Ta 
Chân chánh chuyên Pháp luân, mà Như Lai 
Đã chuyền vận, hoằng khai Chánh Pháp ”. 
Với bài pháp Phật thuyết giảng ra 
Chúng Tăng hoan hỷ sâu xa 
Tín thọ lời Đức Phật Đà dạy khuyên ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mãu Ni Phật (3L ) 


( Chấm dứt Kinh số 111 : BẤT ĐOẠN — ANUPADA Sufia ) 


112. Kinh 


SÁU THANH TỊNH 
( Chabbisodhana sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời nọ Thế Tôn Thiện Thệ 
An trú tại Xá-Vệ thành này 
Sa-Vát-Thí cũng là đây 
Kỳ Viên Tình Xá hôm mai tịnh, hòa 
Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná 
Câp-Cô-Độc Trưởng giả tín gia 
A-Na-Thá-Pin-ĐI-Ka 
Tín thành dâng đên Phật Đà trước đây. 
Tại nơi này Ngài gọi Tăng Chúng : 
— “Này Tăng Chúng ! Hãy khéo nghe đây ”. 
Chư Tỷ Kheo tại nơi này 
Vâng đáp lời Phật. Rôi Ngài thuyêt ngay : 
— “ Các Tỷ Kheo ! Ở đây có vị 
Tỷ Kheo nói đại ý sau đây : 
“Ta nay tuệ tri như vây : 
Đã thành Phạm hạnh, Sanh đây tận rôi ! 
Những việc cân làm thời hoàn tât, 
Không trở lui, có mặt cõi đòi”. 
Các Ty Kheo ! Căn cứ nơi 
VỊ Tỷ Kheo ây với lời nói trên 
Không tán thán, không nên bác bỏ, 
Cần hỏi rõ câu hỏi như vây : 
“ Thưa Tôn-giả ! Có trước nay 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 112: SÁU THANH TỊNH * MLH - 066 


Bốn hình thức tuyên bố đây được Ngài 
Chánh Đẳng Giác sâu dày Trí cả 
Bậc Tri-giả, Kiến-giả, Phật Đà, 

Thiện Thệ Thế Tôn từ hòa, 

Đại A-La-Hán — giảng và thuyết minh. 
Thế nào là bốn hình thức ấy ? 

* Cái gì thấy nói thấy rõ ràng. 

* Cái gì được nghe, nói răng 

Được nghe. * Cảm giác nào hằng có qua 
Thì nói lên như là cảm giác. 

* Cái này & khác nhận thức được vầy 

Nói lên được nhận thức ngay. 

Bốn hình thức tuyên bố đây như vây. 
Nhưng biết ngay cái gì, hoặc thấy 
Cái gì đấy đối với ở đây 

Bốn hình thức tuyên bố này 

Mà Tôn-giả nói tâm đây tịnh an, 

Được giải thoát khỏi đàng lậu-hoặc, 
Không chấp thủ, vướng mắc điều gì ”. 
Các Tỷ Kheo ! Với một vì 

Lậu-hoặc đoạn tận, tu trì chánh chân, 
Đã thành mãn việc cần thực hiện 
Đã thực hiện. Gánh nặng buông rồi, 

Thành đạt mục tiêu tốt vời, 

Hữu kiết sử đã dứt rồi, thảnh thơi, 
Nhờ chánh trí, tức thời giải thoát 
Thì câu đáp tùy pháp phải là : 

“ Này chư Hiển-giả ! Trải qua 

Tôi không cảm thấy gì mà luyễn yêu, 
Không chống đối, có điều độc lập, 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 112 : SÁU THANH TỊNH * MLH - 067 


Không trói buộc cùng khắp, đồng thời 
Không hệ lụy, giải thoát rồi, 
Không hạn chế với tâm thời trú an. 
Với những vật mình đang nghe, thấy, 
Cảm giác, nhận thức vậy, cho nên 
Chư Hiền ! Vì rằng như trên 
Tôi biết, thấy đó, nói lên điều này. 
Với hình thức như vây bốn loại 
Thời tôi có thê nói tâm tôi 
Được giải thoát lậu-hoặc rồi, 
Không có chấp thủ, mọi thời vô ưu”. 
Các Tỳ Khưu ! Vị này cần phải 
Được tùy hỷ, cần phải tán dương 
Với lời : “Lành thay !” tỉnh tường. 
Sau khi tùy hỷ, tán dương như vây, 
Câu hỏi này cần hỏi đây đủ : 


“ Thưa Tôn-giả ! Năm thủ uẫn này 
Được Phật, bậc Tri & Kiến đầy 
Đại A-La-Hán, Như Lai, Phật Đà, 
Chánh Đắng Giác — thuyết ra đầy đủ. 
Thế nào là năm thủ uẫn đây ? 
Tức là Sắc-thủ-uân này, 


Thọ, Tưởng, Hành, Thức-uân ngay mọi thì. 


Nhưng biết, thấy cái gì đối với 
Năm thủ uẫn nói tới do tâm 
Của Tôn-giả giải thoát, nhăm 
Thoát khỏi lậu-hoặc âm thầm trải qua, 
Không có điều gì mà chấp thủ 2 ”. 
Các Phích-Khú ! Với vị Tỷ Kheo 
Lậu-hoặc không còn dính đeo 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 112: SÁU THANH TỊNH * MLH - 068 


Đã được đoạn tận, dẫn theo tựu thành 
Sự tu hành, hoàn tất cân thận 
Việc cần làm. Gánh nặng buông rồi ! 

Thành đạt mục tiêu tốt vời, 

Hữu-kiết-sử đã dứt rồi, thảnh thơi, 
Nhờ chánh trí, tức thời giải thoát 
VỊ này phải tùy pháp đáp ngay : 

“ Này chư Hiện-giả ! Tôi đây 

Khi biết vô lực Sắc này, bất an 
Và biến hoại, với toàn sắc hiện 
Là chấp thủ phương tiện sâu dày, 

Là những tâm cô chấp đây, 

Tùy miên, thiên chấp với ngay sắc này, 
Do đêm ngày đoạn ly, đoạn tận, 

Đoạn diệt, đoạn xả lẫn đoạn trừ, 
Tâm tôi giải thoát an như 

Tôi đạt như vậy do từ tuệ trị. 

Này Chư Hiền ! Sau khi biết Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức-uân đó tương đồng 
Như với Sắc vừa nói xong, 

Tâm tôi được giải thoát, không trược phiên. 
Này Chư Hiền ! Vì biết, thấy đủ 
Đối với cả năm thủ- -uấn này, 

Tôi có thể nói như vây : 

“Tâm tôi được giải thoát ngay, không còn 
Các lậu-hoặc, không còn chấp thủ'. 
Các Phích-Khú ! Cần phải nói ngay 

Tán thán, tùy hỷ lời này : 
“Thiện tai ! Sa-Thú ! Lành thay ! Cát tường ! (*) 


(*): Sadhu ! — cũng có nghĩa là Lành thay † Thiện tai ! 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 112 : SÁU THANH TỊNH * MLH - 069 


Sau khi đã tán dương như vậy 
Câu hỏi nữa cần phải hỏi vậy : 
“ Thưa Tôn-giả ! Sáu giới này 
Đức Chánh Đăng Giác, bậc đầy Kiến & Tri 
A-La-Hán, Toàn tri diệu giác 
Đã chân chánh diễn đạt viên thông 
Thế nào là sáu gồm trong 2 
Địa giới, thủy giới, hỏa & phong giới, và 
Không giới và thức giới sẵn có, 
Sáu giới đó được đức Phật Đà 
Chánh Đắng Chánh Giác nói ra, 
Nhưng cái gì biết, thấy qua đủ đầy 
Sáu giới này ? Nay có thể tả 
Tâm Tôn-giả giải thoát thế nào 
Khỏi lậu-hoặc, không chấp vào ? ”. 
Này Tỷ Kheo Chúng ! Thanh cao các vì 
Tỷ Kheo đã diệt đi lậu-hoặc 
Tu hành đạt cứu cánh tịnh thanh 
Việc cần làm đã thực hành, 
Đã đặt gánh nặng xuống nhanh tức thì, 
Hữu-kiết-sử diệt đi, giải thoát 
Nhờ chánh trí — Câu đáp phải là : 
“ Chư Hiền ! Tôi đã trải qua 
Đi đến địa giới gần xa, như là 
Không phải là tự ngã, đi tới 
Không tùy thuộc địa giới này đâu. 
Với những pháp là điều nào 
Chấp thủ phương tiện tùy vào địa đây 
Là những tâm có đầy cố chấp 
Và thiên chấp, tùy miên... như vầy 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 112: SÁU THANH TỊNH * MLH - 070 


Thì đối với những pháp này 
Với sự đoạn tận, diệt ngay, trừ rồi, 
Tôi tuệ trị tâm tôi giải thoát. 
Này Chư Hiền ! Với các giới đồng 
Thủy giới, hỏa giới và phong, 
Cùng với thức giới và không giới này 
Cũng diễn tiến như vây chẳng khác, 
Tôi tuệ trị giải thoát tự tôi. 
Chư Hiền ! Vì rằng chính tôi 
Đối với sáu giới, tôi thời kiến, tri 
Tôi có thể nói vì đoạn phược, 
Tâm tôi được giải thoát, dứt mau 
Các lậu-hoặc, không chấp sâu ” 
Này Tỷ Kheo Chúng ! VỊ nào thanh cao 
Được như vây, phải mau tùy hý, 
Phải tán thán với vị tịnh thanh, 
Nói lời “Lành thay" ! chân thành. 
Một câu hỏi nữa sẵn dành hỏi ra : 
“ Thưa Tôn-giả ! Phật Đà đã nói 
Sáu nội & ngoại-xứ ấy đủ đầy. 
Thế nào là sáu điều đây ? 
Mắt đi với sắc, tiếng rày theo tai, 
Mũi với hương, lưỡi đây theo vỊ, 
Thân với xúc, rồi ý — pháp theo. 
Sáu nội & ngoại-xứ này đều 
Được bậc Chánh Giác đáng gieo phước điền, 
Bậc Tri & Kiến uyên nguyên, La-Hán, 
Bậc viên mãn, dạy phải hành trì, 
Nhưng biết cái gì, thấy gì 
Với sáu nội & ngoạI-xứ mi đặc thù 2 ”. 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 112 : SÁU THANH TỊNH * MLH - 071 


Các Tỷ Kheo ! Phích-Khu được hỏi 
Nhờ chánh trí, đã giải thoát rồi 
Câu tùy pháp phải trả lời : 

“ Chư Hiền ! Với mắt đồng thời sắc đây 
Đối với nhãn-thức này những pháp 
Được nhận thức bởi nhãn thức n1, 

Phàm có dục gì, tham øì, 

Hý, ái gì đó, đồng thì có ra 
Những pháp mà chấp thủ phương tiện, 
Những tâm hiện cô chấp, tùy miên, 

Với những pháp ây phan duyên 

Tôi đã đoạn tận, diệt liền, xả đi, 
Tôi tuệ trị tâm tôi giải thoát. 

Chư Hiền-giả ! Vì các điều này 
Với sáu nội & ngoại-xứ đây 

Thời tôi có thể nói ngay như vây : 
“Tâm tôi nay được giải thoát tất 
Các lậu-hoặc, không chấp thủ rồi. 

Này chư Hiền-giả ! Đồng thời 

Với tai & tiếng & nhĩ-thức... nơi thân này, 
Với mỗi & hương, với ngay tỷ-thức, 
Với lưỡi & vị & thiệt-thức, có vầy 

Với thân & xúc & thân-thức này, 

Với ý & pháp & ý-thức đây âm thầm, 
Pháp nhận thức bởi năm thức ấy 
Phàm dục, tham, hỷ, ái điều gì 

Phàm nếu có những pháp chi 

Chấp thủ phương tiện, hay vì những tâm 
Có chấp, tùy miên, tâm thiên chấp, 
Do tu tập — đoạn tận, đoạn ly, 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 112: SÁU THANH TỊNH * MLH - 072 


Đoạn diệt, đoạn trừ, xả đi, 
Được giải thoát do tuệ tri của mình, 
Vì rằng tôi đỉnh ninh biết vậy, 
Thấy như vậy, đối với ở đây 
Với sáu nội & ngoạI-xứ này 
Tôi có thể nói tôi nay viên thành 
Tâm tôi được tịnh thanh giải thoát 
Khỏi lậu-hoặc, không chấp thủ rày ”. 
Cần phải tán thán vị này, 
Tùy hỷ lên tiếng “Lành thay ! như vầy. 
Câu hỏi nữa hỏi ngay cần thiết : 


“ Thưa Tôn-giả ! Do biết, thấy gì 
Do đối với các thân ni 
Có nhận thức, với phạm vi tưởng ngoài 
Mạn-tùy-miên điều này Tôn-giả 
Có thể nào diễn tả : “Ta là 
Người làm, sở thuộc của ta 
Là người làm vậy, trải qua môi giềng 
Mạn tùy miên của Tôn-g1ả thực 
Được trừ dứt một cách hoàn toàn ” 
Nếu Tỷ Kheo đó tịnh an 
Các lậu-hoặc đã rõ ràng diệt nhanh, 
Việc tu hành thành mãn lập tức, 
Việc cần làm đã thực hiện rồi, 
Gánh nặng đã đặt xuống rồi, 
Diệt hữu-kiết-sử nhờ thời trí chân, 
Được giải thoát, thì phần câu đáp 
Thật tùy pháp cần phải nói là : 
“ Chư Hiền-giả ! Thuở lâu xa 
Khi tôi chưa được xuất gia như vẫy, 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 112 : SÁU THANH TỊNH * MLH - 073 


(1): 


Còn ngu muội, được Ngài Đại Giác, 
Đắng Thế Tôn thuyết pháp trình bày, 
Sau khi nghe được Pháp này 

Có lòng tịnh tín Như Lai sâu dày. 

Tôi nghĩ ngay : “Gia đình, đời sống, 
Đây triền phược, hư vọng, bụi đời, 
Đời sống xuất gia thảnh thơi, 

Phóng khoáng như giữa bầu trời trăng sao, 

Rất khó cho người nào trong cảnh 
Sống tại gia, Phạm hạnh khó toàn 
Đây đủ thanh tịnh, nghiêm trang, 
Ta nên cạo bỏ hoàn toàn tóc, râu, 
Y ca-sa đắp vào nghiêm cần, 
Xuất gia hăn, từ bỏ gia đình, 
Sống đời sống không gia đình". 
Nghĩ suy chính chắn, tự mình trước tiên 
Từ bỏ hắn của tiền, tài sản, 
Lòng thanh thản từ bỏ gia đình, 
Từ bỏ quyến thuộc của mình, 

Tự thân dẫn bước hành trình xuất gia. 
Đã xuất gia, thành tựu học giới 
Nếp sông mới của vị Tỷ Khưu 

Từ bỏ sát sinh, oán cừu, 

Bỏ trượng, bỏ kiếm, thường cưu quý, tàm (7) 
Có từ tâm, xót thương muôn loại, 
Của không cho không lấy bao giờ, 

Tránh xa lẫy của không cho, 


Hai pháp có nhiễu đặc ân trong các thiện-pháp : 
— Hiri — Tàm : sự hồ thẹn tội lôi. 
— Offappa — Quý : sự ghê sợ tội lôi. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 112 : SÁU THANH TỊNH * MLH - 074 


Chỉ lẫy những vật được cho thuộc về, 
Sống thanh tịnh, không hề trộm cướp, 
Phi-Phạm-hạnh từ khước, tránh xa, 

Sống theo Phạm hạnh từ hòa, 

Tránh phi-phạm-hạnh, bỏ tà dâm đi, 
Tôi từ bỏ thị phi, nói láo 
Tránh xa sự nói láo, dối gian, 

Nói lời chân thật, nhẹ nhàng 
Nương trên sự thật vững vàng đáng tin, 
Không phản lại lòng tin người khác, 
Tôi từ thác hai lưỡi bất nhân, 

Tránh nói hai lưỡi rẽ phân 

Đòn xóc hai phía, nghe phần bên đây 
Đến bên kia lại bày nói khác 
Gây chia rẽ, nghi hoặc, thù hẳn. 

Tôi sống hòa hợp ân cần 

Giữa những kẻ ly gián bằng lởi ngay, 
Khuyến khích những người này hoà hợp, 
Hoan hỷ trong hòa hợp, thánh thơi, 

Thoải mái, thường nói những lời 

Đưa đến hòa hợp mọi nơi mọi thời. 

Tôi từ bỏ nói lời độc ác, 
Nói những lời an lạc thâm trầm, 
Thuận tai, thông cảm đến tâm, 

Lời nói tao nhã, đẹp tâm nhiều ngƯỜI, 
Từ bỏ lời phù phiếm, vô ích, 

Tránh xa nói vô ích, ba hoa, 
Nói đúng thời, lời thật thà 

Lời về Chánh Pháp sâu xa nghĩa tình, 

Nói những lời đáng gìn giữ kỹ, 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 112 : SÁU THANH TỊNH * MLH - 075 


Lời hợp thời thuận lý, thắng ngay. 
Cả đến hạt giống, cỏ cây 
Đều không làm hại, tỏ bày lòng thương 
Chỉ ăn ngọ, sống thường tri túc 
Không múa hát, trang sức, kịch ca 
Sống thanh đạm, tránh xa hoa 
Không dùng hương liệu, dầu thoa thơm nồng 


Lại cũng không giường nằm cao rộng 
Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng 
Nô tỷ trai, gái — từ nan 
Đàn bà, con gái — không màng lưu tâm 
Cừu, dê, heo, gia cầm, voi, ngựa 
Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần 
Từ bỏ gian lận bằng cân 
Từ bỏ môi giới, không phần gian tham 
Không áp bức, không làm thương tổn 
Không câu thúc, vây khôn, cừu thù. 
Giữ gìn phẩm hạnh người tu 
Hành trì giới luật đặc thù thanh cao 
Hiểu thể nào là sự “biết đủ', 
Hạnh “tri túc” luôn giữ chỉnh tè, 
Bằng lòng ba y để che 
Bình bát khất thực đễ bề cúng dâng 
Y và bát luôn gần bên cạnh 
Cũng như chim, đôi cánh luôn mang 
Đó là Tỷ Kheo giới toàn 
Giữ hạnh Biết Đủ, không màng nhiều đâu. 
Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng 
Tướng chung, riêng chắng nắm giữ gì 
Mắt không chế ngự tại chi 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 112: SÁU THANH TỊNH * MLH - 076 


Khiến bắt thiện pháp ưu bi khởi vào 
Nên tham ái dâng trào đủ thứ 
Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân 
Hộ trì tích cực nhãn căn 
Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần 
Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc 
Mũi ngửi hương, nhận thức : ý căn 
Tỷ Kheo hộ trì các căn 
Nên hưởng lạc thọ, nội tâm sáng ngời. 
Luôn tinh cần, thời thời tỉnh giác 
G1ữ chánh niệm, an lạc tự tâm 
Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm 
Đều giữ tỉnh giác, trong tâm biết liền 
Khi tới, lui ; biết mình lui, tới 
Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm 
Hay khi co duỗi tay chân 
Mặc y, đi bát hay cần uống ăn 
Khi nhai, nuốt, nói năng : tỉnh giác 
Đại, tiểu tiện, nhồ khạc : biết mình 
Như vậy Tỷ Kheo tâm minh 
Chánh niệm tỉnh giác, an bình biết bao. 
Với Giới uẫn thanh cao trân quý 
Với các căn nhiếp kỹ, hộ trì 
Chánh niệm tỉnh giác trí tri 
Thêm hạnh tri túc, còn gì quý hơn. 
Trang bị đủ những øì cao quý 
Vị ấy lựa vị trí lặng yên 
Như rừng nh mịch, lâm viên 
Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma 


Thời ngọ thực đã qua, rửa bát 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 112 : SÁU THANH TỊNH * MLH - 077 


Ngồi kiết già, an lạc, thăng lưng 
An trú chánh niệm, lâng lâng 
Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham 
Bỏ sân hận, từ tâm thương xót 
Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng 
Từ bỏ hôn trầm, thụy miên 
Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm 
Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng 
Cùng chánh niệm, tỉnh giác, tâm yên 
Gột rửa chúng, được an nhiên 
Từ bỏ trạo cử thì liên tịnh thân 
Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự 
Gột rửa hết trạo cử, hôn trầm 
Gộột rửa tham ái, hận sân 
Đối với thiện pháp, tinh cần hành mau. 
Năm triền cái chừng nào chưa diệt 
Vị Tỷ Kheo mãi miết tinh cần. 
Chừng nào khi quán tự thân 
Với năm triền-cái đã cần xả ly 
Do xả ly, tức thì hoan hỷ 
Do hoan hỷ, tâm được khinh an 
Lạc thọ sinh do khinh an 
Đạt được như thế, tâm an định liền 
Ly ác pháp, Ty Kheo ly dục 
Chứng, trú mục đệ Nhất Thiền tâm 
Trạng thái hỷ lạc tự tâm 
Sinh do ly dục, với Tâm, Tứ chuyên. 
Rồi diệt liền cả tầm và tứ 
Chứng đạt, trú Nhị Thiền tức thì 
Trạng thái không tầm, tứ gì 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 112: SÁU THANH TỊNH * MLH - 078 


Do định sanh, nội tĩnh thì nhất tâm, 
Rồi âm thầm ly hỷ trú xả, 
Chánh niệm đã tỉnh giác, cảm liền 
Sự lạc thọ mà Thánh hiền 
“Xá niệm lạc trú” gọi riêng như vầy. 
Chứng, trú ngay Tam Thiền tức khắc, 
Rồi xả lạc, xả khổ an hòa, 
Diệt cả hỷ ưu, vốn là 
Đã cảm thọ — Chứng, trú qua Tứ Thiên, 
Trạng thái yên, không khổ không lạc 
Xả niệm đạt thanh tịnh tròn đây. 
Tôi luôn giác sát đêm ngày 
Với tâm định tĩnh thắng ngay thực hành, 
Không câu nhiễm, trong lành thuần tịnh 
Tâm tôi không còn dính não phiên, 
Nhu nhuyền, vững chắc an nhiên 
Bình thản như vậy, biết liền đinh ninh 
Liền hướng tâm của mình đến với 
LẬU TẬN THÔNG, dẫn tới biết rành 
Lậu Tận Trí, biết ngọn ngành 
Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào 
Đây Khổ Diệt, đường nào diệt khổ 
Biết như thật lậu hoặc loại này 
Nguyên nhân lậu hoặc là đây 
Diệt trừ lậu hoặc, biết ngay con đường 


Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức 
Tâm vị ấy rất mực sáng trong 
Dục-lậu, hữu-lậu thoát xong 
Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn 
Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 112 : SÁU THANH TỊNH * MLH - 079 


Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành 
Việc cần làm đã thực hành 
Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày. 
Chư Hiền-giả ! Do vầy được thấy 
Biết như vậy, đối với các thân 
Có nhận thức này và rằng 
Với tất cả tưởng ngoài phần ở đây 
Mạn tùy miên : “Ta đây rốt cuộc 
Là người làm, sở thuộc của ta 
Là người làm'. Khi hiểu ra 
Mạn tùy miên đó phải là diệt tan ”. 
Này Chúng Tăng ! Vị Tỷ Kheo ấy 
Cần tùy hý và hãy khen ngay 
Với lời : “Sa- Thú !”, “Lành thay !” 
Sau khi tán thán vị này, cần thêm : 
“ Thật lợi ích vững bền khôn tả ! 
Thật lợi ích cho cả chúng tôi Ï 
Khi chúng tôi thấy một người 
Sống đời Phạm-hạnh sáng ngời biết bao 
Như Tôn-giả thanh cao sống thế ! ”. 
Nghe Thiện Thệ thuyết giảng như vầy 
Các Tỷ Kheo tại nơi này 
Hoan hỷ tín thọ lời Ngài Thế Tôn ./- 
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mãu Ni Phật (3L ) 


x 
x% 


( Chấm dứt Kinh số 112 : SÁU THANH TỊNH — 
CHABBISODHANA Sufta ) 


113. Kinh 


CHÂN NHÂN 
( SappurIsa sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 


Một thời nọ Thế Tôn Thiện Thệ 
An trú tại Xá-Vệ thành này 
Sa-Vát-Thí cũng là đây 
Kỳ Viên Tình Xá hôm mai tịnh, hòa 
Còn có tên Chê-Fa-Va-Ná  (2eravana - Kỳ Viên) 
Cấp-Cô-Độc Trưởng giả tín gia 
A-Na-Thá-Pin-ĐI-Ka 
Tín thành dâng đến Phật Đà trước đây. 
Tại nơi này Ngài gọi Tăng Chúng : 
— “Này Tăng Chúng ! Hãy khéo nghe đây ”. 
Chư Tỷ Kheo tại nơi này 
Vâng đáp lời Phật. Rồi Ngài thuyết ngay : 
— “ Chúng Tăng này ! Nghĩ sâu hãy đáp 
Thế nào là Phi Pháp Chân Nhân ? 
Có ngưởi là Phi-chân-nhân 
Xuất gia từ một thành phần cao sang 
Một gia đình giàu sang quyền quý, 
Người ấy đã suy nghĩ tự mình : 
“Ta xuất gia từ gia đình 
Cao sang quyền quý mặc tình phong lưu, 
Các Tỳ-Khưu khác thì không thế, 
Xuất gia từ gia thế nghèo nàn". 
Vì thuộc gia đình cao sang 
Vị ấy tự khen mình, năng chê người. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 113: CHÂNNHÂN  * MLH - 082 


Như vậy thời vị này hành pháp 
Là “phi chân nhân pháp”, nhiễm trần. 
Các Tỷ Kheo ! VỊ Chân Nhân 

Suy nghĩ : “Không phải thành phần xuất thân 
Từ gia đình cao sang quyên tước 
Mà tham-pháp sẽ được đoạn trừ, 

Sân-pháp, si-pháp đoạn trừ, 

Người xuất gia nêu không từ xuất thân 
Thuộc thành phần giàu sang như vậy 
Mà người ấy đúng pháp hành trì, 

Thuận pháp đúng pháp hành trì 

Thời người ấy được nề vì mọi nơi, 

Được mọi người kính trọng, tán thán". 
Đạt căn bản đạo lộ quang minh 
Làm chánh yếu cho chính mình, 

Không chê người, không khen mình, khiêm an 
Vì tự mình thuộc hàng cao quý 
Chân-nhân-pháp đích thị là đây. 

Lại nữa, các Tỷ Kheo này Ï 

Phi-chân-nhân có người này xuất gia 
Bỏ gia đình rất là tài lợi 
Hoặc nhiều người biết tới, danh vang, 

Hoặc được các vật cúng dàng 

Y phục, vật thực và sàng tòa riêng, 
Y liền chuyên trị bệnh các thứ, 
Người ấy tự học rộng, nghe nhiều 

Là bậc giữ trọn giới điều, 

Là người thuyết pháp dễ xiêu lòng người, 
Hay là người ẩn cư rừng văng 
Hoặc theo hạnh mặc phẩn-tảo-y, 


Trung Bồ (Tâp 4) Kinh 113 : 


Hạnh chỉ khất thực hành trì, 

Gốc cây, đồng trồng mọi thì trú an, 
Hoặc hạnh sông nghĩa trang kinh dị, 
Hoặc chắng nằm mả chỉ ngủ ngồi, 

Hạnh chỉ ăn một lần ngồi, 

Hoặc là vị ấy ở nơi thiền thời 
Ly bắt thiện pháp rồi ly dục, 

Chứng và trú vào mục Nhất Thiên, 
Rồi chứng Nhị, Tam, Tứ Thiền 

VỊ phi-chân-nhân vượt liền lên trên 
Mọi sắc tưởng, mọi chướng ngại tưởng 
Không tác ý dị tưởng nào liền, 

Nghĩ : “Hư không là vô biên” 

Chứng và trú Không-vô-biên-xứ này. 
Rồi vượt ngay Không-vô-biên-xứ, 
Nghĩ về sự : “Thức là vô biên” 

Chứng, trú Xứ Thức-vô-biên. 

Rồi vượt Xứ Thức-vô-biên dễ dàng. 
Nghĩ miên man : “Không có sở hữu” 
Chứng, trú Vô-sởỏ-hữu-xứ ngay. 

Vượt Vô-sở-hữu-xứ này 

Phi-tường-phi-phi-tưởng đây chứng liền 
Và trú yên vào Tưởng Xứ ấy. 

Vị Phi-chân-nhân đấy tiến trình 
Đạt được thành quả tự mình 

Nhưng chê người khác, khen mình mà thôi, 
Còn người Chân-nhân thời suy nghĩ : 
“Không phải chỉ vì thuộc gia đình 

Tỷ phú, quý phái, hiển vinh 

Nhiều người biết đến, tự mình có danh 


CHÂNNHÂN* MLH - 083 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 113: CHÂNNHÂN * MLH - 0§4 


Điều chăng lành tham pháp, sân pháp, 
Hay s1 pháp sẽ được đoạn trừ, 
Thân tâm vị ấy an như 
Khi tam độc được diệt trừ mãn viên. 
Người xuất gia trước tiên được kiểm 
Không phải từ các điểm nêu trên 
Nhưng hành đúng pháp, vững bền 
Thuận pháp, chân chánh ngày đêm hành trì 
Thời ở đây được vì-nễ mãi 
Và người ây được trọng, tán dương, 
Người ây chọn lẫy con đường 
(Đạo lộ) chính yếu chủ trương hành trình, 
Không khen mình chê người quá đáng 
Vì nghĩ mình thuộc hạng gia đình 
Giàu có, quý phái, hiển vinh 
Nhiều người biết đến, tự mình có danh. 


Người Chân-nhân tịnh thanh suy nghĩ : 
“Không phải chỉ vì mình nhận ngay 
Về tứ vật dụng đủ đầy'. 

Hoặc là : “Không phải là ai nghe nhiễu, 
Hoặc ở điều trì luật, thuyết giảng, 
Hoặc sống ở rừng văng, gôc cây, 

Nghĩa địa, đồng trống... đêm ngày 

Chỉ mặc phẩn-tảo-y hay trì bình 
(Hạnh khất thực) tự mình tuân thủ, 
Hoặc lưu trú với hạnh chỉ ngồi, 

Chỉ ăn một lần ngồi thôi, 

Người ấy suy nghĩ khúc nôi mọi thì : 
“Không phải vì các hạnh như thế 
Mà tham-pháp có thể đoạn trừ, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 113: CHÂNNHÂN  * MLH - 085 


Sân & si-pháp được đoạn trừ. 
Nhưng người nào đó nếu như hành trì 
Đúng pháp và hành trì thuận pháp 

Thời được đáp bằng sự kính nhường, 
Nề trọng và được tán dương 
Người ấy lẫy đạo lộ tường tận kia 
Làm chánh yếu, xa lìa tư tưởng 
Luôn hẹp lượng chê người khen mình, 
Chỉ vì nghĩ răng tự mình 
Thực hành các hạnh đã trình bày đây. 
Lại nữa, này Tỷ Kheo Tăng Chúng ! 
Có người đúng là Chân-nhân hiền 
Chứng và trú vào Sơ Thiên, 
Chứng, trú Nhị, Tam, Tứ Thiền thanh cao, 
Chứng, trú vào Không-vô-biên Xứ 
Chứng và trú Xứ Thức-vô-biên, 
Chứng, trú Vô-sỏ-hữu Xứ liền, 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng miền xứ đây 
Chứng, trú ngay. VỊ này suy nghĩ : 
“Tất cả Định khả dĩ tường tri 
Từ Không-vô-biên Xứ mi 
Đến Xứ Phi-tưởng-phi-phi-tưởng đồng 
Thời tự tánh là không tham ái, 
Đức Thế Tôn đã nói như vẫy, 
Ai nghĩ thế khác, thế này 
Thời tự tánh liền đổi ngay khác rồi !°. 
Sau khi thời lấy Vô-tham-ái 
Làm chánh yếu như vậy, người này 
Không chê người, khen mình hay, 
Vì định các tưởng trên đây các phần. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 113: CHÂNNHÂN * MLH - 086 


Các ông ! Đây là Chân-nhân-pháp. 
Lại nữa, các Tỷ Kheo ! Sau khi 
Người Chân-nhân này thực thị 

Vượt Xứ Phi-tưởng-ph1-phI-tưởng này 
Chứng, trú ngay Diệt Thọ Tưởng Định 
Khi thấy chính với trí tuệ vầy 

Các lậu-hoặc của vị đây 

Được đoạn trừ hết. Và này các ông ! 
Ty Kheo đó thì không nghĩ tới 
Mình là với bất cứ vật chi, 

Không nghĩ bất cứ chỗ gì, 

Không nghĩ đến bắt cứ vì việc chỉ ”. 
Nghe Thế Tôn uy nghỉ thuyết pháp 
Chư Tỷ Kheo trong khắp đạo tràng 

Thảy đều vui mừng, hân hoan 

Nhất tâm tín thọ lời vàng Thế Tôn ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mãu Ni Phật (3L ) 


» 
xk% 


( Chấm dứt Kinh số 113 : CHÂN NHÂN — 
SAPPDRISA Sutfa ) 


114. Kinh 
NÊN HÀNH TRÌ, 
KHÔNG NÊN HÀNH TRÌ 
( Sevitabha — Asevitabha S.) 


Như vậy, tôi nghe : 


Một thời nọ Thế Tôn Thiện Thệ 
An trú tại Xá-Vệ thành này 
Sa-Vát-Thí cũng là đây 
Kỳ Viên Tình Xá hôm mai tịnh, hòa 
Còn có tên Chê-Fa-Va-Ná  (2eravana - Kỳ Viên) 
Cấp-Cô-Độc Trưởng-giả tín gia 
A-Na-Thá-Pin-ĐI-Ka 
Tín thành dâng đến Phật Đà trước đây. 
Tại nơi này Ngài gọi Tăng Chúng : 
— “Này Tăng Chúng ! Hãy khéo nghe đây ”. 
Chư Tỷ Kheo tại nơi này 
Vâng đáp lời Phật. Rồi Ngài thuyết ra : 
— “ Các Tỷ Kheo ! Nay Ta sẽ giảng 
Cho các ông viên mãn pháp mi : 
“Nên hay không nên hành trì 
Hãy nghe và hãy nghiệm suy kỹ càng ”. 
Chư Tăng trong đạo tràng vâng đáp. 
Rồi Thế Tôn thuyết pháp an lành : 
(Lời giảng đâu tiên) 
Các ông ! Ta nói hân-hành 
Thời có hai loại : “Nên hành trì' đi ! 
Và “Không nên hành trì”, phải loại ! 





Ta cũng nói khẩu-hành, ý-hành 
Cũng có hai loại : “Nên hành' 
Cùng loại khác : “Không nên hành trì” qua. 
Và đây là sự tương đôi của 
Giữa thân, khẩu, ý hành như vầy. 


Ta nói ứâm sanh ở đầy 
Cũng có hai loại : Loại đây “nên hành 
Loại khác “không nên hành trì" tới 
Đây là sự tương đối tâm sanh. 
Ta nói /zởng đắc rõ rành 
Cũng có hai loại : “Nên hành trì' đi ! 
Và “không nên hành trì” một loại, 
Là tương đối giữ tưởng đắc đây. 
Kiến đắc, các Tỷ Kheo này ! 
Cũng có hai loại : Loại đây “nên hành", 
Và loại “không nên hành trì' tới, 
Là tương đối giữa kiến đắc trên. 
Hai ngã tánh đắc nêu lên 
Nên hành trì với không nên hành trì, 
Sự tương đối phạm vi diễn tả 
Giữa điều ngã tánh đắc nêu ra. 
(Giảng rộng) 
Được nghe từ đắng Phật Đà 
Tôn-giả Sa-Rí-Pút-Ta, tức là 
Xá-Lợi-Phất — thưa qua với Phật : 
— “ Bạch Thế Tôn ! Lời Phật nói ra 
Một cách vắn tắt thông qua 
Không giải rộng rãi, sâu xa nghĩa này 
Nhưng con nay hiểu ý nghĩa ấy 


Trung Bộ (T. 4) K. 114 : NÊN & KHÔNG NÊN HÀNH * MLH-_ 089 





Một cách thật rộng rãi như vầy : 
Ngài nói thân hành có hai : 
“Không nên hành tới và hay hành trì”, 
Do duyên gì Ngài nói như thế ? 
Bạch Thiện Thệ ! Một thân hành nào 
Hành trì, bất thiện tăng cao 
Thiện pháp thối giảm lao đao như vây, 
Thân hành này không nên hành tới. 
Bạch Thế Tôn ! Còn với thân hành 
Hành trì, bất thiện giảm nhanh, 
Thiện pháp tăng trưởng, phải nhanh hành trì. 
* Thân hành øì thực hành, tức khắc 
Bắt thiện pháp tăng trưởng, chắng lành 
Thiện pháp thối giảm thật nhanh 2 
Bạch Phật ! Như kẻ sát sanh, bạo tàn 
Tay lắm máu, tâm càng độc ác, 
Chuyên tàn sát, thích chuyện sát sinh, 
Không từ bị, gây hãi kinh 
Đối với các loại hữu-tình khắp nơi. 
Hoặc là kẻ mọi thời trộm cướp 
Lấy của người không được thuận lòng, 
Cướp giụt, lẫy trộm, lường công 
Tại thôn làng hoặc ở trong núi rừng. 
Sống tà hạnh, không ngừng dục vọng 
Có hành động cưỡng chiếm, gian dâm 
Với các hạng nữ trong tầm 
Có mẹ, cha, anh, chị ngầm chở che, 
Có bà con, chồng. .. che chở lẫy, 
Được hình phạt roi gậy chở che, 
Đến những thiếu nữ cập kê 


Trung Bộ (T. 4) K. 114: NÊN & KHÔNG NÊN HÀNH * MLH-_ 090 





Vòng hoa trang sức, nhiều bề tú thanh. 
Bạch Thế Tôn ! Thân hành như vậy 
Hành trì, thấy thiện pháp giảm suy 

Bắt thiện pháp tăng tức thì. 

Bạch Phật ! Còn thân hành gì thực thi 
Bắt thiện pháp tức thì suy giảm 
Còn thiện pháp bảo đảm tăng cao ? 

Bạch Thế Tôn ! Có người nào 

Từ bỏ giết hại, bỏ đao trượng cằm 
Biết tàm quý, từ tâm thương hại 
Đến hạnh phúc muôn loại chúng sinh, 

Thương xót các loài hữu tình, 

Người ấy từ bỏ, tự mình không tham 
Không lấy của không làm nên đó 
Và không có lấy của không cho, 

Bắt cứ tài vật nào do 

Người khác đã tạo nhỏ to mặc dầu 
Tại thôn làng, rừng sâu hẻo lánh. 

Từ bỏ sống tà hạnh, dục tâm 
Không giao câu các nữ nhân 

Được sự che chở về phần mẹ cha, 
Được anh chị hay là thân thuộc, 

Có chồng hay pháp luật chở che... 
Thân hành như vậy, nhất tê 

Bắt thiện pháp giảm, thiện đề tăng cao. 

* Khẩu hành nào cũng có hai loại : 
“Chớ hành trì” và loại “nên hành" 

Sự tương đối giữa khẩu hành. 

Thế Tôn đã nói ngọn ngành điều ni. 

Do duyên gì Ngài nói như thế ? 


Trung Bộ (T. 4) K. 114 : NÊN & KHÔNG NÊN HÀNH * MLH-_ 091 





Bạch Thiện Thệ ! Một khẩu hành nào 
Khiến bất thiện pháp tăng cao, 

Thiện pháp thối giảm, nơi đâu người nào 
Thường vọng ngữ, đi vào hội sở, 

Tập họp chỗ đông đảo nói chung, 
Đến chỗ thân tộc tập trung, 

Giữa các tổ hợp, hoàng-cung đông người 
Hay được mời làm chứng, được hỏi : 
“Xin hãy nói những gì biết đi ! 

Dâu cho y không biết gì 

Nhưng vẫn nói biết, biết thì nói không, 
Thấy mà nói là không hề thấy, 

Không thấy nói là thấy rõ vây. 
Như vậy lời nói người này 

Cô ý vọng ngữ, lời đầy dối gian, 
Vì nguyên nhân vị kỷ, tự lợi, 
Liên quan tới tha nhân ghét, yêu 

Hay vì quyền lợi ít nhiều. 

Hoặc nói hai lưỡi theo chiều riêng tây 
Đến người này nói xâu người nọ, 

Đến người nọ nói xấu người này 
Khiến sinh chia rẽ sâu dày, 

Ly gián những kẻ thắng ngay hợp hòa 
Xúi giục qua những kẻ ly gián 
Dùng thủ đoạn phá hoại cho tiêu. 

Nói lởi độc ác đủ điều 

Khiến người tức giãn, bị nhiều khổ đau. 
Không đưa vào Thiền định tịch tịnh, 
Hoặc người thích nói lời phi thời, 

Nói lời phù phiếm, nói chơi, 


Trung Bộ (T. 4) K. 114: NÊN & KHÔNG NÊN HÀNH * MLH-_ 092 





Lời không lợi ích, nói lời phi chơn, 
Lời phi pháp, nguồn cơn phi luật, 
Lời bản chất không đáng giữ gìn. 
Vì nói phi thời, lời mình 
Không có thuận lý, không sinh lợi øì, 
Không mạch lạc, không vì hệ thống, 
Lời hư vọng... Khẩu hành như vầy 
Khi hành trì thời có ngay 
Tăng bất thiện pháp, thiện rày giảm suy. 
Bạch Phật ! Khẩu hành øì thực hiện 
Các thiện pháp phát triển, tăng cao 
Bất thiện pháp thời giảm mau 2 
Ở đây, như có người nào thiện lương 
Luôn kiên cường tránh xa vọng ngữ, 
Từ bỏ mọi vọng ngữ dối gian, 
Thắng ngay, chân thật, minh quang 
Dầu giữa hội chúng muôn ngàn người ta 
Đều nói ra những lời chân hảo, 
Không nói láo, ác khẩu, ba hoa, 
Phù phiếm, hai lưỡi tránh xa. 
Như vậy người ấy sống hòa hợp thay ! 
Và người này ưa thích hòa hợp, 
Nói lời khiến hòa hợp bên dai, 
Nói lời nhu thuận đẹp taI, 
Dễ thương, tao nhã, chúng hay vừa lòng, 
Nói đúng thời, nói trong sự thật, 
Có ý nghĩa, hợp luật, đáng gìn, 
Thuận lý, mạch lạc, quang minh, 
Khẩu hành như vậy đỉnh ninh hành trì 
Bắt thiện pháp tức thì giảm hãn, 


Trung Bộ (T. 4) K. 114 : NÊN & KHÔNG NÊN HÀNH * MLH-_ 093 





Các thiện pháp chắc chắn tăng nhiều. 
Bạch Thế Tôn ! Đó là điều 
Ngài đã nói vậy và đều do nơi 
Duyên như vậy, nên lời nói thế 
Được Thế Tôn Thiện Thệ nói ra. 
* Có hai loại ý-hành là : 
“Không hành trì” nó, loại ta “nên hành”. 
Ý hành nào khi hành trì nó 
Bắt thiện pháp theo đó tăng cao, 
Các thiện pháp suy giảm mau. 
Còn hành trì ý hành nào trải qua 
Các thiện pháp trên đà tăng trưởng, 
Bắt thiện pháp nghịch chướng giảm suy ? 
Bạch Thế Tôn ! Ý hành gì 
Bắt thiện tăng trưởng, giảm suy thiện liền ? 
Như người chuyên tham lam của cải 
Thuộc người khác, tham ái nghĩ là : 
“Mong răng tài vật hằng hà 
Của những người khác chạy qua của mình". 
Lại có người tánh tình sâu hiểm 
Khởi hại-ý, hại-niệm như vây : 
“Mong những loài hữu tình này 
BỊ giết, tàn sát, diệt ngay cho rôi, 
Mong tức thời chúng không tôn tại”. 
Ý hành ấy khi được hành trì 
Các thiện pháp bị giảm suy, 
Các bắt thiện pháp tức thì tăng cao, 
Ý hành nào hành trì, xu hướng 
Các thiện pháp tăng trưởng tức thì, 
Các bắt thiện pháp giảm suy 2 


Trung Bộ (T. 4) K. 114: NÊN & KHÔNG NÊN HÀNH * MLH-_ 094 





Người không tham ái, chắng vì tham lam 
Của người khác, tự tâm suy nghĩ : 
“Mong tài vật những vị làm ra 

Mãi thuộc về họ đó mà !. 

Hoặc : “Mong các hữu tình xa hay gần 
Sống không sân, không điều thù oán, 
Không nhiễu loạn, an lạc tâm thân". 

Ý hành như vậy các phần 

Hành trì — bất thiện pháp dần giảm suy, 
Các thiện pháp tức thì tăng trưởng. 
Đức Thế Tôn Vô Thượng dạy vây. 

Do duyên như vậy, lời này 

Đã được nói đến, chỉ ngay vẫn đề. 

* Còn nói về Tâm sanh cũng có 
Hai loại, đó là “nên hành trì” 

Một loại “không nên hành trì". 

Bạch Thế Tôn ! Tâm sanh gì trải đi 
Khi hành trì, thiện pháp giảm mãi 
Bắt thiện pháp thì lại tăng ngay, 

Chớ hành trì tâm sanh này. 

Còn tâm sanh hành trì vây trải qua 
Các thiện pháp thật là tăng trưởng, 
Bắt thiện pháp nghịch chướng giảm suy, 

Tâm sanh ấy nên hành trì. 

Bạch Thế Tôn ! Tâm sanh gì ở đây 
Hành trì vầy, thiện pháp giảm mãi 
Bắt thiện pháp thì lại càng tăng 2 

Nếu người có nhiều dục tham, 

Có tâm câu hữu với tham dục này, 
Sân tâm đây, câu hữu với hận, 


Trung Bộ (T. 4) K. 114 : NÊN & KHÔNG NÊN HÀNH * MLH-_ 095 





Hại tâm dẫn câu hữu hại tâm. 
Tâm sanh này hành trì dần 
Bắt thiện tăng trưởng, giảm phân thiện đi. 
Bạch Phật ! Tâm sanh gì thực hiện 
Thời bất thiện pháp sẽ giảm suy, 
Các thiện pháp tăng tức thì ? 
Người không tham dục, mọi thì với tâm 
Không câu hữu với tham dục đó, 
Và không có sân hận, với tâm 
Không câu hữu với hận sân, 
Hại tâm không có, với tâm không hề 
Câu hữu về hại tâm. Như vậy 
Tâm sanh ấy nếu được hành trì 
Các bắt thiện pháp giảm suy 
Thiện pháp tăng trưởng tức thì xảy ra. 
Bạch Phật Đà ! Ngài đã nói vậy, 
Do duyên ấy, lời được nói lên. 
* Tưởng đắc hai loại có tên 
“Nên hành trì” với “không nên hành trì”, 
Là tương đối giữa khi tưởng đắc. 
Vậy tưởng đắc nào khi hành trì 
Thời các thiện pháp giảm suy 
Các bắt thiện pháp tức thì tăng cao 2 
Nếu người nào có nhiều tham dục, 
Tưởng mọi lúc câu hữu với sân, 
Lại có hại tâm rần rần 
Có tưởng câu hữu với phân hại tâm. 
Tưởng đắc nhằm hành trì như thế 
Thiện pháp giảm đáng kể, ào ào 
Các bắt thiện pháp tăng cao. 


Trung Bộ (T. 4) K. 114: NÊN & KHÔNG NÊN HÀNH * MLH-_— 096 





Bạch Thế Tôn ! Tưởng đắc nào thực thi 
Khi hành trì, thiện pháp tăng mãi 
Bắt thiện pháp thì lại giảm liền 2 

Đối nghịch tâm sanh nói trên, 
Tưởng đắc như vậy thì nên hành trì. 
* Kiến đắc thì cũng có hai loại : 

“Chớ hành trì” và loại “nên hành” 

Kiến đắc gì khi thực hành 

Bắt thiện tăng trưởng, thiện đành giảm suy ? 
Bạch đức Chánh Biến Tri ! Có kẻ 
Có tà kiến, lý lẽ như sau : 

“Không có lễ hy sinh nào, 

Không bố thí, tế tự nào ở đây 
Không có ngay quả dị thục đó, 
Nghiệp thiện ác, không có đời này, 

Không có đời sau dài dài, 

Không có cha mẹ, không loài hóa sanh, 
Không có danh Sa-môn, Phạm-chí 
Chánh hướng vị, chánh hạnh, an hòa 

Với thượng trí, chứng tri, và 

Chứng đạt an trú trải qua các đời... 
Kiến đắc như vậy thời có chuyện 
Khi hành trì bất thiện tăng cao, 

Các thiện pháp suy giảm mau. 

Trái lại, loại kiến đắc đâu thực hành 
Bắt thiện pháp chăng lành giảm mạnh, 
Các thiện pháp hung thạnh, tăng cao. 

Là người hành trì trước sau 

Trái ngược những điểm kề vào ở trên. 

Đức Thế Tôn nói lên như vậy 


Trung Bộ (T. 4) K. 114 : NÊN & KHÔNG NÊN HÀNH * MLH-_ 097 





Do duyên ấy, lời được nói ra. 
* Ngã tánh đắc, bạch Phật Đà ! 

Ngài đã chỉ dạy có qua hai phần : 
“Chớ hành trì' và “cần thực hiện", 
Là sự kiện tương đối trải đi 

Giữa ngã tánh đắc mọi thì. 

Loại ngã tánh đắc nào khi hành trì 
Bắt thiện pháp tức thì tăng mãi 
Các thiện pháp thì lại suy mau ? 

Ngã tánh đắc có hại nào 

Vì không rốt ráo khi vào khởi sanh ? 
Còn ngã tánh đắc lành vô hại 
Vì rốt ráo khi lại khởi sanh, 

Ngã tánh đắc ấy tập thành 

Bắt thiện pháp giảm, pháp lành tăng ngay. 
Về ngã tánh đắc này do tự 
Đắng Điều Ngự nói, và do duyên 

Như vậy, lời được nói lên. 

Bạch Phật ! Những chuyện kề trên được Ngài 
Nói vắn tắt, con đây hiểu rõ 
Ý nghĩa rộng, sáng tỏ sâu xa ”. 

— “ Lành thay ! Sa-Ri-Pút-Ta ! 

Lời nói văn tắt của Ta, mặc dầu 
Không giải nghĩa rộng sâu chi cả, 
Nhưng ông đã hiểu thật sâu xa 

Ý nghĩa lời nói của Ta ”. 
(Đức Thế Tôn khen và tóm tắt) 

Ngay sau đó đức Phật Đà một phen 

Đã ngợi khen Tôn-giả Đại Trí 


Trung Bộ (T. 4) K. 114: NÊN & KHÔNG NÊN HÀNH * MLH-_ 098 





Là Sa-Rí-Pút-Tá danh tri 
Rồi Ngài tóm tắt những gì 
Về hai loại : Nên hành trì hay không, 
Ý nghĩa trong Thân-hành & Khẩu & Ý, 
Tâm sanh, chí Tưởng & Kiến-đắc, và 
Ngã tánh đắc... đều có qua 
Hai loại : “Nên hành trì” và “không nên". 
Các điều trên nếu hành trì nó 
Các bắt thiện pháp có tăng cao 
Các thiện pháp suy giảm mau 
Không nên thực hiện nhằm vào điều đây. 
Nếu hành trì có ngay lời giải : 
Bắt thiện pháp thì lại giảm suy, 
Thiện pháp tăng trưởng tức thì, 
Thời điều đó nên hành trì chánh chân, 
Y như phân ngài Xá-Lợi-Phất 
Đã thay Phật cặn kẻ giảng ra. 
(Lời giảng thứ hai) 
Tiếp theo đó, đức Phật Đà 
Lại dạy : “ Sa-Rí-Pút-Ta ! Phải tường 
Sắc, thinh, hương, và vị, xúc, pháp 
Là sáu trần do gặp sáu căn 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân 
Ta nói đều có hai phần, là ch ? 
“Nên hành trì', 'không nên hành" nó ”. 
Khi nghe rõ lời đắng Phật Đà 
Tôn-giả Sa-RI-Pút-Ta 
Bạch rằng : “ Bạch đức Phật Đà ! Ở đây 
Lời nói này được Ngài khai thị 
Được nói chỉ văn tắt, giản đơn 


Trung Bộ (T. 4) K. 114 : NÊN & KHÔNG NÊN HÀNH * MLH-_ 099 





Không giải nghĩa rộng rãi hơn, 
Nhưng con hiểu rõ về chơn nghĩa này 
Một cách đầy đủ và rộng rãi. 


Bạch đức Thế Gian Giải, Phật Đà ! 
Lời của Thế Tôn nói ra 
Sắc nào mắt nhận thức mà ghét, yêu 
Nên hành trì hay đều chối bỏ 
Lời nói đó là do duyên gì ? 
Sắc nào do mắt mọi thì 
Nhận thức được khi hành trì, có ngay 
Các bắt thiện pháp này tăng mãi 
Các thiện pháp thì lại giảm suy, 
Mắt nhận thức sắc vậy, thì 
Là điều chớ có hành trì trước sau. 


Mắt nhận thức sắc nào thích hạp 
Hành trì, bất thiện pháp giảm mau 
Các thiện pháp được tăng cao 

Với điều như vậy cần mau hành trì. 
Tiếng do tai, hương thì do mũi, 
VỊ do lưỡi và xúc do thân, 
Pháp do ý nhận thức dân. 
Bạch Thế Tôn ! Với các phần trên đây 
Lục căn này nhận thức sáu thứ 
Là lục trần khi tự hành trì 
Các thiện pháp bị giảm suy 
Các bắt thiện pháp tức thì tăng cao, 
Những điều nào xảy ra như thế 
Thì không thể hành trì mọi thì. 
Trái lại, khi mà hành trì 
Bắt thiện suy giảm, thiện thì tăng ngay 


Trung Bộ (T. 4) K. 114: NÊN & KHÔNG NÊN HÀNH * MLH-_ 100 





Thì điều này nên hành trì cả. 
Bạch Thiện Thệ ! Ngài đã nói ra 
Một cách vắn tắt, lướt qua 
Không giải nghĩa rộng, tin mà chính con 
Hiểu rõ ý nghĩa còn hơn thế ” 
(Đức Thể Tôn khen và tóm tắt phần này) 
Đức Thiện Thệ lại khen tài hoa 
Của ngài Sa-RI-Pút-Ta : 
— “ Lành thay ! Sa-Rí-Pút-Ta ! Đúng vầy 
Lời nói này Ta nói văn tắt 
Nhưng ông thật hiểu nghĩa sâu xa ”. 
Rồi Thế Tôn tóm tắt qua 
Như ngài Sa-Rí-Pút-Ta trình bày. 
Sau đó Ngài lại giảng tiếp tục : 
— “ Xá-Lợi-Phất ! Y phục (Tăng y) 
Có hai loại : “nên hành trì" 
Và một loại “chớ hành trì' trải qua. 
Vật thực và sàng tọa, làng mạc 
Thị trấn hoặc đô thị, hay là 
Quốc độ, người (Búc-Ga-La)... (Pugsaia) 
Cũng có hai loại, kế ra rõ rành : 
“Nên hành trì', “chớ hành trì cả ° 
Ngài Sa-Ri-Pút-Tá nghe vầy 
Bạch với đức Thế Tôn ngay : 
— “ Thế Tôn đã nói ở đây vấn đề 
Thật vắn tắt, không hề giải rõ, 
Nhưng con có hiểu biết như vây : 
Do duyên gì lời nói này 
Về các vật-dụng hàng ngày dùng qua. 


Trung Bộ (T. 4) K. 114 : NÊN & KHÔNG NÊN HÀNH * MLH-_ 101 





Tăng y và vật thực, chỗ ở, 
Làng, đô thị, quốc độ và người... 
Khi nào hành trì đến rồi 

Tăng bắt thiện pháp, thiện thời giảm suy, 
Như vậy thì chớ hành trì đó. 

Hành trì nó, bất thiện pháp suy 
Các thiện pháp tăng tức thì 

Được như vậy, nên hành trì lâu xa. 
Đức Phật Đà đã nói như vậy 
Do duyên Ấy, lời được nói ra ” 

— “ Lành thay ! Sa-Ri-Pút-Ta ! 

Lời Ta văn tắt, nhưng mà chính ông 
Đã hiểu thông, giải thích rộng rãi ” 
Rồi Phật lại tóm tắt như là 

Tôn-giả Sa-RI-Pút-Ta 

Đã giải ý nghĩa rộng và viên thông. 

Đức Thế Tôn an tường kết luận : 
—*“ Xá-Lợi-Phất ! Bất luận, dù là 
Bram-Ma-Na, Khách-TI-Da, (7) 

Vết-Sa, Sút-Đá (¡)— lời Ta như vầy 
Có thể hiểu rõ ngay ý nghĩa 
Một cách thật rộng rãi đủ đây, 

Thời tất cả những vị này 
Sẽ hưởng hạnh phúc lâu dài, lạc an ” 


(1): Theo Bà-La-Môn, xã hội chia ra 4 giai cáp. bắt di bắt dịch : 
Bà-la-môn (Brahmana -giai cắp đứng đâu giữ phần nghỉ lễ tế tự), 
Sát-Đề-Ly ( Khattiyà - giai cấp Vua chúa, quan quyên }z Giai cáp 
Phệ-Xá (Vaissa - Thương gia). Giai cấp cuối cùng bị áp chế, khinh 
rẻ nhất là Thủ-Đà-La hay Chiên-Đà-La ( Candala hay Sudra ). 


Trung Bộ (T. 4) K. 114: NÊN & KHÔNG NÊN HÀNH * MLH-_ 102 





Đức Thế Tôn nghiêm trang dạy thế 
VỊ cao đệ Sa-Rí-Pút-Ta 
Vô cùng hoan hỷ, an hòa 
Tín thọ lời đẳng Phật Đà Thế Tôn ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mãu Ni Phật (3L ) 


* 
3k % 


( Chấm dứt Kinh số 114 : 
NÊN HÀNH TRÌ & KHÔNG NÊN HÀNH TRÌ - 
SEVITABHA - ASEVITABHA Sufta ) 


: 4 Trung Bô (Tập 4) Kinh 115 : ĐA GIỚI *  MLH- 104 
115. Kinh ĐA GIƠI Che chở khói gió chẳng lùa 


( Bahudhàtuka sutta ) Chốt khóa gài kỹ, song thưa vững vàng, 
Dù chăc chăn, kỹ càng như vậy 
Như vậy, tôi nghe : Nhưng cũng bị thiêu cháy tan tành. 
Một thời nọ Thế Tôn Thiện Thệ Các Tỷ Kheo ! Điều sẵn dành 
An trú tại Xá-Vệ thành này Cho kẻ ngu muội khi sanh khởi điều 
Sa-Vát-Thí cũng là đây Sợ hãi, thất vọng, nhiều hoạn nạn 
Kỳ Viên Tình Xá hôm mai tịnh, hòa Không phải cho các hạng hiền nhân. 
Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná  (Jeiavana - Kỳ Viên) Kẻ ngu sợ hãi mọi phân, 
Cấp-Cô-Độc Trưởng-giả tín gia Người hiển trí chỉ sợ nhân chẳng lành. 
A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka Kẻ ngu muội thường sanh thất vọng, 
Tín thành dâng đến Phật Đà trước đây. Người hiền trí thì sông vững vàng 
Tại nơi này Ngài gọi Tăng Chúng : Không có thât vọng, hoang mang. 
— “Này Tăng Chúng ! Hãy khéo nghe đây ”. Kẻ ngu hoạn nạn ngập tràn khô đau. 
Chư Tỷ Kheo tại nơi này Người trí không vâp vào hoạn nạn. 
Vâng đáp lời Phật. Rồi Ngài thuyết ngay : Các Tỷ Kheo ! Căn bản điều này 
— “ Chúng Tăng này ! Phàm khi nói tới Các ông cân học tập đây : 

Sợ hãi gì sanh khởi ở đây “Chúng tôi thành người đây hiện minh 
Thời tất cả sợ hãi này Biệt suy tư, tự mình tìm biệt 
Sanh khởi cho những kẻ đầy ngu si, Các Tỷ Kheo ! Phải thiệt học vây ”. 

Không phải cho các vỉ hiển-trí. Nghe Thế Tôn nói như vầy 
Thât vọng, hoạn nạn bị khởi dân A-Nan Tôn-giả bạch Ngài như sau : 


Là sanh khởi chongunhân - — “ Bạch Phật ! Mức độ nào vừa đủ 
Không phải cho những hiên nhân trí tài. Để nói : “Vị Phích-Khú là người 
Ví như, này Chúng Tăng ! Nếu có Hiền trí, biết suy tư nơi 

Từ ngôi nhà băng cỏ, lợp tranh Sự 0m hiệu" đó như lời Thê Tôn 2? ”. 
Tia lửa bùng phát hoành hành -:* A _Nan:Ða !'Ss-môn Thích-tử 
CHỦ Ca/100/CADHND8).WENHUHUI)]NÚ Khi thiện xảo về Xứ, giới điều 
Ngôi nhà lâu được xây chắc chăn Thiện xảo về duyên khởi nhiều 
Trét trong, ngoài che nắng che mưa, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 115 : ĐA GIỚI *_ MLH- 105 


Thiện xảo xứ, phi xứ... đều giỏi giang, 
Này A-Nan ! Đến mức độ vậy 
Đủ để nói : “Người â ây trí hiền 
Biết suy tư tìm hiểu chuyên ”. 
(Giới) 
—“ Bạch Phật ! Đến mức độ nào nên nói là : 
“Tỷ Kheo đà thiện xảo về giới ? ”. 
— “ A-Nan ! Mười tám giới trải qua 
Nhãn giới, sắc giới, cùng là 
Nhãn-thức giới — nhĩ giới và giới thanh, 
Nhĩ-thức giới — ngọn ngành tỷ giới 
Hương giới, tÿ-thức giới hiểu qua. 
Thiệt giới, vị giới, cùng là 
Thiệt-thức giới — thân giới và có ngay 
Xúc giới này và thân-thức giới. 
Ý & pháp giới, ý-thức giới vây. 
A-Nan-Đa ! Đến mức này 
Vừa đủ để nói : “Vị này Tỷ Kheo 
Thiện xảo điều về giới' là thế ” 
— “ Bạch Thiện Thệ ! Có pháp môn nào 
Khác hơn để nói như sau : 


“Ty Kheo thiện xảo giới” sâu rộng vây ? ”. 


— “ A-Nan này ! Đều có thể có 
Sáu giới đó : ĐỊa-giới, thủy, phong, 
Hỏa, không, thức-giới gồm trong. 
Khi nào biết, thấy viên thông đủ đầy 
Sáu giới này, vừa đủ để bảo : 
“Ƒÿ Kheo đó thiện xảo giới” thông ” 
— “Nhưng kính bạch Đức Thế Tôn ! 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 115 : ĐA GIỚI *_ MLH- 106 


Có thể nào có pháp môn khác vầy 
Đủ để nói : “Vị này Phích-Khú 
Thiện xảo giới” tròn đủ rõ ràng 2 ”. 
— “ Có thể có, này A-Nan ! 
Sáu giới : Lạc, khổ, hỷ hoan giới, và 
Ưu giới, xả giới, vô minh giới, 
Biết, thấy được sáu giới ở đây, 
Cho đến mức độ như vầy 
Vừa đủ để nói : “Vị này Tỷ Kheo 
Thiện xảo về giới” đều như thế ” 
— “ Bạch Thiện Thệ ! Pháp môn nào mà 
Khác hơn, đủ đề nói là : 
“Ty Kheo thiện xảo giới đà trải qua ? ”. 
—* A-Nan-Đa ! Có thể có thực 
Sáu giới : dục & ly-dục giới, và 
Sân & vô sân giới, cùng là 
Hại giới, bất hại giới mà có ra ” 
— “ Bạch Phật Đà ! Có giới nào khác 
Tỷ Kheo đạt thiện xảo giới này 2 ”. 
— “ A-Nan ! Có thể có ngay 
Ba giới : dục giới, sắc giới và thứ ba 
Đó chính là cõi vô-sắc-giới. 
Biết, thấy rõ ba giới ở đây 
Cho đến mức độ như vầy 
Đủ để nói : “Tỷ Kheo đây đúng là 
Thiện xảo về giới là như thế ” 
— “ Bạch Thiện Thệ ! Pháp môn khác nào 
Vừa đủ để nói như sau : 
“Tỷ Kheo thiện xảo giới mau, dễ dàng ? ”. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 115 : ĐA GIỚI *_ MLH- 107 


— “Này A-Nan ! Cũng có hai giới : 
Hữu vi giới, vô vi giới sau ” 
(Xứ) 
— “ Bạch Phật ! Đến mức độ nào 


Được nói : “VỊ thiện xảo vào giới đây ? ”. 


— “ A-Nan này ! Sáu nội & ngoại xứ 
Mắt duyên sắc thanh tú đễ thương, 
Tai và tiếng, mũi và hương, 
Lưỡi và vị, thân & xúc thường đi đôi, 
Ý và pháp trong ngoài xứ ây. 
Cho đến khi biết, thấy như vầy 
Thì cho đến mức độ này 
Đủ để nói : “Tỷ Kheo đây giỏi về 
Thiện xảo cả sáu bề vừa kế ” 
(Duyên khởi) 
Bạch Thiện Thệ ! Đến mức độ nào 
Đề nói “ “Vị Tỷ Kheo nào 


Thiện xảo về duyên khởi sâu như vây 2 ”. 


— “ A-Nan-Đa ! Vị này biết rõ : 
Cái này có, thì có cái kia, 
Cái này sanh, sanh cái kia, 
Cái này không có, cái kia không rồi ! 
Cái này diệt, kia thời cũng diệt 
Tức vô minh mãi miết duyên hành, 
Hành duyên /⁄c, thức duyên nhanh 
Với danh sắc. Danh sắc dành duyên qua 
Lục nhập. Và lục nhập duyên xúc, 
Xúc duyên /ho. Tiếp tục thọ này 
Duyên đi. Ái duyên /jzi ngay, 


Thủ duyên ##u. Rồi hữu này duyên sanh, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 115 : ĐA GIỚI *_ MLH- 108 


Do duyên sanh - già, chết, sẩu, khổ, 
Bị, ưu, não... sẽ khởi sanh ra. 
Như vậy, này A-Nan-Ða ! 

Là sự tập khởi trải qua tức thì 
Của toàn bộ những øì khổ uấn. 
Nhưng bắt luận do diệt trú, và 

Sự ly tham hoàn toàn, mà 

Của vô minh ấy, hành đà diệt nhanh, 
Do các hành diệt, danh sắc diệt, 
Danh sắc diệt, lục nhập diệt ngay, 

Lục nhập diệt, xúc diệt vầy, 

Xúc diệt, thọ diệt — Thọ đây diệt thời 
Ái diệt. Ái diệt thời thủ diệt, 

Do thủ diệt, hữu diệt tức thì, 
Do hữu diệt, sanh diệt đi, 

Sanh diệt — lão, tử, ưu, bi, khổ, sâu, 
Và não, hại... mau mau đoạn diệt. 
Như vậy là đoạn diệt hoàn toàn 

Của khổ uân này rõ ràng, 
Đến như vậy, này A-Nan ! Hiểu vây : 
“Ty Kheo này thiện xảo duyên khởi ” 
(Xứ, Phi xứ) 
Bạch Thế Tôn ! Do bởi những gì 
Mà cho đến mức độ chi 
“Tỷ Kheo thiện xảo Xứ, Phi xứ vầy hi G 
— “ A-Nan-Đa ! Ở đây câu chuyện 
Tỷ Kheo biết : “Sự kiện này là 
Không hiện hữu, không xảy ra 

Khi một Phích-Khú trải qua tựu thành 

Chánh kiến thật an lành như vậy 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 115 : ĐA GIỚI *_ MLH- 109 


Mà vị ấy xem hành thuộc về 
Thường còn, việc ấy không hề 

Không thê xảy đến vấn đề kể trên. 
Vị ấy biết, nêu lên việc đó 
Có hiện hữu và có xảy ra. 

Khi một phàm phu nào mà 

Đến các hành và xem ra có hoài. 
Sự kiện này có thể xảy đến 
Vị ấy biết : 'Sự kiện ở đây 

Không có xảy ra như vây, 

Không có hiện hữu việc đây mọi thời. 
Khi một người tựu thành chánh kiến 
Lại có thể đi đến các hành, 

Ý niệm lạc thọ khởi nhanh, 

Sự kiện như vậy không dành xảy ra'. 
Vị ấy biết rõ là : “Việc đó, 

Sự kiện đó là có xảy ra, 
Có hiện hữu. Khi người là 

Phàm phu đến các hành qua vấn đề 
Với ý niệm thuộc về lạc thọ, 
Sự kiện này là có xảy ra'. 

Vị ấy lại biết rằng là : 

“Sự kiện ấy không xảy ra, đồng thời 
Không hiện hữu. Khi người nào đấy 
Thành tựu chánh kiến, lại trải qua 

Có thể đến các pháp mà. 

Ý niệm tự ngã khởi ra như VẬY. 
Sự kiện này không có xảy đến". 
Vị ấy biết : “Sự kiện này là 

Có hiện hữu, có xảy ra'. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 115 : ĐA GIỚI *_ MLH- 110 


Phàm phu đến các pháp qua vẫn đề 
Với ý niệm thuộc về tự ngã 
Việc â ày đã có xảy ra ngay. 

Vị ấy biết rõ như vầy : 

“Không có hiện hữu, không rày xảy ra 
Sự kiện là một người thành tựu 
Chánh kiến lại có thể giết ngay 

Sinh mạng mẹ cha công dày, (7) 

Giết A-La-Hán, bậc đầy tịnh thanh, (2) 
Hoặc ác tâm chẳng lành có tạo 
Làm thân Phật chảy máu (7), và hằng 

Có ý phá hòa hợp Tăng (¡) 

Sự kiện như vậy có chăng thực hành 2 
Nhưng phàm phu chẳng lành, cùng kiệt 
Có thể làm năm việc kê trên. 

Vị ấy lại biết rõ liền : 

“Việc này không có hiện tiền xảy ra 
Khi người mà thành tựu chánh kiến 
Có biểu hiện đề cao tán dương 

Một Đạo Sư khác bất tường. 

Nhưng phàm phu có thể thường đề cao 
Đạo Sư khác. Do vào việc đó 
Sự kiện này là có xảy ra'. 

Vị ấy lại biết rõ là : 

“Sự kiện đó không xảy ra bao g1ờ 
Không hiện hữu, chẳng cơ hội, khiến 
Một sự kiện xuất hiện đồng thời 


(1) : Năm đại trọng tội ( Ngũ nghịch đại tội ) sốm : 
- Giết mẹ. — Giếtcha. — Giết vị A-La-Hán. 
— Làm thân Phát chảy máu. — Chia rẽ Tăng Chúng. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 115: ĐAGIỚI  * MLH- III 
Hai vị Chánh Giác trên đời, 

Hoặc hai Chuyển-luân-vương nơi cõi trần 
Cùng một lần trong một thế giới. 

Sự kiện với một Vua Chuyên-luân 
Có thể xuất hiện một lần 

Không sau không trước cõi trần này thôi. 
Và vị ấy đồng thời biết rõ 
“Sự kiện này không có xảy ra : 

Khi một nữ nhân (đàn bà) 

Có thể chứng đắc Phật Đà Thế Tôn. 
Sự kiện ấy thì không có thẻ, 

Nhưng thân nam có thể tựu thành 
Bậc Chánh Đăng Giác tịnh thanh. 

Tương tự, người nữ không thành Sắc-Ka () 
(Vua cõi Trời Băm Ba - Đề Thích) (¡) 
Nhưng nam nhân khi tích phước lành 

Có thê Đề Thích đạt thành. 

Người nữ không thể trở thành Ma Vương, 
Bậc Đại Phạm Thiên Vương, tương tự 
Thì người nữ cũng không thể thành. 

Bốn điều trên quả không dành 

Cho người nữ (đang mang thân đàn bà). 
Phật, Đế Thích và Ma Vương đó 
Cùng Phạm Thiên — duy có đạt thành 

Khi là nam nhân tu hành. 

Vị này điều ấy biết rành xảy ra. 


(1) : Vua Trời SAKKA — Đề Thích hay Thích Đề Hoàn Nhơn, chủ 
quản Cung Trời Đao Lợi ( Tavatimsa ) hay còn gọi là Cõi 
Trời Tam Thập Tam Thiên vì gôm có 33 nơi. Đây thuộc tầng 
trời thứ 2 trong 6 tâng trời Dục giới. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 115 : ĐA GIỚI *_ MLH- 112 


Vị ấy biết rõ là : “Sự kiện 
Không xảy ra, không hiện hữu vào 
Khi một thân-ác-hành nào 
Có thể sinh quả báo bao nhiêu điều 
Rất đáng yêu, khả hỷ, khả lạc, 
Điều sai lạc không thể xảy ra'. 
Vị ấy cũng biết rõ là : 
“Sự kiện không có xảy ra rành rành : 
Khẩu hay ý-ác-hành có thể 
Sanh quả báo mỹ lệ, đáng yêu 
Khả hỷ, khả lạc... mọi điều. 
Trái lại, ác báo có nhiều trái ngang 
Không khả ái, không mang hỷ, lạc, 
Việc HAY chắc chắn có xảy ra'. 


Vị ấy biết rõ rằng là : 

“Thân & khẩu & ý-thiện-hành mà thực thi 
Trong mọi thì, sinh ra quả báo 
Thật khả ái, an hảo, vui vầy 

Có xảy ra sự kiện này'. 

Biết rõ rằng : “Sự kiện đây cũng là 
Không xảy ra, không hiện hữu có) 
Khi một người nào đó hành trì 

Thân & khâu & ý-ác-hành, thì 

Do nhân & duyên đó, sau khi từ trần 
Có thể sinh các tầng Thiên giới, 

Sinh thiện thú, phúc lợi cối người. 
Với sự kiện như vậy, thời 

Không có xảy đến, không đời nào đâu ! 
Hành trì vào các ác hành đó 
Do nhân đó, duyên đó — sau khi 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 115 : ĐA GIỚI *_ MLH- 113 


Thân hoại mạng chung, tức thì 
Sanh vào cõi dữ, man di cõi người, 
Đọa lạc nơi địa ngục ác tệ... 
Việc như thế là có xảy ra'. 
Vị ấy biết rõ rằng là : 

“Một người nào hành trì qua điều lành 
Thân & khâu & ý-thiện-hành như vậy 
Do nhân ấy, duyên ấy — sau khi 

Thân hoại mạng chung, tức thì 

Được hưởng phước báo những chi đã làm, 
Sinh lên làm Chư Thiên, cõi phúc 
Hoặc tiếp tục làm người cao sang... 

Không thể có việc trái ngang 

Sanh cõi đữ, địa ngục, toàn khổ đau'. 
Căn cứ vào những sự kiện đó 
Thời không có hoặc có xảy ra 

Cho đến mức độ ấy mà 
Vừa đủ để nói : “Đúng là Tỷ Kheo 
Thiện xảo theo Xứ và Phi Xứ ”. 
(Kết luận) 
Được nghe đắng Điều Ngự thuyết ra 
VỊ Tôn-giả A-Nan-Đa 
Thưa rằng : “ Bạch đức Phật Đà Như Lai ! 
Hy hữu thay ! Thật là vi diệu ! 
Pháp môn này được hiểu tên gì ? ”. 
— “Này A-Nan ! Hãy thọ trì 
Pháp môn “Đa Giới' vốn hy hữu này. 
Pháp môn đây cũng gọi “Pháp chuyên", 
Là “Pháp kính” phương tiện vững bền, 
Là “Trống bất tử” gióng lên, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 115 : ĐA GIỚI *_ MLH- l114 


“Vô thượng chiến thắng” cũng tên pháp này ”. 
Đức Thế Tôn trình bày thong thả 
A-Nan-Đa Tôn-giả, cùng hàng 

Tỷ Kheo Tăng nơi đạo tràng 

Hoan hỷ tín thọ lời vàng Thê Tôn ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mãu Ni Phật (3L ) 


* 
3k % 


( Chấm dứt Kinh số 115 : ĐA GIỚI — 
BAHUDHÀTUKA Sufa ) 


116. Kinh THÔN TIẾN 
( Isig1li sutfa ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, đức Thế Tôn Giác Giả 
Trú Ra-Cha-Ga-Há nơi mi 
Trên núi I-Sí-Ghi-Li ( Isigili ) 
“Thôn Tiên" tên ây đông thì gọi đây. 
Tại nơi này, Thế Tôn cho gọi 
Chư Tăng đên và nói như vây : 
— “ Các Tỷ Kheo ! Các ông đây 
Có thây núi Phụ Trọng này hay không ? ”. 
(Vê-Pha-Ra cũng đông núi ây) 
— “ Thưa có thấy, bạch đức Phật Đà ! ”. 
— “ Các Tỷ Kheo ! Đây chỉ là 
Một tên khác của Vê-Pha-Ra này. 
Xa xa đầy núi Panh-Đa- Vá 
(Núi Bạch Thiện) kia đã thây không 2 ”. 
— “ Thưa có thấy, bạch Thế Tôn ! ”. 
— ” Đây chỉ là tên khác thông qua vầy. 
Các ông đây có thây núi đá 
Vê-Pun-Lá (Quảng Phô) kia không 2 ”. 
— “ Thưa có thấy, bạch Thế Tôn ! ”. 


(): Thành Vương Xá — Rajagaha, do vua Bimbisara ( Tán-Bà-Sa- 
La) trị vì. Nơi đây Vua đã dâng Đức Phật ngự uyễn đề thành 
lập Trúc Lâm Tĩnh Xá (Veluvanavihàra). 
(2) : Núi Isigil — Thôn Tiên. (3) : Các núi khác : Vebhara 
(Phụ Trọng), Pandava (Bạch Thiện), Vepulla (Quảng Phổ ). 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 116: THÔN TIÊN *  MLH- Il6 


— “ Đây chỉ là danh khác đồng kể ra. 
Có thấy núi Ghít-Cha-Ku-Tá (1) 
(Núi Linh Thứu) sơn dã kia không 2 ”. 
— “ Thưa có thấy, bạch Thế Tôn ! 

— “ Đây chỉ là danh khác đồng tường tri. 
Có thấy núi I-Si-Ghi-Lí ? ”. 

(Tên Thôn Tiên cũng chỉ núi này) 
— “ Có thấy, bạch đức Như Lai ! ”. 

— “ Đây chỉ là danh khác nay gọi vây. 
Chúng Tăng này ! Thuở xưa có các 
Năm trăm vị Độc Giác Phật Đà. (2) 

Sống trong thời gian lâu xa 
Tại I-Si-Ghí-Lí (là Thôn Tiên) 
Lúc đầu tiên dân chúng đều thấy 
Các vị ấy đi vào núi đây, 
Nhưng thời gian thật lâu dài 
Họ không thấy các vị này trở ra 
Dân chúng liền bảo là : “Núi ấy 
Đã nuốt lấy Ân-sĩ các vì". 


(1): GỤhakuta — Lình Sơn hay Linh- Thứu hay núi Kỳ-Xà-Quát. 

(2) : Có ba bậc Giác ngộ : 

- Toàn Giác Phật ~ Sammàsambuddha ( Tam-miệu-tam-bồ-đê) là 
bậc chứng đạt Thánh quả Toàn tri Diệu giác và truyền bá giáo 
pháp một cách sâu rộng. 

- Độc Giác Phật — Paccekabuddha ( hay còn gọi là Duyên Giác ) 
là bậc chứng đạt Phật quả, nhưngchỉ chứng ngộ tự mình, không 
thể giảng pháp cho ai cả. 

- Thanh (Thinh) Văn Giác — Sàvakabuddha, là bậc đã tu hạnh 
Ba-la-mật trong vô lượng kiếp, nhưng với nguyện lực được làm 
bậc Thỉnh Văn, nghĩa là nghe pháp từ một vị Toàn Giác mà 
chứng ngộ chân lý. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 116: THÔN TIÊN *  MLH- I17 


Nên gọi “I-Si-Gh1-LI” 
Nghĩa là “nuốt mất những vì Tiên nhân”. 
Ta sẽ kể về phần danh tánh 
Các vị Thánh Độc Giác Phật này, 
Lắng nghe, suy nghiệm kỹ ngay ”. 
— “ Chúng con nghe kỹ lời Ngài thuyết ra ”. 
Đức Phật Đà nêu danh Giác Giả : 
— “ A-Rít-Thá, U-Pá-Rít-Tha, (7) 
Ta-Ga-Rá-SI-Khi, (7) và 
Da-Sát-S1, Su-Đát-Sa-Na (7) lành, 
PI-Da-Đát-S1, Ganh-Tha-Rá, (¡) 
Pin-Đô-Lá, Ú-Pá-Sá-Pha, (¡) 
NÑI-Tha cùng Sú-Tá-Va, (7) 
Ta-Tha, Pha-Ví-Tát- Tà, Su-Pha, (7) 
Các vị là Duyên Giác Phật cả, 
Trú lâu trong sơn dã Thôn Tiên. 


* Hữu tình tĩnh hoa, đại duyên 

Chư vị không khổ, não phiên, ái tham 
Riêng mình chứng đắc lạc an 

Vô thượng Chánh Giác (khó san sẻ phần 
Sự chứng ngộ cho Thiên, Nhân) 

Chư vị là thượng-thắng-nhân vững bễn, 
Vượt ngoài tâm bắn mũi tên 

Lóng nghe, Ta sẽ xướng liễn tên ra 
Ngoài những vị vừa kế ra 

Còn có : Mê-Thu-Là, Sum-Pha (2) 


(1) : Tên các vị Phật Đóc Giác (Duyên Giác) : 
Arittha, Uparittha, Tagarasikhi, Yasassi, Sudassana, Piyadassi, 
Gandhara, Pindola, Upasabha, Nitha, Sutava, Tatha, Bhavitafta, 
Subha. (2) : Methula, Sumbha. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh ll6: THÔN TIÊN * MLH- 11§ 


Cùng A-Thát-Su-Mê-Ga (*)... 

Át-Tha-Má, A-Ni-Gà, Hinga, 
Him-GŒu và Su-Đáảt-Tha 

Chư vị Độc Giác Phát Đà tịnh thanh, 
Đã đoạn trừ nguôn tái sanh 

Bác Đại uy lực, tâm lành vị tha, 
Rồi các vị : Át-Tha-Ka, 

Cha-Li ẩn-sĩ, Kô-Sa-La vì 
Su-Ba-Hu cùng Nô-MI, 

Ka-Lá, U-Pá-Nê-MIi, Chi-Tà, 
Pát-SI, Sanh-Tá-Chít-Ta, 

Ân-Ga, U-Pá-Ka-Là, Pan-Ga, 
Các ngài chân thát tỉnh hoa 

Bậc hiện triết, ly trần và như-chân 
Đoạn trừ chấp thủ mọi phần 

Căn rễ đau khổ cõi trần lâu xa. 
Các vị : Gu-TI-Chi-Ta, 
A-Pa-Rá-Chi-Ta và Sát- Tha, 
Pa-Vát-Ta, A-S¡-Ta, 
Sa-Ra-Phan-Gá, Lô-Mà-Han-Sa, 
Ngài Úc-Chân-Gá-Ma-Da, 
Ma-Nô-Ma-Dá, A-Na-Sa- Và, 

Các ngài đảnh bại quân ma 

Đoạn trừ chướng ngại, an hòa hoan ca. 
Ban-Thu-Má, Kê-Tu-Ma, 


(*) : Chư vị Độc Giác Phật tiếp theo : Atthassumegha, Atthama, 
Angha, Himga, Hingu, Sudattha, Atthaka, Jal, Kosala, Subahu, 
Nemi, Kala, Upanemi, Jita, Passi, Santacrfta, Anga, Upakala, 
Panga, GufjJi1a, Aparajita, Sattha, Pavatta, Asita, Sarabhanga, 
Lomahansa, Uccangamaya, Manomaya, Anasava, Bandhuma, 
Keftuma... 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 116: THÔN TIÊN * MLH- 119 


Ngài 1a-Đa-Thí, Múi-Tà (*) Bích-chi, 
Bậc vô cấu uễ uy nghỉ 
Su-Măng-GŒa-Lá, A-Ri-Da, và 

Ngài Kê-Tung-Bá-KRá-Ga, (*)... 
Ma-Tan-Gá, Ác-Chu-Tà, Săng-Ga, 
Đáp-Bi-La, Á-Sây-Ha, 

Ngài Su-Pa- Tít-Thí-Ta, cùng là 
Ngài Khê-Ma-Phí-Ra-1a, 
Đu-Ran-Na-Dá, Sô-Ra-Ta, và 

Ngài Ác-Chu-Tá-Ga-Ma, 

Phi thường can đảm tỉnh hoa hải hà 
A-Nan-Đa và Nan-Ða, 
Ma-Ha-Na-Má, U-Pa-Nan- Đà, 
Bô-Ti, Pha-Rát-Va-Cha, 

Thượng thắng, chóp tóc, đẹp và hào hoa 
Tír-Sa, U-Pá-Tír-Sa, 

U-Pa-Si-Đá-Ri là Bích-chi 

Dút hữu-kiẾt-sử tức thì, 

Đoạn trừ tham ái, ngài Mân-GŒa-Là 
Cnhng các Bích-chi Phát Đà 

Chê-Tà, U-Pá-Ni-Ta các vì 

Đóc Giác Phát Si-Đa-Ri 

Đoạn trừ tham, gốc khổ thì cắt qua. 
Sun-Đa-Rá, Cha-Danh-Ta 
U-Pô-Sa-Thá, Sách-Cha-Na-Mà 


()- Chư vị Duyên Giác Phát ( tiếp theo) : 

Tadathi, Mutfta, Sumangdla, Ariya, Ketumbaraga, Matanga, 
Accuta, Sangha, Dabbila, Asayha, Supatitthita, Khemabhirdfa, 
Durannaya, Sorata, Accutagama, Ananda, Nanda, Mahànàma, 
Upananda, Bodhi, Bharadvdja, Tissa, Upafissa, Upasidari, 
Jeta, Upanita, Sundara, Jayamta, Uposatha, Saccanàma. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 116: THÔN TIÊN * MLH- 120 


Pa-Đu-Ma, Úp-Pa-La (sài 
Pa-Đu-Mút-Tá-Ra và Kanha 
Rách-Khi-1a, Páp-Ba-Ta 
Ma-Nát-Thát-Thá, Vi-Ta-Ra-Gà 
Bích-chi Phát Sô-Phi-Ta 

Với tâm giải thoát, từ hòa tịnh thanh 
Cnhng các vị chưa nêu danh 

Năm trăm Độc Giác an lành Bích-chi 
Những bác Đại lực Đại uy 

Dứt luân hôi, đoạn tức thì tử sanh. 
Hãy đảnh lễ thật chí thành 

Chư Đại-ẩn-sĩ tịnh thanh vô hưởng 
Thắng mọi chiến trận các phương 
Niết Bàn tấn nhập, nêu gương xuất trần. 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


+ 
3k % 


( Chắm dứt Kinh số 116 : THÔN TIÊN — 
ISIGILI Sufta ) 


(*) : Chư vị Độc Giá (Duyên Giác) Phát ( tiếp theo) : 


Paduma, Uppala, Padumuftara, Kanha, Rakkhita, Pabbafa, 
Manatthaddha, Vitaraga, Sobhiia. 


117. Đại Kinh 
BÓN MUƠI 


( Mahàcattàrìsaka sutfa ) 


Như vậy, tôi nghe : 


Một thời, đức Thế Tôn Thiện Thệ 
An trú tại Xá-Vệ thành này 
Sa-Vát-Thí cũng là đây 
Kỳ Viên Tình Xá hôm mai tịnh, hòa 
Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná (¡) 
Câp-Cô-Độc Trưởng giả tín gia 
(A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka) (2) 
Tín thành dâng đên Phật Đà trước đây. 
Tại nơi này Ngài gọi Tăng Chúng : 
— “Này Tăng Chúng ! Hãy khéo nghe đây ”. 
Chư Tỷ Kheo tại nơi này 
Vâng đáp lời Phật. Rôi Ngài thuyêt ngay : 
— “ Các Tỷ Kheo ! Như Lai sẽ giảng 
Thánh Chánh Định viên mãn, uyên nguyên 
Cùng các tư trợ, cận duyên cc 
Hãy lăng nghe, suy nghiệm xuyên suôt liên ”. 
— “ Thưa vâng, bạch Phước điền Điều Ngự ! ”. 
— “ Chư Phích-Khú ! Thánh chánh-định nguyên 
Thê nào với các cận duyên 
Và các tư trợ tương liên mọi thì ? 


(1) & (2) : Tỉnh Xá Kỳ- Viên — Jetavana-Vihàra, do Trưởng-giả 


Cáp-Cô-Độc ( Anathapindika ) dâng cúng đến Đức Phật. 


Trung Bộ (Tập 4) Đại Kinh 117 : BÓN MƯƠI * MLH- 122 


Chính là chánh-tư-duy, chánh-kiến, 
Chánh-ngữ thiện, chánh-nghiệp — cùng là 
Chánh-mạng, chánh-tinh-tẫn — và 
Cùng với chánh-niệm, trải qua âm thầm. 
Các Tỷ Kheo ! Nhất tâm nào đó 
Được tư trợ với bảy chi phần 
Là Thánh chánh-định chánh chân. 
Cùng các tư trợ, các phần cận duyên. 
(Chánh Kiến) 
Các Tỷ Kheo ! Đầu tiên : Chánh kiến 
Sao chánh kiến lại đi hàng đầu ? 
Tuệ tri tà kiến trước sau 
Cũng là tà kiến duyên sâu nghiệp tà. 
Tuệ tri chánh kiến là chánh kiến, 
Như vậy là chánh kiến vị này. 
Sao là tà kiến điều đây 2 
Không bố thí cũng không hay cúng dường, 
Không tế tự, không tường quả báo 
Các nghiệp thiện ác đạo mình gây, 
Không có đời khác, đời này, 
Không có cha mẹ, không rày hóa sinh, 
Cũng không tin đời này có các 
Phạm-chí hoặc Sa-môn tu hành 
Chánh hướng, chánh hạnh nghiêm minh, 
Có thượng trí và tự mình có nên 
Chứng đạt, tuyên bố lên như vậy. 
Các Tỷ Kheo ! Kẻ ấy chính là 
Người có tà kiến xấu xa. 
Các Tỷ Kheo ! “Chánh kiến' là sao đây 2 
Phải hiểu vầy : Hai loại chánh kiến 


Trung Bộ (Tập 4) Đại Kinh 117 : BÓN MƯƠI * MLH- 123 


Loại chánh kiến hữu lậu này thì 
Thuộc phước báo, quả sanh y. 

Một loại chánh kiến thuộc vì Thánh nhân 
Là vô lậu, xuất trần siêu thế 
Thuộc đạo chỉ vi tế, thanh cao. 

Này các Tỷ Kheo ! Thế nào 

'Chánh-kiến hữu-lậu” thuộc vào phước nỉ ? 
Đưa đến quả sanh y — được chỉ 
Có bồ thí, có sự cúng đường, 

Có sự tế tự thường thường, 

Có quả báo thiện, ác đường nghiệp đây, 
Có đời này đời khác, cha mẹ, 

Và rành rẽ có loại hóa sanh, 
Có các Sa-môn tịnh thanh, 

Có các Phạm-chí hạnh lành chánh chân 
Cùng chánh hướng, với phần thượng trí 
Tự mình chứng đạt vị đời này 

Đời khác, rồi nói ra lời. 

Chánh kiến hữu lậu này thời là danh 
Thuộc phước báo, dẫn sanh y quả. 

Các Tỷ Kheo ! Hoặc giả thế nào 
Chánh kiến bậc Thánh thuộc vào ? 

Vô lậu, siêu thế thanh cao mọi bề 
Và thuộc về đạo chỉ như thế ? 

Các Tỷ Kheo ! Phàm hễ cái gì 
Thuộc trí tuệ, các giác-chi 

Tuệ căn, tuệ lực hành trì uy nghĩ 
Cùng trạch-pháp-giác-chi, chánh kiến 
Đạo chỉ hiện một vị tu hành 

Thánh đạo, thành thục tính anh 


Trung Bộ (Tập 4) Đại Kinh 117 : BÓN MƯƠI * MLH- 124 


Trong Thánh đạo, có tựu thành Thánh tâm 
Và có vô-lậu-tâm tròn đủ. 

Chư Phích Khú ! Như vậy thuộc liền 
Bậc Thánh vô lậu, siêu nhiên. 
Những ai tinh tấn cần chuyên diệt phần 
Tà kiến, thành tựu phần chánh kiến 
Là biểu hiện “Chánh-tinh-tẫn' này. 

Cũng vậy, một khi vị đây 

Chánh niệm để đoạn diệt ngay kiến tà 
Chánh niệm đạt được và an trú 
Vào chánh kiến đầy đủ như vây, 

Là “chánh niệm" của vị này. 

Các Phích-Khú ! Ba pháp này chạy theo 
Chạy vòng theo, tức là chánh kiến, 
Chánh tinh tấn, chánh niệm như vây. 

(Chánh Tự Duy) 
Này các Tỷ Kheo ! Ở đây 

Đi đầu là chánh kiến này. Vì sao 2 
Như thế nào đi đầu chánh kiến ? 

Tuệ tri chuyện tà tư duy thì 
Nó chính là tà tư duy, 

Còn tuệ tri chánh tư duy, chính là 
Chánh tư duy — Đó là chánh kiến. 
Sao biểu hiện là tà tư duy 2 

Dục tư duy, sân tư duy, 

Hại tư duy nữa, mọi thì có ra 
Chính là tà tư duy gồm đủ. 

Các Phích-Khú ! Còn chánh tư duy, 
Thế nào là chánh tư duy ? 
Ta nói có chánh tư duy hai phần : 


Trung Bộ (Tâp 4) Đại Kinh 117 : BÓN MƯƠI * MLH-_ 125 


Chánh tư duy thuộc phần hữu lậu 
Thuộc phước báo, đến quả sanh y. 
Còn có loại chánh tư duy 
Thuộc bậc Thánh vô lậu thì thanh cao 
Siêu thế và thuộc vào đạo chỉ. 


Sao là vị có chánh tư duy ? 
Hữu lậu, dẫn quả sanh y, 

Thuộc về phước báo ? Chính ly dục này, 
Vô sân hay tư duy bất hại, 

Thời như vậy là chánh tư duy 
Hữu lậu, dẫn quả sanh y, 

Thuộc phước báo. Còn tư duy chánh nào 
Thuộc bậc Thánh thanh cao, vô lậu, 
Siêu thế, đạo chỉ ấy tư duy. 

Các Tỷ Kheo ! Phàm cái gì 

Thuộc suy tư, tâm cầu, vì tư duy 
Ngữ hành chi do chú tâm tới, 
Chuyên tâm với một vị tu trì 

Thánh đạo, thuần thục đường mi 

Có tâm-vô-lậu, đồng thì Thánh tâm. 
Nói không lầm : Tư duy như thế 
Thuộc bậc Thánh, siêu thế, an như. 

Những ai tỉnh tấn đoạn trừ 

Tà tư duy và chánh tư duy này 
Được thành tựu, như vây đích thị 
Chánh tinh tấn của vị ấy đây. 

AI chánh niệm đoạn trừ ngay 

Tà tư duy, chánh niệm này đạt xong 
An trú trong chánh tư duy ấy 
Thời như vậy là chánh niệm rồi ! 


Trung Bộ (Tâp 4) Đại Kinh 117 : BÓN MƯƠI * MLH- 126 


Như vậy, ba pháp chăng rời 
Chạy theo chánh tư duy, thời gọi qua : 
Chánh kiến và chánh tinh tấn ấy 
Cùng chánh niệm, cứ mãi duyên theo. 
(Chánh Ngữ) 
Ở đây, này các Tỷ Kheo ! 
Đi đầu chánh kiến, duyên theo dần dà : 
Tuệ tri tà ngữ là tà ngữ 
Và chánh ngữ là chánh ngữ ngay 
Là chánh kiến của vị này. 
Sao là tà ngữ ? — Những ai dùng lời 
Nói dối trá, nói lời hai lưỡi, 
Lời mắng chửi (ác khẩu xấu xa) 
Nói lời phù phiếm, ba hoa... 
Các Tỷ Kheo ! Đó là tà ngữ sâu. 
Còn thế nào là chánh ngữ vậy ? 
Ta nói có hai loại cần tri : 
Chánh ngữ hữu lậu thực thi 
Thuộc phước báo, quả sanh y đưa về. 
Còn vấn đề chánh ngữ vô lậu 
Thuộc bậc Thánh toàn hảo tròn đây, 
Siêu thế, thuộc đạo chỉ này, 
Cái gì từ bỏ, dứt ngay, xa rời 
Bốn ác ngữ đó, thời đích thị 
Đối với vị Thánh đạo tu chuyên, 
Thuần thục trong Thánh đạo tuyên, 
Có tâm vô lậu, có Hiền thánh tâm, 
Nói chẳng lầm đó là chánh ngữ 
Thuộc Thánh dự vô lậu, siêu trần. 
Những ai đoạn trừ tinh cần 


Trung Bộ (Tập 4) Đại Kinh 117 : BÓN MƯƠI * MLH- 127 


Các ác tà ngữ, tựu thành lời chân 
Đó là phần chánh-tinh-tấn đấy 
Của vị ấy. Chánh niệm đoạn trừ 

Tà ngữ — chánh ngữ an như 

Đạt và an trú, thời như vậy là 
Chánh niệm của vị mả tu tập 
Và ba pháp cứ chạy theo hoài, 

Chạy vòng theo chánh ngữ này 
Tức chánh kiến, chánh niệm và thứ ba 
Chánh tinh tấn (cả ba pháp ấy). 
(Chánh Nghiệp) 
Và ở đấy, này các Tỳ Khưu ! 
Chánh kiến luôn đi hàng đầu. 

Sao chánh kiến lại đi đầu trải qua 2 
Tuệ tri tà nghiệp là tà nghiệp, 

Biết chánh nghiệp là chánh nghiệp ngay, 
Là chánh kiến của vị này. 

Sao là chánh nghiệp ? Như Lai nói rằng 
Có hai loại thuộc phần chánh nghiệp 
Là chánh nghiệp hữu lậu, phước dày 

Đưa đến quả sanh y ngay, 

Chánh nghiệp thuộc bậc Thánh đầy tinh hoa 
Vô lậu và siêu thế, đạo chỉ. 

Cái gì thuộc dứt kỹ, trừ nhanh 
Viễn ly ba thân ác hành 

Thời đối với vị tu hành tịnh thanh 
Thánh đạo, thành thục, rành Thánh đạo, 
Có Thánh tâm, vô-lậu-tâm phần 

Là chánh nghiệp bậc xuất trần, 

Vô lậu, siêu thế, Thánh nhân thuần từ. 


Trung Bộ (Tập 4) Đại Kinh 117 : BÓN MƯƠI * MLH- 128 


Ai tinh tắn đoạn trừ tà nghiệp 
Cùng thành tựu chánh nghiệp ; như vầy 
Là chánh-tinh-tấn vị này. 

AI chánh niệm, đoạn trừ ngay nghiệp tà 
Chánh niệm đạt được và an trú 
Trong chánh nghiệp, thực thụ điều đây 

Là chánh niệm của vị này. 

Như vậy ba pháp theo hoài, dính đeo 
Chạy vòng theo chánh nghiệp bất biến 
Là chánh kiến, chánh tinh tắn, và 

Chánh niệm - tròn đủ cả ba. 
( Chánh Mạng) 

Các Tỷ Kheo ! Phải hiểu qua thế nào 
Chánh kiến đi hang đầu ? Biết rõ 
Tà mạng đó là tà mạng ngay, 

Chánh mạng là chánh mạng vây, 

Đó là chánh kiến vị này hằng theo. 

Các Tỷ Kheo ! Sao là tà mạng ? 
Lừa đảo, nói dưới dạng điêu ngoa 
Hiện tướng xảo trá, g1an tà 

Lấy lợi cầu lợi — là tà mạng ngay. 
Còn ở đây, sao là chánh mạng ? 
Có hai loại : một hạng tường tri 

Chánh mạng hữu lậu hữu vi 

Thuộc phước báo, quả sanh y đưa vào. 
VỊ Thánh đệ tử nào trừ đoạn 
Tà mạng, nuôi sống mạng chánh chân, 

Chánh mạng hữu lậu thuộc phần. 

Chánh mạng vô-lậu Thánh nhân thuộc về 

Siêu thế, thuộc một bê đạo chỉ 


Trung Bộ (Tâp 4) Đại Kinh 117 : BÓN MƯƠI * MLH-_ 129 


Cái gì chỉ từ bỏ, dứt đi, 
Từ khước, tà mạng viễn ly 

Đối với tu tập một vì kính tuân 
Theo Thánh đạo và thuần thánh đạo, 
Có vô-lậu-tâm với thánh-tâm. 

Những ai nỗ lực, tỉnh cần 

Đoạn trừ tà mạng, tự thân tựu thành 
Chánh mạng lành — là chánh tinh tấn, 
AI chánh niệm, tà mạng diệt ngay, 

Chánh niệm đạt được đủ đầy 

An trú chánh mạng như vây chỉ ra 
Ba pháp mà chạy theo chánh mạng : 
Chánh kiến, chánh tinh tấn, cùng là 

Chánh niệm - cả thảy là ba. 
(Đại pháp môn Bốn Mươi ) 

Các Tỷ Kheo ! Như vậy là trước sau 
Chánh-kiến đi hàng đầu, cùng tiễn 
Sao chánh kiến đi đầu mọi thì ? 

Do nó mà chánh-tư-duy 

Khởi lên. Do chánh tư duy tiếp liền 
Chánh-ngữ được khởi lên. Tương tự 
Do chánh ngữ, chánh nghiệp khởi lên. 

Rồi chánh-mạng được khởi lên 

Do chánh nghiệp đó. Khởi lên tiếp phần 
Chánh-tinh-tấn là do chánh mạng. 
Do tỉnh tấn chân chánh, cho nên 

Chánh-niệm đã được khởi lên. 

Do chánh niệm được khởi lên tiếp liền 
Mà chánh-định khởi lên thuận lợi 
Chánh-trí với chánh-định khởi lên. 


Trung Bộ (Tập 4) Đại Kinh 117 : BÓN MƯƠI * MLH- 130 


Chánh-g1ải-thoát được khởi lên 
Do từ chánh trí, nêu tên đủ đây. 
Các Tỷ Kheo ! Như vây đạo lộ 
Của vị hữu-học đó trải qua 
Gồm có tám chi phần, và 
A-La-Hán đạo lộ là mười chi. 
Sao chánh kiến lại đi đầu vậy 2 
Tà kiến thảy do chánh kiến mà 
Làm cho đoạn diệt, tiêu ma. 
Ác bất thiện pháp được tà kiến kia 
Đã duyên khởi — đoạn hìa, diệt nó. 
Trong vị có chánh kiến tuệ tri 
Và những thiện pháp duy trì 
Được chánh kiến duyên khởi thì pháp trên 
Được tu tập, trở nên viên mãn. 
Tà-tư-duy bị đoạn diệt vì 
Chính do từ chánh-tư-duy. 
Tà-ngữ do chánh-ngữ ni diệt liền, 
Tà-nghiệp thì do duyên chánh-nghiệp 
Lầm tiêu diệt. Tà-mạng cũng vầy 
Do chánh-mạng tiêu diệt ngay. 
Rồi chánh-tinh-tấn ở đây diệt liên 
Tà-tinh-tắn. Cần chuyên chánh-niệm 
Làm tiêu diệt tà-niệm đêm ngày. 
Chánh-định diệt tà-định này, 
Do chánh-trí làm diệt ngay trí tà. 
Các Tỷ Kheo ! Còn tà-g1ảI-thoát 
Thì do chánh-giải-thoát diệt qua. 
Những bắt thiện pháp ác tà 
Được duyên khởi bởi : hoặc tà-tư-duy, 


Trung Bộ (Tập 4) Đại Kinh 117 : BÓN MƯƠI * MLH- 131 


Hoặc tà ngữ, hoặc vì tà nghiệp, 
Hoặc tà mạng, hoặc tiếp theo là 
Tà tỉnh tấn, tà niệm, và 

Tà định, tà trí, hoặc là kể ra 
Tà giải thoát... đều là duyên khởi 
Bị diệt bởi chân chánh thực thi 

Của hai mươi phần hành trì : 

Là chánh kiến, chánh tư duy, cùng là 
Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh tiến, 
Chánh niệm, chánh định, khiến có ngay 

Chánh trí, chánh giải thoát này, 

Với người chân chánh đủ đây điều trên, 
Các thiện pháp khởi lên do sự 
Pháp tuân tự cần hành trên đây 

Được phát triển và tròn đầy. 

Do đó, các Tỷ Kheo này ! Chánh chân 
Có hai mươi thiện phần chân thật 
Hai mươi bắt thiện phần hại thay. 

Đại pháp môn Bốn Mươi này 

Đã được chuyên bvận không rày bị ngăn, 
BỊ chận đứng bởi nhân một vị 
Sa-môn hay Phạm-chí, Thiên, Ma, 

Phạm Thiên hay cõi người ta. 

Nếu có Phạm-chí hay Sa-môn nào 

Nghĩ tào lao : “Đại pháp môn đó 
(Đại pháp môn gồm có Bốn Mươi) 
Đáng bị phê bình nặng lời, 

Đáng bị phỉ báng”. Thì nơi hiện thời 
Mười thuận thuyết hay mười tùy thuyết 
Hợp pháp, được chỉ tiết nói lên 


Trung Bộ (Tập 4) Đại Kinh 117 : BÓN MƯƠI * MLH- 132 


Để chỉ trích người ấy liền. 

Nếu Tôn-giả chỉ trích trên đồng thời 
Chỉ trích đó là người chánh kiến 
Các Sa-môn tà kiến, lầm đường 

Tôn-giả ấy đáng cúng dường, 

Đáng được ca tụng, tán dương hết lời. 
Nếu Tôn-giả ấy thời chỉ trích 
Chánh tư duy hay chánh ngữ lời, 

Chánh nghiệp, chánh mạng đồng thời 

Chánh tỉnh tân, chánh niệm rôi thiền-na 
Chánh định và chánh trí, giải thoát 
Các Sa-môn hay các Bàn-môn 

Có tà tư duy, tà ngôn, 

Tà nghiệp, tà mạng cùng tinh tấn tà, 

Tà định, tà trí, tà giải thoát... 
Các Bà-la-môn, các Sa-môn 
Có các tà ấy bảo tồn 

Thời Tôn-giả ấy đáng tôn, cúng dường, 
Đáng tán dương. Này chư Xuất-Sĩ ! 
Nếu Sa-môn, Phạm-chí nào thời 

Nghĩ Đại pháp môn Bốn Mươi 

Đáng bị phỉ báng, đáng lời chê bai 
Thời ngay hiện tại này, đặc biệt 
Mười thiện thuyết hợp pháp nêu lên 

Để chỉ trích người ấy liền. 

Này các Phích-Khú ! Hãy nên biết là 
Dân chúng ở Úc-Ka-Lá ây (Ukkala) 
Hoặc ở tại Vát-Sá, Phan-Na (Vassa, Bhamna) 

Theo vô-nhân-luận, hoặc là 

Theo vô-tác-luận, hoặc là hư-vô 


Trung Bộ (Tâp 4) Đại Kinh 117 : BÓN MƯƠI * MLH-_ 133 


Họ cũng không hồ đồ nghĩ quần 
Đại pháp môn này vẫn đáng chê, 
Đáng bị chỉ trích nặng nề, 
Hay đáng phi báng. Vấn đề ở đây 
Vì sao vậy ? Vì ngay chính họ 
Sợ quở trách, phân nộ, phản công 
Vì họ tự biết thật lòng 
Đó là chân lý, khó mong đổi dời ”. 
Nghe những lời Thế Tôn thuyết giảng 
Pháp Bốn Mươi viên mãn, vẹn toàn 
Chư Tỷ Kheo trong đạo tràng 
Hoan hỷ tín thọ lời vàng Thế Tôn ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


x 
LG 


( Chấm dứt Kinh số 117 : BÓN MUƯƠI — 
MAHÀCATTÀRÌSAKA Suữa ) 


118. Kinh NHẬP TỨC, 
XUÁT TỨC NIỆM 
( Kinh Quán Niệm Hơi Thở 
AnàpànasatI sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 


Một thời, đức Thế Tôn Thiện Thệ 
Sa-Vát-Thí — Xá-Vệ - trú qua (1) 
Đông Viên —- Búp-Bá-Ra-Ma (2) 
Mi-Ga-Ra-Má-Tú-Pa-Sá-Đề (2) 
Tức thuộc về Giảng Đường Lộc Mẫu, 
Cùng với hàng Tăng Bảo tài ba 
Như ngài Sa-RI-Pút-Ta, (3) 
Ma-Ha Mốc-Gá-La-Na, cùng là 
Ngài Ma-Ha Kách-Cha-Da-Ná, (3)... 
Đại Chun-Đá, A-Nú-Rút- Tha, 
Ngài Ma-Ha Kốt-Thi-Ta, 
Rê-Va-Tá, A-Nan-ĐÐa, cùng là 
Ma-Ha Káp-PI-Na Tôn-giả, 
Cùng nhiều bậc Thượng Tọa tài danh 


(1): Thành Xá-Vệ — Savatthi. Nơi có Kỳ Viên Tĩnh Xá. 

(2) : Đông Phương Tự — Pubbaràma hay Đông Viên, có Giảng 
Đường Lộc Mẫu — Migaramatupasade. 

(3) : Các vị Tôn-giả : Mahà Saripuffa (Xá-Lợi-Phát - đệ nhất Trí 
Tuệ), Mahà Moggallana (Mục- Kiên-Liên - đệ nhất Thần Thông), 
Mahà Cunda, Anuruttha (A-Nậu-Lâu-Đà hay A-Na-Luật - đệ 
nhất Thiên Nhãn), Mahà Kothita (Đại Câu-Hy-La - đệ nhất Đắc 
Giải), Revafa (Ly-Bà-ĐÐa - đệ nhất Thiên Định ), Mahà Kappina 
(Đại Kiếp- Tân-Na - Đại Thân Thông). 





Lúc ấy, các vị tịnh thanh 

Ty Kheo Thượng Tọa, bậc rành pháp môn 
Dạy các Tân Sa-môn Phích-Khú 
Khuyến giáo, dạy quy củ Thiên-gia. 

Một số Thượng Tọa trải qua 

Dạy cho mười vị mới, là Tỷ Kheo, 

Một số vị Tỷ Kheo Thượng Tọa 
Khuyến giáo, dạy cho cả hai mươi, 
Hoặc dạy ba mươi, bốn mươi. 

Các Tân Phích-Khú nghe lời dạy khuyên 
Của hiện tiền Giáo Thọ các vị, 

Đều hoan hý, ý thức rõ ràng 
Về những quả vị minh quang, 

Cao diệu, thù thắng của hàng xuất gia, 
Đã chứng đạt trải qua nhanh chậm. 
Lúc ấy, đắng Đại Giác uyên thâm 

Vào ngày Bố-tát đêm rằm 
Sau ngày Tự Tứ tháng âm trăng tròn, 
Đức Thế Tôn an tọa giữa Chúng 
Tỷ Kheo Tăng đang cũng ngồi quanh. 
Phật nhìn Chúng Tăng tịnh thanh 

Đang TẤt yên lặng, an lành ngồi yên, 

Thế Tôn liền bảo hàng Tăng Bảo : 


— “ Ta thỏa mãn với đạo lộ này, 


Các Tỷ Kheo ! Tâm Ta nay 
Thỏa mãn với đạo lộ đây nhiệm huyền, 
Các Tỷ Kheo ! cần chuyên hơn thế 
Đề có thể chứng đạt những gì 
Mình chưa chứng đạt, liễu tri, 
Chứng ngộ viên mãn những chi chưa thành. 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 118 : QUÁN NIÊM HƠI THỞ * MLH_— 137 





Xá- Vệ thành, Ta sẽ ở đó 
Đến tháng tư, lễ Kô-Mu-Đi ”. 
Được nghe đức Chánh Biến Tri 
Sẽ ở lại Sa-Vát- Thi dài ngày, 
Những Tỷ Kheo nơi đây — Xá-Vệ 
Cùng các nơi gần kế Thành này 
Tụ họp tại xá-Vệ ngay 
Đề được yết kiến bậc Thầy Nhân Thiên. 
Các Tỷ Kheo cao niên lạp trưởng 
Lại ra sức bồi dưỡng, dạy khuyên 
Các Tân Tỷ Kheo thanh niên 
(Hoặc là bán thế có duyên tu hành). 
Do các vị tịnh thanh Giáo Thọ 
Đã hết lòng dạy dỗ, răn khuyên 
Giảng dạy ý thức căn nguyên 
Hiểu rõ quả vị nhiệm huyền cao siêu, 
Rất thù thắng và nhiều vi diệu 
Nếu thấu hiểu, chứng đạt uyên thâm. 
Lại vào Bố-tát ngày rằm 
Trăng tròn văng vặc, lễ nhằm tháng tư, 
Đắng Đại Từ ngồi trên bãi cỏ 
Chung quanh có Chúng Tăng đoanh vây. 
Phật nhìn Chúng Tăng nơi này 
Đang rất yên lặng, rồi Ngài nói ngay : 


“ Chúng Tăng này ! Đây là Hội Chúng 


(1) : Komumdi là ngày trăng tròn tháng tư (Kattika) trong mùa 
Tự Tứ (Pavàranà) của Chư Tăng sau 3 tháng An cư Kiết hạ. 
(2) : Bô-tát — Uposatha : Là ngày tụng đọc Giới-bổn Patimokkha- 
Sanvarasìla (Biệt biệt giải-thoát thu thúc giới) của Chư Tăng 
vào hai ngày Mùng 1 và 14 Âm-lịch mỗi tháng, để kiểm điểm sự 
giữ giới của môi vị và tày theo mà phát lỗ sám hồi. 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 11§ : QUÁN NIỆM HƠI THỞ * MLH - 138 


Không thừa thải mà cũng không dư, 
Đã được an trú ví như 
Lõi cây thanh tịnh, đồng cư an lành. 

Với hội chúng tịnh thanh như thế 
Đáng tôn trọng, kính lễ, cúng dường, 
Đáng được chắp tay tán dương, 

Ruộng phước vô thượng thanh lương trên đời. 
Tăng Chúng ấy là nơi đạt được : 
Bồ thí ít được phước báo nhiều, 
Nếu mà càng bố thí nhiều 
Thì được phước báo càng nhiều hơn lên. 
Hội Chúng trên — Tỷ Kheo Tăng ấy 
Là hội chúng khó thấy ở đời, 
Xứng đáng đề cho những người 
Tín tâm, đi bộ từ nơi của mình 
Trải qua nhiều do-tuần diệu vợi, 
Trên vai với lương thực đây bao 
Đi đến nơi bậc thanh cao 
(Hội chúng Tăng Bảo) đê đầu lễ tôn 
Chúng Tỷ Kheo sa-môn này vậy. 
Hội Chúng ấy thanh tịnh, hợp hòa. 
Trong Chúng Tỷ Kheo kể ra 
Có những Phích-Khú chính là Thánh Tăng 
A-La-Hán (4) đã hằng đoạn tận 
Các lậu-hoặc, Phạm hạnh đã thành 
Việc cần làm đã thi hành, 
Gánh nặng đã được đặt nhanh xuống rỒi, 
Mục đích đã tức thời thành đạt 
Hữu-kiết-sử, các ác diệt rày, 


(4) : Xem chú thích ở trang kế. 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 118 : QUÁN NIÊM HƠI THỚ * MLH - 139 
Giải thoát nhờ chánh trí vây, 

Chúng Tăng có các vị này nghiêm trang. 
Trong hội chúng các hàng Phích-Khú 
Năm hạ phần kiết-sử diệt trừ 

Hóa sinh cõi Trời Tịnh Cư 

Chứng Bất-Lai quả (3) và từ cõi đây 
Sẽ nhập Niết Bàn đây tự tại 
Không còn sinh trở lại cõi đời. 

Bậc A-Na-Hàm này thời 

Có mặt trong hội chúng nơi Tăng Gà. 
Các Tỷ Kheo (hay là Phích-Khú) 
Đoạn trừ ba kiết-sử thực thi 

Muội lược cả tham, sân, sĩ 

Chứng Nhất Lai quả (2) bởi vì vị đây 
Còn tái sinh đời này một kiếp, 

Sẽ đoạn hết phiền não khổ đau. 
Bậc Tỷ Kheo này thanh cao 

Cũng có hiện diện, hoà vào Chúng Tăng. 
Các Tỷ Kheo ! Trong Tăng Chúng đó 
Cũng đã có những vị Tỷ Kheo 

Diệt ba kiết sử dính đeo 

Chứng Dự-Lưu quả (7) nương theo pháp lành 
Không còn sanh vào ác đạo lộ, 

Sẽ giác ngộ bảy kiếp về sau. 


* Bốn thánh quả Thinh-Văn-Giác : (1) :Tu-Đà-Hoàn ( Sotàpatri ) 
hay Dự Lưu quả hoặc Thất Lai quả (chỉ còn sinh lại thể gian 7 lân) 
(2) : Tư-Đà-Hàm ( Sakadàgàmi ) hay Nhất Lai quả (sinh lại 1 lần) 
(3) : A-Na-Hàm ( Anàgàmi ) hay Bất Lai quả ( sinh lên cung trời 
Tịnh Cư (Suddhàvàsa) để tiếp tục tu và nhập Vô Dự Niết Bàn. 
(4) : A-La-Hán ( Araham ) được dịch là Vô Sanh, Vô Học , Ứng 
Cúng, sau khi mạng chung sẽ tắn nhập Vô Dự Niết Bàn. 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 11§ : QUÁN NIỆM HƠI THỞ * MLH - 140 


Bậc Tỷ Kheo này thanh cao 
Cũng có hiện diện, hòa vào Chúng Tăng. 
Các Tỷ Kheo ! Trong Tăng Chúng đó 
Cũng đã có Tỷ Kheo chuyên tâm 
Tu Bồn niệm-xứ chú tâm 
Bậc Tỷ Kheo đó cũng nằm trong Tăng. 
Các Ty Kheo ! trong Tăng Chúng đó 
Cũng đã có những vị tỉnh cần 
Chuyên tâm, chú tâm tu phần 
Bốn như-ý-túc & Chánh cần hai đôi, 
Năm căn, năm lực rồi cố gắng 
Bảy giác-chi tỉnh tấn hành trì. 
Các bậc Tỷ Kheo uy nghi 
Tám ngành Thánh đạo mọi thì chuyên tâm 
Và chú tâm nỗ lực tu tập. 
Các vị đều có mặt trong Tăng. 
Các Ty Kheo ! Trong Chúng Tăng 
Cũng có những vị chuyên cân, chú tâm 
Tu tập về từ tâm, bi mân, 
Hỷ tâm lẫn xả tâm hành trì 
Đều có trong Tăng Chúng ni. 
Các bậc tỉnh tấn mọi thì chuyên tâm 
Và chú tâm tu tập bắt tịnh, 
Vô thường tưởng, đặc tính chuyên tu 
Trong chúng chư vị Phích-Khu 
Đã có những vị Phích-Khu như vây. 
Trong Chúng Tỷ Kheo này cũng có 
Những Tỷ Kheo luôn cô chuyên tâm, 
Chú tâm tu tập về phần 
“Nhập tức, xuất tức niệm” hằng dõi theo. 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 118 : QUÁN NIÊM HƠI THỞ * MLH-_ 141 





(Quán niệm hơi thở) 
Các Tỷ Kheo ! “Nhập & xuất tức niệm” 
Tức “Quán niệm hơi thở' đề tài 
Nếu được tu tập hăng ngày, 

Làm cho sung mãn, đưa ngay đến điều 
Được quả lớn, được nhiều công đức, 
Niệm nhập tức, xuất tức cần chuyên 

Làm cho sung mãn, là duyên 

Khiến “bốn niệm xứ' được viên mãn liền. 
Bốn niệm xứ được siêng tu vậy 
Sung mãn, khiến cho “bảy giác chỉ' 

Được viên mãn. Và một khi 

Được tu tập bảy giác chi đủ đầy, 
“Minh giải thoát” đạt ngay viên mãn. 
Các Tỷ Kheo ! Công đoạn thế nào 

Là tu thở ra thở vào 

Làm cho sung mãn là sao điều này 2 
Như thế nào đạt ngay quả lớn, 

Công đức lớn do quán niệm này ? 
Này các Tỷ Kheo ! Ở đây 

Vị Tỷ Kheo ấy đến ngay rừng già, 
Hoặc gốc cây, ngôi nhà trống vắng, 
Ngồi kiết già lưng thắng, an như 

Chánh niệm thở vô khoan thư, 

Chánh niệm, vị ấy từ từ thở ra, 

Vị ấy biết thở ra dài, ngắn, 
Hay thở vô dài, ngắn — biết ngay. 
Vị ấy cũng biết như vây : 
“Cảm giác cả toàn thân' này biết mau, 
Tập thở vào, thở ra sâu, chậm, 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 11§ : QUÁN NIỆM HƠI THỞ * MLH - 142 


“An tịnh thân hành" chậm, sâu - và 
“An tịnh thân hành” thở ra, 

“Thân hành an tịnh' rồi ta thở vào. 
Tôi thở vào : “cảm giác hỷ thọ”, 
Tập : “cảm giác hỷ thọ", thở ra. 

“Cảm giác lạc thọ” thở ra 

“Cảm giác lạc thọ", rồi ta thở vào. 
“Cảm giác tâm hành" nào tôi tập 
Nhẹ thở vào rồi tập thở ra. 

“An tịnh tâm hành", thở ra 

“An tịnh tâm hành? tập và thở vô. 
Tôi thở vô “về tâm cảm giác” 

Tập “cảm giác về tâm”, thở ra 
“Tâm hân hoan" thở vào & ra 

Với “tâm định tĩnh” thở ra, thở vào. 
“Tâm giải thoát” thở vào & ra, tập 
Vị ấy tập về “quán vô thường? 

Thở vô, thở ra hiểu tường. 

“Ly tham", “đoạn diệt” quán nương không rời. 
Thở vào rồi thở ra sâu, chậm 
“Quán từ bỏ" sâu, chậm thở ngay, 

Thở vô, thở ra tập vầy 

“Quán niệm hơi thở” đêm ngày cần chuyên, 
Tu tập siêng, làm cho sung mãn 
Thời căn bản được quả lớn ngay, 

Được công đức lớn, sâu dày. 
(Làm viên mãn Bồn Niệm Xứ) 

Các Tỷ Kheo ! Thế nào đây hành trì 
“Quán hơi thở” mọi thì tu tập ? 
Làm sao thật sung mãn pháp này ? 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 118 : QUÁN NIÊM HƠI THỞ * MLH - 143 


Khiến “bốn niệm xứ" tròn đầy ? 
Các Tỷ Kheo ! Khi vị đây thở vào, 
Thở ra sao 2 Thở vào dài, ngắn, 
Hay dài, ngắn — vị ấy thở ra, 
Cảm giác cả toàn thân, và 
Thân hành an tịnh, thở ra, thở vào. 
Vị ấy tập thở vào, ra đó 
Trong khi có quán thân trên thân, 
Vị Tỷ Kheo ấy trú an 
Nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm cần chánh chân, 
Chế ngự phân tham, ưu tích tụ. 
Các Phích-Khú ! Đối với các thân 
Mi ây an trú, nhiệt tâm 
Tỉnh giác, chánh niệm, quyết tâm thật nhiều, 
Chế ngự điều tham, ưu cõi thế. 
Các Tỷ Kheo ! Cứ thế, vị này 
Nghĩ : “Cảm giác hý thọ” đây 
Tôi thở vô, thở ra ngay, thực hành, 
Cảm giác lạc thọ mình tập thở 
Tôi tập thở vào đoạn thở ra. 
Cảm giác tâm hành tập, và 
Tâm hành an tịnh thở ra, vào — thì 
Vị ấy trong khi tùy quán thọ 
Trên các thọ, vị ấy trú thầm 
Tỉnh giác, chánh niệm, nhiệt tâm 
Cần để chế ngự ưu, tham đời này. 
Các Tỷ Kheo ! Ở đây đối với 
Các cảm thọ, tôi nói đây là 
Đích thị là một, tức là 
Thực hành quán niệm thở ra, thở vào. 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 11§ : QUÁN NIỆM HƠI THỞ * MLH - 144 


Các Tỷ Kheo ! Khi nào vốn dĩ 
Vị ấy nghĩ : “Với cảm giác tâm 
Tôi thở vô, ra — tập thầm 

“Với tâm hoan hý” âm thầm thở ra, 
Thở vô và “với tâm thiền-định” 

“Tâm giải thoát”, tập tính thở đều 
Vào, ra, sâu, chậm dõi theo 

Trong khi tùy “quán tâm đều trên tâm”. 
Các Tỷ Kheo ! Nhiệt tâm Phích-Khú 
Tỉnh giác, trú, chánh niệm mọi thời 

Chế ngự tham, ưu ở đời. 

Này các Phích-Khú ! Quán hơi thở thời 
Không thẻ đến với người thất niệm 
Không tỉnh giác, không kiểm soát tâm. 

Khi nào vị ấy nghĩ thầm : 

“Quán vô thường”, tôi chú tâm thở vào 
Rồi thở ra, chậm, sâu - tôi tập. 

Tôi cũng tập về “quán ly tham” 
“Quán đoạn diệt tôi thực hành, 

“Quán từ bỏ”, thở an lành vàp, ra. 
Trong khi mà “quán trên các pháp 
Thời thích hạp vị ấy trú an 

Tỉnh giác, chánh niệm, nhiệt tâm 

Cần đề chế ngự ưu, tham ở đời. 

Do tức thời tham, ưu trừ diệt 
Khi thấy, biết với trí tuệ, thì 
Khéo nhìn với sự xả ly 

Tất cả sự vật, nên Tỳ-Kheo khi 
Thực hành tùy “quán pháp trên pháp” 
Và Tỷ Kheo an lạc, tịnh thanh 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 118 : QUÁN NIÊM HƠI THỞ * MLH - 145 


An trú, tỉnh giác, nhiệt tâm, 

Chánh niệm, chế ngự ưu, tham ở đời. 
Do từ nơi tham, ưu trừ diệt 
Khi thấy, biết với trí tuệ, thì 

Cái nhìn với sự xả ly. 

Này các Phích-Khú ! Trong khi vững bền 
Quán pháp trên các pháp như thế, 
Vị Tỷ Kheo được kế trú an, 

Tỉnh giác, chánh niệm, nhiệt tâm 

Cần đề chế ngự ưu, tham ở đời. 

Nếu “quán hơi thở” được tu tập 
Làm sung mãn cùng khắp như vầy 
Khiến “bốn niệm xứ" tròn đầy. 
(Làm viên mãn Bảy Giác Chỉ) 

Bốn niệm xứ ấy ở đây thế nào 
Được tu tập ? Thế nào sung mãn 
Khiến viên mãn cho “bảy giác chỉ' ? 

Này các Tỷ Kheo ! Trong khi 

Tùy quán thân trên thân, thì vị đây 
Trú, nhiệt tâm và đầy tỉnh giác 
Chánh niệm, chế ngự các ưu, tham, 

Lúc Ấy, niệm không mê đam 

Của Tỷ Kheo ấy được an trú về 
Lúc niệm không hôn mê vị ấy. 
Được an trú như vậy, đồng thì 

Trong khi ấy, niệm giác chỉ 

Bắt đầu được khởi với vì Tỷ Kheo. 
“Niệm giác chi' Tỷ Kheo tu tập 
Đi đến thật viên mãn (tròn đây) 

An trú với chánh niệm này, 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 11§ : QUÁN NIỆM HƠI THỞ * MLH - 146 


Tư duy chân chánh, vị này suy tư, 
Thẩm sát pháp ấy từ trí tuệ 
Từ sự thê chánh niệm trú qua, 

Tỷ Kheo với trí tuệ, mà 

Tư duy, suy gẫm, thâm tra pháp này, 
“I[rạch pháp giác chi” nay được khởi 
Vị ấy tu tập với pháp ni 

(Tức là trạch-pháp giác-chi) 

Tu tập mãi cho đến khi tròn đây. 
Tỷ Kheo này tiếp tục tu tập 
Được thu thập kết quả tạo nên 

“Tinh tấn giác chỉ” khởi lên, 

“Hỷ giác chi” cũng khởi lên tròn đây. 
“Khinh an giác chi” đây được khởi 
Chính do bởi Tỷ Kheo hành trì 

Tu tập Khinh-an giác-chi 

Đi đến sung mãn “giác chi” hoàn toàn. 
VỊ có thân khinh an như vậy 
Tâm vị ấy định tĩnh, an hòa 

“Định giác chỉ được khởi ra 

Với tâm định tĩnh trải qua, vị này 
Khéo nhìn sự vật đây mọi điểm 
Với ý niệm xả ly tức thì. 

Này các Tỷ Kheo ! Trong khi 

Với tâm định tĩnh, niệm thì xả ly 
“Xả giác chỉ” bắt đầu khởi dậy 
Trong khi giác-chi ấy hành trì 

Làm cho sung mãn tức thì. 

Này các Phích-Khú ! Trong khi vị này 

“Quán thọ ngay trên các cảm thọ”, 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 118 : QUÁN NIÊM HƠI THỞ * MLH - 147 Trung Bộ (T. 4) Kinh 118 : QUÁN NIÊM HƠI THỞ * MLH - 14§ 
Hay vị đó 'quán tâm trên tâm”, Nghe từ đắng Chánh Biến Tri 
'Quán pháp trên các pháp cần Chúng Tăng hoan hỷ, kiên trì niêm tin ./- 


Tu tập lần lượt các phần nêu trên. . 7 ¬.... 
Bảy giác-chỉ khởi lên tiần tự Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


VỊ Phích-Khú tu tập tính cần “ 
Đưa đến sung mãn vô ngần , : : `. 
Do “bốn niêm xứ chuyên tâm hành trì. ( Chám đứt Kinh số 118 : NHẬẬP TUC, XUẤT TUC NIỆM — 


mm n. QUÁN NIỆM HƠI THỞ —- ÀNÀPÀNASATI Suffa ) 
(Minh-giải-thoát được viên mãn) 


Các Tỷ Kheo !Giác-chi bảy thứ 
Vị Phích-Khú tu tập thế nào ? 
Làm cho sung mãn ra sao ? 

Khiến 'Minh-giải-thoát” dồi đào, mãn viên ? 
Các Tỷ Kheo ! Cần chuyên Phích-Khú 
Tu chuyên chú về Niệm-giác-chi 

Liên hệ đến sự viễn ly 
Và liên hệ đến sự ly tham này, 
Xả ly ngay liên hệ đến diệt. 
Rồi mãi miết tu các giác-chi 
Tuần tự : “Trạch-pháp giác-chi', 

“Giác-chi tỉnh-tấn”, 'giác-chi hỷ” này 
“Khinh-an giác-chi' đây đạt cả 
“Định giác-ch1' và “xả giác-ch1" 

Đều liên hệ đến viễn ly, 

Ly tham và diệt đồng thì liên quan 
Hướng xả ly, hoàn toàn tròn đủ. 

Các Phích-Khú ! Bảy giác-chi này 
Đã được tu tập như vầy 

Làm cho sung mãn, tràn đầy tịnh thanh, 
Khiến cho Minh-giải-thoát viên mãn 
Từ việc “quán hơi thở” hành trí. 


119. Kinh 


THÂN HÀNH NIỆM 
( KàyagatàsatI sutfa ) 


Như vậy, tôi nghe : 


Một thời, đức Thế Tôn Thiện Thệ 
An trú tại Xá-Vệ thành này 
Sa-Vát-Thí cũng là đây 

Kỳ Viên Tình Xá hôm mai tịnh, hòa 
Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná (Jetavana) 
Cấp-Cô-Độc Trưởng giả tín gia 

(A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka) (AnathapindiRa) 

Tín thành dâng đến Phật Đà cùng Tăng. 

Mỗi buổi sáng, Chư Tăng khất thực 
Trở về chùa, thọ thực thanh lương, 
Rồi cùng tụ hội hội-trường, 

Câu chuyện được khởi ra đương lúc này 
Giữa Chúng Tăng : — “ Lành thay ! Hy hữu ! 
Chư Hiền hữu ! Vi diệu lắm thay ! 

“Thân hành niệm" pháp tu này 

Làm cho sung mãn, tròn đây như chân 
Được quả lớn, nhiều phần công đức, 

Đã được Đức Thế Tôn Phật Đà 
Bậc Tri & Kiến-giả tinh hoa 

Bậc Chánh Đăng Giác, A-La-Hán Ngài 
Đã tuyên bó, trình bày như vậy ”. 

Câu chuyện ấy gián đoạn giữa vời 
Vì đắng Thây cả Trời, Người 





Buổi chiều xuất định, đến nơi hội-trường 
Đâng Pháp Vương ngôi vàp pháp tọa 
Đã soạn săn, hỏi cả Chúng Tăng : 


— “ Các Tỷ Kheo ! Các ông đang 
Cùng nhau bàn luận dở dang chuyện gì 2 ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Hiện thì vừa có 
Sự tụ hội, sau đó luận bàn 
Về “Thân hành niệm minh quang, 
Nếu được tu tập hoàn toàn mãn sung, 
Có quả lớn, vô cùng công đức 
Đã được Đức Thế Tôn Phật Đà 
Bậc Tri & Kiến-giả tinh hoa 
Bậc Chánh Đăng Giác, A-La-Hán Ngài 
Đã tuyên bó, trình bày như vậy. 
Câu chuyện ấy gián đoạn giữa vời 
Khi Đức Thế Tôn đến nơi ”. 
— “ Này các Phích-Khú ! Vậy thời hiểu sao ? 
Thân hành niệm thế nào tu tập 2 
Làm sung mãn như thật thế nào ? 
Quả lớn, công đức ra sao ? 
(Quán niệm hơi thở) 
Tỷ Kheo hành giả đi vào rừng sâu, 
Gốc cây nào, ngôi nhà trống vắng, 
Ngồi kiết già lưng thăng, an như 
Chánh niệm thở vô khoan thư, 
Chánh niệm, vị ấy từ từ thở ra, 
Vị ấy biết thở ra dài, ngắn, 
Hay thở vô dài, ngắn — biết ngay. 
Vị ấy cũng biết như vây : 
“Cảm giác cả toàn thân' này biết mau, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 119: THÂN HÀNH NIÊM * MLH- 151 


Tập thở vào, thở ra sâu, chậm, 
“An tịnh thân hành" chậm, sâu - và 
“An tịnh thân hành? thở ra, 

“Thân hành an tịnh" rồi ta thở vào. 
Hành giả nào sống không phóng dật 
Hành nhiệt tâm và thật tinh cần 

Các niệm, tư duy — các phần 

Thuộc về thế tục, được dân diệt đi. 
Nhờ diệt đi các pháp như vậy 
Tâm vị ấy chuyên nhất, trú an 

Định tĩnh an tọa dễ dàng, 
Như vậy vị Phích-Khú đang tập tành 
Vẻ “Thân hành niệm” ấy chuyên chú. 
(Bốn oai nghĩ) 
Các Phích-Khú ! Khi vị ấy đi 
Thời biết là tôi đang đi. 

Ngồi, nằm hay đứng, tức thì trong tâm 
Biết tôi đứng, ngồi, nằm như vậy. 
Thân thể ấy được sử dụng sao 

VỊ ấy nhận biết rõ, mau 

Sống không phóng dật, dồi dào nhiệt tâm, 
Rắt tinh cần, tư duy, các niệm 
Thuộc đốn tiệm thế tục đoạn trừ. 

Nhờ các pháp ấy đoạn trừ 

Nội tâm chuyên nhất, an từ trú ngay. 
Như vậy, này Tỷ Kheo Tăng Chúng ! 
Thân hành niệm tu đúng, không lầm. 

(Đầy đủ Chánh Niệm) 
Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm 

Đều giữ tỉnh giác, trong tâm biết liền 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 119: THÂN HÀNH NIÊM * MLH-— 152 





Khi tới, lui ; biết mình lui, tới 
Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm 
Hay khi co duỗi tay chân 
Mặc y, đi bát hay cần uống ăn 
Khi nhai, nuốt, nói năng : tỉnh giác 
Đại, tiểu tiện, nhồ khạc : biết ngay 
Tỷ Kheo chánh niệm như vầy 
Trong mọi hành động hằng ngày dõi theo. 
Các Tỷ Kheo ! VỊ hành giả đó 
Sống không có phóng dật, tinh cần, 
Nhiệt tâm, các niệm và phần 
Các tư duy... thuộc thế trần dính đeo 
Bị Tỷ Kheo ấy đoạn trừ cả. 
Nhờ diệt cả các ác pháp này 
Nội tâm được an trú ngay 
Chuyên nhất, định tĩnh, tâm đầy tịnh thanh. 
Các Tỷ Kheo ! Thân hành như vậy 
“Thân hành niệm” vị ấy dõi theo. 
(Quán Thân Bắt Tịnh) 
Lại nữa, này các Tỷ Kheo Ï 
Tuần tự tu tập, Tỷ Kheo vị này 
Khi hành trì đêm ngày chuyên chú 
Quán sát thân đầy đủ mọi phần 
Từ đỉnh đầu tới bàn chân 
Lớp da bao bọc vô ngần uế đơ (/) 
Vật bất tịnh chực chờ bài tiết 
Tóc, lông, móng, răng, thịt, gân, da 
Xương, thận, tủy, phối, ruột g1Ià 


(1) : Quán tưởng tính cách ô trược của Thân 
( Patikkulamamasikàra ) . 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 119: THÂN HÀNH NIỆM * MLH- 153 


Tim, gan, lá lách, máu và mô hôi 
Hoành cách mô và rồi đàm, mật 
Mở, nước mắt, nước miếng, mủ, phân 

Ruột non, nước tiêu .. vân..vân.. 

Giống như bao lớn là thân thể này 
Hai đầu trống , đựng đây thứ có : 
Gạo, lúa, mè, đậu đỏ, đậu xanh. 

Một người đôi mắt tinh anh 

Trút bao quan sát, thấy nhanh mọi bề : 
Đây hạt lúa, gạo, mè và đậu. 

Cũng như vậy, hiểu thấu thân này 
Tý Kheo vị ấy thấy ngay 

Băm hai thể trược chất đây trong thân. 
Vật uề trược muôn phần đáng chán 
Nên vị ấy không gián đoạn gì 

Nhiệt tâm, tinh tấn hành trì 

Các niệm và các tư duy mọi bề 

Mà thuộc về thế tục thì diệt, 
Nhờ đoạn diệt như vậy, nội tâm 
Chuyên nhất, định tĩnh, an phần 
Là cách tu tập “niệm thân hành" vây. 
(Quán Tư Đại) 
Các Tỷ Kheo ! Vị này chuyên chú 
Quán thân đây về đủ hạn phần : 
Tứ đại (7) chất chứa trong thân 
Địa đại, thủy đại và phần hỏa, phong 
Cả chỉ tiết ngoài trong tứ đại . 
Như hình thái của thí dụ đây : 
Một đồ tế thiện xảo này 
Giết bò, ngồi cắt chia ngay giữa đường 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 119: THÂN HÀNH NIÊM * MLH-— 154 





Phân biệt xương, thịt, da... các thứ. 
Cũng như vậy, Phích-Khú vị này 
Quán sát về thân mình đây 
Đắt, nước, lửa, Ø1Ó (7), rõ ngay mọi bề 
Về vị trí và về sắp đặt 
Phần tứ đại có mặt trong thân 
Hỏa đại, phong đại xoay vần 
Địa đại, thủy đại — quán thân như vầy. 


Các Tỷ Kheo ! Trình bày điểm khác 
VỊ Phích-Khú quan sát thây ma (2) 
Quăng bỏ nghĩa địa, rừng xa 

Một ngày, cho đèn hai, ba, bốn ngày 
Thi thể này trương phông xanh xám 
Rồi rả nát, giòi bám, thôi tha. 

Tỷ Kheo quán thân ấy ra : 

“Thân này tánh chất chính là như đây, 
Bản tánh là như vầy, chẳng khác 
Không vượt thoát khỏi tánh chất đây. 

Lại quán về tử thi này 

BỊ kên kên, quạ... tức thì xé ăn 
Hay diều hâu, giả can, chó đói 
Loài côn trùng các loại ra qua 

Tỷ Kheo quán thân ấy ra : 

“Thân này tánh chất chúng là như đây 
Bản chất là như vầy, chắng khác 
Không vượt thoát khỏi tánh chất này". 

Này các Tỷ Kheo ! Ở đây 


(1): Quán tưởng về Tứ Đại ( Catudhàtumanasikàra ) sốm 
Đát, Nước, Lửa, Gió ( Pathavi, Apo, Tejo, Vàya ). 
(2) : Quán tưởng chín loại tử thi ( Navasìvathikàpabba ). 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 119: THÂN HÀNH NIỆM * MLH-_ 155 


Một quán tưởng khác trình bảy tiếp theo : 
Vị Tỷ Kheo vẫn thường quán sát 
Về diễn tiến của các tử thi 
Quăng bỏ nghĩa địa - nhị tỳ 
Đã bị muôn thú tức thì xé ăn 
Xương còn gân nên còn liên kết 
Còn dính máu nhưng hết thịt rồi 
Hay còn dính thịt ít thôi 
Hoặc không còn máu, thịt nơi thây này. 
Nhiều tử thi lâu ngày đã chết 
Bộ xương không liên kết với nhau 
Rải rác xương chân, xương đầu 
Xương mông, xương sống, sọ đầu, xương tay 
Xương bả vai hay xương bắp về 
Bàn tay, chân còn để đốt xương. 
Tỷ Kheo quan sát, thấy tường : 
Thân này tánh chất chúng thường như đây 
Bản chất là như vầy, chắng khác 
Không vượt thoát khỏi tánh chất này . 


Này các Tỷ Kheo ! Ở đây 
Một quán tưởng khác trình bảy tiếp theo : 
Vị Tỷ Kheo vẫn thường quán sát 
Về diễn tiễn của các tử thi 
Quăng bỏ nghĩa địa - nhị tỳ 
Chỉ toàn xương trắng, còn gì nữa đâu ! 
Đống xương khô trắng màu vỏ ốc 
Trải nhiều năm xám mốc, mục xương 
Tỷ Kheo quan sát, thấy tường : 
Thân này tánh chất chúng thường như đây 
Bản chất là như vầy, chẳng khác 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 119: THÂN HÀNH NIÊM * MLH-— 156 





Không vượt thoát khỏi tánh chất ni. 
Tỷ Kheo tỉnh tấn hành trì 
Các niệm và các tư duy mọi bề 
Mà thuộc về thế tục thì diệt. 
Nhờ đoạn diệt như vậy, nội tâm 
Chuyên nhất, định tĩnh, an phần 
Là cách tu tập “niệm thân hành" vây. 
(Các bậc Thiên) 
Lại nữa, Chúng Tăng này ! VỊ ấy 
Tu tập mãi tuần tự như trên 
Nhiệt tâm, tỉnh tắn vững bên 
Pháp tu tập ấy luôn liền dõi theo. 
Ly ác pháp, Tỷ Kheo ly dục 
Chứng, trú mục Nhất Thiền âm thầm, 
Trạng thái hỷ lạc tự tâm 
Sinh do ly dục, với Tâm, Tứ đây. 
Các Tỷ Kheo ! Như vầy lại nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Diệt Tầm, diệt Tứ được yên 
Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai 
Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ 
Do Định sinh, nội tỉnh nhất tâm. 
Ly hỷ trú xả, nhất tâm 
Chánh niệm tỉnh giác, thì thân cảm liền 
Sự lạc thọ, thánh hiền gọi đủ 
Là “xả niệm lạc trú”, là duyên 
Chứng và an trú Tam Thiền 
Vị hành giả ấy tâm tuyền lạc an. 
Các Tỷ Kheo ! Tiếp sang lại nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 119: THÂN HÀNH NIÊM * MLH-— 157 





Xả lạc, xả khổ ; tâm yên 
Diệt hỷ, ưu ; cảm thọ - liên trước đây 
Chứng và trú vào Thiền Đệ Tứ 
Không khô, lạc ; không giữ niệm nào 
Thanh tịnh, an lạc tiêu dao 
Với tâm thuần tịnh thâm sâu gội nhuân. 
Các Tỷ Kheo ! Rồi tuần tự đó 
Sống không có phóng dật, tinh cần 
Nhiệt tâm — các niệm và phần 
Các tư duy — thuộc thế trần dính đeo 
BỊ Tỷ Kheo ây đoạn diệt cả. 
Nhờ diệt cà các ác pháp này 
Nội tâm được an trú ngay 
Chuyên nhất, định tĩnh, tâm đầy tịnh thanh. 


Các Tỷ Kheo ! Thực hành như vậy, 
“Thân hành niệm” vị ấy dõi theo. 
(Sự phát triển qua Thân-hành-niệm) 
Lại nữa, này các Tỷ Kheo Ì 
Vị nào tu tập cũng đều khiến nên 
Sung mãn trên “thân hành niệm đấy, 
Các thiện pháp vị ấy đi qua 
Nội tâm - Ân-Tô-Ga-Tha (7) 
Thuộc Vích-Chá-Phá-Ghi-Da (Minh phần) (2) 
Này Chúng Tăng ! Ví như biển cả 
Của ai đã thắm nhuần bởi tâm 
Thời các con sông hằng trăm 
Của vị ấy đều hướng nhằm biến ngay 
Đều thuộc về biến này vĩ đại 


()- Nội tâm — Antogadha, (2) : Minh phần — VijJjabhagiya. 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 119: THÂN HÀNH NIÊM * MLH-— 158 





Các Tỷ Kheo ! Cũng vậy, vị nào 
Tu tập, làm cho dồi dào 
Sung mãn “thân hành niệm” mau như vầy 
Thuộc pháp của vị này, chắc hắn 
Đi vào thẳng nội tâm, đều là 
Thuộc về minh-phân tinh hoa. 
Các Tỷ Kheo ! Với vị mà dể duôi 
BỊ giật lùi trong việc tu tập, 
Không tu tập “thân hành niệm này, 
Không làm sung mãn, tràn đầy 
Thời Ma Vương sẽ có ngay dịp liền 
Có cơ hội, cơ duyên xâm nhập. 
Ta đề cập ví dụ như vậy : 
Một hòn đá nặng to dày 
Được một người nọ ném ngay mạnh vào 
Đống đất sét vừa nhào, ướt nhão 
Các ông bảo kết quả thế nào ? 
Có phải hòn đá lún sâu 
Vào đồng đất sét mới nhào nhão không ? ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Sự tình có thế ” 


— “ Cũng vậy, đối với kẻ mọi thì 
Thân hành niệm không hành trì 
Không làm cho sung mãn, thì Ma Vương 
Có cơ hội, căn nguyên xâm nhập 
Phá tu tập của Tỷ Kheo này. 
Hoặc như trong ví dụ đây : 
Cây khô không nhựa ở ngay bên đàng 
Có người đang cầm phần trên của 
Đồ quay lửa và nói như vây : 
“Tôi sẽ khiến lửa sanh ngay, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 119: THÂN HÀNH NIỆM * MLH- 159 


Làm cho sức nóng từ đây cháy đều'. 
Các Tỷ Kheo ! Nghĩ sao điều đó ? 
Người ấy có làm lửa sanh không ? 

Có làm sức nóng hiện không ? ”. 


— “ Thưa có, bạch Đức Thế Tôn Đại Từ ! ”. 


— “ Lại nữa, Ví dụ như bình nước 
Không có nước, trống rỗng, khô rang 
Đặt trên cái giá vững vàng 

Một người đi đến và mang theo mình 
Rất nhiều nước. Sự tình như vậy 
Các ông nghĩ người ấy thế nào 2 

Nước ấy có thê đồ vào ? ” 
— “ Thưa, nước có thể đồ vào bình đây h. 
— “ Một ví dụ như vầy : Một kẻ 
Quặăng trái banh tròn nhẹ vào ngay 
Cánh cửa làm bằng lõi cây 

Rất cứng chắc. Vậy banh đây thế nào 2 
Có nây khi chạm vào cửa đó ? 

— “ Bạch Thế Tôn ! Thật có như vầy ” 

— “ Cũng vậy, các Tỷ Kheo này ! 

Một vị Phích-Khú đêm ngày cần công 
Thân hành niệm hết lòng tu tập 
Làm cho thật sung mãn, tràn đầy 

Thì đối với Tỷ Kheo này 

Ma Vương không thể có ngay dịp gì, 
Không cơ hội hại vì Phích-Khú. 

Lại nữa, có ví dụ như vầy : 
Có một bình nước thật đầy 

Đặt trên cái giá bằng cây chắc bền 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 119: THÂN HÀNH NIỆM * MLH- 160 


Đến nỗi quạ đậu bên uống được. 
Có người mang thùng nước rất đầy 
Muốn đồ nước vào bình đây 
Các ông nghĩ làm điều này được không ? ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Điều này không thể ”. 
— “ Cũng như thế, này các Tỷ Kheo ! 
VỊ nào tu tập, hành theo 
Pháp “thân hành niệm” này đều hành thâm 
Liền hướng tâm đã được chứng ngộ 
Nhờ thăng trí, đến chỗ pháp nào 
Cần phải chứng ngộ nhờ vào 
Thắng trí. Vị ấy đạt mau đủ đầy 
Tình xảo của pháp này sau trước 
Dẫu là thuộc giới xứ thế nào. 
Như có ví dụ như sau : 
Một bình nước đồ đầy vào nước trong. 
Với thân như mình đồng da sắt 
Một lực sĩ đến lắc bình này 
Lắc qua lắc lại mạnh tay 
Như vậy nước có tràn ngay ra ngoài ? ”. 
— “ Thưa có, kính bạch Ngài Đại Giác ! ”. 
—* Ví dụ khác : Hồ nước mọi bề 
Bốn phía đều có đắp đê 
Làm cho vững chắc, tràn trề nước lên 
Đến nỗi quạ đứng bên uống được. 
Một lực sĩ đến trước hỗ này 
Phá một khúc đê tại đây 
Như vậy nước có tràn ngay ra ngoài ” 
— “ Thưa có, kính bạch Ngài Đại Giác ! ”. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 119: THÂN HÀNH NIÊM * MLH- 161 


— “ Cũng như vậy, này các Tỷ Kheo ! 
Pháp “thân hành niệm" vâng theo 
Tu tập, làm sung mãn, đều hành thâm 
Rồi hướng tâm đã được chứng ngộ 
Nhờ thăng trí, đến chỗ pháp nào 
Cần phải chứng ngộ, nhờ vào 
Thắng trí. VỊ ấy trước sau tự mình 
Đối mặt được sự tỉnh xảo bởi 
Pháp ấy, dẫu thuộc giới xứ nào. 
Chúng Tăng ! Ví dụ như sau : 
Trên đất bằng phẳng, thuộc vào ngã tư 
Một chiếc xe đẹp từ trước đó 
Phía trước có bỗn ngựa thắng vào 
Ngựa thuần thục, được dồi trau 
Lại có roi ngựa — trước sau sẵn sàng, 
Mã-thuật-sư lại đang hiện diện 
Mà người đó lại thiện xảo nghề 
Điều ngự loài ngựa mọi bẻ, 
Mã-thuật-sư đó chăng hè ngại e 
Leo lên xe, cầm cương tay trái 
Còn tay phải cầm roi ngựa này, 
Có thể đánh xe ngựa đây 
Đi lui đi tới, rồi quay lại liền 
Thế nào tùy ý riêng người ấy. 


Cũng như vậy, này các Tỷ Kheo ! 
Pháp “thân hành niệm" vâng theo 
Tu tập, làm sung mãn, đều hành thâm 
Rồi hướng tâm đã được chứng ngộ 
Nhờ thăng trí, đến chỗ pháp nào 
Cần phải chứng ngộ, nhờ vào 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 119: THÂN HÀNH NIÊM * MLH-— 162 





Thắng trí. Vị ấy trước sau tự mình 
Đối mặt được sự tỉnh xảo bởi 
Pháp ấy, dẫu thuộc giới xứ nào. 
(Công đức của Thân hành niệm) 
Các Tỷ Kheo ! Khi vị nào 
Pháp “thân hành niệm' trước sau thực hành, 
Được tu tập, khiến nhanh sung mãn 
Thành như dạng một cỗ xe to 
Như căn cứ địa, làm cho 
Kiên trì, tích tập, khéo đo tỉnh cần 
Để thực hành, mười phân công đức 
Có thể được mong đợi ở đây. 
Sao là mười công đức này ? 
1) Nhiếp phục lạc & bất lạc ngay trong lòng. 
Bắt lạc không nhiếp phục vị ây 
Mà vị ấy luôn nhiếp phục liền 
Những bắt lạc được khởi lên. 


2) Nhiếp phục khiếp đảm, dẹp yên hãi hùng. 
Khiếp đảm cùng sợ hãi không thể 
Nhiếp phục được uy thế vị này. 

3) Vị ấy kham nhẫn hàng ngày 

Chịu đựng lạnh, nóng, khát hay đói cào 
Sự xúc chạm ruôi bâu, muỗi cắn, 
Gió, mặt trời, loài răn, rết, sâu... 

Các cách nói khó xchỊu nào, 

Khó chấp nhận khi nghe vào trong tai. 
Và vị này có thể chịu đựng 
Những cảm thọ bắt khứng về thân 

Khởi lên đau nhói muôn phân, 
Thô bạo, chết điếng, toàn thân não nề. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 119: THÂN HÀNH NIỆM * MLH- 163 


4) _ Tùy ý muốn, không hề nhọc mệt 
Không phí sức, dập hết khó khăn 
Vị ấy chứng được bốn phần 
Sơ & Nhị & Tam & Tứ Thiền chân chánh này. 
5) __ Tỷ Kheo đây hướng tâm đến với 
Các Thần Thông nhiều loại nhiệm mầu 
Một thân hiện ra nhiều thân 
Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng 
Hiện, biến hình, đi ngang qua vách 
Xuyên qua núi như cách hư không 
Độn thổ, trồi lên đất giồng 
Đi được trên nước cũng không chìm nào 
Ngồi kiết già trên cao vòi vọi 
Bay trên không như loại chim bằng 
Với tay chạm mặt trời, trăng 
Có đại oai lực, oai thần uy linh 
Hoặc có thể tự mình bay tới 
Cõi Phạm Thiên vời vợi ly trần. 
ø) THIÊN NHĨ thanh tịnh siêu nhân 
Vị ấy có thể nghe gần nghe xa 
Hai loại tiếng : người ta và loại 
Tiếng chư Thiên các cõi nghe rành. 
7) Vị ấy biết tâm chúng sanh 
Tâm tham cũng biết, không tham biết liền 
Tâm nỗi Sân, biết liền sân hận 
Tâm không sân không hận cũng tường 
Tâm SI hay không S1 thường 
Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm 
Đại hành tâm, biết là như vậy 
Hoặc không phải là đại hành tâm 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 119: THÂN HÀNH NIÊM * MLH-— 164 





Tâm vô thượng, biết rõ ràng 
Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông 
Tâm thiền định hay không thiền định 
Tâm giải thoát hay dính buộc ràng 
Vị ấy đều biết rõ ràng 
Tâm của người khác ; cả hàng trí, ngu. 
3) Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
TÚC MẠNG THÔNG, nhớ tới nhiều đời 
Quá khứ với một, hai đời 
Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua 
Một ngàn đời hay là hơn nữa 
Một trăm ngàn đời thuở lâu xa 
Hoại kiếp, thành kiếp trải qua 
Vị ấy nhớ lại như là mới đây. 
Tại nơi Ấy, tên này ta có 
Thuộc giai cấp, giòng họ thế này 
Uống, ăn, thọ khổ, lạc rày 
Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao 
Ta tái sinh, nhằm vào làng đó 
Có tên tuổi, giòng họ thế nảo 
Cứ thế, nhớ lại biết bao 
Tiền kiếp, tái kiếp không sao đếm rày. 
9). Tỷ Khưu này hướng tâm đến với 
THIÊN NHÃN THÔNG, dẫn tới tuệ minh 
Xét về sinh tử chúng sinh 
Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền 
Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả 
Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang 
Người đẹp đế, kẻ thô hẻn 
Đều do hạnh nghiệp trăng đen họ làm. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 119: THÂN HÀNH NIỆM * MLH- 165 


Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý 
Hoặc phi báng các vị Thánh Hiền 
Người này thân hoại, tận duyên 
Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh 
Hoặc cõi dữ, như sinh địa ngục 
Hay đọa xứ, thằng thúc nạn tai. 
Còn bậc hiền giả, những ai 
Làm những thiện hạnh ý và lời, thân 
Không phi báng Hiền nhân, Thánh hiển 
Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng 
Sau khi thân hoại mạng chung 
Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời 
Do thiên nhãn, biết đời sống chết 
Người hạ liệt hay kẻ giàu sang 
Người đẹp đế, kẻ thô hẻn 
Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may 
Do hạnh nghiệp kẻ này hành động 
Có kết quả chắng giỗng nhau này. 


10) Đạt LẬU TẬN THÔNG, biết ngay 
Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào 
Đây Khổ Diệt , đường nào diệt khổ 
Biết như thật lậu hoặc loại này 
Nguyên nhân lậu hoặc là đây 
Diệt trừ lậu hoặc, biết ngay con đường 


Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức 
Tâm vị ấy rất mực sáng trong 
Dục-lậu, hữu-lậu thoát xong 
Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn 
Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát 
Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 119: THÂN HÀNH NIÊM * MLH-— 166 





Việc cần làm, đã thực hành 
Sau đời hiện tại, Vô sanh hiên bày. 


Chúng Tăng này ! Luôn quán tìm kiếm 
“Thân hành niệm' tinh tấn thực hành 
Với tâm chuyên chú, an lành 
Chuyên nhất, định tĩnh, tịnh thanh vững bên, 
Được tu tập, khiến nên sung mãn 
Làm như dạng cỗ xe an toàn, 
Thành căn cứ địa vững vàng, 
Làm cho tích tập, khiến càng kiên tâm. 
Khéo tinh cần thực hành như thế 
Mười công đức có thê đạt thành ”. 


Lắng nghe lời đắng Cha Lành 
Chúng Tăng tín thọ lời vàng, hân hoan ./- 
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mãu Ni Phật (3L ) 


* 
3k % 


( Chấm dứt Kinh số 119 : THÂN HÀNH NIỆM — 
— KÀYAGATÀSATI Suffa ) 


120. Kinh HÀNH SANH 
( SankhàrupapatfI sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 


Một thời, đức Thế Tôn Thiện Thệ 
An trú tại Xá-Vệ thành này 
Sa-Vát-Thí cũng là đây 
Kỳ Viên Tình Xá hôm mai tịnh, hòa 
Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná (Jetavana) 
Câp-Cô-Độc Trưởng giả tín gia 
(A-NÑa-Thá-Pin-Đi-Ka) (Anathapindika) 
Tín thành dâng đên Phật Đà trước đây 
Tại đây, Ngài gọi chư Phích-Khú : 
— “ Các Phich-Khú ! Hãy khéo nghe đây ! ”. 
Chư Tỷ Kheo tại nơi này 
Vâng đáp lời Phật. Rôi Ngài thuyêt ngay : 
— “ Chúng Tăng này ! 'Ta sẽ giảng giải 
Cho các ông sự Tái Sanh này 
Do “hành" đưa lại như vây. 
Hãy nghe, suy nghiệm pháp đây kỹ càng ”. 
— “ Chúng con đã sẵn sàng thính Pháp ”. 
Chư Tỷ Kheo vâng đáp Phật Đà. 
Đức Thê Tôn liên giảng ra : 
=7) đây, này Chúng Tăng-Già ! Tỷ Kheo 
Đây đủ tín và đều đủ giới 
Đây đủ văn, thí với tuệ minh, 
VỊ ây suy nghĩ tự mình : 
“Mong răng ta sẽ tái sinh tức thì 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 120 : HÀNHSANH_ * MLH- 168 


Ngay sau khi mạng chung thân hoại, 
Sẽ sinh lại cộng trú trong nhà 
Dòng Sát-Đề-Ly hoàng-gia'. 
Định tâm như vậy, lâu dài trú tâm 
Tu tập tâm, chuyên tâm như vậy, 
Những “hành' ấy của Tỷ Kheo này 
Được an trú, tu tập hoài 
Làm cho sung mãn đủ đây, sẽ đưa 
Vị ấy thọ sanh vừa với nguyện 
Của vị ấy diễn tiễn trước nay. 
Này các Tỷ Kheo ! Như vầy 
Đây là đạo, chính là đây lộ trình 
Đưa đến sự tái sinh nơi ấy. 
Cũng như vậy, này các Tỷ Kheo ! 
Một vị Phích-Khú hành theo 
Đây đủ tín, giới, đủ đều thí, văn, 
Đây đủ phần trí tuệ thông thái, 
Tâm mong ước được tái sinh ra 
Trong đại-gia-tộc thế gia 
Của dòng Phạm-chí (tức Bà-la-môn), 
Hay sinh trong Cư Sĩ gia tộc, 
Không sợ nhọc, vị ấy âm thầm 
Chuyên định tâm, an trú tâm, 
Tu tập tâm ấy. Hành thâm như vầy 
Tỷ Kheo này dần được an trú 
Tu tập, làm đầy đủ tôi đa 
Sẽ đưa vị ấy sinh ra 
Tại chỗ vị ấy thiết tha mong vầy. 
Các Tỷ Kheo ! Chính đây là đạo 
Là lộ trình đưa thấu nơi sinh. 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 120: HÀNHSANH_ * MLH- 169 


Tỷ Kheo đầy đủ đức tin, 

Đủ giới, văn, thí, tuệ minh tỉnh tường, 
Nghe Tứ Đại Thiên Vương (7) thọ mạng 
Thật lâu dài, tướng sang đẹp xinh 

Có nhiều lạc thọ — mong mình 

Sau khi thân hoại, tái sinh cõi này. 
Hoặc vị đây được nghe, nguyện mãi : 
“Chư Thiên tại Ta-Vá-Tim-Sa (2) 

(Cối trời Đao-Lượi cũng là) & 

Chư Thiên tại cõi Dạ-Ma (3), hay là 
Chư Thiên Tu-Si-Ta (Đâu Suất) (4) & 
Chư Thiên thuộc Hóa-Lạc cõi m 

(Tức Niêm-Ma-Ná-Ra- T1) (5) & 

Tha-Hóa Tự Tại (ö) các vì chư Thiên... 
Khắp Chư Thiên các cõi trời ấy 
Đều hết thảy thọ mạng lâu dài 

Lại có lạc thọ tràn đầy 

Và có mỹ tướng hình hài uy ngh1. 
Mong rằng ta sau khi thân hoại 
Sẽ sinh lại các cối Trời này 


* Các cối Trời Dục Giới : 

(1) Cỗi trời Tứ Đại Thiên Vương ( Catummahàra7à Deva ). 

(2) Cõi trời Đao Lợi ( Tàvatimsả ) còn gọi cõi Tam Thập Tam 
Thiên, và vị Vua trời Sakka Deva Indra ( Đê Thích hay 
Thích Đề Hoàn Nhân ). 

(3) Cõối trời Yàmà (Dạ Ma) và Vua trời Dạ-Ma: Suyàma. 

(4) Cõi trời Đâu Suất ( Tusita ) và vị Vua trời Santusita. 

(5) Cõi trời Hóa Lạc Thiên ( Nimmànardtfi ) và vị Vua trời 
Suninumta của cõi này. 

(6) Cỗi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên ( Paranimmitavasavafii ). 
Và vị Vua trời Vasavaffi của cối này. 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 120: HÀNHSANH_ * MLH- 170 


Cộng trú Chư Thiên nơi đây”. 

Rồi vị ấy chuyên định ngay tâm mình 
Trú, tu tập, giữ gìn tâm ấy, 

Những “hành? đấy của Tỷ Kheo này 
Được an trú, tu tập vầy 

Làm cho sung mãn tràn đầy tối ưu 
Đưa Tỳ-Khưu này sinh cõi ấy. 

Đây là đạo, chính đấy lộ trình 
Đưa đến nơi muốn tái sinh. 

Lại nữa, vị có đức tin đủ đầy 

Đây đủ giới, đủ đây văn, Thí, 
Đầy đủ trí. Vị ấy nghe vây : 
“Ngàn Phạm Thiên (*) thọ mạng dài 

Mỹ tướng, lạc thọ nhiều thay, khôn cùng 
Ngàn Phạm Thiên thấm nhuần sống thế, 
Biến mãn khắp ngàn thế giới ngay, 

Thắm nhuằn, biến mãn đủ đầy 

Các chúng sinh được sinh ngay cõi này. 
Ví như vây : Một người có mắt 
Tay cầm chắc trái A-Man-Đa 

(Trái A-Ma-Lặc cũng là) 

Nhìn chăm trái ấy — Trải qua cũng vầy 
Ngàn vị Phạm Thiên này vời vợi 
Ngàn thế giới biến mãn, thắm nhuần 

Và sông biến mãn, thắm nhuần 

Các chúng sinh được sanh tuần tự lên 

Thế giới trên. Vị ấy nghĩ ngợi : 


(*) : Cõi trời Phạm Ti hiện Brahma Kayikà với vị Phạm Ti hiện 
( Brahma ) được nhiêu tôn giáo coi là đẳng Thượng Đề 
sáng tạo muôn loài vạn vật. (Thuộc Sắc Giới ) 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 120: HÀNHSANH_ * MLH-_ l7I 


“Mong sau khi thân hoại mạng chung 
Ta sẽ được sinh và cùng 
Cộng trú ngàn vị muôn trùng Phạm Thiên". 
Vị ấy liền tái sinh cõi ấy... 
Cũng như vậy, vị này nghe rằng : 
Có hai, ba, bốn, năm ngàn 
Mười ngàn... cho đến trăm ngàn Phạm Thiên 
Có thọ mạng triỀền miên được hưởng 
Có mỹ tướng, lạc thọ thật nhiều. 
Ví như, này các Tỷ Kheo Ì 
Có một viên ngọc, mỹ miều bảo châu 
Đẹp đế, màu trong suốt tám mặt, 
Khéo dũa mài, được đặt lên trên 
Tắm vải màu nhạt làm nền 
Bảo châu chiếu sáng mọi bên chói ngời. 
Cũng vậy, Trời Phạm Thiên hàng vạn 
Sống thâm nhuân, biến mãn suốt ngay 
Cả mười ngàn thế giới này. 
Vị ấy nghĩ : 'Mong ta đây đến kỳ 
Thân hoại mạng chung, thì sinh tới 
Cộng trú với mười ngàn Phạm Thiên". 
Hoặc Tỷ Kheo ấy nghe liền : 
“Phạm Thiên mười vạn mạng duyên lâu dài 
Có tướng tốt, tràn đầy lạc thọ...” 
Rồi vị đó cũng thấm nhuân nhanh 
Và biến mãn các chúng sanh 
Sanh lên các thế giới lành nơi đây. 
Ví như vây : Một đồ trang sức 
Bằng vàng ròng, làm thực khéo tay, 
Tôi luyện trong lò đủ đầy 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 120 : HÀNHSANH_ * MLH- 172 


Thợ vàng thiện xảo đêm ngày ra công 
Đem đặt trong tắm màn màu nhạt 
Sẽ chiếu rực, sang thật chói chan. 

Cũng vậy, này Tỷ Kheo Tăng ! 

Trăm ngàn Phạm Chúng trú an, thấm nhuần 
Và biến mãn trăm ngàn thế giới. 

Vị ấy nghĩ : 'Mong với điều rằng : 
Khi ta thân hoại mạng tàn 

Được sinh, cộng trú trăm ngàn Phạm Thiên". 
Lại nhân duyên, này các Phích-Khú ! 

VỊ Tỷ Kheo đầy đủ tín, văn, 
Đầy đủ giới, thí, trí phần, 

Được nghe : “Thiên Chúng các tầng trời riêng 
Chư Quang Thiên, Thiêu Quang Thiên hướng 
Quang Âm Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, (*) 

Biến Tịnh Thiên, Thiểu Tịnh Thiên,  (*) 

Thiện Hiện, Vô Lượng Tịnh Thiên, Vô Phiên, 
Vô Nhiệt Thiên, Thiện Kiến, Quảng Quả, (*) 
Và kể cả A-Ca-Ni-Sa (1) 

Có thọ mạng thật lâu xa, 

Tướng tốt, lạc thọ thật là nhiều thay !°. 

Vị ấy nghĩ : “Khi ta thân hoại, 
Mong răng ta sinh lại các nơi 
Như kể trên các cõi Trời”. 

Rồi vị ấy chuyên định nơi tâm này 
An trú, tu tập ngay tâm ấy 
Những “hành' ấy của Tỷ Kheo này 

Được an trú, tu tập vầy 


(*) : Xem chú thích ở cuối Kinh này ( Kimh Hành Sanh 120 ). 


(1) : Một trong 18 tầng Trời Sắc-giới : Akanisha. 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 120: HÀNHSANH_ * MLH-_ l73 


Làm cho sung mãn tràn đây, tôi ưu 
Đưa Tỳ-Khưu này sinh cõi ấy, 
Đây là đạo, chính đấy lộ trình 

Đưa đến nơi muốn tái sinh. 

Lại nữa, vị có đức tin đủ đầy 
Đây đủ giới, đủ đây văn, thí, 

Đây đủ trí. Vị ấy nghe truyền : 
“Chư Thiên Xứ Không Vô Biên, 

Hoặc được nghe “Thức Vô Biên Xứ này, 
Hoặc đạt ngay Vô Sở Hữu Xứ, 
Đạt Tưởng Xứ Phi Tưởng Phi Phi 

Thọ mạng lâu dài, diên trì 

Có nhiều lạc thọ, mọi thì trú an. 

Vị ấy nghĩ : “Khi thân tan hoại 
Mong răng ta sinh lại các nơi 
Như các Xứ kế trên", thời 

Tỷ Kheo ấy chuyên định nơi tâm này 
An trú, tu tập ngay tâm ấy 
Những “hành' ấy của Tỷ Kheo này 

Được an trú, tu tập vây 

Làm cho sung mãn tràn đây, tối ưu 
Đưa Tỳ-Khưu này sinh cõi ấy, 
Đây là đạo, chính đấy lộ trình 

Đưa đến nơi muốn tái sinh. 

Lại nữa, vị có đức tin đủ đầy 
Đây đủ giới, đủ đầy văn, thí, 

Đây đủ trí. Vị ấy suy tư : 
“Mong răng với sự đoạn trừ 

Các lậu hoặc, thắng trí từ việc đây 
Ta chứng ngộ đủ đây, chứng lẫy 
Trú an lạc hiện tại chắng lầm 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 120: HÀNHSANH_ * MLH- 174 


Vô lậu giải thoát tuệ & tâm'. 
Vị ấy với sự hành thâm như vầy 
Đoạn trừ ngay tất cả lậu hoặc 
Với thắng trí chân thật minh quang, 
Chứng ngộ, chứng đạt, trú an 
Ngay trong hiện tại rỡ ràng chẳng sai, 
Tâm-giải-thoát sâu dày vô lậu 
Tuệ-giải-thoát vô lậu chứng rồi. 
Này các Tỷ Kheo ! Mọi thời 
Tỷ Kheo này chăng sinh nơi nào, và 
Không sinh ra chỗ nào nữa cả ” 
Nghe Thế Tôn Giác Giả giảng bày 
Các Tỷ Kheo tại nơi này 
Hoan hỷ tín thọ lời Ngài Thế Tôn ./- 
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phát (3L) 
( Chấm đứt Kinh 120 : HÀNH SANH ( SANKHÀRUPAPATTI ) 


(*) : Chú thích trang 630 : Các cõi Trời Sắc Giới :- SƠ THIÊN : 


]) Trời Phạm Phụ (Brahmapurohia). 2) Trời Phạm Chúng 

(Brahmapàrisajja bhùm). 4) Trời Đại Phạm ( Mahàbrahma ). 
- NHỊ THIÊN - 

1) Trời Thiểu Quang (ParìHàbha). 2) Trời Vô Lượng Quang 

(Appamàmàbhabhnmi). 3) Trời Quang Âm (Abhassaràbhùmi). 
- TẠM THIÊN - 

1) Trời Thiểu Tịnh (Parittasubha). 2) Trời Vô Lượng Tịnh 
(Apramànasubha). 3) Trời Biến Tịnh (Subhakritsna). 

- TỨ THIÊN : 

1) Trời Quảng Quả (Vehappalàbhùmi). 2) Trời Vô Tưởng 
(Asaññiasaftabhùmi). 3) Tịnh Cự Thiên (Sud dhàvàsa), Tịnh 
Cư Thiên có 5 cõi chỉ dành cho các vị Bắt Lai và A-La-Hán: 
a/ Trời Vô Phiên (Avihàbhumi). b/ Trời Vô Nhiệt (Atapàbhùmi). 
œ/ Trời Thiện Kiến (Sudassàbhumi). đ/ Trời Thiện Hiện 

(Sudassìbhumi). #/ Trời Sắc Cứu Kính (Akanitthabhùmi). 





2T, Kinh 
TIU KHÔNG 


( Cùlasunnata sutfa ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, đức Thế Tôn Thiện Thệ 
Sa-Vát- Thí — Xá-Vệ — trú qua 
Đông Viên —- Púp-Bá-Ra-Ma, (¡) 

Mi-Ga-Ra-Má-Tú-Pa-Sá-Đà, (2) 
Cũng chính là Giảng đường Lộc Mẫu. 
Với thiền thời hành đạo trải qua 

VỊ Tôn-giả A-Nan-Đa 

Độc cư Thiên tịnh đã qua, buổi chiều 
Vì có điều Tôn-giả thắc mắc 
Nên đi đến hương thất Thế Tôn, 

Đến nơi, đảnh lễ Thế Tôn 
Một bên ngồi xuống, ôn tôn thưa ra : 
— “ Bạch Phật Đà ! Khi Ngài trú nghỉ 
Giữa các vị Sắc-Ká (Thích Ca) 
Thị trần Na-Ga-Ra-Ka (3) 

Tại đấy, con được nghe qua, nhớ là 
Ngài dạy : “A-Nan-Đa ! Nhờ có 
An trú vào “Không" đó, nên Ta 

An trú rất nhiều an hòa'. 
Con đã nghe, nhớ đúng là điều đây ? ”. 


(1) : Pubbaràma : Đông Phương Tự tại thành Xá-Vệ (Savafthi ) do 
Nữ đại thí chủ Visakhà dâng cúng cho Phật và Chúng Tăng. 

(2) : Migaramatupasada : Lộc Mẫu giảng đường. 

(3) : Nagaraka là tên một thị trấn của người Sakka. 





— “ Điều ông nghe như vầy, đúng cả. 
A-Nan-Đa ! Ròng rã xưa nay 
Ta nhờ an trú 'Không' vầy 
Nên nay an trú đêm ngày nhiều thay ! 
Như lâu đài Lộc Mẫu không có 
Vol, bò, ngựa — không có bạc, vàng, 
Đà bà, đàn ông tụ đoàn 
Cũng không có. Chỉ có mang một điều 
Không phải “không”, tức điều được chỉ 
Sự nhất trí (tức Ê-Kát-Tăng) (Ekattam) 
Do duyên Chúng Tỷ Kheo Tăng. 
Cũng vậy, không tác ý phần trải qua 
Thôn tưởng và cũng không tác ý, 
Nhân tưởng - chỉ tác ý tương liên, 
Đến sự nhất trí — do duyên 
Lâm tưởng. Tâm vị ấy liền hân hoan 
Thích thú và trú an, hướng tới 
Lâm tưởng. Rồi nghĩ ngợi như vây : 
“Các sự ưu phiền như vầy 
Do duyên thôn tưởng không rày có ra 
Ưu phiền mà do duyên nhân tưởng 
Không có mặt, ảnh hưởng xảy ra 
Chỉ có một ưu phiên là 
Sự nhất trí do lâm tưởng mà tương quan". 
Vị ấy tuệ tri rằng : “Tưởng đó 
Thì không có thôn tưởng". Hay là 
“Không có nhân tưởng đó mà ! 
Chỉ có một cái này là phải thông : 
Không phải không, là sự nhất trí 
Do đích thị lâm tưởng làm duyên. 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 121: TIỀUKHÔNG* MLH- 177 


Cái gì không có hiện tiền 

Xem như không có. Tuy nhiên cái còn 
Vị ấy nghĩ : “Cái kia có mặt, 

Thì quả thật cái này có rồi”. 
A-Nan-Ða ! Như vậy thời 

Cái này đối với vị nơi như vầy 
Là thật có, không hay điên đảo, 

Sự thực hiện hoàn hảo, tịnh thanh 
Và cũng không tánh, hiểu rành. 

Lại nữa, này các tịnh lành Tỷ Kheo ! 
VỊ Tỷ Kheo nào không tác ý 
Nhân tưởng, lâm tưởng, chỉ chú tâm 

Vào sự nhất trí trong tầm, 

Do duyên địa tưởng, thì tâm vị này 
Thích thú ngay, trú an, hoan hỷ 
Hướng đến chỉ địa tưởng, trải qua. 

Ví như, này A-Nan-Ða Ï 

Tắm da bò đực căng ra phơi nằm 
Trên hàng trăm cột gỗ như vậy, 

Đặc tánh tấm do ấy đoạn trừ. 
Này A-Nan-Đa ! Cũng như 

Tỷ Kheo không tác ý từ có nên 
Với tất cả vật trên đất đó 
Đất khô nỏ, sông hồ, vùng lầy, 

Các cây có thân, có gaI, 
Đất băng và núi. Vị này tương liên 
Tác ý liền vào sự nhất trí, 
Do duyên chỉ địa tưởng trải sang, 
Vị ấy thích thú, trú an 
Hướng đến địa tưởng, tâm càng vui thay ! 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 121: TIỀUKHÔNG* MLH- 178 


Tuệ tri ngay : “Các ưu phiền đó 
Do nhân tưởng không có mặt đây, 
Cũng không có lâm tưởng đây, 
Chỉ có một ưu phiền này tương liên 
Là do duyên địa tưởng này vậy. 
Rồi vị ấy tuệ tri như vây : 
“Không có nhân tưởng loại này, 
Không có lâm tường loại này ở đây, 
Chỉ có một cái này quả thật 
Không phải không sự nhất trí này”, 
Do duyên địa tưởng, hiểu vầy 
Cái gì không có mặt đây, tức là 
Vị ấy xem như là không có. 
Nhưng do đó, với cái còn đây 
Vị ấy tuệ tri như vây : 
“Cái kia có thì cái này có ra'. 
A-Nan-Đa ! Cái này đối với 
Vị ấy bởi như vậy là duyên 
Thật có, và không đảo điên 
Thực hiện không tánh và tuyên tịnh thanh. 
Lại nữa, vị tịnh lành Khất-Sĩ 
Không tác ý lâm tưởng, cùng là 
Không tác ý địa tưởng, mà 
Tác ý sự nhất trí là đo duyên 
Không Vô Biên Xứ - tâm vị ấy 
Liền cảm thấy thích thú, hân hoan, 
An trú, hướng đến hoàn toàn 
Không Vô Biên Xứ. Lan man nghĩ liền : 
“Các ưu phiền do duyên lâm tưởng 
Hay địa tưởng, không có ở đây 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 121: TIỀUKHÔNG — * MLH- 179 


Chỉ có một ưu phiền này 
Là sự nhất trí, có vậy do duyên 
Không Vô Biên Xứ Tưởng. VỊ ấy 
Tuệ tri : 'Loại tưởng đấy thực ra 
Không có lâm tưởng, cùng là 
Không có địa tưởng, có qua chỉ là 
Một cái mà “không phải không” đó, 
Là sự có nhất trí do duyên 
Của Xứ Tưởng Không Vô Biên. 
Cái gì không có hiện tiền ở đây 
VỊ đó xem cái này không có. 
Cái còn lại, vị đó biết ngay 
“Cái kia có, có cái này'. 
A-Nan ! Đối với vị đây như vầy 
Là thật có, không hay điên đảo 
Sự thực hiện hoàn hảo, tịnh thanh 
Vả cũng không tánh, hiểu rành. 

Lại nữa, vị Tỷ Kheo lành chánh chân 
Không tác ý về phần địa tưởng, 
Không Vô Biên Xứ Tưởng cũng không, 

Chỉ tác ý sự đồng lòng 

Do Thức Vô Biên Xứ đồng làm duyên. 
Rồi do duyên Vô Sở Hữu Xứ, 

Rồi Tưởng Xứ Phi Tưởng Phi Phi. 
Như vầy VỊ ấy tUỆ trI : 

“Các ưu phiền đã mọi thì do duyên 
Thức Vô Biên — Vô Sở Hữu Xứ — 
Xứ Phi Tưởng Phi Phi Tưởng này 

Đều không có mặt ở đây. 
Cái gì không có mặt đây, như vầy 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 121: TIỀUKHÔNG — * MLH- 180 


Vị ấy xem cái này không có. 
Bên cạnh đó, cái còn lại chi 
Ở đây vị ấy tuệ tri : 
“Cái kia có, cái này thì có ngay'. 
A-Nan này ! Điều này thực tế 
VỚI vỊị ây là thế, đương nhiên, 
Thật có và không đảo điên 
Không tánh thực hiện hoàn toàn tịnh an. 
Lại nữa, này A-Nan ! Vị ấy 
Không tác ý với các tưởng đây : 
Vô Sở Hữu Xứ tưởng này, 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng đây cũng vẫy. 
Tác ý ngay với sự nhất trí 
Do Vô Tưởng Tâm Định làm duyên, 
Tâm vị ấy thích thú liền 
Hân hoan, an trú, ưu tiên hướng về 
Để cận kề Vô Tưởng Tâm Định, 
Rồi an tĩnh tuệ tri như vây : 
Chính “Vô tưởng tâm định” này 
Thuộc hữu vị, do tâm rày tạo nên. 
Phàm cái gì tạo nên do bởi 
Tâm tư hay thuộc bởi hữu vi 
Cái ấy vô thường bất kỳ, 
Chịu sự đoạn diệt. Tuệ tri như vây : 
“Do vị này tuệ tri như vậy 
Thấy như vậy, tâm được an nhiên 
Giải thoát khỏi mọi dục phiên, 
Tâm được giải thoát, thoát liền trói trăn 
Khỏi dục-lậu, khỏi phần hữu-lậu, 
Vô-minh-lậu cũng giải thoát ngay, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 121: TIÊUKHÔNG * MLH- 1§1 


Và trong sự giải thoát đây 
Là sự hiểu biết rằng ngay lúc này 
Được giải thoát như vây rốt ráo. 
VỊ hành đạo tuệ tri : “Sự sanh 
Đã tận, Phạm hạnh đã thành 
Việc cần làm đã thực hành đinh ninh. 
Không còn phải tái sinh trở lại". 
Rồi vị ấy tuệ tri : “Ưu phiền 
Bởi do dục lậu phan duyên, 
Hữu lậu, vô minh lậu liền hiện nay 
Không có mặt ở đây. Như thế 
Chỉ có thể một ưu phiền đây 
Là sáu nhập duyên mạng này 
Và nó duyên với thân đây rõ ràng". 
Vị ấy tuệ tri rằng : “Tưởng đó 
Thì không có dục lậu lộ bày, 
Không có hữu lậu dính giây, 
Không có vô minh lậu này ở đây, 
Chỉ có một cái này được thấy 
Không phải không". Như vậy có ngay 
Sáu nhập duyên mạng thân này. 
Cái gì văng mặt nơi này, vị đây 
Xem cái này là không có vậy. 
Đối với cái còn lại, vị này 
Đã có hiểu biết như vầy : 
“Cái kia có khi cái này có đây'. 
Này A-Nan ! Cái này đối với 
Vị ấy bởi như vậy là duyên 
Thật có và không đảo điên, 


Thực hiện “không tánh' và tuyên tịnh thanh. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 121: TIỀUKHÔNG — * MLH- 1§2 


A-Nan ! Những tịnh lành Phích-Khú 
Hay Phạm-chí quá khứ các đời 
Sau khi đã chứng đạt rồi 
An trú cứu cánh vô thượng, thời tịnh thanh 
Không tánh (Sun-Na-Tăng) (¡). Các vị 
Khi chứng đạt đều chỉ trú ngay 
Vào “Không tánh vô thượng” này. 
Tương lai, hiện tại phàm ngay các vì 
Sau chứng đạt, tức thì trú hướng 
Vào cứu cánh vô thượng tịnh thanh. 
“Không tánh' siêu việt như vầy 
Do vậy, ngay cả Như Lai khi mà 
Đã chứng đạt, trải qua an trú 
Vào “không tánh" tròn đủ, viên thông. 
Này A-Nan ! Nên các ông 
Cần phải học tập cho thông, hành trì ”. 


Nghe đắng Chánh Biến Tri thuyết giảng 
Pháp viên mãn, Tôn-giả A-Nan 
Cùng Chư Tăng trong đạo tràng 
Hoan hỷ tín thọ lời vàng Thế Tôn ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


* 
3k % 


( Chấm dứt Kinh số 121 : TIỂU KHÔNG — 
CÙLASUNNATA Suffa ) 


- Không tánh — Sunnatqm. 


122. Kinh ĐẠI KHÔNG 


( Mahàsunnata sutfa ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, đức Thế Tôn Giác Giả 
Giữa dòng họ Sắc-Dá — Thích-Ca (¡) 
Ca-T-La-Vệ trú qua 
(Ka-Pi-La-Vát-Thú) là kinh đô (¡) 
Ở tu viện Ni-Rô-Thá đó 
(Tức Ni-Câu-Luật Thọ- Viên môn). (7) 
Vào buổi sáng, đức Thế Tôn 

Đắp y mang bát vào trong Thành là 
Ka-Pi-La-Vát-Thú khất thực. 

Sau khi đã khất thực xong rồi 
Chọn một gốc cây, Ngài ngồi 

Thọ thực trong khoảng ngọ thời, uy ngh1. 
Trên đường đi trở về trú xứ 
Đắng Điều Ngự ghé lại nơi nhà 

Của Ka-Lá-Khê-Ma-Ka (2) 

Cũng thuộc dòng họ Thích-Ca với Ngài. 
Tại nơi này, Thế Tôn nhìn thấy 
Nhiều sàng tọa đặt đấy từ lâu. 

Thế Tôn không hiểu vì sao 

Có nhiều sàng tọa đặt vào nơi đây. 
Ngài nghĩ ngay : “Tại sao lại có 
Nhiều sàng tòa đây đó sắp ra 

(1) : Kinh đô Kapilavatthu (Ca-T}-La- Vệ) của dòng họ Thích-Ca 


( Sakya ), có Tu viện Nierodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). 
(2) : Một người thuộc họ Thích-Ca tên Kalakhemaka. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 122: ĐAI KHÔNG * MLH- 184 


Tại nhà của vị Thích-Ca 
Là Ka-Lá-Khê-Ma-La như vầy ? 
Không biết là ở đây quy tụ 
Nhiều Phích-Khú chọn để trú qua ? ”. 
Lúc ấy, ngài A-Nan-Đa 
Cùng nhiều Phích-Khú họp mà làm y 
(Tức là Ch¡-Va-Ra-Kam-Má) ( Civarakamma ) 
Tại nhà Ga-Ta-Dá Thích-Ca. 
Thế Tôn vào buổi chiều tà 
Xuất định đứng dậy đi qua đến nhà 
Của ô ông. Ga-Ta-Da Sắc-Dá, ( Ghataya ) 
Ngài ngôi vào chỗ đã soạn riêng 
Thế Tôn khi đã ngồi yên 
Liền hỏi Tôn-giả nhu hiền A-Nan : 
— “Này A-Nan ! Rất nhiều sàng tọa 
Tại trú xứ Hiền-giả Thích-Ca 
Tên Ka-Lá-Khê-Ma-Ka 
Không biết Phích-Khú trú là bao nhiêu ? ”. 
—“ Bạch Thế Tôn ! Rất nhiều Phích-Khú 
Đã an trú nơi ấy mọi thì 
Nay thời chúng con làm y ”. 

— “Này A-Nan-Đá ! Một Tỳ-Kheo Tăng 
Không chói sáng nếu hằng thích thú 
Trong hội-chúng quy tụ của mình 

Hân hoan trong hội-chúng mình 
Hoan hỷ trong hội-chúng mình vui tươi. 
Trong hội-chúng của người, thích thú. 
Hay Phích-Khú hoan hỷ, vui hòa 
Vui trong hội-chúng người ta, 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 122 :  ĐAI KHÔNG * MLH- 185 


Mà được chứng đắc tùy qua ý rằng 
Chứng đắc không khó khăn, mệt nhọc, 
Viễn ly, độc cư lạc, tịnh an, 

Chánh giác lạc — thì hoàn toàn 

Sự kiện như vậy không hằng xảy ra. 
Nhưng này A-Nan-Đa ! Ngược lại 
Tỷ Kheo ấy thường sống một mình 

Xa lánh tụ hội linh tinh 

Thời có hy vọng tự mình chứng qua 

Tùy ý mà mình ước muốn đó, 
Chứng đắc không gian khó, mệt nhoài, 
Viễn ly lạc, an tịnh đầy, 
Độc cư lạc — Sự kiện này khả thi. 
Này A-Nan ! Nếu Tỳ-Kheo ấy 
Thích thú mãi hội-chúng của mình, 
Hân hoan trong hội chúng mình. 


Thích thú trong hội chúng tinh của người, 


Trong hội chúng của người hoan hỷ, 
Mà tự nghĩ sẽ chứng đắc toàn 
Với tâm giải thoát, trú an 
Được thoải mái và trải sang hạn kỳ 
Hay không có hạn kỳ, bất động 
Sự kiện giống như vậy thật là 
Không thể nào mà xảy ra. 
Lại nữa, này A-Nan-Đa ! Sự tình 
Tỷ Kheo nào một mình an lạc 
Xa lánh các tụ hội linh tính 
Giữ tâm định tĩnh, an bình 
Thời có hy vọng tự mình chứng qua 
Theo ý mà mình đã muốn đó, 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 122 :  ĐAI KHÔNG * MLH- 186 


Chứng đắc không gian khó, mệt nhoài, 
Viễn ly lạc, an tịnh đầy 

Độc cư lạc — Sự kiện này khả thị. 
A-Nan ! Ta không suy quán thấy 
Sắc pháp nào trong ấy có ra 

Hân hoan, hỷ lạc nào mà 

Chịu sự biến dịch, trải qua đổi dời 
Mà đồng thời không khởi sầu, khổ, 
Ưu, bi, não mọi chỗ bất an. 

A-Nan ! Nhưng sự trú an 

Được Ta giác ngộ hoàn toàn viên thông, 
Tức là sau khi không tác ý 
Với tất cả tướng dĩ ngoài trong 

Chứng đắc, an trú nơi “không”. 

A-Nan-Đa ! Nếu như trong khi mà 
Ta an trú trong an trú đó 
Nếu mà có Tỷ Kheo hay Ni, () 

Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, (7) 

Quốc vương, Thái-tử, các vì Đại quan, 
Hay các hàng ngoại đạo... cả thảy 
Đến yết kiến, khi ấ ây Ta thì 

Với tâm hướng đến viễn ly 

Thiên về, chú trọng viễn ly hoàn toàn, 
Độc cư, hoan hỷ trong ly dục 
Khiến đoạn tận về mục pháp đang 


(1) : Bốn Chúng đệ tử của Đức Phật : 2 hạng xuất gia là Tỷ Kheo 
hay T)-Khưu ( Bhikkhu ) và Tỷ-Kheo-Ni ( Bhikkhumi ). 2 chúng 
tại gia cư sĩ là Upasiko ( Uu-Bà-Tắc - Cận-sự Nam hay Thiện 
Nam ) và Upasikà ( Uu-Bà-Di - Cận-sự Nữ hay Tín Nữ). Vì tập 
tục Ấn Độ người Tại Gia thường mặc đồ trắng nên các Cư-sĩ 
được gọi là hàng Bạch Y hay người áo trắng ). 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 122: ĐAI KHÔNG * MLH- 187 


Dựa trên lậu hoặc trú an 

Nói lên tại chỗ ấy toàn lời ngay 
Lời thuần túy với đầy khích lệ. 

Do như thế, này A-Nan-Ða ! 
Nếu Tỷ Kheo ước vọng là : 

“Khi chứng đạt “nội không”, ta trú liền". 
Ty Kheo đó phải chuyên chỉ tịnh, 
Chuyên nhất và an định nội tâm. 

Thế nào Tỷ Kheo đạt nhằm 

Chuyên nhất, an định nội tâm như vầy ? 
A-Nan-Đa ! Ở đây Phích-Khú 
Sống ly dục, bất thiện pháp ly, 

Chứng đạt, an trú tức thì 

Sơ Thiền — hỷ lạc do ly dục thành, 
Trạng thái này sẵn dành tầm, tứ. 
Diệt tầm, tứ — chứng, trú Nhị Thiền 

Trạng thái hỷ lạc, an nhiên 

Định sanh, diệt hắn về duyên tứ, tầm, 
Đạt nội tĩnh nhất tâm. Tiếp đó 
Tỷ Kheo nọ lần lượt chứng qua 

Tam Thiền, Tứ Thiền an hòa. 

A-Nan ! Vị Tỷ Kheo mà trải qua 
An chỉ và an tọa, chuyên nhất 
Rồi như thật an định tâm trong, 

Vị ấy tác ý “nội không", 

Trong khi vị ấy “nội không' nghĩ về 
Tâm không hề thích thú, tin tưởng 
Không an trú, không hướng “nội không 

Sự kiện là thế ! Phải thông 
Biết rằng : “Tác ý “nội không? như vây 


, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 122: ĐAI KHÔNG * MLH- 18§ 


Ta không rày thích thú, tin tưởng, 
Không an trú, không hướng “nội không”. 
Vị ấy ý thức rõ thông 
Tiếp tục tác ý “ngoại không' trong lòng 
Tác ý nội & ngoại không, bất động. 
Khi tác ý bất động, vị này 
Tâm không thích thú mảy may 
Cũng không an trú nơi đây hoàn toàn, 
Không tịnh tín, không màng hướng đến 
Về bất động — Sự kiện là vây. 
VỊ Tỷ Kheo, A-Nan này ! 
Biết rằng : “Sự tác ý ngay điều là 
Bắt động thì tâm ta không thích, 
Không tịnh tín, không trú hướng ngay 
Nội không — Sự kiện là vây. 
Vị ấy ý thức điều đây rõ ràng. 
Này A-Nan ! Vị ấy cần phải 
An trú, chuyên nhất vậy, cùng là 
An định nội tâm trải qua 
Trên “định tưởng” đã đề ra trước này. 
Rồi vị đây “nội không' tác ý. 
Khi vị ấy tác ý “nội không” 
Tịnh tín, an trú, vừa lòng 
Và tâm hướng đến nội không tức thì 
A-Nan-Đa ! Sự kiện thì như vậy 
Và vị ấy biết rõ điều đây. 
Rồi tác ý ngoại không này 
Tác ý nội & ngoại không đây nhất tề 
Tác ý về bất động, tự nghĩ 
Khi tác ý bất động như vầy 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 122 :  ĐAI KHÔNG * MLH- 189 


Tâm thích thú, tịnh tín đầy 
An trú, hướng bất động ngay dễ dàng 
Và rõ ràng ý thức như vậy. 
A-Nan ! Nếu vị ấy trú an 
Trong sự an trú hoàn toàn 
Tâm vị ấy liền hướng sang kinh hành. 
Vị ấy đi kinh hành và nghĩ : 
“Khi ta đang tịnh chỉ kinh hành 
Các bắt thiện pháp chăng lành 


Tham, ưu... không có phát sanh, chẵng vào'. 


A-Nan ! Tỷ Kheo nào an trú 
Trong an trú, hướng ‹ đến đứng yên 
Hay tâm hướng đến ngồi yên, 

Hoặc tâm vị ây hướng lên sự năm. 
Nghĩ rằng : “Ta ngồi, nằm, đi, đứng, 
Bốn oai nghi — thời những ưu, tham, 

Các bắt thiện pháp quý, tàm 

Không có chảy đến, không làm phát sinh”. 
Tỷ Kheo đó đỉnh ninh điều ấy 
Và ý thức như vậy rõ ràng. 

Trường hợp khác, này A-Nan ! 

Khi an trú trong trú an, vị này 
Tâm hướng ngay đến vấn đề nói, 
Suy nghĩ : “Fa không nói chuyện øì 

Thuộc về hạ liệt bân di, 

Phàm phu, đê tiện, không quy kết về, 
Không liên hệ vấn đề Thánh tịch, 
Không liên hệ mục đích yếm ly, 

Ly dục, đoạn diệt tức thì 
An tịnh, thăng trí, giác tri Niết bàn, 


Trunø Bộ (Tâp 4) Kinh 122 : ĐAI KHÔNG * MLH- 190 


Biết rõ ràng như Quốc-vương-luận, 
Đạo-tặc-luận, đại-thần-luận, hay 
Quân-luận, bố-úy-luận này 
Chiến-tranh & thực-vật-luận hay những gì 
Âm-liệu-luận cùng y-phục-luận, 
Ngọa-cụ & hương-liệu-luận đây 
Hoan-man-luận, thôn-luận này, 
Thân-thích & xa-thừa-luận hay anh-hùng & 
Thị-trấn & đô-thị-luận cùng quốc-độ & 
Nữ-luận đó cùng luận-hạng-trung, 
Thủy-bình-xứ-luận được dùng, 
Tiên-linh & sai-biệt-luận từng nói qua, 
Thế-giới và hải-thuyết-luận nữa 
Hữu-vô-hữu-luận dựa vào đây. 
Ở đây sau trước vị này 
Ý thức như vậy điều đây rõ ràng. 
Này A-Nan ! Với những lời nói 
Thuộc vào loại khắc khổ, mọi thì 
Đưa đến nhất hướng yêm ly, 
Khai tâm, đoạn diệt, an vì ly tham, 
Thắng trí và tịnh thanh giác ngộ 
Hướng Niết-bàn là chỗ tối tôn, 
Như thiểu-dục-luận, và còn 
Tinh-cần & tri-túc-luận — đồng nêu ra 
Giới & định & tuệ & bắt-chúng-hội-luận, 
Giải-thoát-luận, độc-cư-luận này, 
Giải-thoát-tri-kiến-luận đây... 
Nghĩ : “Ta nói các luận ngay như vây". 
Chính vị này ý thức rõ vậy. 
Còn nếu Tỷ Kheo ấy ở đây 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 122 : ĐAI KHÔNG * MLH- 191 


An trú với an trú này 

Mà tâm vị ấy hướng ngay suy tầm 
Rồi nghĩ thầm : “Đối với các việc 
Suy tầm qua hạ liệt, phàm phu, 

Đê tiện, không thuộc phạm trù 
Bậc Thánh, không liên hệ từ mục tiêu, 
Không đến điều yêm ly, đoạn diệt, 
Không ly tham, không thiệt tịnh an, 
Không thắng trí, ngộ Niết-bàn 

Như dục-tầm, sân-tầm, đang hại-tầm.. 
Không suy nghĩ, suy tầm như vậy 
Và vị ấy ý thức rõ ràng. 

Còn điểm khác, này A-Nan ! 

Năm dục-trưởng-dưỡng sẵn sàng là sao ? 
Sắc do mắt trước sau nhận thức 
Khả hỷ, thực khả lạc, đáng yêu 

Liên hệ dục, hấp dẫn nhiêu. 

Tiếng, hương, vị, xúc các điều kế đây 
Nhân do tai, mũi, lưỡi. Còn xúc 
Là do thân nhận thức sớm chiều 

Khả hỷ, khả lạc, đáng yêu, 

Liên hệ dục, hấp dẫn nhiều người ta, 
Đó chính là năm dục-trưởng-dưỡng. 
Tỷ Kheo cần phải hướng từ đây 

Thường quán sát từ tâm vầy : 

“Tâm ta có khởi lên đầy nghĩ suy 
Tâm hành gì với Xứ tương tác 
Xứ này hay xứ khác như vầy 

Của năm dục-trưởng-dưỡng đây ? 

Trong khi quán sát, vị này tuệ tri : 


Trunøs Bộ (Tâp 4) Kinh 122 : ĐAI KHÔNG * MLH- 192 


“Tâm ta thì khởi lên dào dạt 
Tâm hành với xứ khác, xứ này 
Của năm dục-trưởng-dưỡng đây”. 
Sự kiện là vậy, vị đây nghĩ vây : 
Dục, ái này khởi do năm dục 
Chưa một lúc nào ta diệt tan". 
Vị ấy ý thức rõ ràng. 

Nếu Tỷ Kheo trong khi đang tinh cần 
Quán sát phần như vậy, suy nghĩ : 
“Trong tâm ta đình chỉ khởi ngay 

Tâm hành với xứ khác & này 

Của năm dục-trưởng-dưỡng đầy hiểm nguy '. 
VỊ Tỷ Kheo tuệ tri tiếp tục : 
“Dục tham cùng năm dục, với ta 

Đã được đoạn diệt”. Vậy là 

Vị ấy đã ý thức ra rõ ràng. 

Này A-Nan ! Có năm thủ-uẫn 
Tỷ Kheo cần tỉnh tấn diệt nhanh 
Khi tùy-quán sự diệt sanh 

“Đây sắc, sự tập khởi dành sắc đây, 
Đây là sự diệt ngay của sắc. 
Đây là thọ, chấp chặt thọ đây, 

Sự tập khởi của thọ này. 

Đây sự đoạn diệt thọ ngay chẳng chây. 
Đây là tưởng & hành hay thức-uân 
Sự tập khởi các uân đêm ngày, 

Sự đoạn diệt các uẫn này... 

Khi an trú, tùy-quán rày diệt sanh 
Của năm uân, nêu sanh ngã mạn 
Khởi vô hạn với năm uân đây, 


Trunø Bộ (Tâp 4) Kinh 122 : ĐAI KHÔNG * MLH- 193 


Ngã mạn được đoạn tận ngay, 

Sự kiện là như vậy. Này A-Nan ! 
Tỷ Kheo tuệ tri rằng : “Phàm có 
Sự ngã mạn nào đó khởi ra 

Với năm thủ-uẩn nơi ta 

Ngã mạn đó đã được ta diệt rồi ! 
Vị ấy thời ý thức rất rõ. 

A-Nan ! Những pháp đó hiện tiền 
Thuần nhất, liên hệ Thiện hiền, 
Thuộc bậc Thánh, siêu thế, liền vượt qua 

Ngoài tầm của ác ma, ác quỷ. 
A-Nan-Đa ! Ông nghĩ thế nào ? 
Vì thấy lý do tại sao 

Một Thánh đệ tử mặc dầu trải qua 
Bị hắt hủi, nghĩ là xứng đáng 
Đề theo bậc viên mãn Đạo Sư ? ”. 

— “ Kính bạch Thế Tôn đại từ ! 

Với chúng con, pháp Chân-như tịnh lành 
Nương dựa Thế Tôn làm căn bản, 
Muốn Thế Tôn làm lãnh đạo thôi ! 

Nương tựa Thế Tôn mọi thời. 

Bạch Thế Tôn ! Thật tuyệt vời, lành thay ! 
Nếu Thế Tôn điều này thuyết giảng 
Cho ý nghĩa viên mãn tịnh thanh, 

Sau khi nghe được pháp lành 

Các Tỷ Kheo sẽ phụng hành sâu xa ” 

— “ A-Nan-Đa ! Thật không xứng đáng 
Khi đệ tử cứ bám sát vào 

Theo một vị Đạo Sư nào 
Nếu vì nghe được trước sau tiễn trình 


Trunøs Bộ (Tâp 4) Kinh 122 : ĐAI KHÔNG * MLH- 194 


Giải thích về khế kinh & phúng tụng 
Vì sao ? Cũng trong thời gian dài 
Các pháp được các ông đây 
Nghe, đọc lớn tiếng, đêm ngày nghĩ suy 
Với ý, khéo mọi thì thấu hiểu 
Với chánh trí tiêu biểu như vẫy. 
Nhưng mà A-Nan-Đa này ! 
Đối với lời nói nào ngay thắng mà 
Khắc khổ và khai tâm đưa tới 
Nhất hướng viễn ly với ly tham, 
Đoạn diệt, thắng trí, tịnh an 
Đưa đến giác ngộ, Niết-bàn chân như. 
Các luận như : thiểu-dục & tri-túc & 
Độc-cư-luận, bắt-chúng-hội này, 
Tinh-cần & giới & định & tuệ đây 
Giải-thoát & giải-thoát-tri-kiến đầy tỉnh hoa 
A-Nan-Đa ! Do nhân duyên ấy 
Những loại thuyết luận vậy chánh chân 
Đáng cho đệ tử Thanh-văn 
Dầu sao chăng nữa, cũng cần khư khư 
Theo Đạo Sư dầu bị hất hủi 
Sự phiền lụy cho vị Đạo Sư. 
Sự kiện đó, đáng suy tư 
Có sự phiền lụy đến từ nguyên nhân 
Do đệ tử gây phần phiền lụy 
Thời có sự phiền lụy đến nhanh 
Các vị Phạm-hạnh tu hành. 


Thế nào là phiên lụy dành Đạo Sư ? 
A-Nan ! Có Đạo Sư chọn hăn 
Một trú xứ xa văng trong rừng, 


Trunø Bô (Tâp 4) Kinh 122 : ĐAI KHÔNG * MLH- 195 


Gốc cây, sườn núi chập chùng, 
Bãi tha ma hoặc các từng núi cây 
Ngoài trời hay đồng rơm, hang trống... 
Trong khi sông viên ly như vây 
Được các thí-chủ đoanh vây 
Bàn-môn, Gia-chủ và đây thị-dân. 
Được vây bởi thành phần như vậy 
Thời vị ấy khởi lên nhiễm tâm 
Rơi vào dục vọng đọa trầm 
Khởi lên tham ái, âm thầm trở lui 
Đời sống vui, sung túc, vị kỷ... 
Được gọi sự phiền lụy Đạo Sư. 
Vì phiền lụy của Đạo-sư 
Ác bát thiện pháp lừ lừ nhiễm nhanh, 
Dẫn đến sự tái sanh đáng sợ, 
Sẽ đưa đến quả khổ lâu dài 
Sanh, già, chết trong tương lai 
Các ác pháp tấn công ngay vị này 
Gọi điều đây Đạo-sư phiền lụy. 


Sao là sự phiền lụy của hàng 
Đệ tử vậy ? Này A-Nan Ï 
Trường hợp đệ tử của hàng Đạo-sư 
Bắt chước vị Đạo-sư, đến hắn 
Sống viễn ly, hoang vắng, chênh vênh 
(Như phần đã kế ở trên) 
Được các Gia-chũ tuổi tên, cùng là 
Bàn-môn và thỊ-dân quy tụ 
Thường vây quanh, tứ sự cúng dàng, 
Vị ấy nhiễm tâm sẵn sàng 
Khởi lên, dục vọng khởi toàn ái tham, 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 122 : ĐAI KHÔNG * MLH- 196 


Bất thiện pháp ác làm tạp nhiễm 
Dẫn đến điểm khổ cảnh tái sanh 
Đáng sợ hãi, dẫn đến sanh, 
Già, chết. Các pháp chăng lành tấn công 
Vào vị ấy. Hiểu thông tuần tự 
Phiền lụy của đệ tử như vây. 
Thế nào ? A-Nan-Đa này ! 
Là sự phiền lụy đến ngay các vì 
Tu Phạm-hạnh 2 Hiện thì sư kiện 
Này A-Nan ! Phương tiện độ đời 
Như Lai xuất hiện ở đời 
Đại A-La-Hán, người trời quy y, 
Chánh Biến Tri, bậc Minh Hạnh Túc, 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Vô Thượng ST, Thiên Nhân Sư, 
Thế Tôn, Thiện Thệ, vô dư Phật Đà. 
Ngài lựa trú xứ xa hoang văng 
Trong rừng thắm, sườn núi, gốc đa, 
Hang động hay bãi tha ma, 
Ngoài trời, vườn trống hoặc là đống rơm. 


Khi Ngài sống chánh chơn như vậy, 
Sống viễn ly tự tại tâm hồn, 
Các Gia-chủ, Ba-la-môn, 
Dân thành thị, người nông thôn mọi thời 
Quy tụ nơi Ngài đang hành đạo, 
Vây quanh nghe thuyết giáo tịnh thanh. 
Tuy được số đông vây quanh 
Nhưng Ngài không khởi chăng lành nhiễm tâm, 
Không khởi tâm dục vọng, tham ái 
Không lui lại đời sống thế gian 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 122: ĐAI KHÔNG * MLH- 197 


(Sung túc nhưng đây bắt an). 

Nhưng vị đệ tử của hàng Đạo-sư 
Bắt chước theo hạnh như Thầy vậy 
Lựa trú xứ ở bãi tha ma, 

Hoặc nơi hoang vắng, rừng xa, 

Sườn núi, hang động hay ra ngoài trời, 
Hoặc tại nơi đống rơm vắng vẻ... 
Được Gia-chủ quyên thế, Bàn-môn 

Dân ở thành thị, nông thôn, 

Vây quanh vị ấy kính tôn cúng dàng. 
Được các hàng thế gia trọng vọng, 
Khởi nhiễm tâm, dục vọng rơi vào 

Khởi lên tham ái dâng trào 

Trở lại đời sống dôi dào, bất an. 
Này A-Nan ! Là sự phiền lụy 
Của các vị tu Phạm-hạnh đây. 

Vì phiền lụy Phạm-hạnh này 

Ác bát thiện pháp dẫn ngay chắng lành 
Bị tạp nhiễm, tái sanh đáng sợ 
Đến quả khổ, đến chết, sanh, 1à, 

Chính trong tương lai không xa 

Các ác pháp tấn công già vị đây. 
A-Nan này ! Đó là phiền lụy 
Của các vị tu Phạm hạnh đây ! 

Sự phiền lụy các vị này 

Nhiều quả khổ não, như vầy là hơn 
Đối với Chơn Đạo Sư phiên lụy. 
Và phiền lụy của đệ tử vầy 

Có thể dẫn đọa lạc ngay. 

Do vậy, A-Nan-Đa này ! Với Ta 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 122: ĐAI KHÔNG * MLH- 19§ 


Hãy đối xử an hòa, thân hữu 
Không với tâm chống cự, nghịch thù, 
Như vậy sẽ được an nhu 

Hạnh phúc an lạc thiên thu vững vàng. 
Này A-Nan ! Sao là đệ tử 
Lại đối xử với Đạo-sư mình 

Với tâm thù nghịch, chống kình 

Không tâm thân hữu — bắt bình ở đây ? 
A-Nan này ! VỊ Đạo-sư đó 
Lòng từ mẫn sẵn có, thuyết minh 

Cho các đệ tử của mình, 

Mong cầu hạnh phúc, an bình đến cho 
Các đệ tử và do từ mẫn 
Đã thuyết dẫn : “Hạnh phúc là đây ! 

An lạc cho các ông đây !”. 

Nhưng các hàng đệ tử này u mê 
Không chịu lóng tai nghe lời dạy, 
Các kẻ ấy hướng khác chú tâm 

Ngược lại, họ đi xa tầm 

Xa lời giảng dạy cao thâm của Thây. 
A-Nan này ! Là các đệ tử 
Đã đối xử một cách vô minh 

Với vị Đạo-sư của mình 

Tâm thù nghịch, không thân tình trị ân. 
Này A-Nan ! Sao là đệ tử 
Thường đối xử với Đạo-sư mình 

Không tâm thù nghịch, chống kình 

Khi Đạo-sư giảng tận tình lắng nghe 
Lóng tai nghe, không xu hướng khác, 
Không xa lạc lời dạy của Thầy. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 122: ĐAI KHÔNG * MLH- 199 


Do vậy, A-Nan-Đa này Ï 

Với Ta, hãy đối xử đầy thiện tâm 
Chớ với tâm thù nghịch, bất phục, 
Như vậy là hạnh phúc, duyên may, 

Là sự an lạc lâu dài 
Cho các đệ tử Ta dày dụng công. 
Ở đây Ta đã không sách tấn 
Như người thợ gốm vẫn hay dùng 
Với các đồ gôm chưa nung, 

Lời chỉ trích Ta thường dùng ở đây, 
Chỉ trích này đến chỉ trích khác, 
Lời tán thán này, khác dùng đây, 

Chính cái gì là lõi cây 

Sẽ đứng vững mãi, xưa nay còn hoài ”. 
Đức Thế Tôn như vầy thuyết giảng 
Pháp Đại Không viên mãn sâu xa 

VỊ Tôn-giả A-Nan-Đa 
Hoan hỷ tín thọ Phật Đà kim ngôn ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


x 
tk % 


(Chấm dứt Kinh số 122: ĐẠI KHÔNG - 
MAHÀSUNNATA Suifa ) 


123. Kinh HY HỮU. 
VỊ TÀĂNG HỮU PHÁP 
( Accharliya - 
Abbhùtadhamma sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, đức Thế Tôn Thiện Thệ 
Sa-Vát-Thí — Xá-Vệ - trú qua (1) 
Tỉnh xá Chê-Tá-Vá-Na (2) 
Do Cấp-Cô-Độc tín gia cúng dường. 
Với lệ thường vào Thành khất thực 
Sau thọ thực, Chư Tăng tựu vào 
Trong Thị-giả-đường, cùng nhau 
Bàn bạc câu chuyện hướng vào sự duyên. 
— “ Này Chư Hiên ! Thật là hy hữu ! 
Thật là vị tăng hữu (3), lành thay ! 
Đại thân thông lực sâu dày, 
Đại uy lực của bậc Thây Nhân Thiên. 
Đức Thế Tôn mãn viên trí lự 
Biết Chư Phật quá khứ nhiều đời, 
Đã nhập Niết-bàn thuận thời, 
Hý luận, chướng đạo — thảnh thơi dứt rồi, 
Đã chấm dứt luân hỏi sinh tử, 
Thoát ly sự khổ não dẫy đây. 
(1) : Thành Xá-Vệ — Savaffhi. (2) : Jetavanavihàra — Kỳ Viên 


Tỉnh Xá do Trưởng giả Cáp-cô-độc — Anathapindika cúng dường. 
(3) : Vị tăng hữu pháp : Pháp chưa từng có. 


Trung Bộ (T. 4) K. 123 : HY HỮU VITÀNG HỮU * MLH - 202 


“Chư Phật sanh thời như vây, 

Danh tánh, tộc tánh như vầy viên dung, 
Giới hạnh cùng pháp hạnh như vậy, 
Tuệ hạnh vậy, trú hạnh như vây, 

Các Ngài giải thoát như vây ”. 

Khi nghe nói vậy thì ngài A-Nan 
Bảo các Tỷ Kheo rằng : “ Đúng thế ! 
Hy hữu thay Thiện Thệ Như Lai ! 

Chư Hiền ! Vị-tằng-hữu thay ! 

Pháp vị tăng hữu Như Lai đủ đầy ”. 


Câu chuyện này giữa chừng gián đoạn. 
Đức Thế Tôn vào khoảng chiều tà 
Từ trong Thiên định sâu xa 
Xả định đứng dậy từ hòa an nhiên. 
Thị-giả-đường Ngài liền đến đó 
Sau khi đến, ngồi chỗ soạn riêng 
Thế Tôn khi đã ngồi yên 
Nhìn các Phích-Khú, Ngài liền hỏi ngay : 
— “ Các Tỷ Kheo ! Ở đây hội tụ 
Các Phích-Khú đã nói chuyện gì ? 
Chuyện øì bị gián đoạn ổi 2 ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Sau ngọ thì ăn xong 
Chúng con tụ họp trong hòa hiệp 
Tại nơi này và tiếp theo sau 
Câu chuyện được khởi lên mau : 
“Thật là hy hữu bàn vào sự duyên 
Đức Thế Tôn mãn viên uy lực 
Biết Chư Phật quá khứ tuổi tên 
(Sau đó kế hết như trên) 
Câu chuyện Chư Phật khởi lên như vây ”. 


Trung Bộ (T. 4) K.123 : HY HỮU VI TÀNG HỮU * MLH - 203 


Phật bảo ngài A-Nan Tôn-giả : 
— “ A-Nan-Đa ! Diễn tả điều này 
Hãy nói lên nhiều nữa thay ! 
Đặc tánh hy hữu Như Lai như vây, 
Vị tằng hữu Như Lai sở đắc ” 
— “Bạch Thé Tôn ! Tận mặt con nghe 
Tận mặt ghi nhớ mọi bề 
Thế Tôn giảng dạy vấn đề xảy ra : 
“A-Nan-Đa ! Chánh niệm tỉnh giác 
Đức Bồ-tát đã được sinh ra 
Trong Thiên Chúng Tu-SI-Ta 
(Tức Cung Trời Đâu-Suất-Đà nơi ni)'. 
Bạch Phật ! Con thọ trì sự việc 
Đức Bồ-tát siêu việt sinh ra 
Trong Thiên chúng Tu-S1-Ta 
Chuyện chưa từng có, Phật Đà diệu vi ! 
Bạch đức Chánh Biến Tri ! Tận mặt 
Con đã nghe, tận mặt nhớ ghi : 
“Bồ-tát an trú mọi thì 
Chánh niệm tỉnh giác — Tu-S1- Ta này'. 
Con thọ trì việc đây hy hữu, 
Vị tăng hữu của đức Thế Tôn. 
Con tận mặt nghe Thế Tôn 


Đã nói, con nhớ mãi không quên, răng : 


“Đức Bồ-tát trú an Thiên giới 
Tu-S1-Ta cho tới trọn thời 
Thọ mạng Đâu Suất cõi trời. 
Đến lúc Bồ-tát nhập nơi thai bào 
Tức nhập vào mẫu thai giáng thế. 
Bạch Thiện Thệ ! Con đã thọ trì 


Trung Bộ (T. 4) K. 123 : HY HỮU VITĂNG HỮU * MLH - 204 


Sự việc hy hữu diệu kỳ 
Một vị-tằng-hữu của vì Thế Tôn. 
Ngài dạy tiếp : “Nơi trời Đâu-Suất 
Vị Bồ-tát được thuật như vây : 
Đến thời giáng thế nhập thai 
Hào quang vô lượng diệu oai nhiệm huyền 
Vượt oai lực chư Thiên cùng khắp 
Các thế giới khó gặp, siêu nhiên 
Thế giới Ma Vương, Phạm Thiên 
Cả thế giới thấp, chỉ tuyền chúng dân 
Các Sa-môn, thành phần Phạm-chí 
Các hoàng tử, các vị đại thần. 
Cho đến cảnh giới giữa chừng 
Không có nên tảng, các tầng tối tăm 
Rất u ám quanh năm suốt tháng 
Dù mặt trời ánh sáng chói lòa 
Mặt trăng ánh sáng tỏa xa 
Cũng không thể chiếu thấu qua cõi này. 
Luông hào quang từ đây : Đâu Suất 
Đã chiếu suốt những cõi xa xăm 
Chúng sinh cảnh giới. tối tăm 
Nhờ hào quang đó bỗng tầm thấy. nhau 
Thốt lên rằng : 'Lần đầu mới biết 
Có chúng sinh khác biệt ở đây'. 
Mười ngàn thế giới chuyển xoay 
Rung động rất mạnh, hiện đây hào quang 
Rất thần diệu, sáng toản thê giới 
Hy hữu với vị tăng hữu đây 
Của Thế Tôn. Bồ-tát này 
Nhập mẫu thai có bên ngoài không trung 


Trung Bộ (T. 4) K. 123 : HY HỮU VI TÀNG HỮU * MLH - 205 


Bốn Thiên Tử canh chừng bốn hướng 
Với ý nghĩ : Ngăn chướng ngại nào 
Loài người, phi nhơn đầu đâu 
Không thể hãm hại nhằm vào vị đây. 
Khi Bồ-tát mẫu thai đã nhập 
Mẹ Bồ-tát nghiêm mật giữ gìn 
Giới hạnh, tăng trưởng đức tin 
Sát, đạo, dâm, tửu tự mình tránh xa 
Không hai lưỡi, ba hoa, vọng ngữ 
Không nói lời ác ngữ đọa trầm. 
Bà lại không khởi dục tâm 
Đối với bất cứ nam nhân người nào 
Dù người này có tâm ái nhiễm 


Luôn tìm kiếm phương cách cận thân. 


Thân khoan khoái, hoan hỷ tâm 
Bà có thê thấy trong tầm thai nhi 
Thấy đây đủ tứ chi, các khiếu 
Mọi bộ phận không thiếu thứ chi, 
Ví như viên ngọc lưu ly 
Rất là quý giá, sánh bì bảo châu 
Rất sáng đẹp, không màu, trong suốt 
Có tâm mặt, đã được khéo mài 
Chẳng trầy trụa, rực rỡ thay ! 
Lắp lánh chói lọi đêm ngày sáng trưng 
Các sợi giây xâu từng lần một 
Sợi màu vàng, sợi trắng, đỏ, xanh 
Một người đôi mắt tinh anh 
Nhìn vào hòn ngọc, thấy rành bảo châu 
Là báu vật chắng đâu thấy có 
Các sợi giây vàng, đỏ, trắng, xanh 


Trung Bộ (T. 4) K. 123 : HY HỮU VITẰNG HỮU * MLH - 206 


Được xâu lần lượt khéo rành 

Thấy được màu sắc long lanh ngọc này. 
Cũng như vậy, mẹ ngài thấy rõ 
Bồ-tát thai đang có trong mình. 

Ngài nói tiếp : “Rồi sự tình 

Khi vị Phật mẫu hạ sinh bảy ngày 
Thì mệnh chung, sinh ngay Đâu Suất 
Cõi thiên cung giới luật giữ hoài, 

Bởi bà không thể mang thai 

Một chúng sinh khác sau Ngài giáng sinh. 
Bạch Thế Tôn ! Thật tình hy hữu ! 

Vị tằng hữu của Thế Tôn Ngài. 
Mang thai mười tháng kéo dải, 

Khi sinh Bồ-tát ban mai ánh hồng, 
Không năm như phần đông thai phụ 
Bà đứng dựa đại thụ hạ sanh 

Giây phút chào đời qua nhanh 

Chư Thiên đỡ lẫy an lành hải nhi 
Trước khi các thị tỳ đón nhận. 

Bồn Thiên Tử kính cần bồng ngài 
Đặt trước bà mẹ, thưa ngay : 
"Hoàng hậu hoan hỷ, sinh rày vĩ nhân". 

Ngài nói tiếp : “Pháp thân thanh tịnh 
Vị Bồ-tát không dính chất dơ 
Khi từ bụng mẹ chảo đời 

Không bị uế nhiễm, sáng ngời tinh nguyên 
Giống như viên ma-ni bảo ngọc 
Ba-la-nại vải tốt đặt lên 

Cả hai đều sạch tinh nguyên 


Trung Bộ (T. 4) K. 123 : HY HỮU VITẰNG HỮU * MLH - 297 Trung Bộ (T. 4) K. 123 : HY HỮU VI TẰNG HỮU * MLH - 208 


Cả ngọc và vải tương liên đôi bề, Hãy thọ trì sự việc nêu đây 
Ngọc không hề làm dơ tâm vải Một sự hy hữu nghiêm oal 
Tâm vải quý chăng hại ngọc dơ. Sự vị tăng hữu Như Lai có vẫy. 
Có hai giòng nước bấy giờ A-Nan này ! Nội dung điều đó 
Từ hư không đồ tắm cho sạch ngài”. Được biết đến cảm thọ khởi lên 
Ngài nói tiếp : “Thiện tai pháp nhĩ ! Số 0.1000 00006DÁ1 CH 
Sau khi sinh thì vị hài nhỉ TC C0 11 Toày: 
Đứng vững, hai chân bước đi Khi điều này đã được biệt đên 
Bảy bước theo hướng thuận tùy Bắc phương Chúng đi đên biên hoại, mât ngay 
Ngài nhìn khắp mười phương vô ngại : Các HƯỚNG được biệt đên VN 
pachi đất burldiichrtdi Các tâm tiếp tục khởi ngay lên rồi, 
Thốt ra tiếng vọng muôn nơi Được biệt đên, chúng thời an th 
Như ngưu vương rồng, với lời tuyên ngôn : Rôi chúng tự biên hoại, Tất đi. 
"Ta là bậc tối tôn cõi thế - A-Nan-Ða ! Hãy thọ trì 
Khắp ba cõi không thể hơn Ta Là VIệU hy hữu xe-Âic Đạo Sh 
Đời sống cuối cùng trải qua VỊ tăng hữu của Như Lai .. 
Không tái sanh nữa, Phật-Đà chứng tr1". — “ Các cảm thọ, bạch đức Thê Tôn ! 
Một hào quang diệu kỳ sáng chói Đã khởi lên vn Thê lôn Bà VỞ 
Chiếu khắp mọi thế giới xa xăm Được biệt đền, bà do trong biệt NHh 
Chúng sinh cảnh giới tối tăm Chúng . HH : đây biệt VỐN 
Nhờ hào quang đó bỗng tầm thấy nhau Chúng đi đên biện hoại, mât đi. 
Thốt lên răng : 'Lần đầu mới biết Bạch Thê Tôn Con thọ „ 
Có chúng sinh khác biệt ở đây'. SỤ 1011200121431 4 LãU 
Mười ngàn thể giới chuyên xoay VỊ tăng hữu của Ngài như thê 
Rung động rất mạnh, hiện đây hào quang Đắng Thiện Thệ chấp nhận lời này. 
Rất thần diệu, sáng toàn thế giới Các Tỷ Kheo đang ở đây 
Hy hữu với vị tằng hữu ni Hoan hỷ tín thọ lời ngài A-Nan /- 


Của Thế Tôn, Chánh Biến Tri 


Ặ : . Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L) 
Con luôn cung kính thọ trì việc đây ”. 


( Chấm dứt Kinh số 123 : HY HỮU VỊ TÀNG HỮU PHÁP - 
— “ Do vậy, này A-Nan ! Nên biết ACCHARIYA-ABBHÙTA Suiia ) 


124. Kinh 
BẠC-CÂU-LA 
( Bakkula sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Bạc-Câu-La Tôn-giả (7) 
Trú Vương-Xá — Rá-Chá-Ga-Ha (2) 
Tình Xá Vê-Lú-Va-Na (2) 

(Trúc Lâm Tỉnh Xá cũng là nơi đây) 
Gần nơi này nuôi nhiều sóc lạ 
(Ka-Lanh-Đá-Ka-Ní-Vá-Pa). (3) 

Vị lõa thể Káp-Sa-Pa (4) 

Bạn cũ ngài Bạc-Câu-La, khi mà 
Tôn-g1ả hãy còn là Cư ST. 
Káp-Sa-Pá trực chỉ đến nơi 

Trú xứ Tôn-giả. Gặp rồi 

Nói với Tôn-g1ả những lời hỏi thăm 
Lời chào đón trong tầm thân hữu, 
Chúc thành tựu với cách xã giao, 

Rồi ông ta liền ngồi vào 
Một bên Tôn-giả, mở đầu hỏi qua : 
— “ Hiền-giả Bạc-Câu-La ! Từ trước 


(1) : Tôn-giả Bakkula — Bạc-Câu-La — là vị Thánh Tăng đặc biệt 
xuất gia năm 80 tuổi. Do nỗ lực Thiên quán nên chỉ sau 7 ngày 
đã đắc Thánh quả A-La-Hán. Ngài được tôn xưng là vị Đệ Nhất 
Vô Bệnh. Ngài nhập diệt vào năm 160 tuổi, với 80 Hạ-lạp. 

(2) : Tĩnh Xá Trúc Lâm — Veluvana-Vihàra, sẵn Thành Vương Xá 
(Rajagaha) do Vua Tân-Bà-Sa-La (Bưmbisara) dâng lên Đức 
Phật. Đây là ngôi Tình Xá đầu tiên kể từ khi Phật thành đạo. 

(3) : Nơi nuôi sóc Kalandakanivapa. (4) : Vị Kassapa. 


Trung Bộ (T. 4) K. 124 : BAC-CÂU-LA (Bakkula) * MLH - 210 


Bạn xuất gia đã được bao năm ? ”. 
— “ Đã trải qua tám mươi năm 
Chánh Pháp cao thượng tôi tâm, xuât gia ” 
_—“ Hiền-giả Bạc-Câu-La ! Như vậy 
Trong tám mươi năm ây, bao lần 
Bạn hành dâm dục tự thân “. 
— “ Này Káp-Sa-Pá ! Trong phần hỏi đây 
Chớ có hỏi tôi đây như vậy 
Hãy hỏi răng : “Từng ây thời gian 
Hiên-giả đã bao nhiêu lân 
Khởi lên dục tưởng chăng chân chánh gì ? ”. 
— “ Bạc-Câu-La ! Vậy thì Hiền-giả 
Bao nhiêu lân ông đã khởi ra 
Dục tưởng bât chánh ô tà 2 ”. 
— “Này Káp-Sa-Pá ! Xuất gia đến giờ 
Sự thật không bao giờ dục tưởng 
Đã khởi lên, trưởng dưỡng trong tôi ” 
— “ Bạn Bạc-Câu-La ! Vậy thời 
Việc chưa từng có trong đời xuât gia 
Của vị Bạc-Câu-La, hy hữu ! 
Tôi thọ trì thành tựu của ngài ” 
— “ Trong suốt tám mươi năm này 
Tôi không nhận thây hiện hay âm thâm 
Sân & hại-tưởng, dục tâm nào khởi ” 
— “ Tôn-giả ! Với sự việc như vầy 
Suôt trong tám mươi năm này 
Tôn-g1ả chăng có khởi rày hại & sân & 
Không khởi phân dục tâm cô hữu 
Thật hy hữu ! Chưa từng có vây ! 


Trung Bộ (T. 4) K. 124 : BAC-CÂU-LA (Bakkula) * MLH- 211 


Tôi thọ trì sự việc này ””. 
— “ Káp-Sá-Pá ! Thời gian đài xuất gia 
Tôi không có nhận qua y áo 
Của Cư-sĩ thuần đạo cúng dàng. 
Trong tám mươi năm, hoàn toàn 

Tôi không may, cắt y bằng dao, kim, 
Tôi cũng không kiếm tìm thuốc nhuộm 
Để nấu nhuộm về bao loại y. 

Không thực hiện sau hạ kỳ 
Thọ Ka-Thi-Ná vào thì dâng y. 
Cũng không có may y, thọ lãnh 
Cho các đồng-phạm-hạnh trong Tăng. 
Không có nhận lời mời ăn, 

Khởi tâm mong được mời ăn trong nhà, 
Tám mươi năm xuất gia, không có 
Ngồi trong nhà, nhìn ngó nữ nhân, 

Không thuyết pháp cho nữ nhân 

Dù một bài kệ hay phần một câu. 
Cũng không có đi vào phòng xá 
Tỷ Kheo NI, hoặc giả một thì 

Thuyết pháp cho Tỷ Kheo Ni, 

Cho học-pháp nữ, Sa-di Ni nào ” 

— “ Thưa Tôn-giả ! Với bao điều đó 
Hy hữu, chưa từng có của ngài, 
Tôi thọ trì sự việc này ””. 

— “ Hiền-giả ! Tám mươi năm dài trải qua 
Từ khi tôi xuất gia, phòng hộ 
Chưa làm Thầy Tế Độ cho ai, 

Chưa truyền đại-giới cho ai, 
Chưa nhận Y-chỉ cho aI bao giờ. 


Trung Bộ (T. 4) K. 124 : BAC-CÂU-LA (Bakkula) * MLH - 212 


Không bao giờ để Sa-di trẻ 
Hầu hạ mình vì lẽ hạ cao. 
Không tắm trong nhà tắm nào 
Không dùng bột Chun-Na vào tắm xoa. 
Không nhờ qua các đồng-phạm-hạnh 
Xoa bóp mạnh chân tay của mình, 
Không có “bệnh hoạn" phát sinh 
Dâu là chốc lát. Không gìn giữ qua 
Các y-dược dù là miếng nhỏ 
A-Li-Lặc cây đó cắt ra, 
(Ha-RiI- Tá-K1-Khanh-ĐÐa) ( Haritakikhanda ) 
Không dùng tắm gỗ để mà dựa đây, 
Không nằm dài xuống để mà ngủ 
Không an cư trú xứ gần làng ” 
— “ Vì rằng Tôn-giả hoàn toàn 
Tám mươi năm đã không màng thực thi 
Những điều dù không phi chánh pháp 
Nhưng thích hạp cho hạnh đầu đà. 
Hy hữu ngài Bạc-Câu-La ! 
Sự chưa từng thấy xảy ra của ngài ”. 


—“ Vừa đúng trong bảy ngày ròng rã 


Còn uê nhiễm, tôi đã ăn vào 
Đồ ăn nội địa phần nào 
Đến ngày thứ tám, thanh cao khởi liền 
Chánh trí thật vững bên, an lạc ” 


— “ Vì rằng Tôn-giả Bạc-Câu-La 


Chánh trí đã được khởi ra 
Một sự hy hữu, thật là diệu vi ! 
Chưa từng có của vì chí thiện 
Trước sự kiện Tôn-giả thực hành. 


Trung Bộ (T. 4) K. 124 : BAC-CÂU-LA (Bakkula) * MLH- 213 


Tôi xin thọ trì tịnh thanh, 

Và xin Tôn-giả lòng lành giúp tôi 
Được xuất gia ở nơi Pháp & Luật 
Của Đức Phật vô lượng Trí BI, 

Thọ Cuụ-túc-giới, hành trì ” 

Rồi lõa thể đạt những gì ước mong 
Tân Tỷ Kheo có công, cần mẫn 
Không phóng dật, vượt thắng, nhiệt tâm 

Độc cư rừng vắng âm thầm 

Không bao lâu đã chứng tầm pháp siêu, 
Đạt mục tiêu tối cao bậc thánh 
Người xuất gia chân chánh mong cầu 

Vô thượng phạm hạnh cao sâu 


Tự mình chứng ngộ pháp mâu minh quang. 


Với thăng trí, trú an, chứng đạt, 
Tâm vị ấy an lạc sáng trong 
Dục lậu, hữu lậu thoát xong, 
Thoát vô minh lậu, khỏi vòng trói trăn, 
Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát 
Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành 
Việc cần làm đã thực hành 
Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày. 
Tự thấu hiểu và ngay lập tức 
Káp-Sa-Pá Đại Đức trở thành 
Bậc A-La-Hán tịnh thanh 
Nhiệt tâm hoằng hóa Pháp lành thanh cao. 
Thời gian sau, ngài Bắc-Kú-Lá 
Vị Tôn-giả sống quá trăm năm 
Với chùm chìa khóa đang cằm 
Đi khắp trú xứ, cao âm nói rằng : 


Trung Bộ (T. 4) K. 124 : BAC-CÂU-LA (Bakkula) * MLH - 214 


— “ Chư Tôn-giả trong Tăng thân mến ! 
Hãy tựu đến, tôi từ biệt đây ! 
Tôi nhập Niết-bàn hôm nay ”. 
Sự việc hy hữu của ngài nói trên 
(Bạc-Câu-La là tên Tôn-g1ả) 
Vị tằng hữu ngài đã thực thị, 
Chúng tôi cung kính thọ trì. 
Rồi vị Tôn-giả tức thì ngồi an 
Giữa Chúng Tăng, Niết-bàn nhập hóa 
Bắc-Kú-La Tôn-giả Niết-bàn 
Là sự hy hữu vô vàn ! 
Sự “chưa từng có” của hàng Thánh Tăng. 


Chúng tôi hằng thọ trì thành tựu 
Mi tăng hữu, hy hữu sâu xa 
Của Tôn-giả Bạc-Câu-La 
Sống trên trăm tuôi, lìa xa thế trần ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


+ 
3k % 


( Chấm dứt Kinh số 124: BẠC-CÂU-LA — 
BAKKULA Sutfta ) 


-_ 125. Kinh 
ĐIÊU NGỰ ĐỊA 
( DantabhùmI suttfa ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả 
Trú Vương-Xá — Rá-Chá-Ga-Ha 
Tình Xá Vê-Lú-Va-Na 
(Trúc Lâm Tĩnh Xá cũng là nơi đây) 
Gần nơi này nuôi nhiều sóc lạ 
(Ka-Lanh-Đá-Ka-Ní-Vá-Pa). 
Có Chi-Va-Rá-Vá-Ta (1) 
Là Sa-di (2) đang trải qua tu trì 
Trú mọi thì ở A-Ranh-Ná (3) 
Một am thất được tả không xa. 
Vương-tử Cha-Dá-Sê-Na (4) 
Trong khi tản bộ, ghé qua nơi này. 
Khi đến đây, hỏi thăm khách khí 
Với A-Chí-Rá-Va- Ta này 
(Tức Tân Học Sa-DI đây) 
Ngồi xuống, hỏi Sa-Di ngay vấn đề : 


(1) : Vị Sa-di tên Aciravata. l 
(2) : Sa-di ( Samanero ) : là những vị tập sự xuất gia giữ 10 giới, 


gồm. 3 loại :- Khu ô Sa-dli : sa-di đuổi qua : từ 7 tuổi tới 13 tuổi. 


- Ứng pháp Sa-di : từ 14 tuổi đến 19 tuổi. 
- Hình đồng Sa-di : các vị lớn tuổi vào tu, phải thọ giới Sa-di 
một thời gian trước khi được thọ Cụ-túc-giới (Tỳ Kheo ). 
Còn các Ứng pháp Sa-di đến 20 tuổi, có đủ những điều kiện 
đụng Luật mới được thọ Tỳ-Kheo. 
(3) : Địa phương tên Aranna. (4) : Vương-tứử Jayasena. 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 125 : ĐIỀUNGUĐỊA * MLH- 216 


— “ Tôn-giả Ât-Ghi-Vê-Sa-Ná ! 


Tôi từng đã có nghe như sau : 
“Ở đây vị Tỷ Kheo nào 
Sống không phóng dật, dồi dào nhiệt tâm 
Và tinh cần, nhất tâm — sẽ chứng'. 
Thật tốt lành nếu những lời trên 
Được Tôn-giả thuyết pháp lên 
Như tôi đã học, nghe liền trước đây ”. 


— “ Vương-tử này ! Tôi không có thể 


Thuyết pháp để Vương-tử được nghe 
Như đã được học, được nghe 
Nếu tôi thuyết pháp, ngài nghe nhưng rồi 
Không hiểu lời mà tôi đã nói 
Làm cho tôi mệt mỏi, muộn phiền ” 
— “ Tôn-giả ! Xin hãy tùy duyên 
Vì tôi, thuyết pháp về chuyên đề này. 
Rất có thể, tôi đây hiểu rõ 
Ý nghĩa lời nói đó của Sư ”. 
—” Vương-tử ! Tôi thuyết khoan thư 
Như điều ngài học, nghe từ trước đây. 
Nếu như ngài có thể hiểu rõ 
Lời của tôi nói đó đủ đầy 
Là sự tốt đẹp, lành thay ! 
Nếu ngài không hiểu lời này của tôi 
Xin chớ có hỏi tôi thêm mãi, 
Hãy dừng lại sự trạng của mình ”. 
— “ Tôn-giả xin hãy thuyết minh 
Như đã nghe, học. Nếu sinh vấn đề 
Tôi không hiểu gì về điều đó 
Tôi không có hỏi thêm điều gì ”. 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 125 : ĐIỀUNGUĐỊA * MLH- 217 


Thế rồi Tân Học Sa-Di 
Thuyết giảng về những điều gì tự thân 
Đã được nghe, như phần học ấy. 
Nghe như vậy, Vương-tử thốt ra 
Với A-Chi-Rá-Va-Ta : 

— “ Sự việc không phải xảy ra như vẫy, 
Trường hợp này không phải như vậy. 
Tỷ Kheo ấy tinh tấn, nhiệt tâm, 

Sống không phóng dật âm thầm 
Có thể chứng đắc nhất tâm an hòa ” 
Vị Cha-Dá-Sê-Na Vương-tử 
Nói về sự không phải điều này, 
Liền đứng dậy rồi đi ngay. 
A-Chi-Ra-Vá-Tá này sau khi 
VỊ Vương-tử đã đi, nội nhật 
Liền đi đến hương thất Thế Tôn 
Thành kính đảnh lễ Thế Tôn, 
Một bên ngồi xuống, ôn tồn thưa qua 
Chuyện Vương-tử Cha-Da-Sê-Ná 
Cuộc đàm thoại kết quả không hay. 
Khi nghe Sa-di nói vầy 
Thế Tôn liền bảo vị đây từ hòa : 
— “Ẩt-Ghi-Vết-Sa-Na ! Như vậy 
Nào có thấy lợi ích gì đây ? 
Cha-Dá-Sê-Na vị này 
Sống giữa các dục, tâm đầy đam mê, 
Thọ hưởng về các dục mọi lúc 
Tư tưởng dục nhai nghiên sớm chiêu, 
Bị nhiệt não dục đốt thiêu 


Truy cầu tha thiết những điều dục đây... 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 125 : ĐIỀUNGUĐỊA * MLH- 218 


Mà có thể biết, hay là thấy. 
Hay kẻ ấy có thể chứng ngôi 
Quả vị chỉ có do nơi 

Ly dục, mới biết đồng thời thấy ra. 
Chỉ ly dục mới là đạt được, 

Ly dục mới chứng được quả này. 
Do đó, sự kiện như vầy 

Không thể xảy đến. Và này hãy so : 
Ví như giữa đám bò, voi, ngựa, 
Có hai con voi, ngựa hay bò 

Được khéo huấn luyện đủ trò. 

Hai con voi, ngựa hay bò khác đây 
Không khéo, hay điều phục, huấn luyện 
Con nghĩ sao về chuyện vừa rồi ? 

Hai con bò, ngựa hay voi 

Được khéo huấn luyện nay thời có chăng 
Đạt khả năng điều phục mọi lúc ? 

Có đạt đến điều-phục-địa không 2 ”. 

— “Thưa có, bạch đức Thế Tôn ! ”. 


— “ Còn hai con khác thì không săn sàng, 


Không hoàn toàn được điều phục giỏi 
Không được loại huấn luyện khéo, hay 
Thì với hai con vật này 
Có thể thành tựu như vầy khả năng 
Có đạt chăng đến điều-phục-địa ng 


— “ Thưa, đó chỉ là chuyện bịa, saI ngoa ”. 


“ Này Ẩt-Ghi-Vết-Sa-Na ! 

Cũng vậy. vương-tử Cha-Da-Sê-Nà 
Sống xa hoa giữa các dục â ấy 
Bị tư tưởng dục ấy nghiễn nhai 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 125 : ĐIỀUNGUĐỊA * MLH- 219 


Nhiệt não dục thiêu đốt hoài, 

Truy cầu tha thiết dục đây đêm ngày.. 
Lại có thể biết hay thấy rõ, 

Quả vị có thể chứng đạt qua 
Sự kiện ấy không xảy ra. 

Này Ẩt-Ghi-Vết-Sa-Na ! Hay là 
Như hòn núi không xa làng mạc, 
Không xa các thị trần, cư dân. 

Rồi có hai người bạn thân 

Nắm tay rảo bước xa dẫn làng đây 
Trực chỉ ngay đến hòn núi nọ, 

Khi đến đó, một người trèo lên 
Đỉnh núi cao vót, chênh vênh, 
Người dưới chân núi ngó lên đỉnh này, 

Thấy người bạn đứng ngay đỉnh núi, 
Hỏi vọng lên : “Hòn núi cao vời 
Bạn đã thấy những gì rồi ?°. 
— “Này bạn ! Trên núi này tôi thấy là 
Các vườn hoa thật là khả ái, 
Các khu rừng với lại hồ ao, 
Đất bằng... khả ái làm sao !°. 
Không tin, người bạn nói mau như vây : 
— “Không có sự kiện này đâu bạn ! 
Trường hợp này chắc bạn nói chơi ! 
Bạn đứng ở nơi cao vời 


Làm sao thấy được những nơi Đẹp vậy ?°. 


Người bạn này lập tức leo xuống 
Nắm tay bạn và muốn bạn mình 
Trèo lên đỉnh núi để nhìn. 
Nghỉ thở vài chặng hành trình đăng sơn 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 125 : ĐIỀUNGUĐỊA * MLH- 220 


Khi đặt chơn đến đỉnh núi ấy 
Hỏi bạn : “Vậy bạn thấy hay chăng ? 
Khu rừng, vườn tược, đất bằng... 
Thảy đều khả ái muôn phần phải không ?”. 


— “Này bạn thân ! Vì không thấy rõ 


Bởi vì sườn núi đó khuất che 
Nên dù bạn nói cho nghe 

Mà tôi nghỉ ngại vẫn đề nói ra'. 
Ẩt-Ghi-Vết-Sa-Na ! Cũng vậy 
Vương-tử ấy (Cha-Dá-Sê-Na) 

Bị che khuất, bị mù lòa 

BỊ chận, chướng ngại hay là bao vây 
Bởi vô-minh-uẩn này mọi lúc 
Vương-tử sống với dục mọi điều 

Và thọ hưởng các dục nhiều, 

Bị tư tưởng dục sớm chiều nghiến nhai, 
Nhiệt não dục đêm ngày thiêu cháy, 
Truy cầu mãi các dục thiết tha. 

Vương-tử Cha-Dá-Sê-Na 

Lại có thê biết hay là thấy ra 
Hoặc có thể chứng qua quả vị 
Là điều chỉ ly dục đạt thôi, 

Việc ấy không thể có rồi ! 

Nếu hai ví dụ này thời được con 
Nói suốt thông để vương-tử rõ 
Thì vị đó tự nhiên tin con. 

Khi sự tin tưởng đả thông 
Sẽ hành động đúng lời con trình bày ” 
“ Nhưng bạch Ngài ! Làm sao thế được ! 


Truns Bộ (Tập 4) Kinh 125 : ĐIỀUNGUĐIA * MLH- 221 


Hai ví dụ này được con đây 
Nói ra cho vương-tử này 
Tự nhiên như trước chưa rày nghe qua 
Như Thế Tôn Phật Đà diễn tả ? ”. 
— “Ảt-Ghi-Vết-Sa-Ná ! Như là 
Vua Sát-Đế-Ly vương-gia 
Đã có quán đảnh, bảo qua người nài : 
- “Tượng-sư này ! Hãy cỡi vương-tượng 
Đi vào rừng nhắm hướng có voi 
Khi thấy voi rừng thuộc nòi 
Hãy cột nó vào cổ voi chúa này”. 
- Hạ thần xin làm ngay chỉ thị”. 
Rồi Ât-Ghí-Vết-Sa-Na này ! 
Người Tượng-sư vâng lời đây 
Cối con vương-tượng vào ngay rừng già. 
Gặp voi rừng, ông ta tìm cách 
Bắt voi rừng, cột chặt nó vào 
Cổ của vương-tượng lớn cao. 
Voi chúa sau đó kéo mau voi rừng, 
Ra khỏi rừng, đến nơi khoảng trống. 
Voi rừng vần hướng vọng về rừng, 
Còn sự tham luyến với rừng. 
Người Tượng-sư vốn đã từng-trải đây 
Tâu vua : “Nay voi rừng bị bắt, 
Đã được dắt về chỗ thao trường, 
Thần xin đợi lịnh Đại-vương !° 
- “Tượng-sư ! Ông hãy dùng phương pháp nào 
Để điều phục làm sao voi đó 
Khiến cho nó quên lối sống rừng, 
Điều phục tâm tư núi rừng, 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 125 : ĐIỀUNGUĐỊA * MLH- 222 


Điều phục ưu não xa rừng núi kia, 
Khiến đoạn lìa nhớ rừng của nó 
Làm cho nó thích thú thôn làng, 
Làm cho quen thuộc, dễ dàng 
Sống với nếp sống mở mang của người”. 


- “âu Đại-vương ! Những lời chỉ thị 


Thần nhớ kỹ điều phải làm qua'. 
Này Ẩt-Ghi-Vết-Sa-Na ! 

Tượng-sư đóng trụ thật là chắc, to 
Để dùng cho việc điều phục nó. 

Cột giây. chắc vào cô VOI rừng, 
Lúc đầu voi cố vẫy vùng, 

Tượng-sư lão luyện bèn dùng cách sau : 
Vuốt ve và nói vào tai nó 
Lời nhẹ nhàng to nhỏ, đẹp tai 

Thân tình, thanh nhã, hòa hài, 

Động tâm, khiến nhiều người hay vui lòng, 
Khiến nhiều người cảm thông, hoan hý. 
Việc đối trị với cách thức này 

Voi rừng liền nghe, lóng tai, 

Trú tâm học hỏi nơi thầy Tượng-sư. 
Thấy voi như đã thuần tính khá 
Tượng-sư đã đem cỏ, nước ra 

Cho con voi rừng dùng qua. 


Này Ẩt-Ghi-Vết-Sa-Na ! Thấy rằng 
Voi rừng bắt đầu ăn và .uÔng, 
Tượng-sư nghĩ : “Nó sống rồi đây !? 

Lại dạy con voi rừng này 

Làm thêm động tác : Nhặt ngay vật cần 

Rồi đặt xuống, nhiều lần động tác 


Trunø Bộ (Tâp 4) Kinh 125 : ĐIỀUNGUĐỊA * MLH- 223 


Theo hiệu lệnh của bác Tượng-sư. 
Tiếp theo, voi ấy từ từ 

Đi lui, đi tới khoan thư theo lời, 

Voi ngồi xuống để rồi đứng dậy. 
Rồi lại dạy “bất động' tiếp liên : 
Vòi voI buộc một cái khiên 

Một người cầm giáo ngồi trên cô vây, 
Nhiều ¡ người khác đứng vây quanh nó 
Tay cầm giáo. Tiếp đó người nài 

Cầm một ngọn dao cán dài 

Đứng ở phía trước, luyện voi về phần 
Đứng bất động, bốn chân của nó 
Đều không có di động day qua 

Không có di động tal, ngà, 

Vòi không động đậy trải qua thực hành. 
Huấn luyện để trở thành vương-tượng 
Mà vương-tượng được luyện đài lâu 

Có thể nhẫn chịu kiếm, đao, 

Chém, bắn, búa nên, chịu đau mọi đàng. 
Nó nhẫn chịu tiếng vang động lớn 
Của trồng nhỏ, trồng lớn, tù và. 

Như vàng ròng tây sạch qua 

Tỳ vết nhơ bần, xứng là tượng vương 
Để Vua thường sử dụng, sở hữu 
Một biểu tượng trân bửu, cao sang. 

Khi Vua ngự trên bành vàng 

Đặt trên lưng tượng, huy hoàng, uy nghi. 
Này Ẩt-Ghi-Vết-Sa-Na ! Hiện 
Ở đời, bậc phương tiện độ sinh 

Với mười tôn hiệu quang minh 


Người đời kính ngưỡng, thật tình tôn xưng : 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 125 : ĐIỀUNGUĐỊA * MLH- 224 


Bậc Trí tuệ, tâm chân diệu ngữ 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 
Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai. 
Do sự chứng ngộ tự ngài 
Rồi lại tuyên thuyết, hoằng khai Pháp mầu 
Thuyết Sơ Thiện rồi sau Trung Thiện 
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đây, 
Truyền dạy Phạm hạnh từ đây 
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thây Nhân Thiên. 
Có gia trưởng trong miền thôn ấp 
Hoặc một người giai cấp tiện dân 
Duyên lành nghe pháp thậm thâm 
Sinh lòng ngưỡng mộ, kiếm tầm chân như. 
Tự suy nghĩ : “Đời như cát bụi 
Sống dẫy đầy trói buộc não phiền, 
Luân hôi sinh tử triền miên 
Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa. 
Ta nay phải xuất gia viên mãn 
Đời xuất gia phóng khoáng hư không 
Cuộc sống thế gian chất chồng. 
Phạm hạnh thanh tịnh thật không dễ gìn". 
Y trưởng dưỡng đức tin vững chắc 
Cạo râu tóc, thân đắp ca-sa 
Biệt gia quyến, bỏ cửa nhà 
Ba y một bát, xuất gia tu hành. 
Đây chính là tịnh thanh đệ tử 
Như voi được dẫn đến thao trường 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 125 : ĐIỀUNGUĐỊA * MLH- 225 


Còn tham ái, tức tương đương 
Năm dục công đức nhiễm vương Trời, người. 
Tiếp theo, thời dạy về Phạm hạnh 
G1ữ oal nghĩ, tự tánh sáng lòa 
Giới bốn Pa-Tì-Mốc-Kha (1) 
Thọ trì nghiêm mật, tránh xa điều tà. 
Ẩt-Ghi-Vết-Sa-Na ! Sau đấy 
Như Lai dạy đệ tử ấy rằng : 
“Phải luôn chánh niệm, tinh cần 
Và luôn bảo hộ các căn thế nào ? 
Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng 
Tướng chung, riêng chăng nắm giữ gì 
Mắt không chế ngự tại chỉ 
Khiến bắt thiện pháp ưu bi khởi vào 
Nên tham ái dâng trào đủ thứ 
Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân 
Hộ trì tích cực nhãn căn 
Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần 
Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc 
Mũi ngửi hương, nhận thức : ý căn 
Tỷ Kheo hộ trì các căn 
Nên hưởng lạc thọ, nội tâm tịnh hòa". 
Ẩt-Ghi-Vết-Sa-Na ! Tiếp đấy 
Như Lai dạy đệ tử phải thông : 


(1): Tứ Thanh Tịnh Giới của vị Tỷ Kheo chân chánh - 
- Patimokkha-samvarasìla : Biệt biệt Giải thoát Thu thúc giới. 
- tdriyasamvarasila : Giới luật liên quan đên thu thúc lục căn. 


- ÀJìvapàvisuddhisìla : Giới luật liên quan đến đời sống trong sạch. 


- Paccayasannissitasìla : Giới luật liên quan đến việc sử dụng 
“Tứ vật dụng ': Vật thực, Y phục, Chỗ Ở và Thuốc ngừa bệnh. 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 125 : ĐIỀUNGUĐỊA * MLH- 226 


“Thức ăn khất thực no lòng 

Không đề đùa giỡn, trong vòng đam mnÊ. 
Không phải đề chuyên vê trang điểm 
Không để làm kiều diễm thân hình 

Chỉ mong thân này an bình 

Bảo dưỡng sông khỏe, trí minh tâm lành 
Đề hỗ trợ thực hành phạm hạnh 
Thân khỏe mạnh, tinh tấn tu trì 

Diệt trừ cảm thọ cũ đi 

Các cảm thọ mới tức thì ngăn ngay 
Và ta sẽ không rày lầm lỗi 
Anôn bởi thọ dụng thức ăn". 

Như Lai lại dạy tiếp rằng : 

“Kinh hành lui tới phải cần chú tâm 
Gột sạch tâm trí mình ra khỏi 
Chướng ngại pháp ở mọi thời kỳ, 

Trong khi đang ngồi hay đi 

Ban ngày hay cả vào thì ban đêm. 
Trong canh giữa ban đêm, năm xuống 
Hồng bên phải, thân tướng an tường 

Như dáng nằm sư tử vương, 

Chân phải trên trái, đêm trường nằm yên 
Tâm an nhiên, luôn tỉnh giác lẫy 
Hướng niệm phải ngồi dậy đến kỳ. 

Canh cuối khi thức dậy, thì 

Dù ngồi thiền, đứng hay đi kinh hành 
Phải gột sạch chắng lành tâm trí 
Để không bị chướng ngại pháp nào. 

Ta lại huấn luyện nhằm vào 

Cho Thánh đệ tử tiếp sau đó liền : 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 125 : ĐIỀUNGUƯĐIA * MLH- 227 


“Này Tỷ Kheo ! Cần chuyên tỉnh giác 
Giữ chánh niệm, an lạc tự tâm 
Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm 
Đều giữ tỉnh giác, trong tâm biết liền 
Khi tới, lui ; biết mình lui, tới 
Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm 
Hay khi co duỗi tay chân 
Mặc y, đi bát hay cần uống ăn 
Khi nhai, nuốt, nói năng : tỉnh giác 
Đại, tiểu tiện, nhồ khạc : biết mình 
Như vậy Tỷ Kheo tâm minh 
Chánh niệm tỉnh giác, trí tình tâm hòa”. 
Ẩt-Ghi-Vết-Sa-Na ! Sau đấy 
Khi Thánh đệ tử ấy tựu thành 
Chánh niệm tỉnh giác an lành 
Ta lại huấn luyện thật rành rẽ ngay : 
“Hãy đến, này Tỷ Kheo ! Mỗi vị 
Hãy lựa chọn vị trí lặng yên 
Như rừng tĩnh mịch, lâm viên, 
Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma. 


Thời ngọ thực đã qua, rửa bát 
Ngồi kiết già, an lạc, thẳng lưng 
An trú chánh niệm, lâng lâng 
Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham 
Bỏ sân hận, từ tâm thương xót 
Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng 
Từ bỏ hôn trầm, thụy miên 
Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm 
Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng 
Cùng chánh niệm, tĩnh giác, tâm yên 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 125 : ĐIỀUNGUĐIA * MLH- 228 


Gột rửa chúng, được an nhiên 

Từ bỏ trạo cử thì liền tịnh thân 
Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự 
Gột rửa hết trạo cử, hôn trầm 

Gột rửa tham ái, hận sân 
Vững tin thiện pháp, tinh cần hành thâm”. 
Sau khi diệt cả năm triền cái 
(Là các loại ô nhiễm tâm tư 
Làm yếu trí tuệ, làm hư) 

Vị ấy quán chiếu, công phu chuyên cần 
Sống quán thân trên thân, nhận rõ 
Quán thọ trên cảm thọ các điều, 

Quán tâm trên tâm sớm chiều, 
Quán pháp trên các pháp nhiều đổi thay. 
Luôn nhiệt tâm, đêm ngày tỉnh giác 
Chánh niệm, điều phục các ưu tham'. 
Ví như người nài thường làm : 
Đóng một cọc lớn trung tâm thao trường 
Cột voi rừng đề điều phục nó 

Bỏ nếp sống của nó ở rừng, 
Điều phục tâm tư núi rừng 

Để nó thích hạp sông cùng người ta. 
Ẩt-Ghi-Vết-Sa-Na ! Tương tự 
Bốn Niệm Xứ lả những sợi dây 

Cột tâm tư, điều phục ngay 

Tâm, tính Cư-sĩ nhuốm dây thế trần. 
Điều phục dần ưu tư mệt trí 
Nhiệt não của Cư-sĩ, thế nhân 

Đạt chánh lý, chứng Niết-bàn. 

Rồi Như Lai dạy tiếp sang như vây : 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 125 : ĐIỀUNGUĐỊA * MLH- 229 


“Này Tỷ Kheo ! Ở đây hãy trú 
Quán thân trên thân đủ mọi phần, 
Chớ có suy tư trên tầm 
Liên hệ thân đó, rồi thầm tiếp sau 
Trú quán thọ trên bao cảm thọ, 
Trú quán tâm vốn có trên tâm, 
Chớ có suy tư trên tầm 
Liên hệ cảm thọ và tâm hiện tiền. 
Hãy trú quán pháp trên các pháp, 
Chớ suy tư trên các tầm này 
Liên hệ đến pháp ở đây. 
Rồi vị ấy đã diệt ngay tứ, tầm 
Chứng và trú Thiền tâm Đệ Nhị 
Một trạng thái lạc hỷ, định sanh 
Không tầm không tứ an lành 
Với điều nội tĩnh nhất tâm đủ đây. 
Rồi vị này ly hỷ trú xả 
Là hành giả tỉnh giác nhất tâm 
Thân cảm sự lạc thọ thằm 
“Xả niệm lạc trú) — Thánh nhân gọi vây, 
Chứng, trú ngay Tam Thiền tự tại. 
Vị ấy lại xả lạc, khổ liền 
Diệt hỷ ưu thọ chướng duyên 
Chứng và an trú Tứ Thiên tinh hoa, 
Không khổ và không lạc, an định 
Cùng xả niệm thanh tịnh đạt thành 
Với tâm định tĩnh, tịnh thanh 
Không nhiễm, không phiền não, hành trải qua 
Nhu nhuyễn và vững chắc, bình thản 
Hướng tâm đến /c-mạng-trí, thời 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 125 : ĐIỀUNGUĐỊA * MLH- 230 


Quá khứ — nhớ một, hai đời 
Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua 
Một ngàn đời hay là hơn nữa 
Một trăm ngàn đời thuở lâu xa 
Hoại kiếp, thành kiếp trải qua 
Vị ấy nhớ lại như là mới đây. 
Tại nơi Ấy, tên này ta có 
Thuộc giai cấp, giòng họ thế này 
Uống, ăn, thọ khổ, lạc rày 
Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao 
Ta tái sinh, nhằm vào làng đó 
Có tên tuổi, giòng họ thế nảo 
Cứ thế, nhớ lại bao đời 
Đại cương, chỉ tiết các thời xưa nay. 
Rồi vị này với tâm định tĩnh 
Trong sáng và thanh tịnh, nhu yên 
Không cấu nhiễm, không não phiền 
Vững chắc, bất động, an nhiên như vây. 
Tỷ Kheo này hướng tâm đến với 
Sinh tử trí, dẫn tới tuệ minh 
Xét về sinh tử chúng sinh 
Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền 
Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả 
Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang 
Người đẹp đế, kẻ thô hẻn 
Đều do hạnh nghiệp trăng đen họ làm. 
Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý 
Hoặc phi báng các vị Thánh Hiền 
Người này thân hoại, tận duyên 
Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh 


Truns Bộ (Tập 4) Kinh 125 : ĐIỀUNGUĐIA * MLH- 231 


Các cõi dữ, như sinh địa ngục 
Hoặc đọa xứ, thằng thúc nạn tai. 
Còn bậc hiền giả, những ai 
Làm những thiện hạnh ý và lời, thân 
Không phi báng Hiền nhân, Thánh hiển 
Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng 
Sau khi thân hoại mạng chung 
Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời. 


Do thiên nhãn, biết đời sống chết 
Người hạ liệt hay kẻ giàu sang 
Người đẹp đế, kẻ thô hẻn 
Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may 
Do hạnh nghiệp kẻ này hành động 
Có kết quả chăng giống nhau này. 
Luân hồi tùy nghiệp chuyên xoay 
Không aI tránh khỏi trả vay nghiệp này. 
Rồi vị đây hướng tâm đến với 
Lậu-tận-trí, dẫn tới biết rành 
Tứ Diệu Đế, biết ngọn ngành 
Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào 
Đây Khổ Diệt, đường nào diệt khổ 
Biết như thật lậu hoặc loại này 
Nguyên nhân lậu hoặc là đây 
Diệt trừ lậu hoặc, biết ngay con đường. 
Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức 
Tâm vị ấy rất mực sáng trong 
Dục-lậu, hữu-lậu thoát xong 
Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn 
Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát 
Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 125 : ĐIỀUNGUĐỊA * MLH- 232 





Việc cần làm đã thi hành 
Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày. 
Tỷ Kheo hay kham nhẫn nóng, lạnh, 
Sự xúc chạm của gió, muỗi, ruồi, 
Mặt trời, bò sát các loài, 
Những lời la mắng, chưởi hoài nhiều phen 
Vị ấy đã sông quen nhẫn thọ 
Với những sự cảm thọ về thân 
Đau nhói, thống khổ muôn phần, 
Đau đớn kịch liệt toàn thân mọi chiều. 
Được gột sạch các điều uế nhiễm 
Tham, sân, si dứt điểm tinh tường, 
Vị ấy đáng được cúng dường 
Tôn trọng, cung kính và thường chắp tay 
LỄ vị này, ruộng phước cao cả. 
Ẩt-Ghi-Vết-Sa-Ná ! Như là 
Một con vương-tượng tuổi già 
Không được điều phục, không qua luyện rèn 
Chết đi, bèn được gọi là chết 
Với cái chết không được tốt lành 
Không được điều phục, luyện rành. 


Những con vương tượng thuộc thành phần chung 
Tuổi bậc trung & voi trẻ sung sức 
Không điều phục, không được dạy rành 
Chết đi, cũng chỉ mang danh 
Voi không điều phục, không thành tựu chỉ ! 
Cũng vậy, vì Tỷ Kheo Trưởng Lão 
Mà hoặc-lậu chưa diệt, chết đi 
Là Tỷ-Kheo & Tỷ-Kheo-Ni 
Được gọi là chết trong thì dở dang, 


Truns Bộ (Tâp 4) Kinh 125 : ĐIỀUNGUĐỊA * MLH- 233 





Chết không được hoàn toàn điều phục. 


Hoặc chết lúc trung niên & thanh niên 
Gọi Tỷ Kheo trung & thanh niên 
Chết với lậu-hoặc triỀn miên chưa trừ 
Cái chết từ không được điều phục. 
Trái lại, lúc Trưởng-lão, trung niên 
Hoặc là Tỷ Kheo thanh niên 
Chết nhưng lậu-hoặc, chướng duyên đã trừ, 
Chết an như, điều phục uy dũng ! ”. 
Nghe Thế Tôn Ứng Cúng giảng qua 
Sư A-Chi-Rá-Va-Ta 
Hoan hỷ tín thọ Phật Đà kim ngôn ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


x 
% 


( Chấm dứt Kinh số 125: ĐIỀU NGỰĐỊA - 
DANTABHÙMI Sutta ) 


126. Kinh PHÙ-DI 
( Bhùm1Ja sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả 
Trú Vương-Xá — Rá-Chá-Ga-Ha 
Tình Xá Vê-Lú-Va-Na 
(Trúc Lâm Tỉnh Xá cũng là nơi đây) 
Gần nơi này nuôi nhiều sóc lạ 
(Ka-Lanh-Đá-Ka-Ní-Vá-Pa). 
VỊ Tôn-giả Phu-MI-Cha ( Bhùmija ) 
Buổi sáng mang bát cùng là đắp y 
Tôn-giả đi đến nơi trú xứ 
Của Vương-tữ Cha-Dá-Sê-Na, (Jayasena ) 
Được mời ngồi chỗ soạn ra. 
Vương-tử Cha-Dá-Sê-Na mở đầu 
Nói những lời đón chào, thăm hỏi. 
Sau khi nói thân hữu, xã g1ao 
Một bên vương-tử ngồi vào 
Hướng tới Tôn-giả, bắt đầu thưa qua : 
— “ Thưa ngài Phu-Mi-Cha ! Sự cố 
Có một số Sa-môn, Bàn-môn 
Có lý thuyết họ bảo tồn 
Cũng là quan điểm Bàn-môn sẵn dành : 
“Nếu ước nguyện thực hành Phạm-hạnh 
Thời không đạt được Thánh vị đâu ! 
Nếu không ước nguyện nhăm vào 
Thực hành phạm-hạnh, không sao đạt thành 
Được quả vị tịnh thanh nào đó. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 126 : PHÙ DI (Bhùmija) * MLH - 236 


Nếu có và không có ước mong 
Thực hành phạm-hạnh cần công 
Không đạt quả vị dù lòng không mong. 
Nếu không có và không không có 
Ước nguyện phạm-hạnh đó thực thi 
Thời không đạt quả vị chi. 
Đạo Sư Tôn-giả nói gì điều đây ? 
Có lập luận điều này sao vậy ? ”. 


— “ Thưa Vương-tử ! Điều ấy thực ra 


Tôi không tận mặt Phật Đà 
Được nghe như vậy hoặc là nhớ ghi 
Sự việc này nếu khi xảy tới 
Thế Tôn với giải thích như sau : 
“Nếu có điều ước nguyện nào 
Đề hành phạm-hạnh thuộc vào dạng chi 
A-Dô-Ni-Sô — không chánh đáng, ( Ayomiso ) 
Thời không đạt được quả vị gì. 
Nếu không có ước nguyện chỉ 
Đề hành phạm-hạnh, không vì chánh chân 
Thời cũng không đạt phần quả vị. 
Nếu đích thị có & không mong gì 
Hành phạm-hạnh bất chánh, thì 
Không đạt quả vị bất kỳ ước & không. 
Nếu không có và không không có 
Hành phạm-hạnh chẳng có chánh chân 
Thời không đạt quả vị cần. 
Còn nếu vị ấy có phần ước mong 
Hành phạm-hạnh sáng trong, chánh đáng 
Thời sẽ đạt quả vị quang huy. 
Nếu không có ước nguyện gì 





Hành phạm-hạnh, nhưng hành trì chánh chân 
Sẽ đạt phần quả vị lành đó. 
Nếu có và không có ước mong 
Hành phạm-hạnh đúng, sáng trong 
Sẽ đạt quả vị viên thông, vừa lòng. 
Nếu không có và không không có 
Ước nguyện đó, phạm-hạnh thực hành 
Một cách chánh đáng, tịnh thanh 
Cũng được quả vị đạt thành viên thông. 
Thưa Vương-tử ! Tôi không tận mặt 
Nghe Đức Phật hay được nhớ ghi. 
Sự việc ây xảy ra, thì 
Thế Tôn có giải thích y như vầy ”. 
— “Nếu Đạo Sư của ngài thuyết vậy 
Lập luận vậy, thời tôi nghĩ là 
Thầy Tôn-giả Phu-Mi-Cha 
Đứng đầu hơn cả các Bà-la-môn 
Hay Sa-môn tầm thường tất cả ”. 
Rồi vương-tử Cha-Dá-Sê-Na 
Mời Tôn-giả Phu-MI-Cha 
Dùng với Tha-Lí-Pa-Ka bát mình (7halipaka ) 
Đề thọ thực an bình hoan hỷ 
Rồi Tôn-giả Phu-Mí-Cha này 
Sau khi thọ thực tại đây 
Trở về, đến hương thất Ngài Thế Tôn, 
Đảnh lễ đức Thế Tôn Vô thượng 
Rồi ngồi xuống bên cạnh Phật Đà, 
Cung kính, Tôn-giả thưa qua 
Đầu đuôi câu chuyện Cha-Da-Sê-Nà 
Đã hỏi và Tôn-giả đã đáp 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 126 : PHÙ DI (Bhùmija) * MLH - 238 


Như vậy có thuận hạp với lời 
Của đức Thế Tôn một thời 
Đã dạy, không xuyên tạc lời Thế Tôn 
Với điều không đúng với sự thật, 
Hay giải thích này rất chánh chân, 
Đúng pháp, tùy pháp — là phần 
Các đồng-phạm-hạnh khi cần, nói ra 
Đúng pháp và tùy pháp nói đó 
Sẽ không có điều chỉ trích ra 9. 
— “ Thật vậy, này Phu-Mi¡-Cha ! 
Với câu hỏi của Cha-Da-Sê-Nà 
Câu trả lời ông đà sử dụng, 
Ông nói đúng lời của Như Lai, 
Ông không xuyên tạc Như Lai 
Do sai sự thật. Ở đây ông dùng 
Lời giải thích tựu trung đúng pháp 
Và tùy pháp, không thể trách chê 
Từ đồng-phạm-hạnh cận kẻ, 
Không cớ chỉ trích vấn đề nêu trên. 
Phu-Mi-Cha ! Tuổi tên Phạm-chí 
Hay Sa-môn các vị trải qua 
Có tà kiến, tư-duy tà, 
Tà ngữ, tà nghiệp, sống tà mạng luôn 
Tà tỉnh cân, tà niệm, tà định 
Nếu họ tính ước nguyện thực hành 
Phạm hạnh, thời sẽ không thành, 
Không đạt quả vị tịnh thanh bao giờ. 
Nếu họ không bao giờ ước nguyện 
Hành Phạm hạnh, tà kiến chấp vào 
Thời không đạt quả vị đầu ! 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 126 : PHÙ DI (Bhùmija) * MLH - 239 


Nếu có & không có chú vào ước mong 
Hành phạm-hạnh, cũng không đạt đó. 
Nếu không có & không không có mong 

Không đạt quả vị viên thông, 

Vì sao vậy ? Vì đây không phải là 
Phương pháp mà đề đạt quả vị. 
Phu-MI-Cha ! Như ví một người 

Cần dầu, tìm kiếm khắp nƠI. 

Rồi y đồ cát vào nơi cái thùng 
Cứ rưới nước rồi dùng sức ép 
Để cát bị sức ép ra dầu. 

Nếu y có ước nguyện vào 
Sự ép cát để lấy dầu cho mau, 
Y không thể lấy dầu từ cát. 
Hoặc người khác, không có ước mong, 
Có và không có ước mong, 

Không có & không không có mong ước nào 
Để ép cát lấy dầu như thế 
Cũng không thể lấy được dầu đâu ! 

Này Phu-MI-Cha ! Vì sao 2 

Vì không phải cách lấy dầu trải qua 
Không phải là phương pháp tinh chế. 
Cũng như thế, này Phu-Mi-Cha ! 

Những vị Sa-môn, hay là 
Những vị Phạm-chí có tà kiến ni, 
Tà tư-duy, tà ngữ, tà nghiệp, 

Tà mạng, tiếp là tà tinh cần, 
Tà niệm. tà định thực hành 

Quả vị không thể đạt thành được đâu ! 
Vì không phải thuộc vào phương pháp 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 126 : PHÙ DI (Bhùmija) * MLH - 240 


Đề chứng đạt quả vị thanh cao. 
Phu-MI-Cha ! Ví như sau : 
Một người cần sữa, tìm cầu sữa tươi, 
Đi khắp nơi đề tìm sữa ấy, 
Rồi nắm lấy sừng con bò con, 
Cô gắng vắt sữa bò con, 
Nhưng y rốt cuộc cũng không được gì. 
Vì sao vậy ? Bởi vì điều ấy 
Vốn không phải phương pháp tìm cầu 
Để y có sữa được đâu ! 
Cũng như một kẻ tìm cầu sanh-tô 
Tìm sanh-tô chỗ này chỗ khác, 
Y lấy bát đồ nước vào ghè 
Khuấy đánh bằng một cái que 
Với chỉ nước lã trong ghè khuấy lên 
Mong trở nên sanh-tô sao đạt ? 
Vì phương pháp sai lạc làm ra. 


Ví như, này Phu-MI-Cha ! 
Một người cần lửa, gần xa tìm cầu 
Y mau mau đem đồ quay lửa 
Cọ xát, cửa vào một khúc cây 
Ướt nhẹp và có nhựa đầy 
Để mong có lửa, việc này uống công ! 
Vì sao vậy ? Vì không đúng cách. 
Cũng như vậy, phân tách sâu xa 
Những Sa-môn, Bàn-môn — mà 
Tà kiến, tà mạng cùng tà tư duy, 
Hay mọi thì tà ngữ, tà nghiệp, 
Tà tỉnh tấn, tà niệm, định tà 
Nếu có ước nguyện, hay là 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 126 : PHÙ DI (Bhùmija) * MLH - 241 


Không có ước nguyện - có và cũng không, 
Nếu không có và không không có 
Ước nguyện đó — phạm hạnh thực hành 
Nhưng vì tà đạo sẵn dành 
Không thể chứng quả vị thanh tịnh nào. 
Vì cớ sao ? Làm sai phương pháp 
Để họ đạt quả vị thanh cao. 
Phu-MI-Cha ! Sa-môn nào 
Hay những Phạm-chí trước sau mọi thì 
Có chánh kiến, tư duy chân chánh, 


Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh cần, 


Chánh mạng, chánh niệm cùng phần 

Chánh định. Nếu họ tự thân ước nguyên 
Hành phạm-hạnh cần chuyên, thời chắc 
Họ sẽ đắc quả vị thanh cao. 

Nếu không có ước nguyện nào, 

Nếu có & không có chú vào ước mong, 
Nếu không có và không không có 
Ước nguyện đó — phạm-hạnh thực hành 

Sẽ đạt quả vị tịnh thanh, 

Vì sao ! Vì phương pháp dành cho ai 
Thực hành đề chứng ngay quả vị. 
Phu-MI-Cha ! Như ví người này 

Cần dầu, tìm khắp đó đây 

Tìm được hạt đậu, dừa hay hạt mè 
Hông đậu, dừa hay mè, sau đó 
Y chịu khó đồ vào cái thùng 

Ép cho ra dầu đề dùng, 

Đó là phương pháp sẽ cung cấp dâu. 

Cũng vậy, bao Sa-môn, Phạm-chí 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 126 : PHÙ DI (Bhùmija) * MLH - 242 


Có chánh kiến cho chí định thiên, 
Dù có hay không ước nguyễn 

Thực hành phạm-hạnh thì liên đạt ngay 
Quả vị Thánh. Điều này sao thế ? 
Vì là phương pháp đề đạt thành 

Quả vị thanh cao tịnh thanh. 

Này Phu-Mi-Chá ! Có anh tìm cầu 
Sữa tươi, nên ổi vào chuồng trại 
Vắt sữa từ bò cái đương thì 

Y lấy được sữa mang đi. 

Cũng như có kẻ — Phu-MI-Cha này ! 
Cần sanh-tô, đó đây tìm kiếm 
Sau khi kiếm được /gc (đa-thi) 

Đồ vào cái ghè tức thì 

Lấy que khuyấy đánh kiên trì liền tay 
Y có ngay sanh-tô ở đấy. 

Nếu người ấy ước nguyện hay không 
Cũng có sanh-tô vừa lòng, 

Vì sao ? Vì người ấy trong việc này 
Làm đủ đầy đúng phương pháp ây. 
Cũng như vậy, có một người nào 

Cần lửa, khắp chốn tìm cầu 

Lấy đồ quay lửa, cọ vào khúc cây 
Là khúc cây khô, không có nhựa 
Cọ mạnh hoài thì lửa bùng lên. 

Nếu y không ước nguyện nên, 

Có hay không có ước nguyễn ở trong, 
Nếu không có và không không có 
Ước nguyện đó, người ây vần là 

Có sanh-tô, có lửa ra. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 126 : PHÙ DI (Bhùmija) * MLH - 243 


Này Phu-Mi-Chá ! Những Sa-môn nào 
Hay Bàn-môn thuộc vào chánh kiến 
Chánh tư duy, chánh nghiệp, lời chân, 

Chánh niệm và chánh tỉnh cân, 

Chánh mạng, chánh định — tám phân sạch trong. 
Dù ước nguyện hay không ước nguyện 
Hành phạm-hạnh, diễn tiễn đạt thành 

Quả vị thanh cao tịnh thanh 

Vì sao ? Phương pháp thực hành trải qua 
Đúng chính là đề đạt quả vỊ. 

Nếu bốn ví dụ ấy khởi ra 
Từ nơi ông, Phu-MI-Cha ! 

Nói với vương-tử Cha-Da-Sê-Nà 
Thời vương-tử tại nơi trú xứ 
Ông trú ngụ đã tin tưởng ông, 

Sẽ hành động đúng trong vòng 

Cung cách tin tưởng nơi ông từ đầu ”. 

— “ Bạch Thế Tôn ! Làm sao được thế ! 
Con không thể nào nây sinh ra 
Bốn ví dụ Ngài nêu ra 
Để vị Cha-Dá-Sê-Nà vững tin ”. 
Đức Thế Tôn cao minh giảng giải 
Pháp như vậy cho Phu-MI-Cha 
Tôn-giả đảnh lễ thiết tha 
Hoan hỷ tín thọ Phật Đà kim ngôn ./- 
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


xk * % 


( Chấm dứt Kinh số 126 : PHÙ-DI — BHÙMIJA Suffa ) 


127.Kinh A-NA-LUẬT 
( Anuruddha sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 
An trú tại Xá-Vệ thành này 
Sa-Vát-Thí cũng là đây 

Kỳ Viên Tình Xá hôm mai tịnh, hòa 
Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná (¡) 
Cấp-Cô-Độc Trưởng giả tín gia 

(A-Na-Thá-Pin-ĐI-Ka) () 

Tín thành dâng đến Phật Đà trước đây. 
Một buổi mai, Panh-Cha-Kan-Gá (2) 
Một thợ mộc, bảo gã người nhà : 

— “ Tôn-giả A-Nú-Rút-Tha 

Đang ở Tình Xá Chê-Ta-Va-Nà 
Hãy đến, nhân danh ta cung kính 
Cúi đầu đính lễ dưới chân ngài, 

Thưa rằng : “Thỉnh ngài ngày mai 

Cùng ba vị nữa thân lai đến nhà 
Của thợ mộc Panh-Cha-Kan-Gá 
Đề thọ thực. Tôn-giả vui lòng 

Đến sớm vào lúc hừng đông 

Bởi vì Gia-chủ chính trong lúc này 
Nhiều việc phải làm ngay chăng đợi, 
Nhiều bồn phận đối với Quốc-vương ” 


(1) : Kỳ Viên Tỉnh Xá — Jetavana-vihàra do Trưởng-giả Cấp Cô 
Độc — Anathapindika dâng cúng đên Đức Phật. 
(2) : Thợ mộc tên Pañcakanga. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 127 :  A-NA-LUẬT_ *  MLH- 246 


Người nhà nghe nói tinh tường 
Vâng lời, đi đến Tăng đường Kỳ Viên 
Rôi đến liền tịnh thất an trú 
Của Tôn-giả A-Nú-Rút-Tha (¡) 
(Tức là A-Nậu-Lâu-Đà 
Hay A-Na-Luật cũng là ngài đây). 
Đảnh lễ ngài rồi thưa tất cả 
Lời của chủ — Panh-Chá-Kan-Ga. 
Tôn-giả A-Nậu-Lâu-Đà 
Im lặng, là cách tỏ ra nhận lời. 


Đến hôm sau, lúc trời hừng sáng, 
Đêm đã mãn, Tôn-giả đắp y 
Mang bát, cùng với ba vì 
Tỷ Kheo, rảo bước uy nghi đến nhà 
Của thợ mộc Panh-Cha-Kan-Gá 
Sau khi đến, an tọa nghiêm trang 
Chỗ đã được soạn sẵn sàng. 
Rồi vị thợ mộc cúng dàng thức ăn, 
Món quý trân loại mềm và cứng, 
Gia chủ đứng phục vụ hết lòng. 
Sau khi các vị ăn xong, 
Tay rời bình bát, rồi đồng đọc kinh 
Phúc chúc cho gia đình tín chủ. 


()- Anuruddha (còn có tên A-Nậu-Lâu-Đà, A-Nậu-Đà-La hay 
A-Na-Luật ), một trong 7 vị vương-tử giòng Thích Ca xuất gia 
theo Phật khi Ngài đã thành đạo và trở về Kapilavatthu . 
Tôn-giả có tật hay ngủ gát khi nghe Phát thuyết pháp, bị Phật 

quở trách, nên ngài phát nguyện không ngủ cho tới khi nào đắc 
quả. Do sự có gắng quá sức, nên hai mắt ngài bị mù. Sau đó 
ngài đắc quả A-La-Hán và được liệt vào Thập Đại Đệ Tứ của 
Phật, bậc Thiên Nhãn Đệ Nhất. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 127 : A-NA-LUẬT_ *  MLH- 247 


Rồi Gia chủ thợ mộc nói trên 
Lấy ghế thấp ngồi một bên 
Hướng về Tôn-giả, thưa lên như vầy : 


— “ Bạch Tôn-giả ! Ở đây một dạo 
Các Tỷ Kheo Trưởng Lão nói răng : 
“Này Gia chủ ! Hãy tinh cần 

Vô-lượng-tâm giải-thoát năng tu trì”. 
Cũng có một số vì Trưởng Lão 
Thì lại bảo : “Hãy tu hằng ngày 

Đại-hành-tâm giải-thoát này”. 

Kính bạch Tôn-giả ! Như vây phải chăng 
Hai pháp vừa khác văn, khác nghĩa 
Hay đồng nghĩa, khác biệt về văn ? ”. 

— “ Này Gia chủ ! Chính từ tự thân 

Thế nào ông nghĩ về căn bản này 2 
Hãy nói ngay điều ông nghĩ ấy, 

Vấn đề đấy xác thật cho ông ” 

— “ Thưa Tôn-giả ! Tự trong lòng 

Con nghĩ : “Hai pháp này đồng nghĩa nhau 
Nhưng khác văn. Thế nào tôn ý ? ”. 

— “Này Gia chủ ! Phải nghĩ như vây : 
“Vô-lượng-tâm giải-thoát đây 

Và đại-hành-tâm giải-thoát này, cả hai 
Những pháp này chúng vừa khác nghĩa 
Vừa khác văn, chặt chịa điều này". 

Gia chủ cần hiểu như vây, 

Hiểu đúng với pháp môn đây trình bày. 
Cư Sĩ này ! Thế nào hiểu đạt 
Vô-lượng-tâm giải-thoát thanh cao ? 

Tự thân vị Tỷ Kheo nào 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 127 : A-NA-LUẬT_ *  MLH- 24§ 


An trú biến mãn nhằm vào một phương, 
Tâm an tường với Từ câu hữu. 

Cũng như vậy, câu hữu phương hai 
Phương thứ ba, thứ tư này 

Cùng khắp thế giới, trong, ngoài, dưới, trên, 
Cả bề ngang, mọi bên phương xứ 
Khắp vô biên... an trú với Từ 

Quảng đại, vô biên, an như, 

Không sân, không hận, quảng từ, vô biên. 
Này Cư Sĩ ! Gọi liền chăng khác 
Vô-lượng-tâm giải-thoát là đây. 

Còn thế nào đề hiểu ngay 

Đại-hành-tâm giải-thoát này hành theo ? 
Ở đây, vị Tỷ Kheo cho tới 
Một gôc cây trú với lạc yên 

Biến mãn, thấm nhuẳn vô biên 

Cho đến vậy, khi tu Thiển trải qua 
Được gọi là đại-hành-tâm ấy 
Giải thoát vậy. Lại nữa xảy ra 

Tỷ Kheo cho đến hai, ba 

Gốc cây - trú, biến mãn qua, thắm nhuằần 
Cho đến luôn khi Thiền định vậy. 
Hoặc vị ây cho đến một làng, 

Cho đến hai, ba ruộng, làng, 

Một đại vương- quốc - trú an, biến đây, 
Thắm nhuàằn lớn, đến ngay như vậy 
Khi vị ấy tu Thiền trải qua, 

Tỷ Kheo cho đến hai, ba 

Đại vương-quốc như vậy mà trú an, 

Biến mãn toàn, thẫm nhuằn lớn đại, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 127 : A-NA-LUẬT_ * MLH- 249 


Cho đến vậy, trong khi tu Thiên, 
Vì thế, nó được gọI liền : 
“Đại-hành-tâm giải-thoát' riêng như vầy. 
Gia chủ này ! Phải nên hiểu rõ 
Hai pháp đó — khác nghĩa, khác văn. 
Gia chủ ! Có bốn hữu-sanh 
(Bốn sự sanh khởi) là danh mọi thời 
Cho một đời sống mới — nghĩa đó. 
Sao mà có bốn hữu-sanh vầy 2 
Này Cư Sĩ! Như ở sđây 
Một người với hào quang nay có chừng 
(Có hạn lượng) và từng an trú 
Biến mãn đủ, thắm nhuận muôn trùng, 
Sau khi thân hoại mạng chung 
Được sanh và cộng trú cùng Chư Thiên 
Thiều Quang Thiên. Rồi có vị khác 
Hào quang đạt vô lượng, trú an 
Biến mãn, thấm nhuần vô vàn 
Sau khi thân hoại mạng chung, sinh liền 
Cõi Vô Lượng Quang Thiên, cộng trú. 
Này Gia chủ ! Lại nữa, có người 
Hào quang tạp nhiễm chẵng rời 
An trú, biễn mãn mỌI nơi, thắm nhuằân, 
Sau thân hoại mạng chung, sinh tới 
Cộng trú với Tạp Nhiễm Quang Thiên. 
Rồi lại có người thiện hiền 
Hào quang thanh tịnh và liền trú an 
Biến mãn toàn, thắm nhuần như vậy, 
Khi vị ấy thân hoại mạng chung 
Được sinh cộng trú ung dung 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 127 : A-NA-LUẬT_ * MLH- 250 


Chư Thiên Biến Tịnh Quang, cùng nơi đây. 
Bốn loại hữu-sanh này là vậy. 
Một thời ấy, Chư Thiên các vì 
Tập họp tại một chỗ, thì 
Thấy sự sai khác nhiều khi sắc màu, 
Không sai khác thuộc vào ánh sáng 
Của hào quang. Như dạng có người 
Cần nhiều đèn dầu đồng thời 
Ung dung đi thắng vào nơi một nhà 
Khi vào nhà, các cây đèn ấy 
Ngọn lừa cháy được thấy khác nhau 
Nhưng không có saI khác nào 
Về ánh sang các đèn dầu nói trên. 
Cũng vậy, nên hỡi này Cư Sĩ ! 
Có một thời các vị Chư Thiên 
Tập họp tại một chỗ, liền 
Thấy sự sai khác về duyên sắc màu 
Cũng thấy mau có sự sai khác 
Vẻ hào quang của các vị Thiên. 
Các vị ấy không phan duyên 
Không nghĩ điều đó thường xuyên, thường còn, 
Thường hằng và sắt son thường trú, 
Nhưng Chư Thiên an trú chỗ nào 
Thời tại chỗ ấy trước sau 
Chư Thiên cùng sống với nhau thuận hòa, 
Sống thoải mái, như là ví dụ 
Các con ruồi trú ngụ la đà 
Trên đòn gánh, trong giỏ hoa 
Chúng không có nghĩ như là chính đây 
Thường còn hay thường hăng, thường trú 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 127 : A-NA-LUẬT_ * MLH- 251 Trung Bộ (Tập 4) Kinh 127 : A-NA-LUẬT_ * MLH- 252 


Cho chúng tôi cư ngụ lâu nào ! 


Hiên-giả nghĩ thê nào điêu này ? 
Nhưng ruôi an trú nơi đâu 


ọ : - Tỷ Kheo cho đến một cây 

Chô ây chúng thoải mái vào sông an ”. Thâm nhuân, biên mãn đủ đây, trú an 
Nghe nói vậy thì hàng Tôn-giả Trong khi đang tu Thiên tâm trụ. 
A-Phi-Dá Kách-Chá-Na (¡) đây Hay Phích-Khú cho đên hai, ba 

Cùng đi thọ trai với ngài . Gộc cây — biên mãn đủ đây 

A-Nú-Rút-Thá. Vị này thưa ngay : Thâm nhuân, an trú như vây, trong khi 

— “Tốt lành thay ! Thật là xác thực Đang tu Thiên, vậy thì căn cứ 
A-Na-Luật Tôn-giả trình bày TỊDHg HỘI È THIỆP ĐH DN) 
Ở đây tổkcö đầu này Tu tập nào rộng lớn đây ? ”. 

Cần phải hỏi rõ, xin ngài giảng thêm. — 7 Thưa Tôn-giả ! Tỷ Kheo đây như vây 
Thưa Tôn-giả ! Chư Thiên đây đó Cho đên hai gôc cây & ba, bôn _ 
Các vị có phát ra hào quang, An trú, biên mãn lớn, thâm nhuần 

Đều có hạn lượng hào quang Trong khi tu thiên tập huân 

Hay một sô có hào quang vô lường ? ”. Sự tu tập đó đơn thuân hơn xa 

— “Này Hiền-giả ! Tùy trường hợp cả ! — ” Hiện-giả Kách-Cha-Na ! Như vậy 
Ở đây đã có nhiều Chư Thiên Tỷ Kheo ây cho đên ruộng làng 
Hào quang vô lượng vô biên, Một, hai hay ba ruộng làng 
Nhưng một sô vị do duyên không toàn Thấm nhuằn, biến mãn, trú an như vầy, 
Có hào quang hạn lượng được tả ”. Cho đến ngay một đại vương-quôc 
— “ Thưa Tôn-giả A-Nậu-Lâu-à ! Hai, ba đại vương-quốc — trú an 
Do nhân & duyên gì xảy ra Biên mãn, thâm nhuân vô vàn 
Nên dù các vị sinh qua cối Trời Cho đên như vậy khi đang tụ thiên, 
Một số thời hào quang hạn lượng, Su Cho đên tận hải biên xa thăm - 
Một số có vô lượng hào quang 2”? Biên mãn và nhuân thâm, trú yên 


mi Xảy đến khi đang tu thiên, 
Này Hiễn-giả ! Hãy sẵn sàng Như vậy tu tập tâm liền trước sau 
Tôi hỏi Hiền-giả — nếu kham nhẫn, thời Sự tu tập tâm nào hơn cả ? ”. 
Hiển-giả sẽ trả lời theo ý, ` AI ng 
— “ Thưa Tôn-giả A-Nậu-Đà-La ! 
(): Vị Tôn-giả Abhiya Kaccana. Tỷ Kheo cho đên rât xa 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 127 : A-NA-LUẬT_— * MLH- 253 


Giải đất tận hải biên mà trú an 
Biến mãn toàn, thâm nhuân rộng rãi 
Cho đến vậy khi đang tu thiền 
Trong hai sự tu tập trên 
Cho đến đất tận hải biên như vầy 
Sự tu tập tâm này hơn cả ”. 
— “ Hiền-giả Kách-Cha-Ná ! Đó là 
Do nhân & duyên này xảy ra 
Chư Thiên ấy tuy sinh ra Thiên đường 
Một số thường hào quang hạn lượng, 
Một số có vô lượng hào quang ”. 
— “ Thưa Tôn-giả ! Tôi hiện đang 
Có một câu nữa cầm mang hỏi ngài : 
“Về hào quang hiển bày Thiên-chúng 
Có phải đúng tất cả hào quang 
Là tạp nhiễm hay hào quang 
Thanh tịnh của một số hàng Chư Thiên 2 ”. 
— “Này Hiển-giả ! Tuy nhiên ở đó 
Nhiều vị Thiên cũng có hào quang 
Tạp nhiễm. Nhưng cũng có hàng 
Chư Thiên có hào quang toàn tịnh thanh ”. 
— “ Thưa Tôn-giả ! Phát sanh như vậy 
Do nhân & duyên gì thấy rõ ràng 
Chư Thiên hoặc có hào quang 
Tạp nhiễm, hoặc có hào quang tịnh lành ? ”. 
— “Này Hiền-giả ! Có nhanh ví dụ 
Nhờ ví dụ, người trí hiểu ngay 
Ý nghĩa của lời nói này : 
Như cây đèn cháy với đầy dầu dơ 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 127 : A-NA-LUẬT_ * MLH- 254 


Tim đèn cũng đen dơ như vậy, 
Cây đèn ấy cháy rất mù mờ 
Vì dầu, tim đèn đều dơ. 

Cũng vậy, Phích-Khú xưa g1ờ trú an 
Biến mãn, thắm nhuằn toàn thất niệm 
Với hào quang tạp nhiễm đêm ngày 

Thân dâm hạnh của vị này 

Không khéo chấm dứt, luôn hay hôn trầm, 
Thụy miên không quyết tâm chấm dứt 
Trạo cử, hối quá thực dẫy đầy 

Không được khéo nhiếp phục ngay. 

Vì những cớ ấy, vị này xem như 
Đèn cháy lên lừ đừ, yếu mãi. 

Khi thân hoại, sinh tới cõi Thiên 
Cộng trú cùng với Chư Thiên 

Có hào quang tạp nhiễm, duyên là vầy. 
Hiền-giả này ! Khi ngọn đèn ấy 
Được đốt cháy với cái tim đèn 

Và dầu sạch sẽ không đen 

Ngọn lửa tỏa sáng từ đèn dầu đây. 
Hiền-giả này ! Tỷ Kheo an trú 
Biến mãn, thắm nhuằần đủ như vầy 

Với hào quang thanh tịnh đây, 

Khi thân dâm hạnh vị này dút ngay, 
Hôn trầm, thụy miên này dứt cả 
Và trạo cử, hối quá ở đây 

Được khéo nhiếp phục đêm ngày, 

Chính do vì vậy, vị này được xem 
Đã cháy lên ngọn lửa tỏ sáng, 

Khi thân hoại, đã mãn trần duyên 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 127 :  A-NA-LUẬT_ * MLH- 255 


Được sinh cộng tru Chư Thiên 
Hào quang thanh tịnh lan truyền tỏa xa,. 
Kách-Cha-Na ! Trả lời Hiền-giả 
Do nhân này và cả duyên này 
Giữa Chư Thiên kể ở đây 
Cùng một Thiên-chúng, nhưng hay bất toàn 
Một số có hàn quang tạp nhiễm, 
Nhiều vị Thiên ưu điểm có ngay 
Hào quang thanh tịnh như vây ”. 
Khi nghe nói vậy, thì ngài cùng đi 
Là A-Phi-Dá Kách-Cha-Ná 
Hướng Tôn-giả A-Nú-Rút-Tha 
Thưa rằng : “ Lời giảng sâu xa 
Lành thay ! A-Nậu-Lâu-Đà Đại-sư Ì 
Chính Đại Sư đã không khẳng định 
“Như vậy chính tôi nghe" lời này 
Hay “Sự việc đúng như vầy'. 
Trái lại Tôn-giả ở đây nói là : 
“Chư Thiên này đã là như vậy”, 
“Chư Thiên kia như vậy" nói ra. 
Thưa Tôn-giả ! Tôi nghĩ là 
Tôn-giả A-Nú-Rút-Tha — vị này 
Chắc chắn đã sống rày trước đó 
Đã đàm thoại trước đó nhiều thời 
Với Chư Thiên các cõi Trời ”. 
— “ Kách-Cha-Na Hiền-giả ! Lời của Sư 
Đến gần như là điều thách đồ 
Để ta phải tuyên bồ ra lời. 
Nhưng nay ta sẽ trả lời : 
Từ trước ta đã có thời sống qua, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 127 : A-NA-LUẬT_ * MLH- 256 


Đã đàm luận thật là tâm đặc 
Với Chư Thiên ở khắp gần xa 


Sau khi đã được nghe qua 

Lời vị Tôn-giả tại nhà Tín-gia 
Là thợ mộc Panh-Cha-Kan-Gá 
Thì Tôn-giả Kách-Chá-Na đây 
Nói với người thợ mộc này : 


— “ Thật là lợi ích tròn đầy cho ông ! 


Khiến cho ô ông đoạn trừ nghi hoặc 
Những thắc mắc từ trước đến nay 
Được dịp nghe pháp môn này 
Từ A-Na-Luật là ngài Thánh Tăng ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


xk *k %* 


( Chấm dứt Kinh số 127 : A-NA-LUẬT 
— ANURUDDHA Suffa ) 


° Trung Bộ (Tập 4) Kinh 128 : TÙY PHIÊN NÃO * MLH- 258 
128. Kinh _ 
Tỷ Kheo - tôn kính uy nghi 


TÙYV PHIEN N AÁO Của đẳng Đại Giác, đề đi giảng hòa. 


Đức Phật Đà lặng im chấp thuận 
( Upakkilesa sutfa ) Rồi Ngài xuống chỗ cá Tỷ Kheo. 
Thê Tôn bảo các Tỷ Kheo : 
— * Thôi vừa rồi, các Tỷ Kheo ! Hãy dừng 
Sự đâu tranh và ngừng tranh luận ”. 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả 
Kô-Sâm-Bi Ngài đã trú qua 
(Xứ Kiều-Thưởng-Di (/) cũng là) 
Tại Tĩnh Xá Ghô-S1-Ta (7) an hòa. 
Lúc bấy giờ xảy ra sự cô 
Sự việc này ở Kố-Sâm-Bi 
GIữa các Tỷ Kheo nơi ni 
Đấu đá, tranh cãi chỉ vì kiến văn 
Có đả thương nhau bằng miệng lưỡi, 
Dùng binh khí miệng lưỡi chống nhau. 


Khi nghe đắng Thế Tôn dạy vầy 
Một vị Tỷ Kheo nói ngay : 
— “ Bạch Thế Tôn !Thế Tôn đây chính là 
Bậc Pháp Chủ, nhưng mà việc đó 
Ngài chớ có nhọc lòng, lưu tâm. 
Ngài hãy an trú, chú tâm 
Hiện tại lạc trú. Trong tầm chuyện đây 
Chúng con nay chịu trách nhiệm cả 
: Về tranh luận, cãi vả, đấu tranh ”. 
Rôi một Tỷ Kheo đên mau Lần thứ hai, đắng Trọn Lành 
Hương thât Đức Phật, bước vào bên trong Lại khuyên các vị làm lành với nhau 
Đảnh lê Thê Tôn XO]E, Cung kính Nhưng họ nào chịu nghe lời phải. 
Đứng nghiêm chỉnh, thưa ra tức thì : Lần thứ ba, Phật lại dạy rằng ‹ 
— “ Kính bạch đức Chánh Biến Tri ! 
Các Tỷ Kheo Kô-Sâm-Bì hiện nay 
Sống cạnh tranh, lòng đầy sân nộ, 
Do tật đó, tranh đấu tưng bừng, 
Cãi cọ, tranh luận không ngừng 
Binh khí miệng lưỡi để dùng đấu tranh. 
Thật tốt lành nếu được Thiện Thệ |: 
Vì lòng thương, đến đề các vì Buôi sáng nọ, Thê Tôn thường lệ 
=1. Đặp y mang bát đê rôi đi 
() : Tỉnh Xá Ghositaràma tại xứ Kosambi - Kiêu-thưởng-di. Khất thực tại Kô-Sâm-BI 


— “ Thôi vừa rồi, này Chúng Tăng ! 
Chớ có tranh chấp, chớ hằng luận tranh ”. 
Dù Cha Lành Thế Tôn dạy thế 
Nhưng không thể lay chuyển tâm tư 
Bất tịnh của các vị Sư, 
Chuyển hóa họ với tâm Từ Thế Tôn. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 128 : TÙY PHIÊN NÃO * MLH-_ 259 


Sau khi khất thực, ngọ thì ăn xong, 
Ngài trở VỆ, vào trong hương thất 
Dọn chỗ nằm, y bát mang đi. 

Ngài đứng với dáng uy nghĩ 

Rồi đọc lên bài kệ thi như vầy : 


“ Giữa quân chúng la ó này 
Không một ai nghĩ mình đây ngu đân 
Giữa sự phân ly Chúng Tăng 
Suy nghĩ hướng thượng, xuất trần là ai ? 
Thất niệm, kẻ trí nói hoài 
Ba hoa trăm thứ, muôn loài muôn nơi. 
Miệng hả, nói thả dàn thôi ! 
Ai biết sẽ dẫn đến hồi ra sao ? 
'Nó măng tôi, đánh tôi đau ! 
Nó hại tôi, cướp tôi ` nào xót thương 
Ai ôm oán niệm ấy thường 
Hận thù không thể có đường dừng đâu ! 
'Nó măng tôi, đánh tôi đau ! 
Nó hại tôi, cướp tôi nào xót thương ! 
Không ôm oán niệm mọi đường 
Hạn thù sẽ tự có đường đứt ngay. 
“Hận thù diệt hận thù ` đây 
Không thể diệt hận thù này được đâu ! 
“Từ Bi diệt hận thù ` sâu 
Ngàn thu định luật kể vào là đây. 
Người khác không hiểu biết vầy : 

'Ở đây ta bị diệt ngay — luân hồi. 
Những ai hiểu điều này rồi 
Nhờ vậy, tranh luận tiêu đời còn đáu ! 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 128 : TÙY PHIÊN NÃO * MLH - 260 


Kẻ chủ xướng hại mạng nào 

Cướp bò, cướp ngựa, mưu sâu hại đời 
Cướp đoạt quốc độ tơi bởi 

Họ còn đoàn kết, các người sao không ? 
Được bạn hiên trí đông lòng, 

Đông hành, khéo an trú trong an lành 
Thắng mọi hiểm nạn, chiến tranh, 

Hoan hỷ chánh niệm tịnh thanh sống đời. 
Nếu không bạn hiển trí, thời 

Như vua bỏ nước, như voi một mình 

Tốt hơn nên sống một mình 

Bạn bè ngu ác, bất mình tránh liễn. 

Cô đóc, không làm ác duyên 

Nhàn hạ như voi rừng riêng cối bở ” 


Lúc bấy giờ, sau khi đọc kệ 
Đắng Thiện Thệ đến làng tên là 
Ba-La-Ká-Lô-Ná-Ka-Ra. 
Tôn-giả Pha-Gú từ xa thấy là 
Đức Phật Đà đang đi đến đây 
Tôn-giả ấy liền soạn chỗ ngồi 
Và nước rửa chân. Đến nơi 
Phật an tọa tại chỗ ngồi soạn riêng. 
Tôn-giả Pha-Gú liền đảnh lễ 
Rồi một bên Thiện Thệ, ngồi vào. 
Thế Tôn liền nói như sau : 


— “ Tỷ Kheo Pha-Gú ! Thế nào với ông ? 


Có sống an vui không ? Thường nhựt 
Đi khât thực có mệt nhọc không 2 ”. 
— “ Vẫn an lành, bạch Thế Tôn ! 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 128 : TÙY PHIÊN NÃO * MLH - 261 
Sống yên ồn, khất thực không nhọc gì ”. 
Đức Thế Tôn sau khi nhắc nhủ 
Khuyến khích Sư Pha-Gú trú an, 
Làm cho phấn khởi, hân hoan 
Ngài liền đứng dậy, thắng đàng đi qua 
Pa-Chi-Na-Vâm-Sa-Đa-Dá (¡) 
Làng này có Tôn-giả tên là 
Tỷ Kheo A-Nậu-Lâu-Đà (2) 
(A-Nu-Rút-Thá — A-Na-Luật) này 
Cùng hai ngài, đó là Tôn-giả 
Nan-Đi-Dá và Kim-BI-La. (2) 
Cả ba Tôn-giả trú qua 
Pa-Chi-Ná-Vâm-Sa-Đa-Da rừng 
Người giữ vườn nơi đây nhìn thấy 
Đức Thế Tôn đi lại từ xa, 
Thưa rằng : “ Xin hãy dừng qua ! 
Sa-môn không thể vào ra nơi này 
Có ba vị hiện nay thiền tọa 
Rất ái luyến tự ngã (3) như vầy 
Chớ phiền nhiễu các vị đây !”. 
Nghe tiếng người giữ vườn này cản ngăn 
Vì không biết kim thân Phật Bảo, 
Nên Tôn-giả A-Nậu-Lâu-Đà 
( Tức ngài A-Nú-Rút-Tha ) 
Liền bảo người giữ vườn là : “ Không sao ! 
Chớ ngăn Thế Tôn vào thiền thất 
Ngài là bậc Thầy của chúng tôi ”. 


() : Làng cũng là rừng Pacinavamsadaya. : 
(2) : Các Tôn-giả - Anuruddha, Nandiya (Nan-Đê), Kimbila. 
(3) : Ái luyến tự ngã : Attakamanipa. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 128 : TÙY PHIÊN NÃO * MLH- 262 


Ngài A-Na-Luật nói rồi 

Bèn thân hành đến các nơi tức thì 
Nơi tu trì của Nan-ĐI-Dá, 

Kim-B1-Lá Tôn-giả hai ngài. 
Đến nơi, Tôn-giả nói ngay : 

“ Này chư Tôn-giả ! Lành thay ! Lúc này 
Hãy đến ngay bìa rừng phía trước 
Chúng ta được vĩnh dự đón mừng 

Đức Thế Tôn đã đến rừng 

Thăm chúng ta, việc chưa từng xảy ra ”. 
Rồi cả ba vị Tôn-giả ấy 
Lễ Thế Tôn, đón lấy thượng y 

Và bát của Ngài tức thì. 

Soạn chỗ để Chánh Biến Tri Ngài ngồi. 
Nước rửa chân đồng thời múc sẵn 
Đắng Chánh Đăng ngồi xuống, rửa chân 

Rồi các Tôn-giả ân cần 

Cung kính đảnh lễ pháp thân Phật Đà. 
Đoạn cả ba một bên ngồi xuống 
Lòng mong muốn Phật thuyết pháp ra. 

Đức Thế Tôn nhìn cả ba 
( Nhưng tên A-Nú-Rút- Tha Ngài dùng ) 


— “ Các A-Nú-Rút-Tha ! Hãy tỏ 


Các ông có an lạc mọi thời ? 
Có được an vui thánh thơi 2 
Khât thực có được thuận thời, đủ không ?” 


— “ Bạch Thế Tôn ! Chúng con đủ phước, 


Cả sáu thời đều được an lành 
Yên vui cùng sông tịnh thanh 
Khât thực thuận tiện, đủ phân thức ăn ”. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 128 : TÙY PHIÊN NÃO * MLH-_ 263 


— “ Này các ông ! Còn phần đời sông 
Có cùng sông hòa hợp thanh cao 
Như nước với sữa hòa nhau ? 
Có cùng hoan hỷ với nhau không nào ? 
Có tranh cãi, đối đầu gay gắt ? 
Có cặp mắt thiện cảm nhìn nhau 2 ”. 


— “ Bạch đức Thế Tôn ! Trước sau 
Chúng con hoan hỷ, cùng nhau hợp hòa 
Tương nhượng, như nước hòa với sữa 
Không tranh cãi, nương tựa vào nhau 
Cặp mắt thiện cảm nhìn nhau 
( Giữ gìn phạm hạnh thanh cao hài hòa ) 
— “ Các A-Nú-Rút-Tha ! Hãy kể 
Thế nào đề hòa hợp sống chung 2 
Như nước với sữa hòa cùng ? 


Nhìn nhau cặp mắt bao dung cảm tình 2 ”. 


— “ Bạch Thế Tôn cao minh từ mẫn ! 
Chúng con vẫn thường nghe nói ra : 
“Thật lợi ích thay cho ta ! 

Thật khéo lợi ích cho ta vô cùng Ï 
Khi ta được sống chung hoan hỷ 
Với các vị đồng phạm hạnh này". 

Bạch đức Thế Tôn ! Do vầy 

Với đồng phạm hạnh ở đây các vì, 
Con tức thì khởi từ thân nghiệp 
Từ khẩu nghiệp, ý nghiệp nói chung, 

Trước mặt và cả sau lưng 

Do vậy nên chúng con từng nghĩ qua : 
“Hãy từ bỏ tâm ta vị kỷ 
Sống thuận theo tâm ý thiện lành 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 128 : TÙY PHIÊN NÃO * MLH- 264 


Của những Tôn-giả chung quanh". 
Thế rồi con từ bỏ nhanh tâm mình. 
Sống giữ gìn thuận theo tâm ý 
Của những vị Tôn-g1ả quanh ta, 
Chúng con tuy thân khác xa 
Nhưng giống như thể đồng là một tâm ”. 
Tại tịnh lâm, hai vì Thiền-giả 
Nan-Đi-Dá và Kim-B1-La 
Nảy giờ chưa địp nói ra 
Đến đây, lần lượt thưa qua thật lòng 
Cả hai vị tán đồng tất cả 
Điều A-Nu-Rút-Thá trình bày. 


Đức Phật tán dương : “ Lành thay ! 
Các A-Na-Luật ! Lành thay điều này ! 
Nhưng hằng ngày các ông sống thật 
Nhiệt tâm, không phóng dật, tinh cần 2 ”, 


— “ Chúng con thật sự tinh cần 
Sông không phóng dật, nhiệt tâm làm đâu ”. 


— “ Như thế nào sống không phóng dật ? 
Sông chân thật, nhiệt tâm, tình cân ? ”. 


— “ Bạch Phật ! Chính nhờ tinh thần 
Tất cả công việc chia phân hằng ngày 
Ai khất thực đủ đầy, về trước 
Thì sắp đặt sẵn nước các phân : 
Nước để uống, nước rửa chân 
Chỗ ngồi thọ thực được phân công bằng 
Dành một bát thức ăn dư bỏ. 
Đồ ăn thừa nếu có nhu cầu 
Muốn ăn thì cứ dùng mau, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 128 : TÙY PHIÊN NÃO * MLH-_ 265 


Không ăn thì phải bỏ vào nơi đâu 
Không cỏ xanh hoặc vào giòng nước 
Mà trong nước không có côn trùng. 

Xếp dọn các chỗ ngồi chung 

Cắt đi nước uống, nước dùng rửa chân 
Cất cái bát chứa phần tàn thực 
Rồi lập tức quét dọn nhà ăn. 

Ai thấy ghèẻ nước uống dần 

Nước nhà cầu, nước rửa chân hết rồi 
Thì người ấy tức thời lo liệu 
Chắng cần biểu, lấy nước đồ đây, 

Nếu không đủ sức bằng tay 

Liền ra hiệu người thứ hai giúp mình 
Cùng lo liệu tận tình việc ấy 
Nhưng dù vậy, không gây tiếng Ôn. 

Thứ năm trong niềm kính tôn 

Đàm luận đạo pháp ôn tồn cả đêm 

Chúng con sông êm đềm, tinh tấn 


9 


Không phóng dật, kham nhẫn, nhiệt tâm ”. 


— “ Lành thay ! Các ông âm thằm 
Thực hành đời sông nhằm kham, tinh cần 
Không phóng dật, nhiệt tâm như vậy 
Có chứng lấy được pháp thượng nhân 
Tri kiến thù thắng chánh chân 
Xứng đáng bậc Thánh lạc an hài hòa ? ”. 


— “ Bạch Thế Tôn ! Đúng là như thế 
Sao lại không có thể chứng phân 
Khi không phóng dật, tinh cần, 
Nhiệt tâm, nên đã được phần hào quang 
Cũng như đang hiện khởi sắc pháp. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 128 : TÙY PHIÊN NÃO * MLH - 266 


Nhưng hào quang chưa đạt bao lâu 
Biến mắt với sắc pháp mau, 
Chúng con không hiểu là sao ? Tướng gì ? ”. 


— “ Tướng ấy thì, A-Nu-Rút-Thá ! 


Các hành giả cần hiểu sâu xa. 
Này các A-Nậu-Lâu-Đà ! 

Trước khi giác ngộ Phật Đà độ tha, 
Khi còn là Bồ-tát như vậy 
Ta nhận thấy hào quang, cùng là 

Các sắc pháp hiện khởi ra 

Nhưng hào quang ấy có mà không lâu 
Biến mất mau với sự hiện khởi 
Của sắc pháp. Do bởi điều này 

Như Lai suy nghĩ như vầy : 

“Nhân & duyên gì để mất rày hào quang ?' 
Chắc hoàn toàn nghi-hoặc là cớ 
Khiến ta lỡ, mất hào quang trên, 

Vì có nghi-hoặc khởi lên 

Định của ta biễn diệt, nên lỡ làng. 
Định biến diệt, hào quang biến mất 
Cùng hiện khởi các sắc pháp này, 

Vậy ta phải làm sao đây ? 

Để nghi-hoặc không khởi đây nơi ta ? 
Các A-Nậu-Lâu-Đà ! Ta vẫn 
Không phóng dật, tinh tắn, nhiệt tâm 

Ta lại suy nghĩ thâm trầm : 

“Vì không tác ý, định thầm tiêu ma 
Nên nơi Ta, Định bị biến diệt 
Định biến diệt, biến mất hào quang 

Cùng các sắc pháp hiện sang 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 128 : TÙY PHIÊN NÃO * MLH-_ 267 


Làm sao nghi-hoặc hoàn toàn tiêu vong, 
Không tác ý cũng không còn nữa 
Không khởi hiện và dựa vào Ta ? 

Này các A-Nậu-Lâu-Đà ! 

Ta suy nghĩ tiếp : “Chính là nhân & duyên 
Sự hôn trầm thụy miên, sợ hãi 
Nên định lại biến diệt”, như là 

Một người đi trên đường xa 

Bỗng có sát thủ nhảy ra bất thần 
Công kích từ hai phần sau, trước 
Y tái mặt, dựng ngược tóc lông, 

Sợ hãi kinh khủng trong lòng, 

Các A-Na-Luật ! Ta không biếng lười 
Không phóng dật. Ta thời suy nghĩ : 
“Sự sợ hãi đích thị khởi lên, 

Vì có sợ hãi, cho nên 

Định bị biến diệt, mất liền hào quang. 
Cùng các sắc pháp đang hiện khởi, 
Phải làm với thế nào để mà 

Các thứ ấy không khởi ra. 

Các A-Na-Luật ! Rồi Ta nghĩ là : 

“Sự phấn chấn” hoặc là “dâm ý” 
Cũng dẫn tới Định bị diệt đi. 
Hào quang mất chẳng còn chỉ 

Cùng các sắc pháp đồng thì hiện ra. 
Cũng như là “tinh cần quá sức” 

Từ nơi Ta lập tức khởi lên 
Vì tinh cần quá độ, nên 

Định lực biến diệt, mất liền hào quang 

Cùng các sắc pháp đang hiện khởi. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 128 : TÙY PHIÊN NÃO * MLH - 268 


Ví như, hỡi A-Nú-Rút-Tha ! 
Một người sức mạnh bắt, và 

Nắm chặt con chim cáy, mà quá tay 
Khiến chim này chết liền tại chỗ. 
Cũng vậy, sự quá độ tỉnh cần 

Hay quá yêu đuối tinh cần, 

Ví như người ấy đang cầm con chim 
Nắm lỏng lẻo nên chim bay thoát 
Khỏi hai tay không chặt của y. 

Rồi Như Lai lại nghĩ suy : 

“Ái dục” & “Sai biệt tưởng" vì khởi lên 
Cùng sắc pháp khởi liền như vậy 
Rồi trạng thái quá chú tâm vào 

Các sắc pháp khởi lên mau 

Nơi ta, cùng sắc pháp nào khởi ra. 
Như vậy, Ta làm sao đề chúng 
Sẽ vô dụng, không khởi nơi Ta 2? 

Này các A-Nú-Rút-Tha ! 

Các điều được biết xảy ra âm thầm, 
Là phiền não của tâm như vậy, 
Ta đoạn trừ hết thảy chúng đi. 

Các A-Na-Luật ! Rồi thì 

Ta không phóng dật, hành trì nhiệt tâm, 
Rất tinh cần, hào quang được thấy 
Nhưng không thấy các sắc pháp gì 

Cả đêm cả ngày mọi thì, 

Hoặc thấy sắc, không thấy gì hào quang. 
Ta nghĩ răng : “Do nhân gì vậy ? 
Do duyên gì - chỉ thấy hào quang 

Không thấy sắc pháp hiện sang 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 128 : TÙY PHIÊN NÃO * MLH-_ 269 


Hoặc là ta chỉ hoàn toàn thấy ra 
Các sắc pháp nhưng mà không thấy 
Hào quang ấy. Về vấn đề này 

Ta đã suy nghĩ như vầy : 

“Khi Ta tác ý thấy rày hào quang 
Không tác ý về đẳng sắc tướng, 

Chỉ thấy hào quang tướng tức thì 
Mà không thấy sắc pháp gì. 

Tác ý sắc tướng, không vì hào quang 
Thấy sắc pháp, hào quang chắng thấy 
Cả đêm ngày, hết thảy mọi thì'. 

Rồi Như Lai lại nghĩ suy : 

“Hào quang hạn lượng Ta thì thấy ra 
Các sắc pháp có mà hạn lượng & 
Thấy hào quang vô lượng sánh tày 

Sắc pháp vô lượng thấy ngay 

Cả ngày đêm, cả đêm hay cả ngày". 
Vẫn đề này, các A-Na-Luật ! 

Ta nghĩ : “Nhân & duyên thuộc điều trên 
Sao những hiện tượng có nên 

Việc ấy ? Ta suy nghĩ liền như sau : 
“Một khi nào Định có hạn lượng, 
Mắt ta có hạn lượng, thấy ra 

Hào quang có hạn lượng, và 

Thấy sắc pháp có hạn lượng, đả trải qua. 
Định của Ta khi không hạn lượng 
Mắt Ta thành vô lượng sâu xa 

Thấy hào quang vô lượng, và 

Sắc pháp vô lượng, thấy qua như vẫy, 

Cả đêm, ngày, mọi thời tất cả. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 128 : TÙY PHIÊN NÃO * MLH - 270 


Các A-Nú-Rút-Thá ! Khi Ta 
Biết được nghỉ hoặc chính là 

Một thứ phiền não, phiền hà của tâm 
Thời nghi-hoặc bị tầm tiêu diệt. 
Khi nào biết không tác ý, và 

Hôn trầm thùy miên, cùng là 

Sợ hãi, phấn chấn hay tà ý dâm, 
Khi biết được ứinh cần thái quả & 
Tỉnh cần quá yếu đuối nơi tâm, 

Dục ái, Tưởng sai biệt thầm 

Hay là rạng thái chú tâm quá nhiều 
Đến các sắc pháp đều tích trữ 
Là những thứ phiền não của tâm. 

Được Ta diệt trừ âm thầm. 

Các A-Na-Luật ! Ta thầm nghĩ qua : 
“Những phiền não tâm Ta đã diệt, 
Nay Ta quyết tu tập hành trì 

Ba loại Định được thực thi. 

Các A-Na-Luật ! Những khi nào mà 
Tu Định có tầm và có tứ, 

Định không tầm có tứ mà thôi. 
Không tầm không tứ định thời. 

Ta tu Định có hý rồi tiếp nhanh 
Ta thực hành định không có hỷ, 
Tu định chỉ câu hữu lạc ngay, 

Tu định câu hữu Xả này. 

Các A-Na-Luật ! Ta rày hành qua 
Tu tập ba loại định hoàn thiện 
Thời tri kiến khởi lên nơi Ta : 

“Giải thoát của Ta chính là 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 128 : TÙY PHIÈN NÃO * MLH- 271 


Bất động. Đời sống của ta cuối cùng ! 
Và tựu trung không còn sinh lại ”. 
Nghe Thế Tôn giảng giải sâu xa 

Tôn-giả A-Nu-Rút-Tha (1) 
Ba vị tín thọ, thiệt tha phụng hành ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


x 
k% 


( Chấm dứt Kinh số 128 : TÙY PHIÊN NÃO 
— UPAKKILESA SuHa ) 


CÁC CÕI TRONG TAM GIỚI theo Vũ Trụ Quan Phật Giáo : 





(*) : Các cối Trời Dục Giới : 
1/Cõi trời Tự Đại Thiên Vương ( Catummahàardjà Deva ) với 
Tự Thiên Vương : 

2) Cõi trời Đao Lợi ( Tàvatimsà ) còn gọi cõi Tam Thập Tam 
Thiên, và vị Vua trời Sakka Deva Indra ( Đê Thích hay 
Thích Đề Hoàn Nhân ). 

3⁄ Cối trời Yàmà (Dạ Ma) và Vua trời Dạ-Ma: Suyàma. 

4 Cõi trời Đâu Suất ( Tusita ) và vị Vua trời Santusiia. 

3⁄Cõi trời Hóa Lạc Thiên ( Nimmànarafi ) và vị Vua trời 
Suninumita của cõi này. 

6/ Cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên ( Paranimmitavasavaftì ). 
Và vị Vua trời Vasavaffi của cối này. 


(*) : Các cõi Trời Sắc Giới : 

- SƠ THIỆN : 

]) Trời Phạm Phụ (Brahmapurohia). 2) Trời Phạm Chúng 
(Brahmapàrisajja bhàmi). 4) Trời Đại Phạm ( Mahàbrahma ). 

- NHỊ THIÊN - 
1) Trời Thiểu Quang (ParìHàbha). 2) Trời Vô Lượng Quang 
(Appamàmàbhabhùmi). 3) Trời Quang Âm (Abhassaràbhùmi). 
- TẠM THIÊN - 

1) Trời Thiểu Tịnh (Parittasubha). 2) Trời Vô Lượng Tịnh 

(Apramànasubha). 3) Trời Biến Tịnh (Subhakritsna). 
- TỬ THIÊN : 

1) Trời Quảng Quả (Vehappalàbhùmi). 2) Trời Vô Tưởng 
(Asaññiasafttabhùmi). 3) Tịnh Cự Thiên (Suddhàvàsa), Tịnh 
Cư Thiên có 5 cối chỉ dành cho các vị Bắt Lai và A-La-Hán: 
a/ Trời Vô Phiên (Avihàbhumi). b/ Trời Vô Nhiệt (Atapàbhùmi). 
œ/ Trời Thiện Kiến (Sudassàbhumi). đ/ Trời Thiện Hiện 

(Sudassìbhumi).  e/ Trời Sắc Cứu Kính (Akanithabhùmi). 


(*) : Các cõi Trời Vô Sắc Giới : 
1) Không Vô Biên Xứ 

2) Thức Vô Biên Xứ (Viññànañcàyatana ). 

3) Vô Sở Hữu Xứ (Akiñcaññàyatana ). 

4) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ (Nevasaññànàsaññàyatana ). 


(Àkàsànañcàyatana ). 


129. Kinh HIẾN NGU 
( Bàlapandita sut(a ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 
An trú tại Xá-Vệ thành này 
Sa-Vát-Thí cũng là đây 
Kỳ Viên Tình Xá hôm mai tịnh, hòa 
Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná (¡) 
Cấp-Cô-Độc Trưởng giả tín gia 
(A-Na-Thá-Pin-ĐI-Ka) (7) 
Tín thành dâng đến Phật Đà trước đây. 
Tại nơi này, Thế Tôn cho gọi 
Các Tỷ Kheo rồi nói như vậy : 
“ Này các Tỷ Kheo ! Ở đây 
Có ba đặc điểm đủ đây có ra 
Cũng là ba đặc tướng, đặc â ấn 
Của người ngu, chăng lẫn vào đâu. 
Ba đặc điểm ấy là sao ? 


Người ngu suy nghĩ ác vào tư duy 
Lời nói ác, thực thi ác hạnh, 
Nếu người ngu đều tránh thực hành 
Cả ba đặc điểm chăng lành 
Làm sao kẻ trí biết nhanh như vầy : 
“Chính ngưoời này ngu sĩ trói buộc, 
Không phải thuộc Chân-nhân các vì'. 
Vì rằng người ngu tư duy 
Là suy nghĩ ác. lời thì ác ngôn 
Và ác hạnh bảo tôn, giữ lấy 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 129:  HIỀNNGU* MLH- 274 


Chính vì vậy, người trí biết ngay : 
“Người ngu chính là kẻ này, 
Không thuộc bậc trí sâu dày Chân-nhân'. 
Người ngu ấy, ngay phần hiện tại 

Cảm thọ lấy ba loại khổ ưu. 
Hãy nghe, này các Tỳ Khưu ! 

Nếu người ngu đến và lưu chốn nào, 
Đến ngồi vào giữa hội chúng đó 
Hay bên đường xe cộ lại qua 

Ngồi tại ngã tư, ngã ba... 

Nếu có người thấy y mà nghĩ SUY” 
Câu chuyện gì thích hợp người Ấy : 
Nếu y ngu thường lấy của người, 

Sát sanh, tà hạnh mọi thời 

Nói láo, ác Khẩu, nói lời ba hoa, 

Say rượu men hay là rượu nấu. 
Còn người ngu tự bảo trong khi 
Nhìn người khác nghĩ về y : 

“Họ nghĩ cũng đúng những gì về ta, 
Vì những thứ này ta có thật, 

Và ta thật có những pháp này'. 
Này các Tỷ Kheo ! Ở đây 

Khổ ưu thứ nhất người này ngu sỉ 
Cảm thọ ngay trong thì hiện tại. 
Người ngu thấy kẻ trộm cướp, thời 

Vua quan khi biết được rồi 

Áp dụng hình phạt tùy nơi tội hình : 
Đánh roi, gậy lên mình kẻ ấy, 

Chặt chân, tay ; xẻo lẫy mũi, tai 
Hình phạt vạc dầu sôi đầy 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 129: HIỀNNGU* MLH- 275 


“Hình con sò xẻo? ở ngay “đỉnh đầu" 
Hoặc “la hầu khẩu hình” ở giữa 
Hoặc lấy lửa đốt như vòng hoa 
“Chúc thủ hình? — phạt đốt tay, 
“Khu hành hình? — rơm bện đây siết dày, 
“Bì y hình” — vỏ cây làm áo, 
“Linh dương hình” — dê núi hành hình, 
Hoặc hình thức “câu nhục hình” 
Lấy câu móc thịt, thật kinh khiếp rày 
Hình đồng tiên, thịt này được cắt 


“Khối trấp hình? này, hoặc “chuyên hình” 


“Cao đạp đài”, cách hành hình 
Dầu sôi tưới phỏng thân mình, chân tay, 
Thả chó dữ ra ngay, xé xác, 
Trói vào cọc, hình phạt chém ngay. 
Này các Tỷ Kheo ! Ở đây 
Người ngu thấy thế, nghĩ vây : 'Do nhân 
Các ác hành tự thân chuốc lấy, 
Tên trộm cướp phạm phải luật hình, 
Bị Vua quan bắt hành hình 
Với nhiều cách thức thật kinh khủng này. 
Những điều đây nơi ta cũng có, 
Nếu Vua quan mà họ biết ra 
Bắt ta hành phạt khảo tra 
Thật là khủng khiếp khiến ta ưu sâu'. 
Là thứ hai thuộc vào ưu khổ 
Mà người ngu cảm thọ hiện thời. 
Lại nữa, người ngu leo ngồi 
Trên ghế, giường ngủ, năm nơi đất nên.. 
Lúc bấy giờ, dựa trên ác nghiệp 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 129:  HIỀNNGU* MLH- 276 


Của y làm liên tiếp trước sau 
Như thân, khẩu, ý-hành nào 
Khiến bị treo áp rồi mau treo năm, 
Treo đè lên chỉ nhằm người ấy. 
Giống như vậy, này các Tỷ Kheo ! 
Bóng các đỉnh núi buôi chiều 
Treo nằm, treo áp hay treo đè liền 
Trên mặt đất. Cho nên cũng vậy 
Người ngu ấy suy nghĩ như sau : 
“Ta không làm điều phước nào, 
Không làm điều thiện, dẫn sâu tội nhiều, 
Không làm điều chống lại sợ hãi, 
Làm điều hại, hung bạo, ác nhân, 
Do làm điều ác mọi phần 
Phải sinh ác thú khi thân chết rồi”. 
Người ấy thời sầu muộn, than vãn 
Khóc lóc, đoạn đấm ngực rên la 
Rơi vào bất tỉnh. Đây là 
Một sự ưu khổ thứ ba hiện đời 
Mà người ngu tức thời cảm thọ. 
Các Tỷ Kheo ! Kẻ đó ngu sĩ 
Làm thân-ác-hành mọi thì 
Ác-hành khâu & ý, nên khi chết rồi 
Sinh vào nơi ác thú, cõi dữ 
Vào đọa xứ, địa ngục, nạn tai. 
Các Tỷ Kheo ! Nếu có ai 
Nói đúng đăn về người đây mọi phần 
Phải nói rằng y thật ngu đốt 
Làm hoàn toàn không tốt đẹp chi, 
Không khả ái, thích ý øì. 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 129: HIỀNNGU* MLH- 277 


Cũng như nói đến A-Tỳ ngục môn 
Hoàn toàn không tốt đẹp, khả ái, 
Không thích ý sinh tại nơi đây. 

Các Tỷ Kheo ! Vấn đề này 

Có một ví dụ khó ai tả vào 
Vì rất nhiều khổ đau địa ngục ” 
Nghe Phật nói về mục như vầy 

Một Tỷ Kheo bạch Phật ngay : 

— “ Bạch Phật ! Có thể nào Ngài từ bi 
Cho Chúng Tỳ Kheo một ví dụ ? ”. 
Đắng Điều Ngự chấp thuận, nói ngay : 

— “ Ví như, các Tỷ Kheo này Ï 

Có người bắt được kẻ đầy hung hăng, 
Y sông băng trộm cướp thường nhật 
Bị dẫn đến trước mặt Vua ngay 

Tâu rằng : “Tên trộm cướp này 

Nay bắt y được, xin ngài xử y 
Theo những gì Đại vương muốn xử'. 
Đức vua liền phân xử tức thì : 

“Cầm y thị vệ đưa y 

Đến Hình-bộ, đoạn thực thi như vây : 
Đầm kẻ này một trắm ngọn giáo 
Vào buổi sang để tạo thần uy'. 


Giáp sĩ đưa kẻ cướp đi 
Thực hiện đúng với điêu chỉ Vua truyền. 
Đên trưa, nhà vua liên hỏi lại : 
“Các khanh đâm kẻ ấy ra sao ?° 
“Tâu Vua ! Tên cướp đớn đau 


Nhưng vẫn còn sông cho dầu thảm thương". 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 129:  HIỀNNGU* MLH- 27§ 


Vị Quốc vương liền truyền lệnh bảo : 
“Đâm tiếp trăm ngọn giáo vào y°. 
Chiêu hỏi Thị vệ Câm y : 
“Hành hình tên cướp thực thi thế nào ?” 
— “Tâu Đại Vương ! Y đau đớn lắm 
Nhưng còn sông dù tăm máu đảo". 
— “Vậy các khanh hãy mau mau 
Đâm tiêp tên cướo cho sâu chăng nhâm 
Với một tram ngọn giáo nữa vậy". 
Và họ đã đầm người ây thật sâu. 
Các Tỷ Kheo ! Nghĩ thế nào 
Ba trăm ngọn giáo đâm vào kẻ đây 
Nhân duyên này khiên cho kẻ cướp 
Cảm thọ được khô ưu hay không 2 ”. 
— “ Thọ hình này, bạch Thế Tôn ! 
Chỉ một ngọn giáo đâm trong một lân 
Kẻ ây đã muôn phân ưu khô 
Huông chi họ đã đâm cả ngày 
Ba trăm ngọn giáo như vây ” 
Bỗng Thế Tôn cúi nhặt ngay bên đảng 
Hòn đá nhỏ băng bàn tay vậy 
Hỏi các Tỷ Kheo ây như sau : 
— “ Này các Tỷ Kheo ! Nghĩ sao 
Tuyệt Sơn núi ây thê nào so qua 
Với hòn đá mà Ta vừa nhặt 2 ”. 
— “ Bạch Ngài ! Thật quá nhỏ so ra 
Sánh với Tuyêt Sơn thua xa 
Nó không đáng kê nêu mà cân phân 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 129: HIÈNNGU* MLH- 279 


Núi lớn hơn triệu lần như thế ” 
— “ Các Tỷ Kheo ! Nếu kể so ra 
Tên tướng cướp đã nói qua 
Bị đâm bởi giáo với ba trăm lần, 
Nhân duyên khiến muôn phần đau khổ 
Y cảm thọ hết sức khổ ưu. 
Nhưng nếu so sánh khổ ưu 
Ở nơi Địa ngục, bị ngưu đầu và 
Các mã diện căng ra mặt đắt, 
Lấy cọc sắt nung đỏ đóng ngay 
Vào hai chân và hai tay, 
Đóng vào giữa ngực cọc đây đỏ lừng 
Hình phạt từng gọi là “nắm cọc", 
Thọ hình thật thảm khốc đớn đau, 
Thống khổ, khốc liệt biết bao ! 
Nhưng không thể chết khi nào chưa xong 
Phần ác nghiệp khó mong tiêu diệt. 
Các Tỷ Kheo ! Nên biết tiếp đây : 
Ngục tốt lại bắt người này 
Năm xuống, rồi chặt người này, nhiều phen 
Bằng búa, khiến y bèn rên xiết 
Thọ lãnh sự khốc liệt khổ đau 
Nhưng y chưa thể chết đâu 
Khi nào ác nghiệp dài lâu chưa cùng, 
Rồi ngục tốt lại dùng nhiều cách 
Như là cách dựng ngược hai chân 
Đầu chúc xuÔng, khổ muôn phần 
Hay cột người ây toàn thân dập vùi 
Vào chiếc xe, chạy lui chạy tới 
Trên nên lửa rực với than hừng, 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 129:  HIỀNNGU* MLH- 280 


Rồi đặt người ấy lên sườn 
Ngọn núi cháy đỏ khôn lường, đốt nung. 
Rồi ngục tốt lại dùng hình phạt 
Qung tội nhân vào vạc dầu sôi 
Được đun cháy rực liên hồi 
Y bị chìm xuống và rồi nổi lên, 
Hoặc trôi dạt bốn bên, ngang dọc, 
Sự thông khổ thảm khốc nơi đây, 
Nhưng y không thể chết ngay 
Đến khi ác nghiệp người này được tiêu. 
Các Tỷ Kheo ! Ngưu đầu mã diện 
Lại quăng nghiền người ấy vào nơi 
Đại địa ngục kia tức thời 
Nó có bốn sóc, bốn nơi cửa vào 
Chia thành phần bằng nhau, tường sắt 
Có mái sắt lợp kín bên trên 
Địa ngục sắt nung đỏ lên 
Trăm do-tuần rộng, ngang trên dưới đều. 
Luôn có mặt , được neo thẳng đứng. 
Các Tỷ Kheo ! Nhiều những pháp môn 
Nói về địa ngục Quỷ môn 
Nhưng khó nói đủ, vì không thể nào 
Nói cho hết khổ đau địa ngục. 
( Cối thú ) 
Các Tỷ Kheo ! Tiếp tục nói qua 
Có những loại sinh vật, mà 
Luân hồi trôi nổi gọi là bàng sanh 
Loài có thở, hiền lành ăn cỏ 
Như trâu, bò, dê, thỏ, ngựa, nai... 
Ăn cỏ ướt, cỏ khô hoài, 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 129: HIÈNNGU * MLH- 281 


Với răng nhai nghiến cỏ đây hằng ngày. 
Những người ngu trước đây hưởng thọ 
Và đã có làm ác đời này, 

Sau khi mạng tận thân vầy 

Sinh ra cộng trú loài đây, tức là 
Loài hữu tình trải qua ăn cỏ. 

Các Tỷ Kheo ! Lại có chúng sanh 
Sinh vật thuộc loại bàng sanh 

Có hơi thở và chỉ dành ăn phân 
Khi ngửi thấy mùi phân phảng phất 
Chúng lật đật chạy tới, nghĩ vây : 

“Chúng ta sẽ ăn ở đây”. 

Ví như Phạm-chí chạy ngay đến dành 
Khi ngửi mùi hiến sanh tế lễ 
Nghĩ rằng : “Chúng ta sẽ ăn đây', 

Như các loài gà, heo này 

Hoặc giả-can, chó... hằng ngày kiến ăn 
Có hơi thở, ăn phân — sinh vật. 
Người ngu ấy quả thật trước đây 

Đã từng hưởng thụ nơi này 

Làm các ác nghiệp ở đây vô cùng, 

Khi thân hoại mạng chung, tức khắc 
Sinh cộng trú với các loài đây 
Tức hữu tình ăn phân này. 

Loại thấp sinh — gọi như vày cho thông 
Có hơi thở, sinh trong âm thấp, 

Già, chết trong âm thấp mịt mùng 
Tối tăm — như các côn trùng, 


Dòi, sâu, đom đóm, gián cùng bọ hung... 


Và nói chung gôm các sinh vật 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 129:  HIỀNNGU* MLH- 282 


Loại ẩm thấp, có thở như vây. 
Lại nữa, các Tỷ Kheo này Ï 

Loài sinh trong nước đêm ngày lội bơi 
Già trong nước, chết nơi nước đó 
Là loài có hơi thở, như là 

Cá, rùa, cá sấu, ba ba, 

Hay sinh vật khác sinh ra nơi này. 
Các Tỷ Kheo ! Do đầy nghiệp ác 
Sinh vật khác sinh ra ở nơi 

Môi trường bắt tịnh thúi hôi 

Già, chết trong bắt tịnh, hôi thúi này 
Thuộc bang sanh, loài đây có thở 
Sinh trong chỗ cá, thịt thúi tha 

Như bọ hung, dòi sinh ra 

Trong cá, thịt thúi, hay là được sinh 
Trong đầm sình hôi tanh như thế. 
Các Tỷ Kheo ! Là kẻ ngu này 

Trước kia hưởng thụ ở đây 

Làm các ác nghiệp nơi này nói chung, 
Khi thân hoại mạng chung, sinh tới 
Cộng trú với loại hữu tình này. 

Rất nhiều điều đề trình bày 

Bàng sanh các loại nghiệp dày khó so 
Nhưng thật khó nói cho đầy đủ 
Vì đau khổ bàng sanh quá nhiều. 

Ví như, này các Tỷ Kheo ! 

Có một khúc gỗ lều bều trôi qua 
Trên mặt biển bao la, sâu rộng 
Ở khúc gỗ có bộng lỗ này, 

Sóng gió thôi dạt đông tây, 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 129: _  HIẾNNGU_ * MLH- 283 


Lúc dạt nam bắc, lúc XOay mỌI chiều. 
Một con rùa mắt đều mù cả 
Tận dưới đáy biên cả ân thân, 
Trăm năm trồi lên một lần. 
Các Tỷ Kheo ! Cứ như phần nêu trên 
Khi trồi lên làm sao đầu nó 
Có thể chui đúng lỗ bộng cây ? ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Thật quá gay ! 
Được chăng đi nữa trúng đây một lần 
Sau vạn lần nồi lên như vậy ”. 
— “ Các Tỷ Kheo ! Việc ấy gian nan 
Nhưng so ra còn dễ dàng 
Với sự trở lại thế gian làm người. 
Đó là lời Như Lai tuyên bố 
Khi người ngu sinh chỗ tối tăm, 
Sinh vào đọa xứ đọa trầm 
Ở đó chăng có duyên & nhân pháp hành, 
An tịnh hành, thiện hành chăng có, 
Cũng chắng có phước hành thanh cao, 
Chỉ có ăn thịt lẫn nhau, 
Ăn thịt kẻ yếu, càng sâu ác hành. 
Các Tỷ Kheo ! Sinh linh đền tội 
Nơi đọa xứ quá đổi lâu dài, 
Đến thời thoát khỏi nơi đây 
Trở lại nhân thế nhập thai làm người 
Thì làm người đui, què, câm, điếc, 
Trong gia đình hạ liệt thành phần 
Làm nghề đan tre, đi săn, 
Làm xe nghèo khó, đồ phân bần cùng, 
Không đủ ăn, đồ dùng thiếu thốn, 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 129:  HIẾNNGU_ * MLH- 284 


Quần áo rách, khốn đốn mưu sinh, 
Thân hình thô xấu, khó nhìn 
Lùn thấp, mang tật bâm sinh, cùng là 
Thiếu đồ ăn, uống và đồ mặc, 
Xe cộ hoặc hương liệu, giường nằm, 
Nơi ở bần tiện, tối tăm 
Do dư nghiệp ác đã thầm tạo ra. 
Thân, khâu và ý-ác-hành ấy 
Khi thân hoại mạng chung, sinh qua 
Cõi dữ, đọa xứ xấu xa 
Hoặc sinh địa ngục thật là khổ thay ! 


Các Tỷ Kheo ! Như vây ví dụ : 
Người có thú đánh bạc đỏ đen 
Trong canh đồ bác đầu tiên 
Mất cả tài sản, mất liền Vợ con 
Cuối cùng còn phải mang tù tội. 
So tội lỗi kẻ đánh bạc đây 
Thì người ngu tạo tội này 
Rất nhiều ác quả hưởng ngay chắng lành, 
Thân, khẩu, ý-ác-hành đủ loại, 
Khi thân hoại, sinh tới tức thì 
Cõi dữ, đọa xứ, A-tỳ... 
Đọa xứ viên mãn dành vì kẻ ngu. 
(Người Hiên Trí) 
Các Phích-Khu ! Ba điều cao thượng 
Ba đặc điểm, đặc trưng, hay phần 
Đặc ân của bậc trí nhân 
Thế nào giải thích ba phần nói trên 2 
Các Tỷ Kheo ! Trí hiền suy nghĩ 
Đều suy nghĩ về thiện-tư-duy, 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 129: _  HIẾNNGU_ * MLH- 285 


Thiện hành, thiện ngữ hành trì. 
Nếu người trí không tư duy như vầy 
Làm sao người trí này biết rõ : 
“Chính vị đó kẻ trí, Chân nhân'. 
Này các Tỷ Kheo ! Vì rằng 
Nghĩ lành, thiện ngữ, thiện hành — vị đây 
Đều thực hiện đêm ngày chân thiệt, 
Do vậy, người trí biết rõ vầy. 
Các Tỷ Kheo ! Người trí này 
Ba loại lạc hỷ có ngay hiện thời : 
* Người trí ngồi giữa hội chúng lớn. 
Bên đường lớn xe cộ lại qua 
Hay tại ngã tư, ngã ba, 
Nếu thây người trí, người ta nghĩ liền 
Câu chuyện riêng thích hợp vị ấy : 
“Người trí đấy từ bỏ sát sanh, 
Từ bỏ trộm cướp chăng lành, 
Từ bỏ tà hạnh dục tình, dối gian, 
Bỏ, không màng rượu men, rượu nấu, 
Người trí thấu suy nghĩ của người 
Cho nên suy nghĩ tức thời : 
“Chuyện người ta đã nghĩ nơi ta vẫy, 
Những pháp này nơi ta có thật, 
Và ta thật có những pháp này”. 
Là lạc hý thứ nhất đây 
Người trí đã cảm thọ ngay hiện thời. 
* Các Tỷ Kheo ! Thế rồi người trí 
Thấy tên cướp đã bị hành hình 
Với các hình phạt khủng kinh. 
Người trí suy nghĩ : “Thật tình nơi ta 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 129: _  HIẾNNGU_ * MLH- 286 


Những hình phạt trải qua thế đó 
Thật không có nơi ta như vây, 
Ta không có những pháp này !' 


* Lại nữa, khi người trí này leo lên 


Ngồi trên giường hay trên ghế đó 
Lúc ấy có thiện nghiệp vị này 
Đã làm lâu dài trước nay 
Thân, khẩu, ý-thiện-hành nay cận kể 
Treo áp, nằm, treo đè người ấy 
Người trí đấy suy nghĩ như sau : 
“Ta không làm điều ác nào 
Không làm tội lỗi, vướng sâu hung tàn 
Ta hoàn toàn làm điều phước, thiện 
Thường làm chuyện chống sợ hãi này 
Với những thiện nghiệp như vầy 
Thiện thú, lạc cảnh đường này trú an”. 
Vị ấy không than van, buôn bực 
Không gào khóc, đấm ngực rên la 
Không bị bất tỉnh ngã ra. 
Là sự lạc hý thứ ba như vầy 
Được cảm thọ trong ngay hiện tại. 
Các Tỷ Kheo ! Vị ấy trí hiền 
Thân-thiện-hành làm cần chuyên, 
Thiện-hành khẩu, ý thường xuyên thực hành, 
Khi mạng chung, liền sanh thiện thú 
Sinh Thiên giới, cộng trú cõi đời... 
Nếu ai đúng đắn mở lời 
Nói về người trí ấy, thời công tâm 
Phải nói rằng hoàn toàn xứng đáng 
Được tán thán, tốt đẹp hoàn toàn. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 129 :  HIÈNNGU _— * MLH- 287 
Cũng như nói về Thiên đàng 
Một cách đúng đắn về hàng Chư Thiên 
Phải nói rằng cõi Thiên giới ấy 
Rất khả ái, hoàn toàn đẹp thay ! 
Các Tỷ Kheo ! Vấn đề đây 
Không dễ ví dụ cõi này Thiên cung 
Vì Thiên giới vô cùng an lạc. 
(Cõi Thiên) 
Một vị Tỷ Kheo khác nghe vầy 
Liền bạch Đức Thế Tôn ngay : 

— “ Bạch Thế Tôn ! Kính xin Ngài từ bi 
Cho Chúng Tỳ Kheo một ví dụ ”. 
Đức Điều Ngự liền nói như vây : 

— “ Ví như, các Tỷ Kheo này ! 
Chuyên-luân Vua Thánh đêm ngày an như 
Bảy món báu, bốn như-ý-đức 
Do nhân duyên này thực đủ đầy 
Cảm thọ lạc hỷ ở đây. 
Như vậy bảy món báu này là sao ? 
Hãy nói vào Vua sát-Đếề-Ly 
Đã làm lễ quán đảnh Tân Vương 
Sửa sang, chắn chỉnh triều đường 
Thực hành Chánh Pháp Thánh Vương âm thầm 
Vào bố-tát ngày rằm, trai giới 
Lên lầu cao, vua tới lễ đàn 
Thì xe báu trời hiện sang 
Đây đủ vành, trục và ngàn căm xen 
Thấy như vậy, vua bèn suy nghĩ : 
“Nghe nói Sát-Đế-Ly vua nào 
Được Thiên bảo luân hiện vào 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 129: _  HIẾNNGU_ * MLH- 288 


Thì vị vua ấy dự vào Thánh Vương 
Chuyển Luân Vương cõi đời, sẽ được 
Bảy thứ báu lần lượt có qua 

Chuyên Luân Thánh Vương là ta 

Vì xe trời báu hiện ra tức thời”. 

Rồi đức vua từ nơi bảo tọa 
Đứng thong thả, vai đắp thượng y 
Tay cầm bình nước tức thì 

Tay phải rưới nước gia trì thiên xa 
Vua nói là : “Hối này xe báu ! 

Hãy lăn khắp để dạo thế gian 
Và hãy chinh phục hoàn toàn Ï”. 

Sau đó Vua đã ngự an xe trời 
Bốn binh chủng đồng thời hộ giá 
Đi theo sau, tất cả nghiêm trang. 

Chỗ nào xe báu dừng ngang 

Vua cùng binh, tướng các hàng trú an. 

Ở phương Đông, Vua đang đối địch 
Thấy Thánh Vương, cảm kích phục tùng 
Đến yết kiến đẳng Cửu Trùng 

Thưa rằng : “Hoan hỷ đón mừng Đại Vương ! 
Xin tùy thuộc Đại Vương định đoạt 
Chúng hạ thần an lạc phục tùng. 

Đại Vương hãy giáo huấn chung 

Thần dân trong nước thảy cùng thực thi”. 
Chuyên Luân Vương đã vì lời thỉnh 
Khuyên dạy rằng : “Chân chính con đường 

Đưa đến lợi ích vô lường 
Là giữ ngũ giới tinh tường, nghiêm minh : 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 129: HIỀNNGU* MLH- 289 


Không sát sinh, cũng đừng trộm cướp 
Không nói láo , không được tà dâm 
Không được uống rượu, mê tâm, 
Hãy nên ăn uống đúng tầm, thích nghĩ”. 
Rồi các vì địch vương tất cả 
Ở phương Đông đều đã trở thành 
Chư hầu tùng phục, trung thành 
Chuyên Luân Vương được uy danh càng nhiều. 


Các Tỷ Kheo ! Một điều CƠ XảO 
Thiên-xa báu lặn xuống biển sâu 
Từ phương Đông, rồi trồi đầu 
Lên phương Nam, gặp vương hâầu tại đây. 
Các địch vương nơi này cũng thế 
Đều hoan hý dùng lễ đón mừng. 
Cầu thỉnh Chuyển Luân Thánh Vương 
Ngũ giới Vương lại dạy đường lợi an. 
Rồi xe báu thắng đàng lặn xuống 
Biển phương Nam, ý muốn qua Tây 
Chiêu an tôi, từ phương Tây 
Thiên-xa lặn xuống, qua ngay bên bờ 
Về phương Bắc, 8iong cờ gióng trống 
Bốn binh chủng hộ tống uy nghiêm 
Phương Bắc, xe báu dừng liền 
Chuyển Luân Vương đã trú yên tạm thời. 
Các địch vương bấy thời nghe tiếng 
Đến yết kiến Chuyên Luân Thánh Vương : 
“Hoan nghênh đón mừng Đại Vương 
Xin ngài giáo huấn tinh tường chúng tôi”. 


Chuyển Luân Vương tức thời giáo giới : 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 129:  HIÈNNGU* MLH- 290 


“Hỡi các vị ! Thiện lợi con đường 
Đưa đến lợi ích vô lường 
Là giữ ngũ giới tinh tường, nghiêm minh : 
Không sát sinh, cũng đừng trộm cướp, 
Không nói láo, không được tà dâm, 
Không được uông rượu, mê tâm, 
Hãy nên ăn uống đúng tầm, thích nghỉ”. 


Phương Tây, Nam địch vương tất cả 
Rồi phương Bắc, đều đã trở thành 
Chư hầu tùng phục, trung thành 
Chuyển Luân Vương được uy danh lẫy lừng. 
Các Tỷ Kheo ! Không dừng đâu cả 
Sau khi đã chinh phục, chiêu yên 
Địa cầu cho đến hải biên, 
Thiên-xa báu trở về liền kinh đô 
Đi thắng vô pháp đình tiền điện 
Trước nội cung, vĩnh viễn trưng bày 
Xe báu quốc bảo, quý thay ! 
Được xuất hiện cho Vua này bảo xa. 
Tiếp đó là xuất hiện voi báu 
Cũng là một quốc bảo vô lường 
Cho vị Chuyên-luân Thánh vương 
(Quán đảnh Sát-Đế-Ly thường nêu danh). 
Voi thuần trắng, phi hành tự tại 
Trên hư không, sức lại phi thường 
U-Pô-Sa- Thá tinh tường ( Uposatha ) 
Là tên voi đó. Thánh vương khi mà 
Thấy U-Pô-Sa-Tha voi quý 
Tâm hoan hỷ hết sức, nghĩ ngay : 
“Lành thay được cỡi voi này ! 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 129: _  HIẾNNGU_ * MLH- 291 


Nếu nó chịu phục dưới tay ta vầy. 
Các Tỷ Kheo ! Có ngay hiện tượng 
Như một con hiền-tượng thanh cao 

Chịu sự điều ngự dài lâu, 

Voi báu tự đến nương vào Thánh vương, 
Chịu để cho Thánh vương điều ngự. 
Vua muốn thử voi báu quý này 

Sáng sớm cỡi voI đi ngay 

Thăm khắp quả đất đến rày hải biên 
Rồi về liền Ku-Sa-Va-Tí ( Kusavafi ) 
Là kinh đô của vị Thánh vương 

KỊp giờ ăn sáng lệ thường, 

Đây là voi báu Thánh vương có rồi. 
Các Tỷ Kheo ! Rồi thời ngựa báu 
Liền xuất hiện tuyệt hảo, phi mau 

Thuần trắng, nhưng lại đen đầu 

Như quạ. Bờm ngựa cũng màu đen mun 
Có thần lực, hư không bay dạo 
Tên ngựa báu : Vá-Lá-Há-Ka ( Valahaka ) 

Ngựa báu bay đến từ xa 

Chịu sự điều ngự như là long-câu, 
Một hiền-mã biết bao quý phái. 
Thánh vương ấy liễn cỡi ngựa này 

ĐI khắp nam, bắc, đông, tây, 

Khắp quả đất, cho đến ngoài hải biên 
Rôi về liền Ku-Sa-Va-Tí 
Kịp điểm tâm chuẩn bị cho Ngài. 

Này các Tỷ Kheo ! Như vầy 

Xuất hiện ngựa báu tuyệt hay, trung thành. 

Sát-Đế-Ly vua lành quán đảnh 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 129:  HIẾNNGU_ * MLH- 292 


Tức Vua Thánh Chuyển-luân-vương này 
Lại nữa, châu báu hiện đầy 
Lưu ly, vàng, bạc, ngọc đây sáng hoài 
Có tám mặt khéo mài, khéo dũa 
Hào quang của châu báu quý thuần 
Chiếu sáng khắp một do-tuần (/) 
Vua thử châu báu, dàn quân tức thì 
Bồn binh chủng tinh-kỳ rực rỡ 
Châu báu được đặt ở ngọn cờ, 
Từ quân ký, lúc bấy giờ 
Sáng rực khiến đại quân chờ tiến quân 
Có thể tiến rần rần lập tức 
Dầu đêm tối như mực trước sau, 
Đó là xuất hiện bảo châu 
Cho vị quán-đảnh thuộc vào Thánh vương. 
Các Tỷ Kheo ! Am tường mọi chuyện 
Nữ báu lại xuất hiện, quý sang 
Mỹ miều, cử chỉ đoan trang, 
Khả ái tuyệt mỹ, mịn màng làn da, 
Thân nàng ta không cao, không thấp, 
Không gây quá, không mập, không đen, 
Nhan sắc loài người vượt trên 
Ánh sáng dung sắc Chư Thiên sánh bằng. 
Nữ báu thân hình hằng êm mịn 
Có đặc tính như bông, như nhung. 
Các Tỷ Kheo ! Khi lạnh run 
Chân tay nữ báu vô cùng ấm êm, 


(1) : Do-tuân ( Yojana ) là đơn vị ẩo chiêu dài cổ xưa ở Ẩn-Độ. 
Theo Tương Ung Bộ Kinh 1 do-tuân = 2.91 lý ( 4.68 Km ). Theo 
hai học-giả hiện đại Fleet và Vost thì l do-tuán = 19.5 Km. 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 129: HIỀNNGU * MLH- 293 


Khi trời nóng, trở nên lạnh mát, 
Thân nữ báu tỏa các mùi hương 
Mùi thơm chiên-đàn tỏa thường 
Miệng tỏa hương ngát thơm dường liên hoa. 
Các Tỷ Kheo ! Thật là hữu phước 
Nữ báu thường dậy trước, ngủ sau, 
Khi Thánh vương đã ngủ sâu 
Nữ báu quán xuyến việc nào cũng an 
Làm Vua càng thỏa thích, sủng ái. 
Nữ báu ấy một đạ trung thành 
Khiến Vua tin tưởng, an lành 
Sự xuất hiện nữ báu dành cho Vua. 
Các Tỷ Kheo ! Cũng chưa chấm dứt 
Cư-Sĩ báu lập tức đến ngay 
Giúp Vua Sát-Đế-Ly đây 
Đã quán-đảnh Chuyên-luân này Thánh vương. 
Cư-Sĩ1 báu tinh tường, viên mãn 
Chứng thiên nhãn, nghiệp dị thục sanh 
Nhờ vào thiên nhãn, thấy rành 
Châu báu chôn dấu để dành khắp nơi 
Thuộc có chủ hay thời không chủ. 
Cư-SĩT báu ưu tú tâu qua : 
“Tâu Đại Vương ! Chớ lo mà Ï 
Thần sẽ xử lý thật là thích nghi 
Tài sản g1 Đại vương được hưởng. 
Muốn tuyệt đối tin tưởng vị này 
Vua thử Cư-Sĩ báu đây, 
Lên long thuyền lớn ran gay giữa dòng 
Của sông Hằng, neo xong liền bảo 
Cư-Sĩ báu : “Trẫm muôn có vàng". 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 129:  HIỀNNGU* MLH- 294 


- “Tâu Đại Vương ! Truyền chèo sang 
Bờ nào cũng được, lấy mang cho ngài'. 
- *Cư-Sĩ ! Trẫm cần ngay vàng ấy 
Ngay tại đây. Hãy lẫy vàng đi !°. 
VỊ Cư-Sĩ báu tức thì 
Thọc hai tay. xuống nước, quỳ nhắc ngay 
Một ghè đầy vàng ròng lấp lánh, 
Rồi tâu Vua quán-đảnh (7) Thánh vương : 
- “Đã đủ chưa, tâu Đại vương ?” 
- "Này Cư-Sĩ ! Sự cúng dường ở đây 
Đã đủ rồi, như vây là đủ'. 
Các Phích-Khú ! Như vậy chính là 
VỊ Cư-Sĩ1 báu hiện ra 
Để phục vụ Vua quán-đảnh là Thánh vuơng. 
Các Tỷ Kheo ! Kiên cường dũng kiện 
Tướng-quân báu xuất hiện tức thì 
Cho vua Sát-Đế-Ly ni, 
Có tài thao lược ai bì được đâu ! 
Học thức cao, thông minh, sáng suốt 
Lại thông thuộc các cách dùng binh, 
Đáng tiến thì tiến thật nhanh 
Đáng lùi lùi lại, đáng dừng dừng ngay, 
Có khả năng trình bày khuyến nghị 
Để vua Sát-Đế-Ly thành công. 
Muốn cho Thánh vương an lòng 


(1) : Theo tập tục Ẩn-Độ xưa , khi chính thức tuyên cáo địa vị kế 
thừa của Thái Tử để chuẩn bị lên ngôi Vua , hoàng tộc lấy nước 4 
biển rưới lên đỉnh (đảnh) đầu Thái-tử., Do đó Thái-tử cũng được 
gọi là “Quán đỉnh vương tử ` ` Điều đó có ý rằng sau này Vị Vương 
tử có thể thông trị toàn bộ lãnh thổ và nhân dân trong bốn biển. 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 129: HIỀNNGU * MLH- 295 


Tướng-quân đến trước bệ rồng triều ca 
Rồi tâu qua vị Thánh vương đó : 
- “Xin Đại Vương chớ có lo âu ! 
Thần sẽ cố vấn nông sâu 
Cho Đại Vương để ngài mau tựu thành". 
Các Tỷ Kheo ! Điều lành xuất hiện 
Tướng-quân báu cho Thánh vương này 
Quán-đảnh Sát-Đề-Ly đây 
Như vậy xuất hiện đủ đây, khâm tuân 


Cho Chuyền-luân Thánh vương bảy báu. 


Các Tỷ Kheo ! Thất bảo có rồi 
Vua Sát-Đế-Ly đồng thời 
Bốn như-ý-đức có nơi Vua này. 
Sao là bốn điều đây như vậy 2 
* Thánh vương ấy khả ái, đẹp trai 
Cử chỉ thanh lịch, nghiêm oal 
Tuyệt luân sắc diện vượt ngoài thế nhân, 
Thấy xa hơn thế nhân vượt bực, 
Đó là như-ý-đức đầu tiên. 
* Thánh vương thọ mạng trường niên 
Như-ý-đức ấy kể liền thứ hai. 
* Ít bệnh tật, ít tai ương khuấy 
Thánh vương ấy thân nhiệt điều hòa, 
Không quá lạnh, nóng trải qua 
Điều hòa tiêu hóa thăng xa mọi người. 
Thứ ba thời là như-ý-đức. 
* Vua này được Gia Chủ, Bàn-môn 
Yêu mến, ái mộ, kính tôn. 
Như người cha được các con yêu vì. 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 129:  HIỀNNGU* MLH- 296 


Các Tỷ Kheo ! Mọi thì các vị 
Là Gia-chủ, Phạm-chí mến thương 
Vua sát-Đế-Ly Thánh vương. 
Thánh vương cũng rất mến thương, yêu vì 
Các Gia-chủ, các vì Phạm-chí 
Như người cha yêu quý các con. 
Chư Tỷ Kheo ! Các Bàn-môn 
Cùng các Gia-chủ kính tôn vô lường 
Khi Thánh vương hoa viên trực chỉ 
Các Phạm-chí, Gia-chủ theo sau 
Tâu rằng : “Đại vương thanh cao ! 
Hãy đi chằm chậm, đừng mau đăng trình 
Đề chúng thần được nhìn thấy kỹ 
Chiêm ngưỡng vị Thánh vương mọi bề !°. 
Vua Thánh bảo người đánh xe : 
“Cho xe đi chậm, đi kề chúng dân 
Để trẫm thấy Bàn-môn, Gia-chủ 
Được trông thấy đầy đủ, lâu đài”. 
Người đánh xe vâng lệnh ngài 
Điều khiển xe tiến khoan thai, từ từ 
Chúng Tăng ! Đây là như-ý-đức 
Thứ tư của một bậc Thánh vương. 
Vua Sát-Đế-Ly tỉnh tường 
Suy nghĩ : “Ta hãy khai trương xây hồ 
Trồng hàng cây quanh hỗ sen đó 
Cây Tha-la long-thọ hàng trắm 
Cách khoảng một trăm cung tầm'. 
Chuyên-luân Vua Thánh thâm trầm khoan thư 
Có đầy đủ bốn như-ý-đức. 
Các Tỷ Kheo ! Về bực Vua này 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 129: HIÈNNGU* MLH- 297 


Các ông suy nghĩ sao đây 2 
Chuyên-luân Thánh-chúa đủ đầy an như 
Bảy món báu, bốn như-ý-đức 
Do nhân duyên ấy thực tự lòng 
Có cảm thọ lạc hỷ không ? ”. 
— “ Bạch Phật ! Vị ấy viên thông như vầy 
Chỉ cần đầy một món báu đó 
Do vậy, có cảm thọ vui an 
Huỗng chỉ đầy đủ hoàn toàn 
Bốn như-ý-đức, bảy hàng báu đây ”. 
Đức Thế Tôn nhặt ngay hòn đá 
Bằng bàn tay, hỏi cả như sau : 
— “ Các Tỷ Kheo ! Nghĩ thế nào 2 
Hòn đá này nếu so vào Tuyết Sơn 
Là dãy núi cao hơn tất cả, 
Thì hòn đá so sánh ra sao 2 ”. 
— “ Bạch Phật ! Có thể đáp mau 
Thật quá chênh lệch so vào chuyện đây 
Hòn đá này thật là quá nhỏ 
Với Tuyết Sơn núi đó cao to 
Nó không đáng kề là bao 


Không băng vạn triệu so vào Tuyêt Sơn ” 


— “ Cũng như vậy, vị Chơn Thánh-chủ 
Chuyển-luân-vương đầy đủ các phần 
Là bảy món báu quý trân, 
Bốn như-ý-đức. Do nhân duyên này 
Sẽ cảm thọ đủ đây lạc hý, 
Sự lạc hỷ nếu sánh Chư Thiên 
Với sự Thiên-lạc cõi Thiên 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 129:  HIỀNNGU * MLH- 29§ 


Thì không đáng kể, chăng tuyền cân phân, 
Không băng nghìn vạn lần Thiên lạc. 
Lại điều nữa, này chư Tăng-Già ! 

Nếu người trí ấy trải qua 

Thời gian lâu lắm — sinh ra làm người 
Sẽ sinh nơi gia đình quyền quý 
Sát-Đề-Ly, vọng tộc hoặc là 

Bàn-môn, Cư-Sĩ đại gia 

Giàu sang vô số vàng và châu ngân, 
Phong phú phần lúa thóc, tài vật. 
Hơn nữa, rất khả ái, đẹp trai 

Dung sắc tối thượng hòa hài 

Đây đủ thức uống, có hoài thức ăn, 
Dư thừa phần xe CỘ, vải mặc, 

Hương liệu, chỗ ở thật huy hoàng 
Giường năm, ánh sáng chứa chan 

Vị ấy được sống an nhàn, vang danh, 
Thân, khẩu, ý ý- thiện-hành có mãi. 
Khi thân hoại mạng chung, vị này 

Sinh Thiện thú, Thiên giới ngay. 

Này chư Phích-Khú ! Điều này ví như 

Người đánh bạc ngay từ canh bạc 
(Đồ xúc xắc) tham gia đầu tiên 
Thắng lớn, được TẤt nhiêu tiền 

Nhưng thật rất nhỏ nếu liền so ra 
Canh bạc mà người trí hiểu biết 
Sau khi hành tam nghiệp thiện-hành 

(Là thân, khẩu, ý-thiện-hành) 

Mạng chung sinh đến cỏi lành Chư Thiên 

Hay cõi đời, thiện duyên phước đức. 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 129: _  HIẾNNGU_ * MLH- 299 


Các Ty Kheo ! Địa vức đây là 
Hoàn toàn viên mãn, tính hoa 
Của bậc có trí trải qua thực hành ”. 


Đắng Cha Lành Phật Đà thuyết giảng 
Pháp viên mãn hiền & ngu các hàng 
Chư Tỷ Kheo trong đạo tràng 
Hoan hỷ tín thọ lời vàng Thế Tôn ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


x 
x% 


( Chấm dứt Kinh số 129 : HIÊN NGU 
— BÀLAPANDITA Sua ) 


130. Kinh THIÊN SỨ 
( Devadùta sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 


Một thời nọ Thế Tôn Thiện Thệ 
An trú tại Xá-Vệ thành này 
Sa-Vát-Thí cũng là đây 
Kỳ Viên Tình Xá hôm mai tịnh, hòa 
Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná 
Cấp-Cô-Độc Trưởng giả tín gia 
A-Na-Thá-Pin-ĐI-Ka 
Tín thành dâng đến Phật Đà trước đây. 
Tại nơi này Ngài gọi Tăng Chúng : 
— “Này Tăng Chúng ! Hãy khéo nghe đây ”. 
Chư Tỷ Kheo tại nơi này 
Vâng đáp lời Phật. Rồi Ngài thuyết ngay : 
— “ Chúng Tăng này ! Như nhà có cửa 
Một người đứng chính giữa nhìn ra 
Thấy những người đi vào nhà, 
Đi qua ổi lại, đi ra khỏi nhà. 
Cũng vậy, Ta nhìn với thiên nhãn 
Siêu nhân và viên mãn tịnh thanh 
Thấy rõ các chúng hữu tình 
Chết đi sinh lại, hành trình chuyền di, 
Kẻ hạ liệt, người thì sang cả 
Kẻ xấu xí, người quá đẹp trai 
Tùy theo hạnh nghiệp người này 
Thiện thú, ác thú hiện ngay như vầy. 
Ta nghĩ ngay : “Các hữu tình đó 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 130:  THIÊNSỨ * MLH- 302 


Vì do họ thành tựu an lành 
Về thân, khẩu, ý-thiện-hành 

Không công kích bậc tịnh thanh Thánh hiền, 
Có chánh kiến, cần chuyên hành thiện 
Nghiệp phù hợp chánh kiến vô cùng, 

Sau khi thân hoại mạng chung 

Sinh lên Thiện thú, Thiên cung cối Trời, 
Sinh làm người giàu sang phú quý. 
Còn hữu tình nào bị ác duyên 

Thành tựu thân-ác-hành riêng, 

Ác hành khâu, ý liên miên thực hành 
Công kích bậc Thánh, sanh tà kiến 
Nghiệp phù hợp tà kiến xấu xa 

Sau khi thân hoại, sinh qua 

Vào cõi ngạ-qưỷ hay là bàng-sanh, 
Hoặc bị sanh ác thú, cõi dữ, 

Sinh đọa xứ, địa ngục... chốn này. 
Các Tỷ Kheo ! Tại nơi đây 

Ngưu đầu mã diện sẵn bày khảo tra 
Thừa lệnh Vua Dạ-Ma nơi ấy 
Liên bắt lẫy người tội đọa sa 

Dẫn đến Diêm Vương (Dạ-Ma) (7) 

Thưa răng : “Y chăng xứng là Sa-môn 
Không xứng Bà-la-môn cao thượng, 
Không kính bậc trưởng thượng trong nhà 

Ngài hãy trừng phạt y ta'. 

Các Tỷ Kheo ! Vua Dạ-Ma tức thời 

Thâm vấn người tội vừa nói đó : 


(1): Cối trời Yàmà (Dạ Ma) và Vua trời Dạ-Ma: Suyàma, 
thường được gọi là Diêm Vương. 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 130: THIÊNSỨ * MLH- 303 


- “Này người kia ! Ngươi có thấy qua 
Thiên Sứ thứ nhât hiện ra 
Giữa thê gian, cõi người ta không nào ?" 
- Thưa Diêm Vương ! Con đâu có thấy". 
- “Ngươi có thấy trẻ nít sinh ra 
Yêu ớt năm ngửa khóc la 
Giữa phân tiêu nó thải ra không nào ?'. 
- “Thưa ! Ban đầu người nào cũng thể”. 
- “Này người kia ! Có thể ngươi là 
Người có ý thức, tuôi già 
Nhưng ngươi không nghĩ răng : “Fa ra đời 
BỊ sự sanh đông thời chi phôi 
Không thoát khỏi sự sanh cối trân, 
Ta hãy làm thiện về thân, 
Làm thiện vê khâu & ý, cần cả ba”. 
- “Thưa Diêm Vương ! Thật là quá khó ! 
Con không có thực hiện, bởi vì 
Con bị phóng dật phủ v1". 
Vua Diêm vương ấy tức thì bảo y : 
- “Này người kia ! Nếu vì phóng dật 
Sự giải đải cô tật của ngươi, 
Ngươi không làm thiện mọi thời 
Về thân, khâu, ý trong đời của ngươi 
Chắc chăn chúng làm ngươi điên đảo 
Vì ngươi tạo ác nghiệp tự thân 
Không phải do mẹ ngươi làm 
Cha ngươi cũng chăng dự phân nghiệp đây, 
Không do anh, chị hay bè bạn, 
Chịu ác nạn không phải do từ 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 130:  THIÊNSỨ * MLH- 304 


Bà con huyết thống, gia sư, 

Không do Phạm-chí hay chư vị là 
Các Sa-môn làm ra điêu ây 
Ác nghiệp đây do chính ngươi làm 

Cảm thọ quả báo thậm thâm”. 

Sau khi tra vẫn tội nhân như vậy 
Vệ Thiên Sứ hiên bày thứ nhât, 

Vua Dạ-Ma lại cật vân ngay 
Về vị Thiên Sứ thứ hai : 

- “Người kia ! Có thấy giữa loài người đây 
VỊ Thiên Sứ thứ hai xuât hiện 2'. 

- “Thưa Ngài ! Về phương diện kể ra 

Quả thật con không thây qua”. 

- “Người kia ! Có thấy đàn bà, đàn ông _ 
Tám, chín mươi hoặc trong trăm tuôi 
Thân yêu đuôi, bệnh hoạn, lưng còng, 

Run rây, tóc bạc, răng long, 

Tuôi trẻ qua mật, sức không còn nhiều, 
Da nhăn nheo, tay chân lây bây _ 
Ngươi có thây hiện tượng như vây ?'. 
- “Thưa Ngài ! Có thấy điều đây". 

Các Tỷ Kheo ! Diễm Vương này nói ngay : 
- “Người kia ! Tuy tuổi ngươi lớn thực 
Có ý thức, nhưng chăng nghĩ là : 

“Ta bị chỉ phôi bởi gà, 

Ta không thoát khỏi cái già khô đau. 
Ta hãy mau làm điêu phước thiện 
Vệ thân, khâu, ý hiện rông không. 

Tội nhân ây khi nghe xong 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 130:  THIÊNSỨ * MLH- 305 


Thưa rằng : “Điều đó con không thể làm 
Vì còn đang bị nhiêu phóng dật'. 
- “Này người kia ! Nếu thật sự vầy 
Ác nghiệp ngươi tạo ra đây 
Chính ngươi phải chịu đọa đày tự thân 
Phải cảm thọ mọi phân quả báo, 
Đây ta bảo Thiên Sứ thứ hai". 
Diêm vương hỏi tiếp nĐØƯỜI này : 

- “ Người kia ! Có thây điêu đây chăng là 2 
Giữa loài người hiện ra Thiên Sứ 
Là Thiên Sứ thứ ba hay không ?'. 

- “Thưa Ngài ! Quả thật là không”. 

- Người kia ! Ngươi đã từng trông thấy là 
Người đàn ông, đàn bà bệnh hoạn 
Chịu khô nạn, đau đớn phát sinh 
__ Năm trên phân tiêu của mình ? 

Cân người khác đỡ thân hình ngôi lên, 
Ở cạnh bên đê dầu năm xuông ?'. 
- “Con có thấy trạng huông như vầy". 
- “Người kia ! Tuy rằng người này 
Đã có ý thức. lâu dài sông qua 
Nhưng không hê nghĩ là : “Sớm tôi 
Ta bị bệnh chỉ phôi, đeo hoài _ 
Ta không thoát khỏi bệnh vây 
Ta phải làm điêu thiện ngay đi nào”. 
- “Thưa Ngài ! Con không sao làm được 
BỊ phóng dật sau trước bủa vây'. 
Này các Tỷ Kheo ! Tiếp ngay 


Diêm vương nói với người này như sau : 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 130: THIÊNSỨ_ * MLH- 306 


- “Người kia ! Bao bắt thiện ngươi tạo 
Thân, khẩu, ý bất hảo mọi thời 
Chắc chắn quả báo đến ngươi, 
Không do ai khác, do nơi ngươi hành 
Phải cảm thọ chăng lành quả báo, 
Đây ta bảo Thiên Sứ thứ ba”. 
Dạ-Ma tiếp tục hỏi tra : 
“Người kia ! Ngươi có thấy qua rõ ràng 
Về Thiên Sứ thuộc hàng thứ bốn ?'. 
- “Thưa Ngài ! Con đây vốn không tường'. 
- “Người kia ! Có thấy trên đường 
Giữa loài người, khi có phường sát nhân 
Hay tướng cướp muôn phần hung dữ 
Bị quan quân bắt giữ, dẫn đi 
Đến hình trường xử tức thì 
Rất nhiều hình phạt cực kỳ đớn đau 
Đánh băng roi, dung lao đâm xóc 
Hoặc gậy gộc, tra tân, cùm vào 
Hoặc bị đao phủ chặt đầu 
Thế ngươi có thấy trước sau điều này ?”. 
- “Kính thưa Ngài ! Con đây có thấy". 
Diêm vương bảo kẻ ấy như vây : 
“Tuy ngươi ý thức có đầy 
Tuổi tác cũng lớn, không rày nghĩ qua : 
“Thực sự là những aI tạo tác 
Thường làm các nghiệp ác dẫy đây, 
Hình phạt sai khác lảnh ngay 
Ngay trong hiện tại như vậy, huồng chi 
Chịu quả báo trong thì kế tiếp 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 130: THIÊNSỨ * MLH- 307 


Ta phải kíp làm thiện nghiệp liền 
Vệ thân, khâu, ý hiện tiên”. 
Người ấy liền đáp : “Xin riêng trình bày 
Con không thể điều này thực hiện 
Vì phóng dật bất thiện bủa vây”. 
Liền đó, các Tỷ Kheo này ! 
Vua Dạ-Ma nói với người này như sau : 
- “Do ngươi bị đắm vào phóng dật 
Tùy theo sự phóng dật của ngươi 
Tự thọ quả báo tức thời 
Không do ai khác, ác ngươi chăng từ. 
Đây Thiên Sứ thứ tư xuât hiện. 
Rồi diễn tiến, vị vua Dạ-Ma 
Tiếp tục công việc thẩm tra 
Hỏi rằng : “Ngươi có thấy qua trong tầm 
VỊ Thiên Sứ thứ năm hiện tới 2`. 
- “Thưa Ngài ! Với điều ấy thì không'. 
- Giữa loài người, ngươi thấy không ? 
Những đàn bà hoặc đàn ông chêt rôi 
Đã mây ngày sinh sôi dòi tửa 
Sưng phông lên rôi rửa nát ra 2'. 
- “Thưa Ngài ! Con có thấy qua". 
Các Ty Kheo ! Vua Dạ-Ma tức thì 
Nói với y : “Ngươi tuy lớn tuôi, 
Ý thức, nhưng mê muội trầm kha 
Ngươi không có suy nghĩ là : 
“Ta đây không thê thoát qua tử thân 
BỊ cái chết là nhân chi phôi 
Gây lăm tội. Phải làm thiện ngay 


Trunø Bộ (Tâp 4) Kinh 130: 


(1): 


THIÊN SỨ__ * MLH- 308 


Về thân, khẩu, ý đêm ngày”. 
Tội nhân liền đáp : “Thưa Ngài ! Không kham ! 
Do phóng dật, không làm chi được". 
- "Này tội nhân ! Từ trước đến sau 
Nếu ngươi phóng dật mắc vào 
Không làm thiện nghiệp, mặc dầu nhắc ngươi 
Chắc chăn chúng làm ngươi điên đảo 
Vì ngươi tạo ác nghiệp tự thân 
Không phải do mẹ ngươi làm 
Cha ngươi cũng chăng dự phần nghiệp đây, 
Không do anh, chị hay bè bạn, 
Chịu ác nạn không phải do từ 
Bà con huyết thống, gia sư, 
Không do Phạm-chí hay chư vị là 
Các Sa-môn làm ra điều ấy 
Ác nghiệp đấy do chính ngươi làm 
Cảm thọ quả báo thậm thâm 
Dù được gởi Thiên Sứ năm lần vầy'. 
Nói đến đây, Diêm vương im lặng 
Các ngục tốt liền dẫn người này 
Đến nơi hành phạt tội dày 
Gọi là năm cọc, đây ngay y năm 
Lấy cọc sắt trong hầm nung đỏ 
Đóng cọc đó năm chỗ trên thân 
Giữa ngực, hai tay, hai chân 
(Gọi Panh-Chá-Ví-Tha-Băng- Tha- -Nâng) (1) 
Người ấy chịu muôn phần thống khổ 
Y thọ lảnh vô số đớn đau 


Pafñcavidhabandhanam : Hình phạt năm cọc. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 130: THIÊNSỨ * MLH- 309 


Thọ hình khốc liệt dài lâu 
Nhưng không thể chết, khi nào nghiệp y 
Chưa đến kỳ tiêu trừ, trả đủ. 
Các Phích-Khú ! Ngục tốt tiếp theo 
Lại bắt kẻ ấy đem treo 
Dựng ngược đấu xuống, bèo nhèo tả tơi. 
Chúng tức thời dùng búa đề chặt 
Rồi lại đặt y lên thiết xa 
Kéo chạy Iui tới, lại qua 
Trên mặt đất cháy đỏ lòa chói chang 
Cháy đỏ rực, lửa càng thiêu đốt, 
Sự thông khổ cùng tột tại đây. 
Đầy lên kéo xuống người này 
Trên sườn núi than hừng ngày lẫn đêm 
Luôn hừng hực. Rồi đem kẻ ấy 
Dựng ngược thân đề thảy vào trong 
Một vạc dầu lớn bằng đồng 
Đang sôi sung sục, nấu trong vạc này. 
Thân người này nổi chìm, trôi dạt 
Y thọ lảnh cùng cực đớn đau 
Thọ hình khốc liệt dài lâu 
Nhưng không thể chết, khi nào nghiệp y 
Chưa đến kỳ tiêu trừ, trả đủ. 
Các Phích-Khú ! Ngục tốt tiếp sau 
Đem tội nhân ấy quăng vào 
Trong Đại-địa-ngục rộng sâu cũng bằng, 
Bốn góc, cửa thành phần đều giông 
Chung quanh đóng tường sắt làm phên 
Có mái sắt lợp ở trên 
Nền địa ngục được tạo nên sắt dày 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 130: THIÊNSỨ_ * MLH- 310 


Cháy đỏ rực đêm ngày nóng bỏng 
Mỗi bề rộng một trăm do-tuần. 
Từ tường Đông lửa lại tuôn 
Qua tường Tây cả do-tuần đốt thiêu, 
Lửa hai chiều tường Nam tường Bắc 
Thi tạt giạt qua phía Bắc — Nam, 
Từ dưới ngọn lửa bất kham 
Thổi lên trên mái, càng làm nóng hơn, 
Lửa phía trên chờn vờn tạt xuỗng 
Với trạng huống thọ lảnh đớn đau 
Tội nhân thông khổ rất sâu 
Nhưng không thể chết, khi nào nghiệp y 
Chưa đến kỳ tiêu trừ, trả đủ. 
Các Phích-Khú ! Rồi rất lâu xa 
Cửa Đông địa ngục mở ra 
Tội nhân liền chạy thật là lẹ nhanh. 
Khi người ấy chạy nhanh để trồn 
Nhưng không thể nào trốn nghiệp y 
Lớp da ngoài, trong, biểu bì 
Dây gân và thịt... đồng thì cháy đen. 
Dù nhiều phen trôn chạy như vậy 
Cửa vẫn đóng, chống lại dội nhân 
Tội nhân ây cảm thọ rằng 
Cảm giác khốc liệt, muôn phần đớn đau. 
Nhưng tội nhân không sao chết được 
Khi ác nghiệp chưa được tiêu tan. 
Các Tỷ Kheo ! Một thời gian 
Rất lâu chịu khổ thì đàng phía Đông 
Cửa mở ra, y xông ra đây 
Chạy thoát địa ngục ấy nhanh thay ! 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 130: THIÊNSỨ * MLH- 311 


Sự trốn thoát của người này 
Khỏi địa ngục ấy như vây trải qua. 


Các Tỷ Kheo ! Nhưng mà ĐỊa ngục 
Đại Phẩn-N¡ địa ngục, hay là 
(Ngục Gu- Tha-Ní-Ra-Da) [ Guthaniraya ] 
Cận sát nơi ấy. Thế là tội nhân 
Rơi vào phần Đại-địa-ngục ấy, 
Tại nơi đây có các chúng sinh 
Miệng như mũi kim tạo thành 
Vô cùng sắc bén, cắt nhanh da ngoài 
Khi cắt đứt da ngoài, lại cắt 
Đút da trong, rồi cắt thịt, gân, 
Cắt đứt xương, tủy xương dần 
Tội nhân cảm thọ muôn phân đớn đau, 
Khốc liệt sâu, khổ chưa từng thấy 
Nhưng người ấy không thể chết ngay 
Khi nào ác nghiệp người này 
Chưa tiêu trừ dứt, nghiệp này vẫn mang. 
Tội nhân lại rơi sang lập tức 
Đại-địa-ngục Nhiệt Khối, tức là 
Kút-Kú-La-Ní-Ra-Da [ Kukkulamiraya ] 
“Than Hừng' tên ấy cũng là ngục đây. 
Tại ngục này tội nhân cảm thọ 
Những cảm giác thống khổ, đớn đau 
Vô cùng khốc liệt, dài lâu. 
Sau đó lại bị rơi vào lâu năm 
Trong Đại Châm Thọ Lâm quái dị 
(Săm-Ba-Lí-Va-Năng là tên) ƒ Sambalivanam ] 
Cao một do-tuần mỗi bên 
Với những gai nhọn khắp liền trên cây 


Trunø Bộ (Tập 4) Kinh 130: THIÊNSỨ  * MLH- 312 


Cả rừng cây gai nhọn được tạo 
Gai nhọn dài mười sáu ngón tay 
Các gai nhọn và thân cây 
Đều cháy đỏ Tực cả ngày lẫn đêm, 
Bắt người ây leo lên, leo xuống 
Với tình huống cực kỳ đớn đau 
Thống khổ khóc liệt xiết bao ! 
Chịu khổ mãi, thời gian sau rơi vào 
Đại Kiếm Diệp Lâm — đao gươm lá 
(Hay A-Sí-Pát-Tá-Vanh- Ta) [ Asipattavama ] 
Tên “Rừng lá gươm' cũng là 
Ở đấy các lá cây va chạm hoài 
Do gió thối, trong ngoài mọi mặt 
Các lá cây bén sắc, cắt ngay 
Tay chân, cắt đứt mũi, tai, 
Tại đây người ấy lâu dài trải qua 
Những cảm giác thật là khốc liệt 
Sự thống khổ chi xiết đớn đau 
Nhưng không thể chết, khi nào 
Ác nghiệp chưa dứt, khổ sầu còn đeo. 
Các Tỷ Kheo ! Rồi y rơi lại 
Sông Vôi - Đại Khôi Hà tức thì 
(Kha-Rô-Đa-Ká-Na-ĐI)  / Kharodakanadi J 
Y chịu thống khổ do vì ác căn, 
BỊ trôi lăn thuận theo dòng nước, 
Trôi ngược theo dòng nước sục sôi, 
Cảm thọ đau đớn vô hồi 
Thống khổ, khốc liệt nổi trôi sông này. 
Thời gian dài chịu khổ tai ngược 
Rồi y được ngục tốt vớt lên 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 130:  THIÊNSỨ * MLH- 313 


Đoạn hỏi tội nhân nói trên : 


Người kia ! Ngươi muôn nói lên điều gì 2'. 


- “Thưa các ngài ! Tôi thì đang đói". 
Nghe y nói, ngục tốt lấy ngay 
Cọc sắt nung đỏ ở đây 
Cạy miệng người ấy nhết đầy vào trong. 
Những cục đồng đã nung đỏ rực 
Cháy lập tức môi, miệng, lưỡi — và 
Cổ họng, ngực cháy lan ra 
Kéo theo cháy cả ruột g1à, ruột non 
Cục đồng còn trong ruột đốt cháy, 
Tiếp tục mãi đến lúc rơi ra. 
Người ấy cảm thọ tối đa 
Thống khổ khốc liệt, rất là đớn đau. 
Thời gian sau, ngục tốt lại hỏi 
Nghe y nói khát nước quá chừng, 
Ngục tốt đến lò than hừng 
Lấy cọc sắt đỏ đã dùng nung lâu 
Cạy miệng y, đồ vào trong miệng 
Nước đồng sôi và khiến tức thì 
Môi, miệng, lưỡi, cổ họng y 
Ruột lớn, ruột nhỏ... cực kỳ đớn đau 
Sự thông khổ không sao kề hết 
Nhưng y không thể chết dễ dàng 
Khi ác nghiệp chưa tiêu tan. 
Các Phích-Khú ! Do đã mang nghiệp dày 
Nên người này tiếp tục chịu khổ 
Tại nhiều chỗ Đại-địa-ngục vẫy. 
Một thời, các Tỷ Kheo này ! 
Diêm vương tức Dạ-Ma đây, nghĩ vây : 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 130:  THIÊNSỨ * MLH- 314 


“Bất cứ ai tạo nhiều ác nghiệp 
Phải thọ lảnh liên tiếp cực hình 
Sai khác như đã chứng minh. 
Mong rằng ta sẽ được sinh làm người 
Nhằm vào thời bậc A-La-Hán 
Đắng Chánh-đẳng Chánh-giác, Phật Đà 
Xuất hiện ở đời, để ta 
Có thê hầu hạ Ngài và được nghe 
Đức Chánh Đắng thuyết về Chánh Pháp 
Và ta được hiểu pháp thuyết ra'. 
Này các Tỷ Kheo ! Đó là 
Điều Ta nói không phải Ta nghe từ 
Một Sa-môn hay từ một vị 
Dòng Phạm-chí nào khác nói ra. 
Điều Ta nói chỉ được Ta 
Biết, thấy, hiểu rõ, tự Ta chứng tầm ”. 


Đức Thế Tôn uyên thâm thuyết giảng 
Pháp viên mãn. Rồi nói them là : 
“ Dâu Thiên Sứ báo động qua 
Thanh niên vẫn phóng dật và quên ngay 
Nên họ ưu buôn lâu dài, 
Sanh nơi hạ liệt, thật hoài tấm thân. 


Còn ở đây, bác Chân Nhân 

Được Thiên Sứ báo, muôn phần lo âu 
Không hê có phóng dật nào 

Diệu pháp bác Thánh nương vào hành qua 
Thấy sợ trong chấp-thủ tà 

Trong hiện hữu sinh tử mà dứt ngang 

Giải thoát chấp thủ hoàn toàn, 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 130:  THIÊNSỨ * MLH- 315 


Đoạn trừ sinh tứ, lạc an lâu dài 

Ngay hiện tại tịch tịnh này 

Các vị vượt thoát miệt mài trái ngang, 
Oán hận, sợ hãi tiêu tan 

Siêu thoát sâu khổ, tâm an thân lành ” 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L) 


* 
tk % 


( Chấm dứt Kinh số 130 : THIÊN SỨ 
— DEVADÙTA Suita ) 


“ Ye dhamma hetuppabhava 
Tesam hetum Tathàgafo 
Àha tesan ca yo nirodho 
Evam vàd) Mahà Samano 


2 


“ Vạn pháp tùng duyên sinh 
Diệc tùng nhán duyên diệt 
Ngã Phật Đại Sa Môn 
Thường tác như thị thuyết ” 


“Vạn pháp theo nhân duyên sinh ` 


' Theo nhân duyên diệt — đỉnh ninh điều này. 


Bác Đại Sa Món Như Lai 
Thường dạy như vậy ; chính Tháy của tồi. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 130:  THIÊNSỨ * MLH- 316 


* Chú thích xuất xứ về bài kệ này : 

Bài kệ do Tôn-giả Thánh Tăng 4-La-Hán ASAJI (A-Xà- 
Chí ), vị trẻ tuổi nhất trong năm vị nhóm Kiêu-Trần-Nhú, 
bạn đồng tu và cũng là năm Đệ tử đâu tiên của Đức Phật 
đọc lên cho Ngài Xá-Lợi-Phát khi được hỏi trong lúc Tôn- 
giả đang thường lệ khất thực tại Thành Vương Xá. 

Nguyên thời bấy giờ, Ngài Xá-Lợi-Phất ( Saripufta ) 
cùng với người bạn thân Mục- Kiển- Liên ( Moggalamna ) 
là hai thanh niên Bà-La-Môn rất nồi tiếng đương thời vì 
sức học uyên thâm, tỉnh thông Tam Vệ-Đà .Nhưng cả hai 
vẫn chưa thỏa mãn với những gì Tam Vệ-Đà chuyển tải, 
nên ước hẹn với nhau: Ai tìm được vị Đạo Sư khả kính có 
thể giải hết những nghỉ ngờ trong các học thuyết cô kim, 
thì phải báo với người kia đề cùng qui ngưỡng tu tập. 


Khi lần đâu tiên thấy vị Sa-Môn nghiêm tịnh, thần thái 
an nhiên tự tại đang thứ đệ khát thực tại Thành Vương-Xá 
Ngài Xá-Lợi-Phất bỗng sinh lòng kính mộ, muốn thưa hỏi 
về đường lôi tu hành của Tôn-giả, nhưng tôn trọng vì Tôn 
giả đang khất thực ,, nên Ngài cung kính đi theo sau. Khi 
thấy vật thực đã đủ, Tôn-giả Asaji tìm một gốc cây, ngôi 
xuống thọ thực. Sau khi dùng xong, Ngài Xá-Lợi-Phất đã 
thi lễ và đặt câu hỏi với Tôn-giả : Ai là Thầy của Ngài, và 
vị ấy đã dạy như thể nào ? 

Tôn-giả Asaji đã đọc lên bài kệ cô đọng và hàm súc 
ấy. Vừa nghe xong, Ngài Xá-Lợi-Phất vô cùng hoan hỷ 
hoát nhiên đại ngộ. Ngài cáo từ sau khi hỏi nơi trụ xứ 
của Đức Phật, rồi vội vàng đi tìm Ngài Mục Kiên Liên, 
đọc lại nguyên văn bài kệ ấy. Ngài Mục-Kiên-Liên khi 
nghe xong, lập tức đắc Tu-đà-hoàn quả . Cả hai cùng ẩi 
đến Trúc Lâm Tìinh-Xá ( Veluvanavihàra ) đảnh lễ Phật 
và cầu xin xuất gia trong Giáo Pháp của Đắng Thế Tôn. 
Sau khi cả hai lần lượt đắc Thánh quả A-La-Hán, Đức 
Phát tuyên bố hai Ngài là Hai Đại Đệ Tử của Phật : 
Ngài Xá-Lợi-Phất là Đệ nhất Trí Tuệ và Ngài Mục-Kiển- 
Liên là Đệ nhất Thân Thông. 


Trung Bộ (Tập 3) K. 131: NHÁT DA HIÊN GIÁ * MLH- 318 


131. Kinh 
< ^ + Với quân Thán Chết thì mình bó tay Í 
NHÁT DA HIÈN GIẢ Hộp tu nhiệ tâm tí y 
s Không hê mệt mỏi cả ngày lân đêm. 
( Bhaddekaratta Sutfa ) Nhất Dạ Hiền Giả xướng tên 
An tịnh, trầm lặng, đứng trên mọi người ”. 
Như vậy, tôi nghe : Các Tỷ Kheo ! Vậy thời tuần tự 
: : X21 th g 2 
Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ na. 
Sa-Vát-Thí - Xá-Vệ - trú qua iu na t6 cuc 
Sỉ sốt và gi Như vậy là Sắc thuộc vào của tôi 
Tình Xá Chê-Tá-Va-Na T á khứ". để rồi tìm lá 
A-Na-Thá-Pin-ĐI-Ka cúng dường.  . số. 7 ` R02) 
 n.. 2 Sự hân hoan trong ây tức thời. 
Tại đây, đâng Pháp Vương cho gọi l Thy TẠI 
In MS . Như vậy là thọ của tôi 
Các Tỷ Kheo, rôi nói pháp ra : đi du 7 
ly _ Trong quá khứ”, đê rôi tính toan 
= Các Tỷ Kheo ' Ta giảng qua Truy tìm sự hân hoan trong ây. 
Kinh “Phách-Đê-Ká-Rát-Tà” quang minh 'Ò ! Như vậy là tưởng của tôi”, 
Cũng là Kinh “Nhât Dạ Hiện Giả' “Như vậy là hành của tôi”, 
Tông thuyêt cả Biệt thuyêt TỔ ràng. “Như vậy là thức của tôi” rõ ràng 
Hãy nghe, THỦ nghiệm kỹ Xem : Trong quá khứ. Hân hoan trong ấy 
Ta sẽ thuyêt giảng mình quang Pháp này”. Được vị đấy truy tìm. Đó là 
Truy tìm quá khứ đã qua. 


— “ Thưa vâng, bạch Như Lai Điều Ngự ”. 


Rồi tuần tự, Phật giảng tức thì : Các Phích-Khú ! Thế nào là vị đây 


Không truy tìm vào ngay quá khứ ? 


— r n XU Nên 
Quá tà gf sói HH 4c, : _ VỊ ây tự suy nghĩ tức thời : 
Tương lai chăng ước vọng chỉ, xa với † ï An uy 
20T} Tạp An CA, Như vậy là sắc của tôi... 
Quá khứ đã đoạn tận rồi ; 5 NA Ặ 
. ⁄ vàn 0197 c0 Thọ, tưởng, hành, thức của tôi... vun trông 
Tương lai chưa đên — Chỉ thời hiện nay Siấi Tê Z0. 4o si 
72 9911 2u A 0y nh ki) Trong quá khứ. Nhưng không tìm lây 
Tuệ quán áy chính là đây Ậ £ TS 
Ặ b Ặ sa Sự hân hoan trong ây. Đó là 
Không động, không chuyển. Biết váy, nên tu ! _ : Hi 
Ặ TÁC An hi Không truy tìm quá khứ qua. 
Nay làm nhiệt tâm, cân cù `. TQ 
Ai biết mai chết, giã từ nhân sinh 2 Còn ước vọng tương lai ra thê nào ? 
VỊ ây nghĩ : “Mong sao như vậy 


Không ai có thể điểu đình 


Trung Bộ (Tập 3) K.131: NHÁT DA HIỄN GIÁ * MLH-~ 319 


Là Sắc ấy của tôi tương lai”, 
Hay là : 'Mong rằng như vầy 
Là thọ, tưởng, hành, thức này của tôi 
Trong tương lai”. Đề rồi tìm lấy 
Sự hân hoan trong ấy đêm ngày. 
Này các Tỷ Kheo ! Như vầy 
Là ước vọng trong tương lai (vị thời), 
Các Tỷ Kheo ! Còn nơi vị sống 
Không ước vọng tương lai là sao ? 
Vị ấy suy nghĩ như sau : 
“Mong rằng như vậy thuộc vào sắc đây 
Của tôi trong tương lai, hiện thực 
Là thọ, tưởng, hành, thức tôi mang 
Trong tương lai. Nhưng chăng màng, 
Không truy tìm sự hân hoan trong này. 
Các Tỷ Kheo ! Như vây là sống 
Không ước vọng tương lai (mai sau). 
Còn phải hiểu như thế nào 
Các pháp hiện tại cuốn vào, lôi theo ? 
Các Tỷ Kheo ! Ở đây được kể 
Có những kẻ vô văn phàm phu 
Không đến các bậc Thánh từ, 
Không thuần thục pháp phạm trù Thánh nhân 
Không tu tập pháp phần Thánh chất. 
Không đi đến các bậc Chân nhân, 
Không thuần thục pháp Chân nhân, 
Không tu tập pháp Chân nhân tịnh hòa. 
Quán sắc đó chính là tự ngã, 
Quán tự ngã có sắc, hay là 
Quán sắc trong tự ngã ta, 


Trung Bộ (Tập 3) K. 131: NHÁT DA HIÊN GIÁ * MLH- 320 


Hay quán tự ngã trong sắc mà có đây. 
Hay vị này quán thọ cùng tưởng, 
Và hành, thức trong hướng trải qua 

Ngũ uẫn kề trên chính là 

Tự ngã, hay tự ngã là có ngay 
Ngũ uẫn này. Hay trong tự ngã 
Có đủ cả ngũ uấn ở đây, 

Quán ngã trong ngũ uân này. 
Này các Phích-Khú ! Như vây vị đây 
Bị cuốn ngay trong pháp hiện tại. 
Không cuốn trong hiện tại là sao ? 

Đa văn Thánh-đệ-tử nào 

Đi đến bậc Thánh thanh cao xuất trần 
Thuần thục các pháp phần bậc Thánh, 
Tu tập pháp bậc Thánh chánh chân. 

Đi đến các bậc Chân nhân, 

Thuần thục pháp bậc Chân nhân các phần, 
Tu tập pháp Chân nhân các vỊ, 
Không quán kỹ ngũ uẫn chính là 

Tự ngã. Cũng không quán ra 

Tự ngã có ngũ uẫn và cũng không 
Quán ngũ uấẫn là trong tự ngã, 
Không quán ngã trong ngũ uâẫn này. 

Này các Tỷ Kheo ! Như vầy 
Là không bị cuốn pháp ngay hiện thì. 


“ Quá khứ không truy tìm gì 
Tương lai chẳng ước vọng chỉ, xa vời ! 
Quá khứ đã đoạn tận rồi 
Tương lai chưa đến — Chí thời hiện nay 
Tuệ quán ấy chính là đây 


Trunø Bộ (Tập 3) K.131: NHÁT DA HIỄN GIÁ * MLH- 321 





Không động, không chuyển. Biết vầy, nên tu ! 
Nay làm nhiệt tâm, cần cù 

Ai biết mai chết, giã từ nhân sinh ? 
Không ai có thể điều đình 

Với quân Thần Chết thì mình bó tay ! 
Hiện tại, nhiệt tâm trú vầy 

Không hê mệt mỏi cả ngày lẫn đêm. 
Nhất Dạ Hiển Giả xướng tên 

An tịnh, trầm lặng, đứng trên mọi người 


1” 


Khi Ta nói những lời đúng lẽ : 
“Các Tỷ Kheo ! Ta sẽ giảng ra 
Cho các ông, đệ tử Ta 
“Nhất Dạ Hiền Giả” — pháp mà trải qua 
Tổng thuyết và Biệt thuyết như vậy 
Chính do duyên ở đấy nói ra ”. 


Thế Tôn thuyết giảng sâu xa 
Chúng Tăng hoan hỷ, tin và hành theo ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


ke *k .% 


( Chấm dứt Kinh số 131 : NHẤT DẠ HIỀN GLẢ — 
BHADDEKARATTA Suita ) 


132.Kinh A-NAN 


NHẬT DẠ HIẾN GIÁ 
( Anandabhaddekaratta 
Sutfa ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 
Sa-Vát-Thí — Xá-Vệ - trú qua 
Tình Xá Chê-Tá-Va-Na 
A-Na-Thá-Pin-ĐI-Ka cúng dàng. 
Lúc ấy, ngài A-Nan Tôn-giả 
Tại hội trường, ngài đã thuyết ngay 
Khích lệ, làm phấn khởi đầy 
Làm cho hoan hý các Thầy Tỷ-Khưu 
Với bài pháp thắng ưu, thanh nhã 
Là “Nhất Dạ Hiền-Giả” gồm thâu 
Tổng thuyết và biệt thuyết vào. 
Đức Chánh Đăng Giác ngay sau Thiền thời 
Ngài từ nơi thiền định đứng dậy 
Đến hội trường, nơi ấy Tăng-Già 
Đã soạn chỗ cho Phật Đà. 
Thế Tôn an tọa, hỏi qua Tăng-Già : 
— “ Các Tỷ Kheo ! Ai đà thuyết thị 
Tại nơi này, khả dĩ thành toàn 
Làm cho phấn khởi, hân hoan 
Cho cả Đại chúng thuộc hàng Săng-Ga ? 
Ai giảng ra “Nhất Dạ Hiền Giả' ? 
Tổng thuyết, cả biệt thuyết như vầy ? 





“ Bạch Thế Tôn ! Chính là ngài 
A-Nan Tôn-giả tại đây (hội trường) 
Đã thuyết thị, tuyên dương pháp ây 
Khiến cả thảy vị trong Đạo tràng 
Phần khởi, thích thú, hân hoan 
Nhất Dạ Hiền Giả hai đàng thuyết ra ”. 


Phật bảo A-Nan-Đa Tôn-giả : 


— “ Như thế nào ông đã giảng ra 


Thuyết thị để khích lệ, và 
Làm cho thích thú, Tăng-Già hân hoan 
Pháp minh quang “Nhất dạ Hiền-giả” 
Tổng thuyết, cả biệt thuyết phải không 2 ” 


— “ Đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn ! 
Con đã thuyết thị pháp tôn quý này 
“Nhất dạ Hiền-giả” đây chỉ tiết 
Tổng thuyết và biệt thuyết thuận tùy. 


ˆ Quá khứ không truy tìm sì 


Tương lai chăng ước vọng chị, xa với † 
Quá khứ đã đoạn tận rồi 

Tương lai chưa đến — Chí thời hiện nay 
Tuệ quán ấy chính là đây 

Không động, không chuyển. Biết vây, nên tu ! 
Nay làm nhiệt tâm, cần cù 

Ai biết mai chết, giã từ nhân sinh ? 
Không ai có thể điều đình 

Với quân Thần Chết thì mình bó tay ! 
Hiện tại, nhiệt tâm trú vầy 

Không hê mệt mỏi cả ngày lẫn đêm. 

Nhất Dạ Hiển Giả xướng tên 

An tịnh, trầm lặng, đứng trên mọi người ” 


Trung Bộ (T. 3) K. 132: A-NAN NHÁT DẠ H.G.* MLH- 325 


Các Hiển-giả ! Vậy thời tuần tự 
Sự truy tìm quá khứ là sao ? 
Vị ấy suy nghĩ như sau : 

“Như vậy là Sắc thuộc vào của tôi 
Trong quá khứ”, để rồi tìm lẫy 
Sự hân hoan trong ấy tức thời. 

“Như vậy là thọ của tôi 

Trong quá khứ”, để rồi tính toan 
Truy tìm sự hân hoan trong ẫy. 

“Ô ! Như vậy là tưởng của tôi”, 
“Như vậy là hành của tôi”, 

“Như vậy là thức của tôi” rõ ràng 
Trong quá khứ. Hân hoan trong ấy 
Được vị đấy truy tìm. Đó là 

Truy tìm quá khứ đã qua. 

Các Phích-Khú ! Thế nào là vị đây 
Không truy tìm vào ngay quá khứ ? 
Vị ấy tự suy nghĩ tức thời : 

“Như vậy là sắc của tôi... 

Thọ, tưởng, hành, thức của tôi... vun trồng 
Trong quá khứ. Nhưng không tìm lấy 
Sự hân hoan trong ấy. Đó là 

Không truy tìm quá khứ qua, 

Còn ước vọng tương lai ra thế nào ? 
Vịâ ấy nghĩ : “Mong sao như vậy 
Là Sắc ấy của tôi tương lai”, 

Hay là : “Mong răng như: vầy 

Là thọ, tưởng, hành, thức này của tôi 
Trong tương lai”. Đề rồi tìm lấy 
Sự hân hoan trong ấy đêm ngày. 


Trung Bộ (T. 3) K. 132: A-NAN NHÁT DẠ H.G.* MLH _- 326 


Này các Hiền-giả ! Như vầy 
Là ước vọng trong tương lai (vị thời), 
Các Tỷ Kheo ! Còn nơi vị sống 
Không ước vọng tương lai là sao ? 
VỊ ây suy nghĩ như sau : 
“Mong rằng như vậy thuộc vào sắc đây 
Của tôi trong tương lai, hiện thực 
Là thọ, tưởng, hành, thức tôi mang 
Trong tương lai. Nhưng chăng màng, 
Không truy tìm sự hân hoan trong này. 
Các Hiền-giả ! Như vây là sống 
Không ước vọng tương lai (mai sau). 
Còn phải hiểu như thế nào 
Các pháp hiện tại cuốn vào, lôi theo ? 
Các Hiển-giả ! Ở đây được kể 
Có những kẻ vô văn phàm phu 
Không đến các bậc Thánh từ, 
Không thuần thục pháp phạm trù Thánh nhân 
Không tu tập pháp phần Thánh chất. 
Không đi đến các bậc Chân nhân, 
Không thuần thục pháp Chân nhân, 
Không tu tập pháp Chân nhân tịnh hòa. 
Quán sắc đó chính là tự ngã, 
Quán tự ngã có sắc, hay là 
Quán sắc trong tự ngã ta, 
Hay quán tự ngã trong sắc mà có đây. 
Hay vị này quán thọ cùng tưởng, 
Và hành, thức trong hướng trải qua 
Ngũ uẫn kề trên chính là 
Tự ngã, hay tự ngã là có ngay 


Trung Bộ (T. 3) K. 132: A-NAN NHÁT DẠ H.G.* MLH _ 327 Trung Bộ (T. 3) K. 132: A-NAN NHÁT DẠ H.G.* MLH _- 328 


Ngũ uẫn này. Hay trong tự ngã Hiện tại, nhiệt tâm trú vầy 
Có đủ cả ngũ uấn ở đây, Không hê mệt mỏi cả ngày lẫn đêm. 
Quán ngã trong ngũ uân này. Nhất Dạ Hiển Giả xướng tên 
Này các Hiền-giả ! Như vây vị đây An tịnh, trầm lặng, đứng trên mọi người ' 
BỊ cuôn ngay trong pháp hiện tại. Đó là lời con đã giảng thế 
Không cuôn trong hiện tại là sao ? Làm phấn khởi, khích lệ, hân hoan 
Đa văn Thánh đệtửno Các Tỷ Kheo trong đạo tràng, 
Đi đên bậc Thánh thanh cao xuât trần “Nhất dạ Hin-giả” hai đàng thuyết ra ”. 
Thuân thục các pháp phần bậc Thánh, — “ Lành thay ! A-Nan-Đa ! Đúng thế 
Tu tập pháp bậc Thánh chánh chân. Ôšo:ÑiuyettDi'khfef Tế đao trẻ 
xu SRA 8g Ä X ø thuyêt thị khích lệ đạo tràng 
_ ¡ đến các bậc, Chân nhân, : À Làm cho phấn khói, hân hoan 
HOT HMEIP HỘP Độc À DúT U00 Eh to¡D HE Tổng thuyết, biệt thuyết pháp quang minh này ”. 


Tu tập pháp Chân nhân các vỊ, 
Không quán kỹ ngũ uẫn chính là 
Tự ngã. Cũng không quán ra 
Tự ngã có ngũ uẫn và cũng không 
Quán ngũ uấn là trong tự ngã, 


Rồi Thế Tôn trình bày lần nữa 
“Nhất Dạ Hiền Giả” giữa Tăng Già 
Tổng thuyết, biệt thuyết giảng ra 
Kim dung từ ái, an hòa uy nghi. 


Không quán p5 trong ;T6f:uan. Bà; Nghe đắng Chánh Biến Tri Giác Giả 
Này các Hiên-giả ! Như vây Giảng “Nhât dạ Hiên-giả” sâu xa 
Là không bị cuôn pháp ngay hiện thì. Chúng Tăng cùng A-Nan-Đa 


— “Quá khứ không truy tìm gì Hoan hỷ tín thọ Phật Đà kim ngôn ./- 


Tương lai chăng ước vọng chỉ, xa với Í Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L) 
Quá khứ đã đoạn tận rôi "` 

Tương lai chưa đến — Chí thời hiện nay 

Tuệ quán ấy chính là đây 

Không động, không chuyển. Biết vầy, nên tu ! 
Nay làm nhiệt tâm, cần cù 

Ai biết mai chết, giã từ nhân sinh ? 

Không ai có thể điều đình 

Với quân Thần Chết thì mình bó tay ! 


( Chấm dứt Kinh số 132 : A-NAN NHÁT DẠ HIÊN GLẢ — 
ANANDABHADDEKARATTA Sutfa ) 


133..Kinh ĐẠI 
CA-CHIẾN-DIÊN 
NHẬT DẠ HIẾN GIÁ 
(Mahàkaccànabhaddekaratta 
Suffa) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả 
Trú Vương-Xá — Rá-Chá-Ga-Ha (Rajagaha) 
Tại Tỉnh Xá Ta-Pô-Đa (Tapoda) 
Lúc ấy, Tôn-giả tên Sa-Mít-Thì (Samiddhi) 
Tảng sáng, đi đến nơi Tinh Xá 
Ta-Pô-Đá, tắm rửa toàn thân 
Kỳ rửa kỹ lưỡng tay chân, 
Khi lên khỏi nước, đề trần thân trên 
Chỉ mặc lên một chiếc choàng tắm 
Đứng hong khô và ngắm bình minh. 
Bỗng nhiên xuất hiện thình lình 
Thiên thần một vị thân hình nghiêm trang 
Phát hào quang, dung sắc thù thắng 
Chói sáng tận cả vùng nơi đây. 
Đến gặp vị Tôn-giả này 
Thi lễ rồi đứng bên ngài, thưa qua : 
— “ Tỷ Kheo Sa-Mít-Thi có biết 
Có thọ trì tổng & biệt thuyết trong 
“Nhất dạ Hiên-giả” hay không 2 ”. 


Trung Bộ (T. 3) K. 133 : CA-CHIÊẾN-DIÊN NDHG * MLH — 330 


“ Nhất dạ Hiền-giả” tôi không thọ trì 
Chưa tường tri tổng thuyết, biệt thuyết. 
Còn Hiền-giả có biết, thọ trì 

Tổng thuyết, biệt thuyết mọi thì 
“Nhất dạ Hiền-giả” diệu kỳ hay không ? ”. 

— “Này Tỷ Kheo ! Tôi không trì thọ 

Về điều đó. Nhưng hỏi là ngài 
Có thọ trì bài kệ đây 
“Nhất dạ Hiển-giả” hằng ngày hay không 2 ”. 
— “Này Hiền-giả ! Tôi không trì thọ 
Bài kệ đó. Thế còn chính ngài 
Có thọ trì bài kệ này 2 ”. 
— “Này Tỷ Kheo ! Bài kệ đây mọi thì 
Tôi không có thọ trì kệ đó 
Nhưng Hiền-giả hãy cô học thông 
Tổng thuyết và biệt thuyết trong 

“Nhất dạ Hiền-giả”, và mong là ngài 
Hãy học ngay cho thật thuần thục 
Tổng thuyết, biệt thuyết thực đủ đầy 

“Nhất dạ Hiền-giả” Kinh này. 

Vì điều đó liên hệ ngay đến điều 
Là mục tiêu, căn bản Phạm hạnh ””. 
VỊ Chư Thiên chói ánh sáng này 

Nói xong, lập tức biến ngay, 

Sư Sa-Mít-Thí sáng ngày hôm sau 
Đi đến Phật, bước vào hương thất 
Đảnh lễ Phật, rồi ngồi một bên 

Hướng Phật, Tôn-giả thưa lên 

Câu chuyện đã gặp vị Thiên thần này 

Đã nói chuyện đề tài tổng thuyết 


Trung Bộ (T. 3) K. 133 : CA-CHIẾN-DIÊN NDHG * MLH- 331 


Và biệt thuyết “Nhất dạ Hiền nhân” 
Rôi thưa : “ Bạch đâng Xuât Trân ! 
Xin Ngài giảng giải vê phân sâu xa 
“Nhất dạ Hiền-giả” qua tổng thuyết 
Và biệt thuyết, nghĩa lý sâu dày ”. 
— “Này Tỷ Kheo ! Hãy nghe đây ! 
Và suy nghiệm kỹ điêu này, nhớ ghi ”. 
Sa-Mít-Thi Tôn-giả vâng đáp, 
Nghe Thê Tôn thuyêt pháp uy nghi : 


— “ Quá khứ không truy tìm gì 
Tương lai chẳng ước vọng chỉ, xa vời ! 
Quá khứ đã đoạn tận rồi 
Tương lai chưa đến — Chỉ thời hiện nay 
Tuệ quán ấy chính là đây 
Không động, không chuyển. Biết vầy, nên tu ! 
Nay làm nhiệt tâm, cần cù 
Ai biết mai chết, giã từ nhân sinh ? 
Không ai có thể điễu đình 
Với quân Thần Chết thì mình bó tay ! 
Hiện tại, nhiệt tâm trú vầy 
Không hê mệt mỏi cả ngày lẫn đêm. 
Nhất Dạ Hiển Giả xướng tên 
An tịnh, trầm lặng, đứng trên mọi người ” 

Phật nói xong, từ nơi ngồi ấy 

Liền đứng dậy, hương thất đi vào. 

Khi Phật đi không bao lâu 

Chúng Tăng nơi ấy cùng nhau luận bàn : 
— “Này Chư Hiền ! Đẳng Toàn Giác Giả 
Sau khi đã giảng tông thuyết ra 


Trung Bộ (T. 3) K. 133: CA-CHIẾN-DIÊN NDHG * MLH - 332 


Cách vắn tắt cho chúng ta 
Rồi Ngài đứng dậy trở qua thất Ngài. 
Không biết ai có thể giảng giải 
Thật rộng rãi để Chúng nhớ ghi 
“Nhất dạ Hiền-giả” pháp ni 
Để Chúng y giáo hành trì chánh chân ? ”. 
Trong Chúng Tăng có vị liền nghĩ : 


— “Ô ! Có vị Tôn-giả tài ba 


Ma-Ha Kách-Chá-Da-Na  (Manà Kaccayana) 
Hay Ma-Ha Kách-Cha-Na - cũng là 
Ngài Đại Ca-Chiên-Diên — đích thực 
Đã được Đức Thế Tôn tán dương 
Các đồng-phạm-hạnh các phương, 
Những bậc có trí cũng thường ngợi ca 
Ma-Ha Kách-Cha-Na ngài đó 
Có thể có giải thích rộng xa 
Phần tông thuyết mà Phật Đà 
Chỉ nói vắn tắt; chúng ta thực tình 
Chưa hiểu rõ. Vậy mình đến cả 
Hỏi Tôn-giả Đại Ca-Chiên-Diên 
Về ý nghĩa thật thâm uyên ”. 
Cùng đi đến Ca-Chiên-Diên ngài này 
Nói với ngài những lời thăm hỏi 
Cùng ngôi xuông và nói ôn hòa : 


— “ Thưa Hiên-giả Kách-Cha-Na ! 
“Nhất dạ Hiền-giả” Phật Đà thuyết ra 
Văn tắt, mà không giải rộng rãi, 
Nói xong Ngài đứng dậy về phòng. 
Không biết ai giảng cho thông, 
Nhưng chúng tôi biết là trong Tăng Đoàn 


Trung Bộ (T. 3) K. 133 : CA-CHIẾN-DIÊN NDHG * MLH - 333 


Chính Tôn-giả là hàng đệ tử 
Được Thế Tôn Điều Ngự tán dương, 
Phạm hạnh, trí giả cũng thường 

Tán thán Tôn-giả tận tường khả tr1. 
Xin Tôn-giả từ bị giải thích, 

Chúng tôi được lợi ích dài lâu ”. 
— “ Chư Hiền ! Ví dụ như sau : 

Một người cần đến, tìm cầu lõi cây 
Đứng trước một thân cây thật lớn 
Có lõi cây, liền đốn cây này 

Bỏ rễ và bỏ thân cây, 

Nghĩ rằng cần kiếm lõi cây quý này 
Ở trong các nhánh cây và lá. 

Việc làm chư Tôn-giả cũng vây ! 
Các vị đứng trước mặt Ngài 

Thế Tôn Đại Giác tràn đây trí minh 
Nhưng các vị tự mình vượt khỏi 
Đức Thế Tôn, không hỏi Phật Đà, 

Nghĩ rằng cần phải hỏi qua 

Tôn-giả Kách-Chá-Da-Na điều này 
Vẻ ý nghĩa mà Ngài Thiện Thệ 
Đã tổng thuyết giảng thế mà thôi ! 

Nhưng này Chư Hiền ! Mọi thời 

Những gì cần biết Phật thời biết ngay, 
Thấy những gì mà Ngài cần thấy, 
Bậc có mắt, vô ngại Trí hiền, 

Bậc Pháp-giả, bậc Phạm Thiên, 

Bậc Tuyên-thuyết-giả dẫn liền mục tiêu 
Bậc đem điều bất tử ban bố, 

Bậc Pháp Chủ, Giác ngộ, Như Lai 


Trung Bộ (T. 3) K. 133: CA-CHIẾN-DIÊN NDHG * MLH — 334 


Điều thắc mắc, nghi vẫn này 
Các Hiền-giả phải đến ngay Phật Đà 
Hỏi Phật Đà về ý nghĩa đó 
Khi đã có lời dạy sâu xa 
Theo đó, thọ trì trải qua ”. 


— “ Thưa Tôn-giả Kách-Cha-Na ! Đúng vầy 


Chắc chăn Ngài Toàn Tri Giác Giả 
Dạy như là Tôn-giả nói ra 
Chúng tôi nên hỏi Phật Đà 
Khi Ngài giảng giải, thiết tha thọ trì. 
Nhưng Tôn-giả là vì Đệ nhất 
Về Luận nghị, chân thật bất hư 
Có thể giải thích như như 
Một cách rộng rãi do từ kiến văn 
Nên mong rằng Tôn-giả hoan hỷ 
Giảng giải kỹ nếu không thấy phiền ”. 
— “ Như vậy thì, này Chư Hiền ! 
Hãy nghe, suy nghiệm tỉnh chuyên điều này ”. 
— “ Thưa vâng, chúng tôi đây nghe kỹ ”. 
Sau đó vị Kách-Chá-Da-Na 
Hay Ma-Ha Kách-Cha-Na 
Nói răng : “ Lời đắng Phật Đà nói ra 
Thật vắn tắt, không qua giải kỹ 
Sau đó đấng Toàn Trí rời đi : 


“ Quá khứ không truy tìm gì 
Tương lai chẳng ước vọng chỉ, xa vời ! 
Quá khứ đã đoạn tận rồi 
Tương lai chưa đến — Chí thời hiện nay 
Tuệ quán ấy chính là đây 


Trung Bộ (T. 3) K. 133 : CA-CHIẾN-DIÊN NDHG * MLH - 335 


Không động, không chuyển. Biết vầy, nên tu ! 
Nay làm nhiệt tâm, cần cù 

Ai biết mai chết, giã từ nhân sinh ? 
Không ai có thể điều đình 

Với quân Thần Chết thì mình bó tay ! 
Hiện tại, nhiệt tâm trú vầy 

Không hê mệt mỏi cả ngày lẫn đêm. 
Nhất Dạ Hiển Giả xướng tên 

An tịnh, trầm lặng, đứng trên mọi người 


1” 


Này Chư Hiền ! Vậy thời tuần tự 

*- Sự truy tìm quá khứ là sao 2 

Vị ấy suy nghĩ như sau : 

“Mắt tôi quá khứ trước sau như vầy, 
Các sắc-pháp cũng tày như vậy, 
Thức ở đấy bị dục & ái vây 

Bị dục & ái trói chặt vầy 

Vị ấy lại thấy lòng đầy hân hoan, 
Vì hân hoan, truy tìm quá khứ. 
Rồi tuần tự : tai, mũi, lưỡi, thân, 

Và ý của tôi trong phần 

Quá khứ là thế, pháp phân như vây. 
Thức ở đây bị dục và ái 
Trói chặt lại, nên y tỏ ra 

Hân hoan, tìm quá khứ mà Ï 

Này Chư Hiền ! Thế nào là vị đây 

* Không truy tìm ở ngay quá khứ ? 
“Mắt tôi thời quá khứ như vầy, 

Các sắc-pháp là như vầy 

Dục không trói chặt thức đây trong vòng, 

Thức cũng không bị ái trói chặt, 


Trung Bộ (T. 3) K. 133 : CA-CHIÊẾN-DIÊN NDHG * MLH — 336 


Vị ấy tất không có hân hoan. 
Vì trong ấy không hân hoan 
Quá khứ vị ấy không màng truy ra'. 
Tai, mũi và lưỡi, thân cùng ý 
Của tôi trong quá khứ như vầy, 
Các sắc, tiếng, hương... như vầy 
Các vị, xúc, pháp... như vầy ở đây 
Thức không bị cả hai : dục, ái 
Trói chặt lại, nên không hân hoan, 
Trong ấy không có hân hoan 
Quá khứ vị ấy không màng truy ra, 
Như vậy là không tìm quá khứ. 
*- Sao là sự ước vọng tương lai ? 
“Mong mắt tôi trong tương lai 
Sẽ là như vậy. Sắc đây như vây'. 
Và vị này hướng tâm nắm lẫy 
Cái gì chưa được ấy — chăng chầy 
Vì duyên hướng tâm như vầy 
Vị ấy hoan hỷ. Đoạn rày ước mong 
Về tương lai, nên lòng ước vọng : 
“Tôi ước vọng răng tai của tôi, 
Mũi, lưỡi, thân, ý của tôi 
Trong tương lai sẽ bày phơi như là 
Sắc, thinh, hương, vị và xúc, pháp 
Là như vậy. Giải đáp như vầy 
Do tương lai ước vọng này 
Vị ấy liền hướng tâm ngay tức thì 
Muốn lấy được cái gì chưa được. 
Vì duyên trước hướng tâm như vầy 
Vị ấy hân hoan ở đây 


Trung Bộ (T. 3) K. 133 : CA-CHIÊN-DIÊN NDHG * MLH— 337 


Do hân hoan â Ấy, có ngay vấn đề 
Ước vọng về tương lai như thế 
Đây được kề ước vọng tương lai. 


Sao không ước vọng tương lai ? 

“Mong mắt tôi trong tương lai như vầy 
Sắc pháp là như vầy. Vị ấy 
Không hướng tâm để lấy miệt mài 

Cái gì chưa được, được ngay 

Do duyên không hướng tâm đây, chăng màng 
Vị ấy không hân hoan trong đó 
Nên không có ước vọng tương lai : 

Mong rằng mũi, lưỡi và tai, 

Thân, ý... của tớ tương lai như vầy 
Tiếng, hương, vị, xúc này và pháp 
Là như vậy. Với các điều này 

Vị ấy không hướng tâm ngay 

Lấy cho được cái vị này ước mong 
Do duyên không hướng tâm như vậy 
Nên vị ấy không hân hoan gì, 

Do không hân hoan, nên chi 

Vị ấy không ước vọng øì tương lai. 

* Chư Hiền này ! Thế nào bị cuốn 
Trong trạng huống hiện tại pháp vầy 2 

Nếu mắt & các sắc-pháp này 

Đều có trong hiện tại đây, cùng là 
Thức thì bị dục và ái ấy 
Trói chặt lại trong hiện tại này, 

Vì dục & ái trói chặt vầy 

Vị ấy hoan hỷ. Do đầy hân hoan 

Vị ấy đang bị lôi cuốn mãi 


Trung Bộ (T. 3) K. 133 : CA-CHIẾN-DIÊN NDHG * MLH — 338 


Trong các pháp hiện tại như vầy. 
Này chư Hiền-giả ! Nếu tai & 
Các tiếng. Nếu mũi & hương đây, cùng là 
Lưỡi & các vị ; thân và các xúc, 
Ý & các pháp liên tục ở đây 
Đều có trong hiện tại này 
Và thức vị ấy bị ngay dục tình 
Trói chặt mình trong hiện tại ấy 
Thì như vậy là bị cuốn lôi 
Trong pháp hiện tại tức thời. 

* Thế nào không bị cuốn lôi mọi bề 
Trong các pháp thuộc về hiện tại ? 
Chư Hiền ! Nếu mắt ấy ở đây 

Cùng các sắc pháp — cả hai 
Đều có trong hiện tại đây rõ bày 
Và thức của vị này bị dục 
Cùng ái bị thăng thúc buộc ràng 
Cũng trong hiện tại thời gian 
Vì thức không bị buộc ràng vào trong 
Dục và ái, nên không hoan hỷ 
Do không có hoan hỷ, nên rồi 
Vị ấy không bị cuốn lôi 
Trong các pháp hiện tại thời hiển nhiên. 
Này Chư Hiền ! Nếu lục căn đó 
Mắt, tai nọ, mũi, lưỡi, ý, thân 
Sánh chung cùng với lục trần 
Sắc, thinh, hương, vị, xúc phần, pháp đây 
Đều có mặt ở đây : hiện tại 
Và thức của vị ấy trải sang 
Không bị dục & ái buộc ràng 


Trung Bộ (T. 3) K. 133 : CA-CHIẾN-DIÊN NDHG * MLH - 339 


Trong hiện tại ấy. Thức càng thoát ra 
Vì không bị dục và ái ấy 
Trói chặt lại, nên không hân hoan 
Do trong ấy không hân hoan 
Không bị các pháp hiện đang lôi liền. 
Này Chư Hiên ! Đó là trạng huống 
Không bị cuốn trong pháp hiện nay. 
Chư Hiên ! Phần tổng thuyết này 
Đức Thế Tôn đã trình bày đại cương 
Không giải thích tận tường, chu tất 
Khiến Chư Hiền thắc mắc, còn nghi. 


— “ Quá khứ không truy tìm gì 
Tương lai chẳng ước vọng chỉ, xa vời ! 
Quá khứ đã đoạn tận rồi 
Tương lai chưa đến — Chí thời hiện nay 
Tuệ quán ấy chính là đây 
Không động, không chuyển. Biết vây, nên tu ! 
Nay làm nhiệt tâm, cần cù 
Ai biết mai chết, giã từ nhân sinh ? 
Không ai có thể điễu đình 
Với quân Thần Chết thì mình bó tay ! 
Hiện tại, nhiệt tâm trú vầy 
Không hê mệt mỏi cả ngày lẫn đêm. 
Nhất Dạ Hiển Giả xướng tên 
An tịnh, trầm lặng, đứng trên mọi người ” 

Đó là lời Thế Tôn nói đó 

Văn tắt mà không có giảng ra 

Một cách chỉ tiết, sâu xa. 

Ý nghĩa đó tôi hiểu qua như vây. 

Chư Hiền nên đến ngay hương thất 


Trung Bộ (T. 3) K. 133: CA-CHIÊẾN-DIÊN NDHG * MLH — 340 


Của Đức Phật, hỏi nghĩa cao sâu 
Thế Tôn giải thích thế nào 

Chư Hiền như vậy y vào, hành theo ”. 
Các Tỷ Kheo nói trên hoan hỷ 
Đồng tín thọ lời chỉ dẫn ra 

Của Tôn-giả Kách-Cha-Na, 

Từ giả, đến chỗ Phật Đà tịnh thanh 
Trước Phật Đà, chí thành đảnh lễ 
Rồi một bên Thiện Thệ ngồi vào 

Thuật lại tự sự trước sau : 

Do các Phích-Khú thỉnh câu thiết tha 
Nên Kách-Chá-Da-Na Tôn-giả 
Đã thay Phật diễn tả rộng ra 

Những chỗ mà đức Phật Đà 

Chỉ nói vẫn tắt, Tăng-Già chưa thông. 
Đức Thế Tôn ôn tôn đáp trả : 

— “ Các Tỷ Kheo ! Kách-Chá-Da-Na 
Bậc Đại-trí-tuệ hiểu xa 

Đệ nhất Luận-nghị, thật là viên thông 
Nếu các ông hỏi Ta điều ấy 
Ta giảng giải cũng giống như là 

Ma-Ha Kách-Chá-Da-Na 

Đã giải thích đó. Tăng-Gñà nghe xong 
Phải hiểu thông ý nghĩa như vậy 
Hãy như vậy tín thọ, hành trì ”. 

Chư Tăng nghe đắng Từ Bi 

Hoan hỷ tín thọ những gì đã nghe ./- 

Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mãu Ni Phật (3L ) 


( Chẳm dứt Kinh số 133 : ĐẠI CA-CHIÊN-DIÊN NHẤT DẠ 
HIẾN GLẢ — MAHÀKACCÀNABHADDEKARATTA Sufta ) 


134. Kinh 
LOMASAKANGIYA 
NHÁT DẠ HIỆN GIÁ 


(LomasakangIya- 
bhaddekartta Sutta) 


Như vậy, tôi nghe : 


Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 
Sa-Vát-Thí — Xá-Vệ - trú qua (¡) 
Tỉnh Xá Chê-Tá-Va-Na (/) 

Do A-Na-Thá-Pin-ĐI-Ka cúng dường (7) 
Một Tôn-giả ở vương-thành cũ 
Ka-Pi-La-Vát-Thú - Sắc-Da (2) 

Lô-Ma-Sá-Kanh-Ghi-Da (2) 

Vị ấy trú Ni-Rô-Tha chùa này. (2) 
Tại nơi đây, khi đêm vừa dứt 
Một vị Thiên lập tức hiện ra 

Là Thiên-tử Chanh-Đa-Na (3) 

Dung sắc thù thắng chói lòa phát ra 
Cả một vùng NÑi-Rô-Tha Tình-Xá 
Gặp Tôn-giả được nêu tên là 


(1) : Thành Xá Vệ - Savafthi, nơi tọa lạc của Tỉnh Xá Kỳ Viên — 
Jetavanavihàra, do Trưởng-giả Cấp Cô Độc — Anathapindika 
dâng cúng. 

(2) : Tôn-giả Lomasakangiya trú tại Tỉnh Xá Nigrodha thuộc 
vương thành Kaptlavatthu (Ca-T)-La- Vệ) của dòng họ Sakya 
(Thích Ca). (3) : Vị Thiên-tử Candana. 


Trung Bộ (T.3) K. 134: LOMASAKANGIYA NDHG * MLH - 342 


Lô-Ma-Sá-Kanh-Ghi-Da 
Hỏi : “ Này Phích-Khú ! Trải qua trước g1ờ 
Có bao giờ thọ trì tổng thuyết 
Và biệt thuyết “Nhất dạ Hiển-nhân' ? 
Thọ trì bài kệ về phần 
“Nhất dạ Hiền-giả' rất cần hay không 2 ”. 
— “Này Hiền-giả ! Tôi không trì thọ 
“Nhất dạ Hiền-giả” đó, kệ này 
Tổng thuyết, biệt thuyết cả hai. 
Hiền-giả trì thọ điều này hay không ? ”. 
— “ Tỷ Kheo ! Tôi cũng không trì thọ 
“Nhất dạ Hiền-giả” đó. Còn ngài 
Có thọ trì bài kệ hay 
Về “Nhất dạ Hiền-giả” này hay không ? ”. 
— “Này Hiền-giả ! Tôi không trì thọ 
“Nhất dạ Hiền-giả” đó kệ ngôn. 
Thiên-tử có biết hay không ”. 
— “ Tôn-giả ! Tôi thọ trì trong kệ này ”. 
— “ Hiền-giả ! Hãy trình bày cho rõ 
Như thế nào trì thọ kệ đây 
Về “Nhất dạ Hiền-giả” này 
Xin nói rõ để tôi đây hành trì ”. 
— “Này Tỷ Kheo ! Một thì gian nọ 
Đức Thế Tôn ngự ở cõi Thiên 
Cõi Trời Tam Thập Tam Thiên 
Cũng tên Đao-Lợi. Chư Thiên nơi này 
Vân tập lại nghe Ngài thuyết giáo 
Tại Vô Cấu Bạch Thạch, hay là 
Hòn Panh-Đá-Kăm-Pá-La (Pandukambala) 


Trung Bộ (T.3) K. 134: LOMASAKANGIYA NDHG * MLH - 343 


Dưới cây Trí-độ-thọ đây, tức là 
Pa-Rít-Chát- Tá-Ka đại thọ (ParicchattaRa) 
Cũng tại đó, Thế Tôn giảng bày 
Tổng thuyết, biệt thuyết cả hai 
“Nhất dạ Hiền-giả” Kinh đây thọ trì : 


“ Quá khứ không truy tìm gì 
Tương lai chẳng ước vọng chỉ, xa vời ! 
Quá khứ đã đoạn tận rồi 
Tương lai chưa đến — Chí thời hiện nay 
Tuệ quán ấy chính là đây 
Không động, không chuyển. Biết vầy, nên tu ! 
Nay làm nhiệt tâm, cần cù 
Ai biết mai chết, giã từ nhân sinh ? 
Không ai có thể điều đình 
Với quân Thần Chết thì mình bó tay ! 
Hiện tại, nhiệt tâm trú vầy 
Không hê mệt mỏi cả ngày lẫn đêm. 
Nhất Dạ Hiển Giả xướng tên 
An tịnh, trầm lặng, đứng trên mọi người 


Này Tỷ Kheo ! Tôi thời trì thọ 
Bài kệ đó “Nhất dạ Hiền-nhân' 
Tổng thuyết, biệt thuyết hai phân. 
Tỷ Kheo hãy học cho thuần thục đi ! 
Hãy thọ trì tổng thuyết, biệt thuyết 
“Nhất dạ Hiền-giả' thiệt kỹ càng, 
Vì mục đích có liên quan 


1” 


Căn bản Phạm-hạnh nghiêm trang đạt thành ”. 


Thiên-tử Chanh-Đa-Na nói vậy 
Liên biên mât tại đây thoáng qua. 
Lô-Ma-Sá-Kanh-Ghi-Da 


Trung Bộ (T.3) K. 134: LOMASAKANGIYA NDHG * MLH - 344 


Khi đêm đã mãn, sàng tòa dọn đi 
Mang tam y cùng là bình bát 
Lên đường đến Sa-Vát-Thí liền, 

Tuần tự du hành qua miền 

Đến Xá-Vệ, chùa Kỳ Viên tức là 
Ngôi Tĩnh Xá Chê-Ta-Va-Ná 
Do A-Ná-Tha-Pin-Đi-Ka 

(Ông Cấp-Cô-Độc cũng là) 

Chí thành dâng cúng Phật Đà trước đây. 
Rồi Tôn-giả đến ngay hương-thất 
Của Đức Phật, đảnh lễ thiết tha, 

Ngồi xuống một bên Phật Đà 

Đoạn Tôn-g1ả tường thuật qua quá trình 
Việc Thiên-tử thình lình xuất hiện 
Hỏi về chuyện có thọ trì chăng 

“Nhất dạ Hiền-giả” Kinh văn 

Tổng thuyết, biệt thuyết chánh chân như vây. 
VỊ Thiên này đọc bài kệ tả 
Vẻ “Nhất dạ Hiền-giả' tức thì 

Khuyên nên Kinh này thọ trì 

Căn bản Phạm-hạnh thật vi diệu vầy, 
Nói xong Thiên-tử này biến mất. 
Thật lành thay nếu Phật giảng bày 

Tổng thuyết, biệt thuyết Kinh này 

“Nhất dạ Hiền-giả' kệ đây tròn đầy ”. 

— “ Tỷ Kheo này ! Có biết Thiên-tử 
Nói tuần tự với ông là ai ? ”. 
— “ Thưa ! Con không biết vị này ”. 


— “ Tỷ Kheo ! Thiên-tử hiện ngay thiện lành 


Trung Bộ (T.3) K. 134: LOMASAKANGIYA NDHG * MLH - 345 


Chính là Chanh-Đa-Na Thiên-tử 
Khi thính dự Pháp, rất chú tâm 
Tác ý, tập trung nội tâm 

Lóng tai nghe Pháp, lòng thầm nhớ ghi. 
Này Tỷ Kheo ! Vậy thì nghe kỹ 
Suy nghiệm kỹ, cố găng liễu tri : 

Này Tỷ Kheo ! Vậy thì tuần tự 
Sự truy tìm quá khứ là sao ? 
Vị ấy suy nghĩ như sau : 

“Như vậy là Sắc thuộc vào của tôi 
Trong quá khứ”, để rồi tìm lẫy 
Sự hân hoan trong ấy tức thời. 

“Như vậy là thọ của tôi 

Trong quá khứ”, để rồi tính toan 
Truy tìm sự hân hoan trong ẫy. 

“Ô ! Như vậy là tưởng của tôi”, 
“Như vậy là hành của tôi”, 

“Như vậy là thức của tôi” rõ ràng 
Trong quá khứ. Hân hoan trong ấy 
Được vị đấy truy tìm. Đó là 

Truy tìm quá khứ đã qua. 

Này Phích-Khú ! Thế nào là Vị đây 
Không truy tìm vào ngay quá khứ 2 
Vị ấy tự suy nghĩ tức thời : 

“Như vậy là sắc của tôi.. 

Thọ, tưởng, hành, thức của tôi... vun trồng 
Trong quá khứ. Nhưng không tìm lấy 
Sự hân hoan trong ấy. Đó là 

Không truy tìm quá khứ qua, 

Còn ước vọng tương lai ra thế nào ? 


Trung Bộ (T.3) K. 134: LOMASAKANGIYA NDHG * MLH - 346 


Vị â ấy nghĩ : “Mong sao như vậy 
Là Sắc ấy của tôi tương lai”, 
Hay là : “Mong răng như: vầy 
Là thọ, tưởng, hành, thức này của tôi 
Trong tương lai”. Đề rồi tìm lấy 
Sự hân hoan trong ấy đêm ngày. 
Này các Tỷ Kheo ! Như vầy 
Là ước vọng trong tương lai (vị thời), 
Các Tỷ Kheo ! Còn nơi vị sống 
Không ước vọng tương lai là sao ? 
VỊ ây suy nghĩ như sau : 
“Mong rằng như vậy thuộc vào sắc đây 
Của tôi trong tương lai, hiện thực 
Là thọ, tưởng, hành, thức tôi mang 
Trong tương lai. Nhưng chăng màng, 
Không truy tìm sự hân hoan trong này. 
Các Tỷ Kheo ! Như vây là sống 
Không ước vọng tương lai (mai sau). 
Còn phải hiểu như thế nào 
Các pháp hiện tại cuốn vào, lôi theo ? 
Các Tỷ Kheo ! Ở đây được kể 
Có những kẻ vô văn phàm phu 
Không đến các bậc Thánh từ, 
Không thuần thục pháp phạm trù Thánh nhân 
Không tu tập pháp phần Thánh chất. 
Không đi đến các bậc Chân nhân, 
Không thuần thục pháp Chân nhân, 
Không tu tập pháp Chân nhân tịnh hòa. 
Quán sắc đó chính là tự ngã, 
Quán tự ngã có sắc, hay là 


Trung Bộ (T.3) K. 134: LOMASAKANGIYA NDHG * MLH - 347 


Quán sắc trong tự ngã ta, 

Hay quán tự ngã trong sắc mà có đây. 
Hay vị này quán thọ cùng tưởng, 
Và hành, thức trong hướng trải qua 

Ngũ uẫn kề trên chính là 

Tự ngã, hay tự ngã là có ngay 
Ngũ uẫn này. Hay trong tự ngã 
Có đủ cả ngũ uấn ở đây, 

Quán ngã trong ngũ uâẫn này. 
Này các Phích-Khú ! Như vây vị đây 
Bị cuốn ngay trong pháp hiện tại. 
Không cuốn trong hiện tại là sao ? 

Đa văn Thánh-đệ-tử nào 

Đi đến bậc Thánh thanh cao xuất trần 
Thuần thục các pháp phần bậc Thánh, 
Tu tập pháp bậc Thánh chánh chân. 

Đi đến các bậc Chân nhân, 

Thuần thục pháp bậc Chân nhân các phần, 
Tu tập pháp Chân nhân các vỊ, 
Không quán kỹ ngũ uẫn chính là 

Tự ngã. Cũng không quán ra 

Tự ngã có ngũ uẫn và cũng không 
Quán ngũ uẫn là trong tự ngã, 
Không quán ngã trong ngũ uâẫn này. 

Này các Tỷ Kheo ! Như vầy 
Là không bị cuốn pháp ngay hiện thì. 


— “ Quá khứ không truy tìm gì 
Tương lai chẳng ước vọng chỉ, xa vời ! 
Quá khứ đã đoạn tận rồi 
Tương lai chưa đến — Chí thời hiện nay 


Trung Bộ (T.3) K. 134: LOMASAKANGIYA NDHG * MLH - 348 


Tuệ quán ấy chính là đây 
Không động, không chuyển. Biết vầy, nên tu ! 
Nay làm nhiệt tâm, cần cù 

Ai biết mai chết, giã từ nhân sinh ? 
Không ai có thể điều đình 

Với quân Thần Chết thì mình bó tay ! 
Hiện tại, nhiệt tâm trú vầy 

Không hê mệt mỏi cả ngày lẫn đêm. 
Nhất Dạ Hiển Giả xướng tên 

An tịnh, trầm lặng, đứng trên mọi người 


Nghe những lời Thế Tôn thuyết giảng 
Pháp viên mãn, Tôn-giả tên là 
Lô-Ma-Sá-Kanh-Ghi-Da 
Hoan hỷ tín thọ Phật-Đà kim ngôn ./- 
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mãu Ni Phật (3L ) 


xk *k %* 


( Chấm dứt Kinh số 134 : LOMASAKANGI NHẤT DẠ 


HIẾN GLẢ — LOMASAKANGIYABHADDEKARATTA Sufta ) 


135. Tiểu Kinh 
NGHIỆP PHÁN BIỆT 


(CùlakammavIbhanga sutta) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 
ŠSa-Vát-Thí —- Xá-Vệ - trú qua 
Tình Xá Chê-Tá-Va-Na 
A-Na-Thá-Pin-ĐI-Ka cúng dàng. 
Một thanh niên thuộc hàng tuấn nhã 
Su-Pha Tô-Đây-Dá-Pút-Ta (Subha Todeyyapufia) 
Đến Tinh Xá gặp Phật-Đà, 

Nói lời thăm hỏi ôn hòa, xã g1ao 
Rồi ngồi vào một bên Điều Ngự 
Thanh niên tự thưa với Phật-Đà : 

— “ Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! 

Nhân & duyên gì giữa Người và Người đây 
Mà người này được nhiều ưu việt 
Còn người kia hạ liệt, xấu xa 2 

Thưa Tôn-Gñả Gô-Ta-Ma ! 

Chúng tôi nhận thấy người ta trên đời 
Thì có người đoản thọ, nhiều bệnh, 
Người trường thọ, ít bệnh, đẹp xinh, 

Có người xấu sắc, xấu hình, 

Người quyên thế, kẻ một mình thế cô, 
Người tài sản cứ vô như nước 
Người bần hàn thiếu trước hụt sau 

Có người sang quý, thanh cao 

Người thì hạ liệt, đãi dầu khổ đau, 

Người trí tuệ đồi dào vô kế 





Người trí tuệ yếu kém, thua xa. 
Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma Ì 
Do nhân gì, duyên gì mà có ra 
Khiến người ta sai biệt như thế ? ” 


— “ Thanh niên ! Điều vừa kể bởi vì 
Các loài hữu-tình mọi thì 
Là chủ nhân của Nghiệp khi tạo thành, 
Là thừa tự đành rành của Nghiệp, 
Là thai tạng, và Nghiệp cũng là 
Quyền thuộc, điểm tựa của ta 
Hữu-tình các loại phân ra các phần 
Có nghĩa rằng có ưu, có liệt ”. 
— “ Tôi quả thiệt không hiểu sâu xa 
Điều mà Tôn Giả nói ra 
Một cách văn tắt, thông qua vài hàng, 
Không giải thích rõ ràng chi cả ! 
Lành thay ! Nếu Tôn Giả vui lòng 
Thuyết giảng cho tôi được thông 
Để được hiểu rõ nghĩa trong điều này ” 
— “Này Thanh niên ! Ở đây Ta giảng 
Hãy nghe, đoạn suy nghiệm kỹ càng ” 
— “ Thưa vâng, tôi đã sẵn sàng ” 
— “ Thanh niên ! Có những người toàn sát sanh 
Tay lắm máu, sẵn dành sự sát 
Tâm độc ác, tàn hại, đả thương, 
Không có từ tâm xót thương 
Đối với muôn loại mọi đường chúng sanh. 
Ba nghiệp ấy đạt thành như vậy 
Khi kẻ ấy thân hoại mạng chung 
BỊ sanh cõi dữ vô cùng, 


Trunø Bộ (T.3) K. 135 : Tiểu K.NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH-— 351 





Đọa xứ, địa ngục hãi hùng biết bao ! 
Nhưng nếu sau khi chết, kẻ đó 
Không sinh chỗ như đã nói trên 

Mà lại cõi người sinh lên 

Thì bị chết yếu, dựa trên nghiệp này. 

* Nhưng ở đây có người nam, nữ 
Bỏ sát sanh và tự tránh xa 

Sát sanh hại vật, cùng là 

Bỏ trượng, bỏ kiếm, thiết tha quý tàm, 
Có lòng từ, thường làm điều thiện 
Thương xót đến sự sống chúng sinh 

Và đến các loài hữu tình... 
Do nghiệp lành ấy tựu thành thiện căn, 
Sau khi thân chết đi, sinh tới 
Vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời. 
Nếu sau khi chết đi rồi 
Mà không sinh tới những nơi như vầy 
Mà sinh ngay loài người như vậy 
Thời người ấy trường thọ, sống lâu. 
* Người nam hay người nữ nào 
Tính hay não hại, gây sầu khổ cho 
Loài hữu tình nhỏ to các loại 
Với đất đá hay gậy, kiếm, đao 
Nghiệp ấy khi chết sinh vào 
Cõi dữ, địa ngục khổ đau vô cùng. 
Nếu sau khi mạng chung, sinh đến 
Trong loài người, bị bệnh hoạn nhiều. 
*' Người nam, người nữ sớm chiều 
Tánh không não hại, làm điều thiện nhân 
Khiến sinh linh được phần an ồn 


Trung Bộ (T.3) K. 135 : Tiếu K.NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH-_— 352 





Khi tái sinh lại chốn loài người 
Được ít bệnh hoạn, thánh thơi. 
*- Có người phụ nữ hay người đàn ông 
Hay phật lòng, tâm nhiều phẫn nộ 
Luôn cau có, tỏ lộ hận sân 
Bắt bình, nóng giận rần rần 
Chống đối, bất mãn nếu không vừa lòng, 
Do nhân ấy nên trong hiện kiếp 
Mang lấy nghiệp xấu xí thân hình. 
* Còn trái lại, những hữu tình 
Dù nam hay nữ bình sinh hiền lành 
Không bắt bình, hận sân phẫn nộ, 
Không tỏ lộ bất mãn, chống kình 
Sau khi thân hoại, tái sinh 
Thân hình đoan chính, đẹp xinh nhu hiền. 
* Này Thanh niên ! Người nam hay nữ 
Luôn có sự tật đồ, ghét ganh 
Ôm ấp tâm địa chẳng lành 
Thấy người khác được lợi danh, tôn sùng, 
Được kính cung, cúng dường, tôn trọng 
Sanh tâm chống, tật đó, ghét ganh. 
Do nghiệp như vậy đạt thành 
Tái sinh, quả ác săn dành cho V 
Chắng có chút quyên uy, thể lực 
Con đường ấy quả thực chẳng lành. 
*- Còn người nam, nữ thiện hành 
Tánh không tật đỗ, ghét ganh những người 
Được quyên lợi, nhiều người vị nẻ, 
Được tôn trọng, kính lễ, cúng dàng, 
Không sinh tật đồ trái ngang 


Trung Bộ (T.3) K. 135 : Tiếu K.NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH_— 353 





Khi tái sinh lại con đàng nhân gian 
Có quyên thế vẻ vang, danh lợi 
Con đường ấy đưa tới như vây. 
* Này Thanh niên ! Còn ở đây 
Có người nam, nữ không hay cúng dường 
Không bồ thí các phương Phạm-chí 
Hay Sa-môn — chăng thí, cho ra 
Vật thực, y phục, hương hoa, 
Phấn sáp, ngọa cụ cùng là nhà, xe, 
Đèn đuốc... đều thuộc về cần thiết 
Do tham tiếc, bỏn xẻn mọi đảng 
Nếu được sinh lại nhân gian 
Làm người nghèo túng, thường mang nợ nắn. 
* Còn thiện nhân dù nam hay nữ 
Thường có sự bố thí, cúng dường 
Sa-môn, Bàn-môn các phương 
Về những loại các vị đương rất cần, 
Khi mãn phần, mạng chung thân hoại 
Được sinh lại Thiện thú, Thiên cung 
Nếu sinh cõi người, ung dung 
Có nhiều tài sản, đồ dùng có dư. 
* Này Thanh niên ! Còn như nam, nữ 
Luôn có sự ngạo nghễ, kiêu căng 
Không hề đảnh lễ Hiền nhân 
Bậc đáng đảnh lễ. Tự thân mọi thời 
Không đứng dậy trước người xứng đáng 
Không mời ngồi vị đáng mời ngồi. 
Không nhường chỗ cho những người 
Đáng nhường chỗ. Không trọng người đáng tôn 
Không kính người đáng tôn, xứng đáng 


Trung Bộ (T.3) K. 135 : Tiếu K.NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH-_— 354 





Không cúng dường người đáng cúng dường 
Khi thân hoại, đi theo đường 
ĐỊa ngục, ngạ quỷ hoặc đường súc sinh. 
Nếu được sinh cõi người, thua thiệt 
Vào gia đình hạ liệt, tôi mê. 
* Còn người nam, nữ mọi bề 
Tánh không ngạo nghễ, không hề mạn kiêu 
Hành mọi điều thiện lành, trái ngược 
Các ác hành vừa được kể trên. 
Sau khi thân hoại, sinh lên 
Cõi thiện, Thiên giới làm Thiên chúng lành. 
Nếu phải sanh cõi người, hoan hỷ 
Vào gia đình cao quý, g1àu sang. 
* Này Thanh niên ! Còn nói sang 
Có người nam, nữ tìm đàng đến nơi 
Các sa-môn hay nơi Phạm-chí 
Không hề hỏi các vị những câu 
Về thiện, bất thiện thế nào ? 
Phạm tội & không tội làm sao hiểu rành ? 
Thế nào cần thực hành những pháp 2 
Sao là pháp không cần thực hành ? 
Tôi đã làm gì chăng lành 
Để phải bất hạnh, sẵn dành khổ đau ? 
Hay tôi phải làm sao đề đạt 
Nhiều lợi ích, an lạc lâu dài 9... 
Do kiêu mạn, ngu sI này 
Mạng chung đọa lạc nơi loài súc sinh 
Hoặc địa ngục hãi kinh, đọa xứ 
Còn giả thử sinh cõi người, bèn 
Làm người trí tuệ yếu hèn 


Trung Bộ (T.3) K. 135 : Tiếu K.NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH_— 355 





Quả báo là thế, trắng đen tỏ liền. 
* Này Thanh niên ! Người nam hay nữ 
Đến trú xứ Phạm-chí, Sa-môn 
Chân thành thưa hỏi cho thông 
Những điều đã được nêu trong vừa rồi. 
Do nghiệp ấy, đến thời thân hoại 
Được sinh lại Thiện thú, cõi Trời, 
Nếu như sinh vào cõi người 
Trí tuệ sung mãn, thánh thơi lâu dài. 
* 'Thanh niên này ! Con đường đưa đến 
Đoản thọ khiến đoản thọ đáng thương, 
Con đường đưa đến thọ trường 
Dẫn đến trường thọ. Con đường đưa qua 
Nhiều bệnh hoạn, dẫn qua nhiều bệnh. 
Đường đưa đến ít bệnh dẫn ngay 
Đến ít bệnh hoạn như vầy. 
Đường đưa đến xấu sắc này dẫn qua 
Sự xấu xa. Con đường đưa đến 
Sự đẹp sắc, dẫn đến đẹp duyên. 
Con đường đưa đến thế quyền 
Dẫn đến lớn nhỏ thế quyền tùy theo. 
Đường đưa đến giàu nghèo tài sản 
Dẫn đến có tài sản nhỏ, to. 
Đưa đến hạ liệt co ro 
Hay được cao quý sẽ do đường này. 
Đến trí tuệ sâu dày & yếu kém 
Do con đường đưa đến thế nào 
Dẫn đến trí tuệ thấp, cao. 


Thanh niên ! Tóm lại trước sau vẫn là 
Hữu tình là chủ nhân của Nghiệp, 


Trung Bộ (T.3) K. 135 : Tiếu K.NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH_— 356 





Là thừa tự của nghiệp mọi phân, 
Nghiệp là thai tạng, thân bằng, 
Nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia liền 
Loài hữu tình chia riêng phân biệt 
Là có liệt, có ưu khác xa ” 
Nghe vậy, thanh niên Su-Pha 
Tức Tô-Đây-Dá-Pút-Tà nói ra : 
— “ Kính bạch Gô-Ta-Ma Tôn Giả ! 
Thật cao cả, vi diệu, minh quang ! 
Lời Ngài cao quý vô vàn ! 
Như người dựng đứng vật đang ngã năm 
Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối 
Đem đèn sáng vào tôi như bưng 
Để ai có mắt mở bừng 
Có thể thấy được sáng trưng sắc màu. 
Cũng như thế, nhiệm mầu Chánh Pháp 
Được Tôn Giả giải đáp, giảng ra. 
Con xin quy ngưỡng thiết tha 
Quy y Đức Gô-Ta-Ma tịnh hòa 
Quy y Pháp — Tăng-Già đức cả 
Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn 
Mong Thế Tôn nhận cho con 
Được làm đệ tử, vun tròn thiện căn 
Nguyện bản thân trọn đời ngưỡng phục 
Cho đến lúc thân này hoại đi, 
Nương tựa Thế Tôn Đại Bi, 
Nương tựa Giáo Pháp, nương uy Tăng-Gñà ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mãu Ni Phật (3L ) 


( Chấm dứt Kinh số 135 : Tiểu Kinh NGHIỆP PHẦN BIỆT -— 
CÙLAKAMMAVIBHANGA Sưffa ) 


136. Đại Kinh 
NGHIẸP PHAN BIỆT 


(Mahàkammavibhanøa sutta) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả 
Trú Vương Xá —- Rá-Chá-Ga-Ha 
Tình Xá Vê-Lú-Va-Na ( Veluvanavihàra ) 
Trúc Lâm Tĩnh Xá cũng là nơi đây. 
Lúc bấy giờ, ở đây có vị 
Tôn-g1ả Sa-Mít-Thí đã từng ( Samiddhi ) 
Trú tại cái cốc trong rừng. 
Một hôm có du sĩ dừng chân đây, 
Du sĩ ngoại đạo này, tên gã 
Là Pô-Ta-LI-Pút- Tá thành danh. ( Pøziipura ) 
Tiêu dao tản bộ du hành, 
Đến gặp Tôn-giả thiền hành nói trên. 
Du sĩ liền thốt lên lời nói 
Để thăm hỏi thân hữu, xã giao 
Rồi y một bên ngôi vào 
Thưa qua Tôn-giả một câu hỏi là : 
— “ Biết chăng Sa-Mít-Thi Hiền-giả ! 
Trước mặt vị Giác Giả Phật Đà 
Tự thân tôi đã nghe qua, 
Tự thân ghi nhận sâu xa lời Ngài : 
“Thân nghiệp này là hư vọng vậy ! 
Khẩu nghiệp ấy cũng hư vọng rồi, 
Chỉ ý nghiệp chân thật thôi ! 
Có một thiền chứng từ nơi điều này 


Trung Bộ (T. 4) Đại K. 136 : NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH _- 358 


Thành tựu thiền chứng đây sẽ đạt 
Không có một cảm giác xảy ra ”. 
— “Này Pô-Ta-Li-Pút-Ta ! 

Hiền giả chớ có nói ra như vây. 
Chớ có phỉ báng Ngài Thiện Thệ, 
Phi báng đức Thiện Thệ Phật Đà 

Là không tốt, thật xấu xa ! 
Phật không hề nói như là điều trên 
Mà ông vừa nói lên, quấy quá ! ”. 
— “Này Hiền-giả ! Xin hỏi một câu 
Ngài xuất gia đã bao lâu 2 ”. 
— “ Tôi xuất gia cũng chỉ vào ba năm ”. 
— “ Tôi sẽ tầm các vị Phích-Khú 
Là Trưởng Lão kỳ cựu, hỏi rằng : 
“Làm gì khi Tỷ Kheo tân 

Nghĩ phải bảo vệ nghiêm cần Đạo Sư 2 
Thưa Hiễn-giả ! Còn như ai đó 
Khi đã có sẵn dụng ý là 

Thân & khẩu & ý nghiệp làm ra 

Người ấy có cảm giác qua là gì ? ”. 

— “ Hiền-giả Pô-Ta-Li-Pút-Tá ! 
Khi y đã có dụng ý là 
Thân & khẩu & ý nghiệp làm ra 

Cảm giác đau khổ xảy ra tức thì ”. 
Pô- Ta-L1-Pút- Ta nghe đoạn 
Không tán thán, không phản đối gì 

Lời Tôn-giả Sa-Mít-Thi 

Đang ngồi đứng dậy, rồi đi tức thời. 

Khi du-sĩ đã rời trú xá 


Trung Bộ (T. 4) Đại K. 136 : NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH _ 359 


Sa-Mít-Thí Tôn-giả đi qua 
Chô Tôn-giả A-Nan-Đa 


Thuật lại cầu chuyện xảy ra những gì. 


Nghe lời Sa-Mít-Thi thuật tả 
A-Nan-Đa Tôn-giả bảo là : 
— “ Hiền-giả Sa-Mít-Thi à ! 

Đề tài Sư đã thuật qua như vầy 
Cần phải yết kiến ngay Điều Ngự, 
Theo thứ tự chuyện này trình bày 

Để Phật rõ ý nghĩa này, 

Tùy lời Ngài dạy, theo đây thọ trì ”. 
Tôn-giả Sa-Mít-Thi đồng ý 
Cùng với vị Tôn-giả A-Nan 

Nhắm hương thất Phật đi sang, 

Hai vị đảnh lễ nghiêm trang Phật Đà 
Rồi ngồi xuống bên tòa Điều Ngự, 
Ngài A-Nan thứ tự trình lên 

Về câu chuyện đã nói trên 

Du sĩ ngoại đạo có tên đủ là 
Pô-Ta-LI-Pút- Ta —- dừng nghỉ 
Gặp Sư Sa-Mít-Thí, nói là : 

“Tự thân tôi đã nghe qua, 

Tự thân ghi nhận sâu xa lời Ngài : 
“Thân nghiệp này là hư vọng vậy ! 
Khẩu nghiệp ấy cũng hư vọng rồi, 

Chỉ ý nghiệp chân thật thôi ! 

Có một thiền chứng từ nơi điều này 
Thành tựu thiền chứng đây sẽ đạt 
Không có một cảm giác xảy ra'. 

Rồi y cũng lại hỏi là : 


Trung Bộ (T. 4) Đại K. 136 : NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH - 360 


“Thân & khẩu & ý nghiệp làm ra, vậy thì 
Người ấy sẽ có gì cảm giác ?' 
Sa-Mít-Thi đã đáp lại là : 

“Một người dụng ý làm ra 

Thân & khẩu & ý nghiệp trải qua như vầy 
Thời người này cảm giác đau khổ'. 

Du sĩ ây từ chỗ đang ngôi 
Bỏ đi, không nói một lời ”. 


Thế Tôn nghe vậy, tức thời nói ngay : 


— “ A-Nan này ! Ta chưa từng thấy 


Du sĩ ngoại đạo ây, tức là 
Gã Pô-Ta-LI-Pút-Ta 
Thời xảy chuyện ấy vốn là từ đâu 2 
A-Nan-Đa ! Với câu hỏi ấy 
Đáng lý phải trả lời đàng hoàng 
Có sự phân tích rõ ràng 
Để du-sĩ ấy dễ dàng tường tri, 
Lại được kẻ ngu s1 thiểu trí 
Sa-Mít-Thí trả lời một chiều ”. 
Nghe vậy, một vị Tỷ Kheo 
Tên U-Đa-Dí do theo việc này 
Bạch Thế Tôn : “ Xin Ngài giảng nghĩa 
Nếu đây là ý nghĩa dựa trên 
Sư Sa-Mít-Thi nói lên 
Gn là cảm giác do nên thọ này 
Là cảm giác có đầy đau khổ ? ”. 
Đắng Giác Ngộ Thế Tôn nghe qua 
Bảo Tôn-giả A-Nan-ĐÐa : 


— “ Hãy xem đạo lộ thật là lầm sai 


Trung Bộ (T. 4) Đại K. 136 : NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH - 361 


Của U-Đa-Di này là kẻ 
Nói ra với lời lẽ ngu s1 
Ta biết rằng nếu mà y 
(Tức U-Đa-Dí) mọi thì trải qua 
Mở miệng ra khi cần đề cập 
Vấn đề gì, thì vấp đụng vào 
Thật không như lý chút nào. 
Này A-Nan ! Điểm khởi đầu của y 
(Pô-Ta-Li-Pút-Ta) hỏi đó 
Là về ba cảm thọ mọi thì. 
Nếu kẻ ngu Sa-Mít-Thi 
Thông hiểu, đáp lại tức thì như sau : 
“Này Hiền-giả ! Người nào dụng ý 
Làm thân nghiệp, khâu & ý nghiệp này 
Khả năng lạc thọ đạt ngay 
Y cảm giác lạc thọ đầy xảy ra. 
Pô-Ta-Li-Pút-Ta Hiền-giả ! 
Nếu tam nghiệp có khả năng là 
Đưa đến khổ thọ xấu xa 
Y cảm giác khô thọ ra như vây. 
Hiền-giả này ! Nếu ai dụng ý 
Thân & khẩu & ý nghiệp đó thực hành 
Có khả năng đưa đến nhanh 
Bắt khổ bất lạc thọ sanh tức thời 
Y cảm giác bất khô bất lạc”. 
Nên trả lời đứt khoát như vầy. 
Kẻ ngu Sa-Mít-Thí này 
Phải đáp chân chánh đủ đây trải qua 
Cho gã Pô-LI-Ta-Pút- Tá. 
A-Nan-Đa ! Hoặc giả những người 


Trung Bộ (T. 4) Đại K. 136 : NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH - 362 


Du-sĩ ngoại đạo khắp nơi 
Ngu si, kém học hiểu lời Như Lai 
Hiểu được ngay “đại phân biệt nghiệp” 
Của Như Lai, có dịp nghe qua, 
Nếu ông, này A-Nan-Đa ! 
Nghe Ta phân tích rõ ra nghiệp này ”. 


— “ Bạch Thế Tôn ! Xin Ngài bi mẫn 


Giảng tường tận ý nghĩa sâu xa 
Phân tích đại phân biệt qua 
Về nghiệp — Tăng Chúng hiểu ra, thọ trì ” 


— “ A-Nan-Đa ! Vậy thì nghe kỹ 


Và hãy khéo tác ý, nhớ ghi ”. 
— “ Thưa vâng, bạch đắng Toàn Tri ! ” 
Thế Tôn liền giảng uy nghỉ như vậy : 


— “ A-Nan này ! Loài người có bôn 


Có mặt, sống ở đời như vầy. 
Sao là bốn hạng người này ? 

* A-Nan ! Phải biết ở đây có người 
Thường sát sanh, hoặc người trộm cướp, 
Sống tà hạnh trong các dục tà, 

Nói láo, hai lưỡi, ba hoa 
Phù phiếm, ác khẩu, nói ra bao lần, 
Có tham dục, hận sân, tà kiến, 
Khi thân hoại sinh đến tức thì 
ĐỊa ngục, đọa xứ hiểm nguy. 

* Nhưng cũng có kẻ sau khi chết rồi 

Sanh thiện thú, cõi đời, Thiên giới. 
* A-Nan-Đa ! Còn với người mà 
Từ bỏ sát sanh cùng là 


Trung Bộ (T. 4) Đại K. 136 : NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH - 363 


Từ bỏ trộm cướp, tránh xa hạnh tà, 
Cũng tránh xa ác khẩu, lưỡng thiệt, 
Quyết tận diệt lời nói ba hoa, 

Sau khi thân hoại, sinh qua 

Thiên giới, thiện thú, sinh qua cõi đời. 

* Nhưng đồng thời, một số người khác 
Từ bỏ sát, trộm đạo, dâm tà, 

Ác khẩu, hai lưỡi, ba hoa... 

Nhưng sau khi chết, trải qua khổ sầu 
Sinh cõi dữ hoặc vào địa ngục, 
Hoặc đọa xứ thăng thúc dẫy đây. 

A-Nan-Đa ! Nhưng ở đây 

Có vị Phạm Chí hay thầy Sa-Môn 
Nhờ nhiệt tâm, dụng công tỉnh tấn 
Nhờ cần mẫn, không phóng dật gì, 

Nhờ chánh tác ý mọi thì 

Nên tâm nhập định, và khi định thần 
Nhờ thiên nhãn siêu nhân thanh tịnh 
Vị ấy chính tự thấy đành rành 

Có người trộm cướp, sát sanh 

Tà hạnh trong các dục dành truy hoan, 
Nói dối gian, hai lưỡi, ác khẩu... 
Do quả báo ác đã thực hành 

Sau khi thân hoại, đọa sanh 


Địa ngục hoặc cõi chăng lành, khô đau. 


Mi ấy nói như sau : “ Thật sự 
Có ác nghiệp, quả dữ ác hành, 
Chắc chắn những kẻ sát sanh 
Trộm cướp, dối trá, lưu manh dâm tà, 
Có tham dục hoặc là sân hận, 


Trung Bộ (T. 4) Đại K. 136 : NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH - 364 


Có tà kiến... khi tận mạng rồi 
Phải sinh cõi dữ mà thôi Ï 
Đọa xứ, địa ngục... là nơi sinh vào † ”. 
Những người nào hiểu biết như vậy 
Là người ấy hiểu biết chánh chân. 
Ngược lại, họ thuộc thành phân 
Tà trí, vì họ không phân chánh tà. 
A-Nan-Đa ! Như vậy vị ấy 
Tự mình biết, tự thấy, hiểu vầy 
Vị ấy nắm giữ, chấp ngay 
Tuyên bố : “Chỉ có điều này đúng thôi ! 
Ngoài ra thời đều là hư vọng'. 
Có những vị không phóng dật gì 
Nhờ chánh tác ý, tinh cần 
Tâm liền nhập định, dần dân thấy ngay 
Thấy được như có ai thực hiện 
Sát, đạo, dâm, tà kiến, dục, sân, 
Nhiều ác hạnh khẩu, ý, thân 
Nhưng khi thân hoại được phần tốt tươi 
Sinh Thiên giới, cõi đời giàu có. 
Các vị đó lên tiếng tức thì : 
“Thật sự không ác nghiệp gì, 
Không có quả báo, chăng chỉ ác hành'. 
Và các vị đinh ninh chấp trước 
Nắm giữ, tuyên bố được ra lời : 
“Như vậy là chân thực rồi ! 
Ngoài ra đều hư vọng thôi !°. Hiểu vây. 
*- A-Nan-Đa ! Ở đây các vị 
Sa-môn hay Phạm-chí nhiệt tâm 
Nhờ sự nỗ lực, tinh cần 


Trung Bộ (T. 4) Đại K. 136 : NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH - 365 


Nên tâm nhập định, mắt thần siêu nhân 
Thấy được rằng có người từ bỏ 
Sự sát sanh, không có tham gian, 
Ngũ giới vâng giữ nghiêm trang 
Lại có chánh kiến. Giữa đàng mệnh chung 
Sanh thiện thú, sống cùng Thiên giới 
Hoặc cõi đời tài lợi biết bao. 
Vị ấy liền nói như sau : 
“Thật sự thiện nghiệp đáo đầu có đây ! 
Quả báo thiện hạnh này là có, 
Ta thấy có sự kiện rõ bày. 
Những ai hiểu, biết như vầy 
Là sự hiểu, biết tròn đầy, chánh chân. 
Những ai biết khác phần như vậy 
Trí người ấy là tà trí đây !'. 
Tự biết, thấy, hiểu như vầy 
Vị ấy năm giữ, chấp ngay, nói là : 
“Chỉ như vậy mới là chân thật, 
Ngoài ra tất hư vọng mà thôi !°. 
* Này A-Nan-Đa ! Đồng thời 
Sa-môn, Phạm-chí do nơi tinh cần, 
Nhờ nhiệt tâm, nhờ chánh tác ý 
Nên nhập định, tâm trí siêu trần, 
Nhờ vào thiên nhãn, thấy răng 
Có kẻ đức hạnh, tự thân tu hành 
Không sát sanh, trộm cướp, tà hạnh, 
Không dối trá, có chánh kiến cùng 
Nhưng khi thân hoại mệnh chung 
Sinh vào địa ngục hãi hùng, hoặc sa 
Vào cõi dữ hay là đọa xứ... 


Trung Bộ (T. 4) Đại K. 136 : NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH - 366 


Vị ấy nói : “Thật sự đó là 
Không có những thiện nghiệp, và 

Quả báo thiện hạnh cũng là số không'. 
Như vậy, trong điều vị ấy biết 
Tự thấy, hiểu cá biệt ở đây 

Viây năm giữ, chấp ngay 

Tuyên bố : “Chỉ có điều này đúng thôi ! 
Ngoài ra thời đều là hư vọng”. 
A-Nan ! Trong đời sống cơ cầu 

Sa-môn, Bà-la-môn nào 

Nói rằng : “Các ác nghiệp sau kiếp này 
Chắc chắn là người vay phải trả' 

Ta chấp nhận nhân quả như vây. 
Hoặc là vị ấy nói ngay : 

“Tôi thấy những kẻ lòng đầy ác nhân 
Thực hiện phần sát sanh, trộm đạo 
Tà hạnh và nói láo, ác ngôn, 

Hai lưỡi, phù phiếm bông lơn 

Tham sân s¡ độc vẫn còn gia tăng 
Khi mãn phân, sinh vào cõi dữ, 

Vào đọa xứ, địa ngục khổ đầy'. 
Ta cũng chấp nhận điều này. 

Còn như vị ấy như vây nói ra : 
“Chắc chẵn là những kẻ làm ác 
Khi mệnh chung đọa lạc tức thì 

Cõi dữ, địa ngục âm ti...” 

Ta không chấp nhận điều ni. Hoặc là 
Họ nói ra : “Những ai biết vậy, 
Những vị ấy đã biết đúng ngay, 

Những ai biết khác như vầy 


Trung Bộ (T. 4) Đại K. 136 : NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH _- 367 


Họ thuộc tà trí”. Điều này Như Lai 
Không chấp nhận mảy may. Hoặc giả 
Vị ấy đã tự biết, thấy ngay 

Tự mình hiểu rõ điều này, 

Nắm giữ, chấp trước trình bày ở đây : 
“Chỉ như vầy mới là đúng đấy ! 

Khác như vậy, hư vọng cả thôi !' 
Như Lai phủ nhận tức thời 

Vì sao như vậy ? Khác nơi trí này. 
A-Nan ! Trí Như Lai quả thiệt 
“Đại phân biệt về nghiệp” sâu xa. 

Ở đây, này A-Nan-Đa ! 

Cũng như khi có vị Bà-la-môn 

Hay Sa-môn nào nói quả quyết : 
“Chắc chắn không ác nghiệp mọi thì 
Không quả báo ác hạnh øì'. 

Ta không chấp nhận điều ni. Nhưng mà 
Khi vị ấy nói là chính họ 
Đã thấy có người ác sát sanh, 

Trộm cướp, khâu nghiệp chăng lành, 

Tà dâm, tam độc thực hành ngày đêm, 
Nhiều ác hạnh lại thêm tà kiến 
Khi chết, lại cõi thiện tái sinh 

Sinh vào Thiên giới, đời lành... 


Nhưng Như Lai chấp nhận nhanh điều này. 


Còn ở đây nếu mà họ nói : 

“Chắc chắn người làm mọi ác hành 
Khi mạng chung, được tái sanh 
Vào nơi Thiên giới, cõi lành, nhân gian” 

Thời Như Lai sẵn sàng phủ nhận. 


Trung Bộ (T. 4) Đại K. 136 : NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH _- 368 


Còn họ vẫn cứ tuyên bồ ra : 
“Những ai biết vậy mới là 
Sự biết chân chánh, ngoài ra là tà'. 
Hoặc cho là những ai tự biết 
Tự thấy thiệt, hiểu rõ điều này 
Vị ấy năm giữ, chấp ngay 
Và tuyên bố : “Chỉ như vầy đúng thôi !” 
Như Lai thời phủ nhận điều ấy, 
Vì sao vậy ? Khác biệt ở đây 
Là do trí của Như Lai 
“Đại phân biệt về nghiệp” này sâu xa. 
A-Nan-Ða ! Còn như có vị 
Sa-môn hay Phạm-chí nói là : 
“Chắc chăn có thiện nghiệp mà ! 
Quả báo thiện nghiệp xảy ra đúng thì”, 
Ta chấp nhận cho vì nói ấy. 
Hay nói : “Tôi đã thấy có vì 
Nghiêm mật ngũ giới thọ trì 
Và có chánh kiến, sau khi chết rồi 
Sinh tức thời thiện thú, Thiên giới 
Hoặc cõi đời phúc lợi đủ đầy'. 
Như Lai chấp nhận điều này. 
Nhưng nói : “Chắc chắn những ai mọi thì 
Găng thọ trì ngũ giới, chánh kiến 
Khi thân hoại, thuộc diện tái sanh 
Thiện thú, Thiên giới, cõi lành. 
Ta không chấp nhận ý sanh khởi này. 
Hay vị khác ở đây nói tiếp : 
“Chắc chắn không thiện nghiệp nào đâu ! 
Không quả báo thiện hạnh nào'. 


Trung Bộ (T. 4) Đại K. 136 : NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH _- 369 


Ta không chấp nhận nhằm vào điều đây. 
Nhưng vị này nói rằng thấy rõ 
Người từ bỏ ác hạnh, kiến tà 

Sau khi mạng tận, sinh qua 

Cõi dữ, địa ngục hoặc là súc sanh”. 
Ta tán thành, chấp nhận điều đấy. 
Nhưng vị ấy nói : “Chắc chắn là 

Những ai thiện hạnh trải qua, 

Chánh kiến, nhưng chết đọa sa chẳng lành 
Vào địa ngục, súc sanh, cõi dữ 
Vào ác thú, đọa xứ nơi đây'. 

Ta không chấp nhận điều này. 

Nếu vị ấy nói như vậy ở đây : 

“Những ai biết điều này, chứng tỏ 
Vị ấy có hiểu biết đúng ngay, 
Còn ai biết khác điều này 

Họ thuộc tà trí”. Như vầy Như Lai 
Không chấp nhận điều này của họ. 
Nếu vị ấy tự biết, thấy vầy 

Tự mình hiểu rõ ở đây 

Vị ấy nắm giữ, chấp rày điều trên, 
Tuyên bồ lên : “Như vầy đích thực 
Mới chân thực, ngoài ra đều sai'. 

Ta cũng phủ nhận vị này. 

Vì sao ? Trí của Như Lai mọi bề 

“Đại phân biệt thuộc về nghiệp" đó. 


A-Nan-Đa ! Người có ác hành 
Trộm cướp, tà hạnh, sát sanh 
Khẩu nghiệp, tà kiến... sẵn dành đọa sa 
Vào ác thú hoặc là cõi dữ 


Trung Bộ (T. 4) Đại K. 136 : NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH _ 370 


Vào địa ngục, đọa xứ chẳng dời 
Hoặc một ác nghiệp, tức thời 

Có cảm giác khổ thọ nơi người này. 
Làm trước, hay một ác nghiệp khác 
Đưa cảm giác khổ thọ do vào 

Người ấy thực hiện về sau, 

Hay trong lúc chết dựa vào, bám ngay 
Một tà kiến người này chấp chặt, 
Do vậy, sau khi mắt sinh qua 

ĐỊa ngục, cõi dữ đọa sa. 

Và ai bất luận gần xa, khi mà 
Hành ác hạnh hoặc là tà kiến 
Phải lãnh thọ bất thiện quả này, 

Hiện tại định khởi lên ngay 

Hay một đời khác trả vay thuận tùy. 
A-Nan-Ða ! Một khi người nọ 
Đã từ bỏ ác hạnh mọi thời 

Chánh kiến, sau khi chết rồi 
Sanh vào thiện thú, cõi đời, chư Thiên 
Hoặc do một nghiệp duyên thiện có 

Đưa cảm giác lạc thọ đến ngay 
Do người này làm trước đây, 

Hay một thiện nghiệp người này, đưa ngay 
Cảm giác đây lạc thọ lan mãi 
Do người ấy thực hiện về sau. 

Hay trong khi chết, nương vào 

Một chánh kiến được nhận mau, chấp liền 
Do vậy khi tận duyên thân hoại 
Liên sinh lại thiện thú, cõi đời 

Hay sinh lên các cõi Trời. 


Trung Bộ (T. 4) Đại K. 136 : NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH - 371 Trung Bộ (T. 4) Đại K. 136 : NGHIỆP PHÂN BIỆT * MLH - 372 
Có nghiệp hữu giông rày với hữu 


Với ai thiện hạnh từ lời, ý, thân 
Có chánh kiên, thì phần phải có Có nghiệp hữu giông vô hữu này ”. 
Là lãnh thọ quả báo khởi ma , An À 
Hiên miện những đời n. Thê Tôn thuyêt giảng như vây 
HN A-Nan tín thọ, theo đây hành trì .//- 
A-Nan ! Còn những người nào ở đây 
Các thiện hành đêm ngày thực hiện Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mãu Ni Phật (3L ) 
Từ bỏ chuyện sát, đạo, dâm hành, . 
Nói với bôn khâu nghiệp lành, .* 
Chánh kiên. Nhưng chết lại sanh đọa đày : : l à l 
( Chẩm dứt Đại Kinh số 136 : NGHIỆP PHÂN BIỆT - 
MAHÀKAMMAVIBHANGA Sưfta ) 


Cõi dữ hay đọa xứ, địa ngục, 
Vì là lúc một ác nghiệp nào 
Đưa cảm giác khổ thọ mau 
Do người ấy đã làm vào trước đây. 
Hay một ác nghiệp rày đưa tới 
Cảm giác khổ thọ với chính y 
Làm về sau. Hay trong khi 
Mệnh chung, một tà kiến gì đến ngay 
Được người này chấp nhận, bám chặt 
Do vậy sau khi mất phải sa 
Cõi dữ, ác thú hay là 
Đọa xứ, địa ngục trải qua lâu dài. 
Và ở đây, những ai dứt mạnh 
Các ác hạnh, có chánh kiến tuyển 
Người ấy phải lãnh thọ liền 
Quả báo được khởi hiện tiền xảy ra 
Ngay, hay là trong các đời tiếp. 
A-Nan-Đa ! Có nghiệp ở đây 
Vô-hữu tợ vô-hữu, hay 
Có nghiệp vô hữu cũng tày hữu đây, 


s m Ề Trung Bộ (Tập 4) Kinh 137 : PHẦN BIỆT SÁU XỨ * MLH - 374 
137. Kinh PHAN BIET “va 6. a5 ca 
° Có nơi hoăng hóa pháp môn nhiệm huyền. 


Lúc bấy giờ Phật liền cho gọi 


SÁU XỨ 
U Chư Tỷ Kheo và nói như vầy : 


( SalàyatanavIbhanga sutta ) —* Các Tỷ Kheo ! Hãy nghe đây ! ”. 
Chúng Tăng vâng đáp lời Ngài truyền Ta. 


Như vậy, tôi nghe : : An S : FĐIED) 
- A Tên Đức Phật Đà trang nghiêm thuyêt giảng : 
Một thời, Đức Thê Tôn Thiện Thệ k-225y to _ An 
h6 66 suy : — “ Các Tỷ Kheo ! Ta giảng giải ra 
An trú tại Xá-Vệ thành này TA 2c 
: h l2 Phân biệt sáu xứ” sâu xa 
SIM phệ dị, Các ông hãy lắng nghe và nghiệm suy ” 
Kỳ Viên Tình Xá hôm mai tịnh, hòa ề , y 3n Hệ l EU y 
Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná (2) — “ Bạch đâng Chánh Biên Tri ! Vâng ạ ! ”. 
Khu vườn do Trưởng giả tên là Chúng Tăng đã vâng đáp lời Ngài. 
A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka (3) Thế Tôn liền thuyết giảng ngay : 
Tức Câp-Cô-Độc , thuân hòa tín gia — “ Có “sáu nội xứ” ở đây phải tường. - 
Mua lại từ Kỳ Đà thái tử (4) ˆ “Sáu ngoại xứ” phải đương cân biÊt. 
Đê cúng dường Điêu Ngự Thê Tôn Sáu “thức thân" cân thiệt biệt đây 
Cùng với Tăng đoàn Sa-môn Sáu “xúc thân" cân biệt ngay, 
°Y hành mười tám" phải rày biết tính, 


“Ba mươi sáu hữu tình" các loại 
Cũng cân phải hiệu biệt đủ đây. 


(1) : Thành Xá-Vệ— Savatthi — là thủ phú của nước Kosala, do vua 


Ba-Tư-Nặc ( Pasenadl ) trị vì. 


(2) & (3) : Kỳ Viên Tỉnh Xá — Jetavana Vihàra, do Trưởng giả Tu- mô SA mm. 
Đạt (Sudatta ) thường được gọi là Cáp Cô Đốc (AnathapindiRa) Tại đây, y Cư cai này 
dâng cúng. Và cũng đoạn tận cái này sâu xa. 
Còn có ba niệm xứ bậc Thánh 


(3) : Thái tử K)-Đà — Jeta, là con vua Ba- Tiư- Nặc, là chủ nhân của 
khu vườn mà ông Cấp Cô Độc muốn mua để dâng cúng làm Tỉnh Phải thực hành chân chánh trải qua 


Xá. Thái tử thì không muốn bán, ông Sudatta thì quyết tâm muốn : n vn & ` 
mua vì thấy khu vườn rất thích hợp. Bị nài nỉ mãi nên Thái tử mới Bậc Thánh HƠI Xửng đáng là 

nói để ông Trưởng giả bỏ ý định mua : trải vàng tới đâu thì bán Bậc Đạo Sư diên giả mà chúng nhân 
tới đó. Không ngờ ông Trưởng giả hoan hỷ cho chở vàng đên lói Hăn 8 kính phục. Trong phần các bâc 
khặp vườn. Cảm phục trước tâm đạo nhiệt thành đó nên Thái tứ Ẩ X : : n â : 
xin dâng cúng luôn toàn bộ cây cối trong vườn. Do đó Tỉnh Xá Huân luyện sư, chính thật VỊ nãy 

có tên là Jetavanànàthapindikàràma — Kỳ thọ Cắp-cô-độc viên Đáng được gọI là bậc Thây 

( vườn Cáp-cô-độc, cây Kỳ-đà ). Nhưng sau Thái tử bị giết bởi Vô thượng Điều-ngự-sư đây tuyệt vời, 
người anh em khác mẹ là Adudubbha (Tỳ-Lưu-Ly) đề cướp ngôi. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 137 : PHẦN BIỆT SÁU XỨ *MLH - 375 


Điều phục người đáng được điều phục. 


Đây là mục tổng thuyết về phần 
“Phân biệt sáu xứ” chánh chân 

Khi được nói đến về phần nêu trên. 
“Sáu nội xứ' phải nên cần biết 
Do duyên gì cần thiết nói ra 2 

Nhãn & nhĩ & tỷ & thiệt xứ, và 

Thân xứ, ý xứ. Đó là duyên đây. 
Được nói ngay “sáu nội xứ' đó. 
Còn khi có nói đến điều này : 

“Sáu ngoại xứ” phải biết ngay, 

Duyên gì nói đến điều đây như vầy 2 
Sắc xứ này cùng thanh & hương xứ, 
Vị & xúc xứ, pháp xứ sáu phần. 

Khi ta được nghe đến răng : 

Có “sáu ngoại xứ” phải cần biết đây 
Do duyên này được nói như vậy. 
Khi được nói : “Sáu loại thức thân” 

Cần nên biết, phải hiểu rằng 

Do duyên gì nói đến phần “thức thân” ? 
Nhãn & nhĩ & tỷ & thiệt & thân thức ấy 
Cùng ý thức ; chính đấy là duyên, 

Sáu thức thân phải biết liền. 

Còn khi nói đến từ duyên nào mà 
“Sáu xúc thân" của ta cần biết 2 
Nhãn & nhĩ & tỷ cùng thiệt xúc, và 

Thân xúc, ý xúc. Khi mà 

Nói đến : Sáu xúc thân ta phải tường 
Do duyên này nên thường nói vậy. 
Khi nói : “Mười tám loại ý hành 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 137 : PHẦN BIỆT SÁU XỨ * MLH - 376 


Cần phải biết cho thật rành”, 
Duyên gì nói đến ý hành ở đây ? 
Khi 'mắt' này thấy “sắc” đủ thứ 
Ý theo sắc trú xứ hỷ này, 
Theo sắc trú xứ ưu ngay, 
Theo sắc trú xứ xả đây tức thì. 
Và sau khi “tai' nghe được “tiếng'... 
“Mũi' ngửi “hương”, “lưỡi nễm “vị” vầy, 
Sau khi “thân” cảm “xúc' đầy, 
Khi “ýˆ nhận thức “pháp” này được nêu... 
Ý chạy theo pháp khởi lên hỷ 
Ý chạy theo pháp khởi ưu liền, 
Và xả theo pháp khởi lên. 
Như vậy tất cả có nên, tựu thành 
Sáu hỷ hành, ưu hành cũng sáu 
Và có sáu xả hành, như vầy 
Đó chính là do duyên này, 
Ý hành mười tám biết ngay đủ đây, 
Do duyên này nói đến như vậy. 
Còn “Ba mươi sáu loại hữu tình” 
Cần phải biết. Duyên gì sinh 
Để nói như vậy ? Quá trình xảy ra 
Hỷ liên hệ tại gia có sáu, 
Hỷ có sáu liên hệ xuất ly. 
Sáu ưu liên hệ xuất ly, 
Sáu ưu liên hệ tại g1a, cùng là 
Xả liên hệ xuất ly có sáu, 
Xả có sáu liên hệ tại gia, 
Ý nghĩa là chi đề ra 2 
Sáu hỷ liên hệ tại ø1a này, và 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 137 : PHẦN BIỆT SÁU XỨ * MLH - 377 


Hỷ khởi lên, hoặc là do nó 
Nhận được hay thấy có nhận vào. 
Sắc do mắt nhận thức mau 
Khả ái, khả hỷ, dạt dào lạc an 
Liên hệ sang đến thế vật đó 
Hoặc do nhớ những gì nhận rồi, 
Đã qua, đã diệt, mắt rồi. 
Loại hỷ như vậy ta thời gọi ra : 
“Hỷ liên hệ tại gia" là nó. 
Còn khi có hỷ khởi lên, và 
Hoặc do nhận được, hay là 
Thấy sự nhận được tiếng là do tai... 
Hương do mũi ở đây nhận thức, 
Vị do lưỡi nhận thức đủ đây, 
Xúc do thân nhận thức ngay, 
Do ý nhận thức pháp này gần xa, 
Khả ái, khả hỷ và khả lạc, 
Khả ý, liên hệ các vật chi 
Hoặc do nhớ được những gì 
Nhận được về trước, đã đi qua TÔI, 
Đã diệt rồi và đã biến hoại. 
Như vậy gọi Ưu Hỷ trải qua 
Thường liên hệ đến tại 1a. 
Còn sáu hỷ thế nào mà liên quan 
Đến xuất ly ? Khi đang biết chắc 
Là vô thường các sắc pháp này , 
Ly tham, biến diệt, hoại ngay. 
Nghĩ rằng : “Các sắc pháp này ngày xưa 
Và sắc pháp sớm trưa hiện tại 
Tất cả sắc pháp ấy vô thường, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 137 : PHẦN BIỆT SÁU XỨ * MLH - 378 


Khổ và biến hoại, tai ương, 

Sau khi như thật tỏ tường thấy ra 
Như vậy, và với chánh trí tuệ 
Có hý khởi lên thế, là chi ? 

Khi hỷ liên hệ xuất ly ? 

Thế nào liên hệ mọi thì sáu ưu 
Với tại gia ? Có ưu đã khởi 
Hoặc do bởi không nhận được này 

Thấy sự không nhận được này, 

Sắc do mắt nhận thức ngay, đó là 
Khả ái, khả hỷ và khả lạc 
Khả ý, liên hệ các vật chi 

Hoặc do nhớ được những gì 

Không nhận được trước, đã đi qua rỒi, 
Đã diệt rồi và đã biến hoại 
Như vậy gọi là Ưu trải qua 

“Ưu liên hệ đến tại gia'. 

Thế nào sáu ưu ấy mà liên quan 
Đến xuất ly ? Khi đang biết chắc 
Là vô thường các sắc pháp này 

Ly tham, biến diệt, hoại ngay. 

Sau khi như thật thấy vầy, vị trên 
Có chánh trí, khởi lên ước muốn 
Với vô thượng giải thoát, nghĩ là : 

“Khi nào ta chứng đạt, và 

An trú trong xứ (A-Da-Ta-Nà) 

Mà bậc Thánh trải qua chứng đạt, 
Trú an lạc. Do ước muốn đây. 
Với vô thượng giải thoát vây, 

Do duyên ước muôn, Ưu này khởi lên 

Loại ưu trên dược gọi, được kế 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 137 : PHẦN BIỆT SÁU XỨ * MLH - 379 Trung Bộ (Tập 4) Kinh 137 : PHẦN BIỆT SÁU XỨ * MLH - 380 


“Ưu liên hệ xuất lyˆ vân... vân... Khỏi sắc pháp. Nên gọi ra xả là 
Sau khi biết được “lục trần” Liên hệ đên tại gia. Cũng thê 
(Sắc, thinh, xúc, pháp và phần vị, hương) Khi một kẻ ám độn, ngu Sb 
Sáu trần là vô thường, biến hoại, r Phàm phu, nghe HGHE ThơI thì 
Ly dục lại biến diệt. Nghĩ ngay : Với tai. Hay mũi họ thì ngửi hương, 
“Sáu trần xưa kia, hiện nay Nêm vị thường với lưỡi của họ, 
Đều khổ, biến hoại, điệt ngay, vô thường Cảm xúc với thân đó, hay là 
Khi như thật tỉnh tường thấy thế", Với ý nhận thức pháp ra.. 
Quán với chánh trí tuệ, vị này Vô văn phàm tục xả mà khởi lên 
Liền khởi lên ước muốn ngay Không chính phục được quả dị thục - 
Với vô thượng giải thoát đây. Nghĩ là : Không chỉnh phục được phiên não này, 
“Khi nào ta có thể chứng đạt ,Không thây nguy hiệm dây đây 
Trú an lạc trong “xứ”, khi mà Xàây không Vượt qua ngay các trân, 
Bậc Thánh đang chứng đạt, và Do vậy, kixO được S91, được kê 
An trú trong ấy. Đó là vì sao ? Xã “liên hệ tại gia” sáu phân. 
“Ước muôn vào vô thượng giải thoát”. Ở đây, thế nào nói rằng : 
- ¬ phát do ước muốn ni “Sáu xả liên hệ đến phần xuất ly ? 
: “Ưu liên hệ xuất ly'. Ngay sau khi biết sắc, vị, xúc, 
SG ưu ¡liên hệ đồng thì xuất ly. Và tiếp tục biết pháp, thinh, hương 


Là khổ, biến hoại, vô thường, 

Ly tham, biến diệt. Hiểu tường, nghĩ ngay : 
“Các sắc pháp, thinh & hương & vị & xúc 
Và các pháp chung cục vô thường, 

Khổ não, biễn hoại, tai ương, 

Khi như thật thấy tinh tường điều đây 
Với chánh trí tuệ này, xả khởi, 

Xả ấy gọi “liên hệ xuất ly', 
Sáu xả liên hệ xuất ly. 


Thế nào khi “sáu xả” liên hệ 
Đến tại gia ? Sự thể là vì 
Khi người ám độn, ngu sĩ 
Phàm phu, con mắt thấy gì ở đây ? 
Thấy sắc này với con mắt ấy, 
Xả khởi dậy của một kẻ ngu 
Là người vô văn phàm phu 
Không chinh phục được âm u não phiên, 
Không chinh phục quả duyên dị thục, 
Không thấy mục nguy hiểm sâu xa, Còn “ba mươi sáu loại chi hữu tình” 
Loại xả này không vượt qua Cần phải biệt cho tính, từng loại 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 137 : PHẦN BIỆT SÁU XỨ * MLH - 381 


Do duyên này, được nói đến vây. 
Khi được nói đến ở đây : 
“Do y cứ vào cái này, diệt ngay 
Vào cái này'. Duyên gì nói vậy ? 
Các Tỷ Kheo ! Ở đấy sẵn sàng 
Do duyên sáu hỷ, liên quan 
Đến xuất ly, diệt hoàn toàn, vượt qua 
Liên hệ đến tại gia sáu hỷ. 
Các Tỷ Kheo ! Nghe kỹ suy nguyên 
Do y cứ và do duyên 
Sáu ưu, sáu hỷ cũng liền liên quan 
Đến xuất ly, hoàn toàn dứt cả, 
Vượt sáu ưu, sáu xả liên quan 
Đến tại gia. Vậy rõ ràng 


Sự đoạn tận chúng, vượt ngang chúng rỒi. 


Các Tỷ Kheo ! Do nơi y cứ 
Do duyên tự sáu hý, đồng thì 
Sáu xả liên hệ xuất ly, 

Dút, vượt khỏi sáu ưu vì liên quan 
Đến xuất ly. Nói sang như vậy 
Là sự ấy đoạn tận chúng thôi, 

Là sự vượt qua chúng rồi. 

Do y cứ, do duyên nơi mọi thì 
Xả liên hệ xuất ly, đình chỉ 
Vượt qua cả sáu hỷ liên quan 

Đến xuất ly. Nên hoàn toàn 

Là sự đoạn tận, vượt ngang chúng rỒi. 
Các Tỷ Kheo ! Có xả đa diện 
Và y cứ đa diện một phương, 

Có xả nhất diện dựa nương 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 137 : PHÂN BIỆT SÁU XỨ * MLH _— 382 


Nhất diện đó. Hiểu tận tường ra sao 
Xả đa diện dựa vào đa diện ? 
Như có xả đối diện lục trần 
Sắc pháp, thinh pháp cùng phần 
Hương & vị & xúc & pháp. Ta cần hiểu qua 
Như vậy là thuộc xả đa diện 
Y cứ vào đa diện, hiểu mau. 
Còn xả nhất diện là sao 2 
Y cứ nhất diện thế nào ở đây 2 
Có loại xả chỉ ngay y cứ 
“Hư không vô biên xứ" chủ trương, 
Nương “Thức vô biên xứ” thường, 
“Vô sở hữu xứ" xả nương tức thì, 
Nương “Phi tưởng phi phi tưởng xứ'. 
Các Phích-Khú ! Là xả thuộc vào 
Nhất diên - nhất điện nương mau. 
Các ông ! Do y cứ vào, do duyên 
Xả nhất diện, xả nguyên y cứ 
Vào nhất diện và tự diệt ngay, 
Vượt qua xả đa diện này, 
Xả y cứ đa diện đây đồng thì. 
Như vậy thì sự diệt xả ấy 
Là như vậy, vượt qua xả mau. 
Các ông ! Do y cứ vào 
Sự không tham dục, từ đầu do duyên 
Không tham dục và liền diệt cả, 
Vượt qua xả nhất diện đó ngay. 
Xả y cứ nhất diện này 
Như vậy là sự diệt ngay xả này 
Là vượt qua xả đây. Nói tới : 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 137 : PHẦN BIỆT SÁU XỨ *MLH - 383 


“Tại đây bởi y cứ cái này 
Và cũng đoạn tận cái này” 
Chính do duyên đó, như vầy nói ra. 
Khi được nói : “Có ba niệm xứ 
Một bậc Thánh phải tự thực hành, 
Niệm xứ ấy có thực hành 
Mới xứng được gọi trọn lành Đạo Sư, 
Vị thuần từ giảng cho đồ chúng'. 
Do duyên gì nói cứng như vầy 2 
Ở đây, các Tỷ Kheo này ! 
Bậc Đạo Sư thuyết pháp đây rõ ràng 
Cho các hàng đệ tử tinh tấn, 
Vì tử mẫn, đem hạnh phúc cho, 
Vì lòng thương tưởng học trò, 
Bảo : “Đây là hạnh phúc to lớn vầy, 
An lạc này các ông được hưởng". 
Một số đệ tử vướng tâm mê 
Không lóng tai để lắng nghe, 
Tâm họ không an trú về trí chân 
Hành động ngược với phần lời dạy 
Của bậc Đạo Sư ấy. Ở đây 
Như Lai không vui điều này 
Không có cảm giác điều này hỷ hoan, 
Nhưng hoàn toàn Ta không dao động, 
Chánh niệm, sống tỉnh giác, an hòa. 
Này các Tỷ Kheo ! Đây là 
Niệm xứ thứ nhất đề mà hành qua. 
Của một bậc Thánh, và nếu có 
Thực hành niệm xứ đó. VỊ này 
Mới xứng Đạo Sư trí tài 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 137 : PHÂẦN BIỆT SÁU XỨ * MLH - 384 


Diễn giảng cho đồ chúng đây đủ đây. 
Lại nữa, này Chúng Tăng ! Mặt khác 
Bậc Đạo Sư thuyết pháp suốt thông 

Cho các đệ tử, do lòng 

Từ mẫn, mong hạnh phúc trong hành trình 
Của đệ tử đề sinh lợi lạc 
Một số đệ tử khác lóng tai 

Khéo nghe, an trú tâm hoài 

Vào chánh trí, nhưng đi ngoài lời răn 
Của Đạo Sư, không hằng thực hiện. 
Các Tỷ Kheo ! Thuộc diện như vầy 

Ta không hoan hỷ điều này, 

Không có cảm giác điều này hỷ hoan. 
Sau khi bỏ hai đàng ý nghĩ 
Hoan hỷ, không hoan hỷ cả hai, 

Như Lai trú xả đủ đây, 

Chánh niệm, tỉnh giác. Điều này ở đây 
Là niệm xứ thứ haI, mãi mãi 
Một bậc Thánh cần phải thực hành, 

Niệm xứ ấy có thực hành 

Mới xứng là Đạo Sư lành đáng phô 
Để diễn giảng cho đồ chúng vậy. 
Các Tỷ Kheo ! Được thấy có vì 

Vì lòng bi mẫn, từ bi 

Vì sự hạnh phúc và vì lòng thương 
Thuyết pháp thường cho các đệ tử 
Số đệ tử khéo nghe, lóng tai 

Trú tâm và chánh trí hoài 

Và không đi ngược lời ngài Đạo Sư. 

Các Tỷ Kheo ! Như Lai bản ý 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 137 : PHẦN BIỆT SÁU XỨ *MLH - 385 


Hoan hỷ, cảm giác hỷ hoan ngay. 
Sống không dao động như vầy 
Chánh niệm, tỉnh giác. Điều đây chính là 
Niệm xứ thứ ba mà bậc Thánh 
Phải thực hành chân chánh đủ đây, 
Có thực hành niệm xứ này 
Mới xứng là Đạo Sư tài trí thay Ì 
Diễn giải ngay cho đồ chúng vậy. 
Khi nói : “Niệm xứ ấy có ba 
Bậc Thánh phải thực hành qua 
Có thực hành đúng mới là xứng danh 
Đạo Sư lành dạy cho đồ chúng? 
Do duyên này, nói đúng như vây. 
Khi được nói đến điều này : 
“Trong các Huấn-luyện-sư đây, vị từ 
Được gọi “Điều-ngự-sư vô thượng? 
Điều phục người đáng hưởng điều là 
“Đáng được điều phục trải qua, 
Do duyên gì được nói ra như vây 2 
Một con voi bị nài chế ngự 
Là một vị “Điều ngự tượng sư”, 
Dẫn dắt đề nó chạy từ 


Phương đông, nam, bắc hoặc từ phương tây. 


Hoặc ngựa hay do sự điều phục 
Của “Điều phục mã sư' có tài 
Hoặc một con bò ở đây 
Được “Điều ngự ngưu sư” hay, giỏi nghề 
Dẫn dắt chỉ chạy về một hướng 
Hướng bắc, nam hoặc hướng đông, tây. 
Cũng vậy, các Tỷ Kheo này Ï 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 137 : PHẦN BIỆT SÁU XỨ * MLH - 386 


Một người do được Như Lai, Phật Đà 
Chánh Đăng Giác, Đại A-La-Hán 
Dẫn dắt, chạy khắp mãn bốn phương 

Có sắc, thấy sắc pháp tường 

Là phương thứ nhất. Không thường có ra 
Tưởng nội sắc, thấy qua ngoại sắc, 

Đó đích thật là phương thứ hai. 
Nghĩ đến thanh tịnh tràn đầy 

Chú tâm trên ấy, phương này thứ ba. 
Rồi vượt qua hoàn toàn sắc tưởng 
Diệt trừ đôi-ngai-tưởng trải qua 

Không nghĩ saI-biỆt-tưởng, và 

Nghĩ răng : Chính “Hư không là vô biên” 
Chứng đạt, trú Không Vô Biên Xứ 
Đó chính là phương thứ tư đây. 

Vượt Không vô biên xứ này, 

Nghĩ : “Thức là vô biên' vây, chứng ngay, 
An trú đây : Thức Vô Biên Xứ 
Phương này là phương thứ năm an. 

Vượt qua một cách hoàn toàn 

Thức Vô Biên Xứ, nghĩ sang điều là 
“Không có gì cả' và chứng, trú 
Vào Vô Sở Hữu Xứ nơi này, 

Đó là phương thứ sáu đây. 

Vượt Vô sở hữu xứ ngay tức thì 
Chứng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
Và an trú. Phương thứ bảy n1. 

Tưởng xứ Phi tưởng phi phi 

Hoàn toàn vượt khỏi, rồi thì chứng sang 

Và trú an Diệt Thọ Tưởng Định 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 137 : PHẦN BIỆT SÁU XỨ * MLH - 387 
Phương thứ tám là chính điều đây. 


Tóm lại, các Tỷ Kheo này ! 
Một người đáng được Như Lai, Phật Đà 
Chánh Đăng Giác, Đại A-La-Hán, 
Dẫn dắt chạy khắp mãn tám phương. 
Khi được nói đến tỏ tường : 
“Trong các Huấn-luyện-sư thường an như 
Được gọi “Điều ngự sư vô thượng”, 
Là vị điều phục, hướng mục tiêu, 
Người đáng điều phục lợi nhiều, 
Do duyên ẫy, được mọi điều như trên ”. 


Đức Thế Tôn an nhiên thuyết giảng 
Pháp vi diệu, viên mãn, minh quang, 
Chư Tỷ Kheo trong đạo tràng 
Hoan hỷ tín thọ lời vàng Thế Tôn ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


x 
x3 


( Chấm dứt Kinh số 137 : PHÂN BIỆT SÁU XỨ - 
SALÀYATANAVIBHANGA Sufta ) 


138. Kinh. 
TỎÔNG THUYET và 
BIỆT THUYÉT 
( Uddesavibhanøa sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 
Sa-Vát-Thí — Xá- Vệ — trú qua (1) 
Tình Xá Chê-Tá-Va-Na (2) 
A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka cúng dường (3) 
Tại đây, đâng Pháp Vương cho gọi 
Chúng Tỷ Kheo rôi nói như vây : 
— “ Các Tỷ Kheo ! Hãy nghe đây ! ”. 
Chúng Tăng vâng đáp lời Ngài truyền ra. 
Đức Phật Đà trang nghiêm thuyết giảng : 
“ Các Tỷ Kheo ! Ta giảng ở đây 
Vẻ Tổng Thuyết & Biệt Thuyết này 
Hãy nghe, suy nghiệm điều đây kỹ càng ”. 
— “ Bạch Phật ! Chúng con đang mong để 
Được Thiện Thệ bi mẫn trình bày ”. 
“ Này các Tỷ Kheo ! Hăng ngày 
Cần phải quán sát đủ đây ra sao 
Đề Thức của người nào cũng dạng 
Không tán loạn đôi với ngoại trân, 


(1) : Thành Xá Vệ - Sayafthi. (2)&(3) : Tỉnh Xá Jetavanavihàra 
(Kỳ Viên) do Trưởng-giả Cáp Cô Độc Anathapindika dâng cúng. 


Trung Bộ (T. 4) K. 138 : TỎNG & BIỆT THUYÉT * MLH— 390 


Tâm không trú trước nội trần, 
Không tản rộng, không bị phần chấp nê 
(Hay chấp thủ) mọi bề quấy rối. 


Các Tỷ Kheo ! Thức đối ngoại trần 
Không tán loạn, tản rộng dần 
Tâm không trú trước nội trần ở đầy, 
Không bị chấp thủ này quấy rối 
Sẽ không có tập khởi, khởi sanh 
Của khổ về chết, già, sanh 
Trong tương lai ”. Đắng Cha Lành nói xong 
Từ chỗ ngồi thong dong đứng dậy 
Rời nơi ấy, hương thất đi vào. 
Sau khi Phật đi không lâu 
Chúng Tăng bàn luận như sau : “ Chư Hiền ! 
Sau khi đã nói lên Tổng thuyết 
Và Biệt thuyết vắn tắt, sơ qua 
Không có giải nghĩa rộng ra, 
Thế Tôn đứng dậy đi qua phòng Ngài. 
Nay có ai có thể giảng giải 
Một cách thật rộng rãi phần này ”. 
Rồi các Tỷ Kheo nghĩ ngay 
Đến vị Tôn-giả vốn đầy tài ba 
Về Luận nghị, đó là Tôn-giả 
Ma-Ha Kách-Cha-Ná, hay là 
Ma-Ha Kách-Chá-Da-Na 
Đại Ca-Chiên-Diên cũng là ngài đây. 
Được Thế Tôn chính Ngài tán thán, 
Phạm hạnh bạn có trí kính nhường 
Tôn-g1ả nghị luận này thường 
Có thể giải nghĩa tinh tường điều đây. 


Trung Bộ (T. 4) K. 138 : TỎNG & BIỆT THUYÉT * MLH- 391 


Vậy chúng ta đi ngay đến cả 
Chỗ Tôn-giả Đại Ca-Chiên-Diên, 
Sau khi đến, sẽ hỏi liền 

Điều ta cần biết, do duyên như vầy 
Sẽ hiểu tường từ ngài Tôn-giả ”. 

Rồi tất cả các vị đi qua 
Chỗ ngài Kách-Chá-Da-Na 

Nói lời chào hỏi an hòa xã giao 
Rồi cùng nhau một bên ngôi xuống 
Hỏi Tôn-giả điều muốn biết này. 

Ngài Ca-Chiên-Diên nói ngay : 

— “ Chư Hiền ! Như ví dụ này ở đây : 
Một người cần lõi cây, tìm khắp 
Để tìm cầu thu thập lõi cây, 

Đến cây lớn có lõi cây 

Người ấy bỏ rễ, thân cây, nghĩ rằng 
Lõi cây cần ở trong nhánh, lá. 

Cũng vậy, các Hiền-giả vừa qua 
Đứng trước mặt đẳng Phật Đà 

Chư Hiền-giả lại vượt qua Ngài rồi ! 
Nghĩ rằng cần hỏi tôi nghĩa lý 
Vẻ tổng thuyết mà vị Phật Đà 

Đã vắn tắt khi thuyết ra. 

Nhưng cân phải hiểu Phật Đà Toàn Tri 
Biết những gì cần biết — cũng vậy 
Thấy những gì cần thấy, uyên nguyên 

Bậc Trí-giả, bậc Phạm Thiên, 

Là bậc có mắt, bậc Tuyên thuyết nhiều, 
Bậc Pháp-giả, mục tiêu hướng tới 
Bậc đem lợi bất tử, thăng hoa, 


Trung Bộ (T. 4) K. 138 : TỎNG & BIỆT THUYÉT * MLH-_ 392 


Bậc Pháp chủ, đắng Phật Đà, 

Chư Hiền hãy đến thưa qua cùng Ngài, 
Đắng Như Lai thế nào thuyết 
Chư Hiển hãy viên mãn thọ trì ” 

— “ Xin thưa Tôn-g1ả tường tr1 

Chắc chăn đức Chánh Biến Tri mọi thì 
Biết những gì cần biết — cũng vậy 
Thấy những gì cần thấy, sâu xa. 

Nếu chúng tôi hỏi Phật Đà 

Ngài sẽ thuyết giảng để mà chỉ ra. 
Nhưng Tôn-giả Kách-Cha-Da-Ná 
Được Thế Tôn từng đã tán dương, 

Các đồng-phạm-hạnh kính nhường, 

Tôn-giả có thể đảm đương việc này 
Giải thuyết tổng thuyết đây rộng rãi 
Phần Phật đã đại khái nói ra 

Mà không giải thích sâu xa, 

Mong rằng Tôn-giả Kách-Cha-Da-Nà 

Giải thích ra, nếu không phiền phức ” 
— “ Vậy Chư Hiền hết sức lắng nghe 
Và suy nghiệm kỹ mọi bề 

Tôi vì các vị nói về pháp trên ” 

Các Tỷ Kheo ngồi bên vâng đáp 
Tôn-giả bèn giải pháp nghĩa liền : 
— “ Phần tổng thuyết, này Chư Hiền ! 

Thế Tôn vắn tắt đã tuyên thuyết và 
Không giải thích rộng ra, sau đây 
Từ chỗ ngồi đứng dậy về phòng. 

Tổng thuyết các vị chưa thông 


Trung Bộ (T. 4) K. 138 : TÔNG & BIỆT THUYÉT * MLH_ 393 


“VỊ Phích-Khú cần quán sát hòng hiểu sâu 
Một cách như thế nào để Thức 
Của vị ấy đối trước ngoại trần 
Không tán loạn, không tản phần 
Tâm không trú trước nội trần — cũng không 
Bị chấp thủ trong lòng quấy rối. 
Sẽ không có tập khởi, cũng tày 
Sanh khởi của khổ : sanh này 
Và già, chết trong tương lai”. Như vầy 
Về điều này tôi hiểu ý ấy 
Với một cách rộng rãi như sau : 
Chư Hiền ! Phải gọi thế nào 
Là Thức đối với biết bao ngoại trần 
Bị tán loạn, tản phần như vậy ? 
Này Chư Hiền ! VỊ ây Tỷ Kheo 
Thấy sắc khi mắt trông theo 
Thức truy cầu sắc tướng đều khó toan, 
Bị buộc ràng bởi vị sắc tướng, 
Vị sắc tướng cột chặt Thức đây, 
Triền phược bởi kiết sử này 
Là vị sắc tướng. Như vầy gọi ngay 
Là thức này với ngoại trần ấy 
Bị tán loạn, bị khuấy không vây. 
Vị Sư nghe tiếng với tai 
Nếm vị với lưỡi, mũi này ngửi hương, 
Cảm xúc thường với thân, nhận thức 
Pháp với ý... Rồi thức truy cầu 
Thanh tướng, hương & vị tướng nào 
Xúc tướng, pháp tướng sa vào lưới đan 
BỊ buộc ràng, trói chặt bởi vị 


Trung Bộ (T. 4) K. 138 : TỎNG & BIỆT THUYÉT * MLH- 394 


Của thanh, hương và vị tướng, hay 
Bởi vị của pháp tướng đây, 

Triển phược bởi kiết sử ngay vị này. 
Vậy gọi đây là thức đối với 
Ngoại trần bởi bị tán loạn và 

BỊ tản rộng. Như vậy là 

Gọi : “Thức bị tán loạn và tản ra. 
Chư Hiền ! Sao gọi là thức ấy 
Không bị tán loạn vậy ? Hay là 

Thức không bị tản rộng ra ? 

Chư Hiền ! VỊ Tỷ Kheo mà gần xa 
Thấy sắc qua con mắt, thức ây 
Không truy cầu sắc tướng đêm ngày, 

Không bị vị sắc tướng đây 

Trói, cột chặt bởi vị ngay sắc này, 
Không triên phược bởi rày kiết sử 
VỊ sắc AE: Căn cứ nguyên nhân 

Gọi : “Thức đối với ngoại trần 

Không bị tán loạn, không phần tản ra. 
Vị Tỷ Kheo nghe qua tiếng nói 
Mũi ngửi hương và với lưỡi này 

Nếm vị mặn, ngọt, chua, cay... 

Thân cảm xúc với thân này trải qua, 
Nhận thức pháp gần xa với ý, 

Thức không vị pháp tướng truy cầu 
Không bị trói, cột chặt vào 

Bởi vị của pháp tướng đầu chóng gì, 
Không bị triền phược vì kiết sử, 
Lục trần tướng can dự ở đây. 


Như vậy gọi là Thức này 


Trung Bộ (T. 4) K. 138 : TÔNG & BIỆT THUYÉT * MLH— 395 


Với ngoại trần không bị rày tản ra 
Không tán loạn. Gọi là thức ấy 
Không bị tán loạn vậy, cùng là 

Nó không bị tản rộng ra. 

Chư Hiền-giả ! Thế nào là trú tâm 
Trước nội trần ? Hành thâm liên tục 
Vị Tỷ Kheo ly dục, đồng thời 

Ly bắt thiện pháp cả rồi, 

Chứng đạt, an trú vào nơi Nhất Thiền 
Một trạng thái an nhiên, hỷ lạc 
Do ly dục, có các tứ, tầm. 

Rồi thức vị ấy truy tầm 

Hỷ lạc do ly dục sanh rõ ràng 
BỊ buộc ràng bởi vị hỷ lạc 
Do ly dục, bị các vị này 

Trói buộc, cột chặt ở đây, 

Triền phược bởi kiết sử này, nói trên 
Nên gọi tên là tâm an trú 
Trước nội trần. Nói đủ là vầy. 

Lại nữa, Chư Hiền-giả này ! 

Vị Tỷ Kheo đình chỉ ngay tứ, tầm 
Chứng, trú tâm vào Thiền đệ Nhị, 
Trạng thái hỷ lạc bởi định sanh, 

Không tầm, không tứ sẵn dành 

Nhất tâm nội tĩnh. Thức lành vị đây 
Truy tìm ngay hỷ lạc do định 
Bị trói buộc bởi chính điều này. 

Triền phược bởi kiết sử đây 

Gọi là tâm trú trước ngay nội trần. 


Trung Bộ (T. 4) K. 138: TỎNG & BIỆT THUYÉT * MLH _ 396 


Này Chư Hiền ! Tinh cần Phích-Khú 
Ly hỷ trú xả, chánh niệm chuyên 
Thân cảm sự lạc thọ liền 
“Xả niệm lạc trú' Thánh hiền gọi qua. 
Chứng, trú Thiền thứ ba tại đấy. 
Thức vị ấy truy tìm xả này, 
BỊ trói bởi vị xả đây 
Cùng lạc. Bị triền phược ngay bởi là 
VỊ xả và lạc Ấy, nên được 
Gọi là tâm trú trước nội trần. 
Chư Hiền-giả ! Lại còn phần 
Tỷ Kheo xả lạc & khổ, cần diệt ngay 
Hỷ ưu đã trước đây cảm thọ 
Chứng, an trú vào đó : Tứ Thiên, 
Không khổ, không lạc, an nhiên 
Xả niệm, thanh tịnh. Thức nguyên vị này 
Truy tìm ngay không khổ, không lạc 
BỊ buộc chặt bởi vị đã nêu 
Triền phược bởi kiết sử điều 
Gọi tâm trú trước bao nhiêu nội trần. 
Này Chư Hiên ! Sao điều gọi được 
“Tâm không bị trú trước nội trần ?' 
Vị Tỷ Kheo ấy tinh cần 
Ly bắt thiện pháp, ly phần dục đây 
Chứng, trú ngay vào Thiền thứ nhất 
Trạng thái thật hỷ lạc, do phần 
Ly dục sanh, có tứ, tầm 
Thức vị ấy không truy tầm đắn đo 
Hỷ lạc do ly dục sanh đó, 
Không bị nó cột chặt, buộc ràng, 


Trung Bộ (T. 4) K. 138 : TỎNG & BIỆT THUYÉT * MLH-_ 397 


Không bị triền phược mọi đàng 
Bởi kiết sử hỷ lạc toàn do nơi 
Ly dục sanh. Vậy thời gọi được 
“Tâm không bị trú trước nội trần”. 
Rồi vị Tỷ Kheo tỉnh cần 
Đình chỉ tầm, tứ — chứng phần, trú ngay 
Thiên thứ hai, trạng thái hỷ lạc 
Do định sanh, không các tứ, tầm 
Và được nội tĩnh nhất tâm 
Thức vị ấy không truy tầm hỷ đây. 
Do định sanh, không rày bị buộc 
Bởi vị hỷ lạc thuộc định sanh, 
Không bị triền phược trói quanh 
Bởi kiết sử hỷ lạc dành định sanh. 
Như vậy thì đích danh gọi được 
Là “Tâm không trú trước nội trần". 
Lại nữa, Tỷ Kheo tỉnh cần 
Ly hỷ trú xả, niệm cần chánh chân, 
Tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
“Xá niệm lạc trú” đó gọi ra 
Của các bậc Thánh hiền, và 
Chứng, an trú Thiền thứ ba tức thì. 
Thức vị ấy không truy tìm xả 
Không trói chặt bởi xả & lạc phân, 
Như vậy được gọi chánh chân : 
“Tâm không trú trước nội trần là đây. 
Lại nữa, Tỷ Kheo này tỉnh tấn 
Xả lạc lẫn xả khổ, diệt ngay 
Hỷ ưu cảm thọ trước đây, 
Chứng đạt, an trú vào ngay Tứ Thiên. 


Trung Bộ (T. 4) K. 138 : TỎNG & BIỆT THUYÉT * MLH-~ 398 


Không khổ, không lạc, liền xả niệm 
Thanh tịnh. Thức không kiếm tìm gì 
Sự không khổ, không lạc ni, 
Không bị buộc chặt do vì điều đây, 
Không bị triền phược rày kiết sử 
Vị không khổ, không dự lạc phần 
Như vậy được gọi chánh chân : 
“Tâm không trú trước nội trần' là đây. 
Chư Hiên này ! Thế nào nói tới 
“Bị chấp thủ quấy rỗi” đường tu ? 
Những kẻ vô văn phàm phu 
Không thấy các bậc thanh tu Thánh hiên, 
Không thuần thục pháp chuyên bậc Thánh, 
Không tu tập pháp Thánh các phần. 
Không yết kiến các Chân nhân, 
Không thuần thục các pháp phần Chân nhân, 
Không tu tập Chân nhân pháp cả, 
Thấy “sắc như tự ngã”, hay là 
“Tự ngã như có sắc”, và 
Thấy ra “tự ngã như là sắc” đây, 
Hay “sắc này như là tự ngã". 
Sắc pháp ấy hoặc giả đổi thay, 
Biến hoại. Với sự việc này 
Biến hoại, đổi khác sắc đây. Như vầy 
Thức vị này bị tùy chuyển mãi 
Bởi biến hoại trong sắc pháp này 
Của vị ấy. Do thức đây 
BỊ tùy chuyền bởi đồi thay, biến hoài 
Trong sắc pháp như vây, nên pháp 
Quấy rối khởi, xâm nhập tâm — và 


Trung Bộ (T. 4) K. 138 : TỎNG & BIỆT THUYÉT * MLH-_ 399 


Tôn tại. Vì tâm bị qua 
Xâm nhập, vị ấy thật là hãi kinh, 
Muộn phiền và tự mình khao khát, 
Vị ấy bị chấp thủ quấy ra 
Nên xem cảm thọ, tưởng — và 
Các hành cùng thức như là “ngã' đây. 
“Tự ngã này như là có thức", 
“Như là thức trong tự ngã' này, 
Hay là “tự ngã ở đây 
Như là trong thức”. Thức này đổi thay, 
Biến hoại ngay. Với sự biến hoại 
Trong thức của vị Ấy, cho nên 
Thức của Tỷ Kheo nói trên 
Bị tùy chuyển bởi sự duyên đổi hoài 
Trong thức của vị này. Do thức 
Bị tùy chuyền liên tục, cho nên 
Các pháp quấy rối khởi lên 
Xâm nhập tâm, tồn tại trên thức này 
Bị chấp thủ ở đây quấy rối. 
Không bị chấp quấy rối là sao ? 
Này Chư Hiền ! Có vị nào 
Đa văn Thánh đệ tử mau đến liền 


Yết kiến bậc Thánh hiền chân chánh, 


Thuần thục pháp bậc Thánh, cùng là 
Tu tập pháp bậc Thánh gia. 

Yết kiến các bậc từ hòa Chân nhân 
Thuần thục pháp Chân nhân các bậc, 
Tu tập pháp các bậc nói đây. 

Không thấy ° sắc như ngã này, 

“Tự ngã như thể có ngay sắc" vầy, 


Trung Bộ (T. 4) K. 138 : TỎNG & BIỆT THUYÉT * MLH-— 400 


“Sắc trong tự ngã, hay “tự ngã 
Như là trong sắc” cả. Ở đây 
Sắc pháp vị ấy đôi thay, 

Biến hoại. Với việc này, thức đây 
Của vị này không bị tùy chuyển 
Bởi hoại biến trong sắc pháp trên. 

Thức không bị tùy chuyền, nên 

Pháp quấy rồi không khởi lên rầy rà, 
Không xâm nhập tâm và tổn tại, 
Nên vị ấy không có muộn phiên, 

Không đây khao khát liên miên, 

Chấp thủ quấy rối không phiền nhiễu qua. 
Vị ấy không xem là “cảm thọ, 
Tưởng, hành, thức vôn có như là 

Tự ngã”. Hay “tự ngã là 

Có thức?. Không thấy thức là ở trong 
Thức đấy'. Hay “thức trong vị ấy 
Là biến hoại, đổi khác”. Do vầy 

Thức không bị tùy chuyển ngay 

Bởi biến hoại trong thức đây vị này, 
Nên các pháp quấy rầy không khởi, 
Không nhập tới, tồn tại. Cho nên 

Vị ấy không sợ, không phiên, 

Không đây khao khát, cho nên vị này 
Không bị chấp thủ rày quấy tồi, 

Là không bị quấy rôi do là 
Sự chấp thủ ấy gây ra. 

Chư Hiền ! Phần tổng thuyết mà Thế Tôn 
Nói lên giữa Sa-môn các vị 
Một cách chỉ vắn tắt như vây, 


Trung Bộ (T. 4) K. 138 : TỎNG & BIỆT THUYÉT * MLH- 401 Trung Bộ (T. 4) K. 138 : TỎNG & BIỆT THUYÉT * MLH-~ 402 


Không giải nghĩa rộng rãi ngay, Là bậc đại trí tuệ và suốt thông. 
Chư Hiền ! Tôi hiểu ý đây như Vậy. Nếu các ông hỏi Ta điều ấy 
Nếu như Chư Hiền nay có thể Ta cũng giảng như vậy trải qua 
Hãy đến đắng Thiện Thệ hỏi Ngài Như Ca-Chiên-Diên giảng ra 
Về ý nghĩa tông thuyết này, Ý nghĩa ấy là vậy, và các ông 
Thế Tôn giải thích điều đây thế nào Hãy đồng lòng thọ trì như thế ”. 


Chư Hiên hãy dựa vào lời dạy 


Mà như vậy thọ trì tỉnh cần ”, Nghe Thiện Thệ xác định rõ ràng 


Các Tỷ Kheo trong đạo tràng 


Rồi các vị Tỷ Kheo Tăng Hoan hỷ tín thọ lời vàng Thế Tôn ./- 
Sau khi hoan hỷ nghe phần giảng qua 
Của Tôn-giả Kách-Cha-Da-Ná, Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mãu Ni Phật (3L ) 
Đên yêt kiên Giác Giả Phật Đà : 
Đảnh lê rôi cùng ngôi, và xx 


Thưa qua sự kiện vừa qua, do là 
Được Tôn-giả Kách-Cha-Da-Ná 
Theo yêu câu của cả Chúng Tăng 
Ngài đã giảng giải về phần 
Tổng thuyết mà Chúng Tăng cần hiểu sâu, 
Do lúc đầu pháp này Đức Phật 
Đã nói lên vắn tắt, lược qua. 
Ngài Ma-Ha Kách-Cha-Na 
Do chư Phích-Khú thiết tha yêu cầu, 
Đã giảng sâu về phần tổng thuyết. 


( Chấm dứt Kinh số 138 : 


TÔNG THUYÉT và BIỆT THUYÉT 
— UDDESAVIBHANGA Suita ) 


Rồi chỉ tiết kể lại pháp mà 
Được ngài Kách-Chá-Da-Na 
Theo yêu câu, thay Phật Đà giảng ra. 
Đức Phật Đà sau khi nghe kỹ 
Bảo các vị Tỷ Kheo này là : 
— “Ma-Ha Kách-Chá-Da-Na 


139. Kinh VÔ TRÁNH 
PHAN BIẸT 
( Aranavibhanøa sutfa ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 
Sa-Vát- Thí — Xá-Vệ — trú qua 
Tình Xá Chê-Tá-Va-Na 
A-NÑa-Thá-Pin-Đi-Ka cúng dường. 
Tại đây, đâng Pháp Vương cho gọi 
Chúng Tỷ Kheo rôi nói như vây : 
— “ Các Tỷ Kheo ! Hãy nghe đây ! ”. 
Chúng Tăng vâng đáp lời Ngài truyền ra. 
Đức Phật Đà trang nghiêm thuyết giảng : 
— “ Các Tỷ Kheo ! Ta giảng giải đây 
“Vô Tránh Phân Biệt" pháp này 
Các ông hãy lắng nghe vây, nghiệm suy ”. 


— “ Bạch đẳng Chánh Biến Tri ! Vâng ạ ! ”. 
Chúng Tăng đã vâng đáp lời Ngài. 
Thế Tôn liền thuyết giảng ngay : 


— “ Chớ hành trì dục lạc đầy dẫy ra 
Hạ liệt, phàm phu và đê tiện 
Không xứng bậc hiền thiện Thánh nhân, 
Không liên hệ mục đích cần. 
Và cũng chớ có tự thân hành trì 
Sự cực kỳ khổ hạnh, đau khổ 
Không xứng chỗ bậc Thánh chánh chân 
Không liên hệ mục đích cần, 


Trung Bộ (T. 4) K. 139: VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT * MLH-_ 404 


Hai cực đoan ấy phải cần bỏ đi. 

Có con đường Tám Chị Trung Đạo 
Đã được Ta hoàn hảo chứng tri 
Tác thành mắt & trí tức thì 

Đưa đến an tịnh, liễu tri Niết bàn, 
Thắng tri và hoàn toàn giác ngộ, 

Nên biết chỗ chỉ trích, tán dương. 
Sau khi đã biết tán dương, 

Đã biết chỉ trích, nên thường hiểu thông 
Không tán thán và không chỉ trích 
Chỉ nên thích thuyết pháp thắng ngay, 

Nên biết phán xét lạc này, 

Khi biết phán xét lạc này, chú tâm 
Vào nội lạc thâm trằm mọi mặt 
Không nói lời bí mật, dông dài 

Khi mặt đối mặt với ai, 

Không nên nói khiến cho ai mất lòng, 
Khi nói, không vội vàng, từng bước 
Chớ chấp trước ngôn ngữ địa phương, 

Chớ xa ngôn ngữ dùng thường, 

Đó là tổng thuyết Ta đương nói về 
Trong vấn đề “Vô tránh phân biệt. 

Khi nói đến hạ liệt, phàm phu, 
Dục lạc, đê tiện, sĩ ngu, 

Chớ hành trì đến cho dù ở đâu, 

Không xứng bậc thanh cao Thánh tuệ 
Không liên hệ mục đích, cũng như 
Không nên hành trì khư khư 

Tự ký khổ hạnh, phạm trù khổ đau, 

Không xứng vào bậc Thánh, mục đích... 


Trung Bộ (T. 4) K. 139: VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT * MLH- 405 


Do duyên gì chắc nịch nói vầy 2 
Phàm lạc gì liên hệ ngay 

Với dục, nhưng đam mê đầy trải qua 
Loại hỷ là hạ liệt, đê tiện 
Không xứng bậc Thánh hiển thanh cao, 

Pháp như vậy là khổ đau, 

Ưu não, nhiệt não, phiền lao, đạo tà 
Phàm lạc gì kết qua với dục 
Nhưng không chút đam mê trầm phù, 

Loại hỷ hạ liệt, phàm phu, 

Đê tiện, không xứng thuần từ Thánh nhân, 
Không liên hệ đến phần mục đích, 
Pháp như vậy không thích khổ đau, 

Không có ưu não, phiền lao, 

Vô não — chánh đạo thuộc vào lạc đây. 
Tự ký khổ hạnh đầy đau khổ 
Không xứng chỗ bậc Thánh thanh cao, 

Không liên hệ mục đích nào, 
Hành trì pháp ấy khô đau mọi bẻ, 
Ưu & nhiệt não, thuộc về tà đạo. 
Khổ hạnh nào khổ não hành trì 
Không xứng bậc Thánh nghiêm uy. 

Không liên hệ mục đích gì ở đây 
Pháp như vầy không có đau khổ 
Không ưu não, nhiệt não, phiền lao 

Pháp ấy chánh đạo thuộc vào. 

Khi nói đến : 'Chớ dắn sâu hành trì 
Dục lạc øì hạ liệt, đê tiện, 

Không xứng bậc Thánh hiển thanh cao, 
Không liên hệ mục đích nào. 


Trung Bộ (T. 4) K. 139: VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT * MLH-_ 406 


Cũng không nên tự dấn sâu hành trì 
Tự ký khổ hạnh chi, đau khổ 
Không xứng chỗ bậc Thánh thanh cao, 
Không liên hệ mục đích nào”. 
Do duyên ấy, được nói vào như trên. 
Khi nói lên : “Hai cực đoan đó 
Phải từ bỏ, vì có con đường 
Trung Đạo — đã được Pháp Vương & 
Thế Tôn giác ngộ, đảm đương tác thành 
Về mắt và tác thành về trí, 
Đưa đến sự đình chỉ, tịnh an, 
Thượng trí, giác ngộ, Niết bàn, 
Duyên gì được nói liên quan như vây 2 
Đường Thánh này tám ngành diễn tiến : 
Chánh tri kiến rồi chánh tư duy, 
Chánh ngữ, chánh nghiệp đồng thì 
Chánh mạng, chánh tinh tấn tri hành thường, 
Chánh niệm, chánh định — đường chánh đó. 
Khi nói đến : “Từ bỏ cả hai 
Cực đoan ấy”, vì có ngay 
Con đường Trung Đạo Như Lai đã hành, 
Đã giác ngộ, tác thành mắt, trí 
Đưa đến sự đình chỉ, tịnh an, 
Thượng trí, giác ngộ, Niết bàn. 
Do duyên ấy, được rõ ràng nói ra. 
Khi nói là : “Nên biết tán thán, 
Biết chỉ trích". Biết tán thán rồi 
Và khi biết chỉ trích rồi 
Thì không chỉ trích, không lời tán dương, 
Chỉ nên thường thuyết pháp có lợi, 


Trung Bộ (T. 4) K. 139: VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT * MLH-_ 407 


Do duyên gì nói tới như vây ? 
Ở đây, các Tỷ Kheo này ! 

Thế nào là tán thán đây hân hoan 2 
Sao nói sang chỉ trích điều đó 
Nhưng không có thuyết pháp mọi thời 2? 

VỊ ây chỉ trích sô người 

Bảo : “Những ai tìm thấy nơi lạc này, 
Liên hệ ngay với dục, mê mân 
Loại hỷ dẫn hạ liệt, phàm phu, 

Đê tiện, không xứng Thánh từ, 

Không liên hệ mục đích", như vậy thời 
Tất cả người như vậy đau khổ, 

Có ưu não, nhiệt não, phiền lao 
Như vậy tà đạo thuộc vào. 

Trái lại, không đam mê sâu đường tà 

Hạ liệt, đê tiện và phàm tục, 


Không xứng bực Thánh hiện vân... vân... 


Không liên hệ mục đích cần 
Thì không đau khổ, không phần phiền lao 
Không ưu não, thuộc vào chánh đạo”. 
Hoặc nhiên hậu vị ấy ở đầy 
Chỉ trích một số người vây : 
“Những ai mê đăm, thường hay hành trì 
Tự kỷ khổ hạnh, thì không xứng 
Bậc Thánh, không tương ứng liên quan 
Mục đích. Tất cả họ toàn 
Có sự đau khổ, mọi đàng phiên lao, 
Có ưu não, thuộc vào tà đạo. 
Bằng trái lại, chánh đạo thuộc về. 
Trài ngược với các vấn đề 


Trung Bộ (T. 4) K. 139: VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT * MLH-_ 408 


Ở trên nói đến mọi bề khác đi. 
Hoặc vị ấy một thì chỉ trích 
Một số người, nói khích bác là : 
“Những aI chưa đoạn tận qua 
Hữu kiết sử, họ đều là khổ đau, 
Có phiền lao, ưu não, nhiệt não, 
Thuộc tà đạo. Hoặc là vị đây 
Tán thán một số người vậy : 
“Những ai đã đoạn tận rày cho xong 
Hữu kiết sử, họ không đau khổ, 
Không phiên lao, hết chỗ não ưu, 
Thuộc chánh đạo. Các Ty-Khưu ! 
Là có chỉ trích, có điều tán đương, 
Nhưng không có tận tường thuyết pháp. 
Thế nào có thuyết pháp, nhưng mà 
Không có tán thán cùng là 
Không có chỉ trích ? Nói ra như vầy : 
“Bất cứ ai tìm thấy lạc đó, 
Liên hệ với dục, có mê say, 
Hỷ hạ liệt, đê tiện này 
Phàm phu, không xứng bậc Thầy Thánh nhân, 
Không liên hệ về phân mục đích, 
Những vị ấy trầm nịch, khổ đau 
Có ưu não, có phiền lao 
Thuộc tà đạo”. Vị ấy mau thuyết về : 
“Sự đam mê là pháp đau khổ 
Có phiền lao, ưu não, đạo tà”. 
Vị ấy cũng thuyết pháp ra : 
“Không đam mê cũng chính là pháp duyên 
Không đau khổ, không phiền, nhiệt não, 


Trung Bộ (T. 4) K. 139 : VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT * MLH - 409 


Không ưu não, chánh đạo thuộc nơi”. 
Vị ấy không nói mọi thời : 

“Tự kỷ khổ hạnh những người đam mê 
Là không hề xứng bậc Thánh thế ! 
Không liên hệ mục đích, khổ đau, 

Ưu não, nhiệt não, phiền lao, 

Thuộc tà đạo. Chỉ trước sau thuyết là 
“Sự đam mê chính là tà loại”. 

Và ngược lại, không nói vấn đề 
“Những ai không có đam mê... 
Không khổ, chánh đạo thuộc về ở đây". 
Và vị này chỉ thuyết pháp, bảo : 

“Sự an hảo không đam mê này 
Là không đau khổ dăng dai 

Không ưu & nhiệt não, không rày phiền lao, 
Thuộc chánh đạo”. Rồi sau viây 
Không có nói đại loại như vầy : : 


“Những ai chưa đoạn tận ngay 

Hữu kiết sử, những vị này đều qua 
Sự khổ đau, có ra ưu não, 

Có nhiệt não và có phiền lao'. 
Chỉ thuyết pháp, nói như sau : 

“Khi hữu kiết sử chưa mau diệt trừ 
Thì hữu chưa đoạn trừ, diệt tận". 
Vị ấy vẫn không nói : “Những ai 

Đã diệt hữu kiết sử này, 

Họ không đau khổ, không Tày phiền lao". 
VỊIây thuyết pháp vào điều ấ ây : 
“Hữu kiết sử cả thảy diệt rồi, 

Hữu được đoạn tận tức thời”. 


Trung Bộ (T. 4) K. 139 : VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT * MLH - 410 


Các Tỷ Kheo ! Như vậy nơi điều này 
Là không khen, không hay chỉ trích, 
Chỉ thuyết pháp nêu ích lợi ra. 

Khi nói : Biết tán thán, và 

Nên biết chỉ trích”, chỉ là thuyết thôi. 
Chính do duyên này thời nói vậy. 
Khi nói : “Phải biết phán xét thầm 

Và lạc, thì nên chú tâm 

Vào nội lạc. Duyên gì nhằm nói đây 2 
Chúng Tăng này ! Năm dục trưởng dưỡng. 
Vậy năm dục trưởng dưỡng là gì ? 

Các sắc pháp do mắt ni 

Nhận thức khả ái, mọi thì đáng yêu 
Liên hệ điều dục và hấp dẫn. 

Các tiếng dẫn nhận thức do tai 
Hương do mũi nhận thức ngay, 

Vị do lưỡi nhận thức đây thích tăng, 
Xúc do thân cảm giác, khả hỷ, 
Khả ái và khả ý, liên quan 

Đến dục, hấp dẫn vô vàn, 

Năm dục trưởng dưỡng mọi đàng là đây. 
Tỷ Kheo này ! Do duyên năm dục 
Trưởng dưỡng ấy tiếp tục khởi lên 

Lạc và hỷ được gọi tên 

Là dục & uế lạc tạo nên mọi thì 
Phàm-phu-lạc hay phi-thánh-lạc. 
Như Lai nói loại lạc như vầy 

Không nên thực hành hăng ngày 

Không nên tu tập, chớ rày mãn sung, 

Nên sợ hãi vô cùng lạc đó. 


Trung Bộ (T. 4) K. 139 : VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT * MLH - 411 


Chúng Tăng ! Có tinh tấn hành trì 
Ly dục, bất thiện pháp ly, 
Chứng đạt, an trú vào chi Nhất Thiền 
Một trạng thái an nhiên hỷ lạc 
Ly dục sanh, có các tứ, tầm. 
Rồi đình chỉ tứ và tầm 
Chứng, trú Đệ nhị Thiền tâm an lành, 
Một trạng thái định sanh vui thực, 
Tầm & tứ dứt, nội tĩnh nhất tâm 
Chứng, trú Đệ tam Thiên tâm, 
Rồi Thiền đệ tứ chứng tầm, trú an. 
Gọi rõ ràng là xuất-ly-lạc, 
Viễn-ly-lạc, an-tịnh-lạc, và 
Giác-ngộ-lạc. Thì Như Lai 
Bảo thực hành loại lạc này cần chuyên, 
Nên tu tập, khiến nên sung mãn, 
Không sợ hãi. Hoặc khoản nói về : 
“Phải nên biết phán xét về 
Lạc ấy'. Khi phán xét về lạc xong 
Chú tâm trong nội lạc ở đấy 
Chính do duyên như vậy nói điều 
Phán xét về lạc sớm chiều 


Không khiêp vía, không sợ nhiêu trải qua. 


Khi nói là : “Không nên có tật 
Nói lên lời bí mật với ai, 
Khi mặt đối mặt với ai 
Không nói lời lẽ khiến ai mắt lòng. 
Do duyên gì nói trong ý đó 2 
Các Tỷ Kheo ! Khi có biết qua 
Một lời bí mật nói ra 


Trung Bộ (T. 4) K. 139 : VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT * MLH - 412 


Không thực, hư vọng. Cùng là điều đây 
Không liên hệ đến ngay mục đích 
Để lợi ích, chớ có nói lời 
Bí mật ấy ở mọi thời. 
Nếu lời bí mật là lời thực chân 
Không hư vọng, nhưng phân đáng kế 
Không liên hệ mục đích, thì nên 
Đừng nói lời bí mật trên. 
Còn nếu là thực, có liên hệ rồi 
Đến mục đích, tùy thời mà nói. 
Cũng như vậy, khi nói với ai 
Một lời mất lòng, xét soI 
Đề không nói hoặc tùy thời nói lên. 
Khi nói đến : “Hãy nên chậm rãi 
Nói từ từ, đừng mãi vội vàng". 
Do duyên øì được nói sang ? 
Ở đây, nếu nói vội vàng, thì thân 
Bị mệt mỏi, tâm thần tồn hại, 
Tiếng tổn hại, cổ họng đau khan, 
Lời nói một người vội vàng 
Không được hiểu, không rõ ràng nêu lên. 
Khi nói đến : 'Chớ nên chấp trước 
ĐỊa-phương-ngữ khi được nghe qua, 
Nhưng cũng chớ đi quá xa 
Ngôn ngữ thường nhật chúng ta hay dùng. 
Do duyên gì nói chung như thế 2 
Thế nào kê chấp trước ở đây 
Về địa phương ngữ như vầy 
Quá xa ngôn ngữ ta hay dùng nhiều 2 
Các Tỷ Kheo ! Trong nhiều quốc độ 


Trung Bộ (T. 4) K. 139 : VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT * MLH - 413 


Người ta có tiếng nói khác nhau, 
Chữ viết cũng lại khác nhau. 

Có người chấp thủ chấp vào điều đây, 
Nói như vây : “Ngôn ngữ, chữ viết 
Chỉ như vậy mới thiệt đúng rồi, 

Ngoài ra hư vọng mà thôi ! 

Như thế, họ chấp trước nơi điều là 
Địa phương ngữ, quá xa ngôn ngữ 
Mà căn bản họ tự dùng thường. 

Thế nào không chấp trước thường 
Tiếng thường dùng, tiếng địa phương hăng ngày 2 
Các người này biết các quốc độ 
Những tiếng có, chữ viết khác xa. 
Người không chấp thủ nói là : 
“Các vị ấy y cứ qua thế này, 
Đã giải thích như vầy'. Như thế 
Là không để chấp trước trói mình, 
Không xa ngôn ngữ thường tình, 

Chính điều đó là duyên sinh chấp trì. 
Ở đây, phàm lạc gì liên hệ 
Với dục đề có hỷ đam mê 

Hạ liệt, đê tiện đáng chê 

Không xứng bậc Thánh, không hề liên quan 
Đến mục đích. Pháp toàn đau khổ 
Có ưu não, nhiệt não, phiền lao, 

Pháp này tà đạo thuộc vào 

Là pháp hữu tránh, tránh mau tức thì. 
Còn trái lại, các Ty-Kheo Chúng ! 
Phàm lạc gì mà chúng cận kề 

Với dục, nhưng không đam mê 


Trung Bộ (T. 4) K. 139 : VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT * MLH - 414 


Loại hỷ hạ liệt và đê tiện này 
Phàm phu đầy, không xứng Thánh tịch, 
Có liên hệ mục đích trước sau, 

Pháp ấy không có khổ đau, 

Không có ưu não, phiền lao — thuộc về 
Chánh đạo. Pháp thuộc về vô tránh. 
Phàm tự kỷ khổ hạnh hành trì, 

Đau khô, không xứng Thánh uy, 

Không liên hệ mục đích gì thanh cao 
Như vậy có phiền lao, ưu não, 

Thuộc tà đạo. Hữu tránh pháp này. 
Trái lại với những điều đây 

Thuộc pháp vô tránh, hành ngay pháp này. 
Các Tỷ Kheo ! Ở đây Trung đạo 
Được Phật Bảo giác ngộ, tác thành, 

Về mắt, về trí tác thành 

Đưa đến thắng trí, tịnh thanh, Niết bàn. 
Pháp hoàn toàn không có đau khổ 
Không ưu não, phiên não lầm sai 

Chánh đạo, vô tránh pháp này. 

Các Tỷ Kheo ! Còn ở đây nói về 
Pháp tán thán hoặc về chỉ trích 
Nhưng không thích thuyết pháp thanh cao, 

Pháp có ưu não, khổ đau 

Nhiệt não, tà đạo thuộc vào dạng đây, 
Nên pháp này là “pháp hữu tránh". 

Trái lại, 'pháp vô tránh) hiểu tường : 
Pháp không chỉ trích, tán dương 
Chỉ có thuyết pháp, pháp thường vui an, 


Trung Bộ (T. 4) K. 139 : VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT * MLH - 415 


Thuộc chánh đạo, mọi đàng không khổ. 
Còn pháp có dục lạc, chính là 
Uề lạc, phàm phu lạc, và 

Phi thánh lạc, pháp toàn là khổ đau, 

Có ưu não, thuộc vào “hữu tránh". 
Ngược lại, pháp “vô tránh" này là 
Xuất ly lạc, lạc rời xa, 

An tịnh lạc, chánh đạo là pháp đây. 
Chúng Tăng này ! Lời nói bí mật 
Không chân thật, hư vọng, tào lao 

Không liên hệ mục đích nào 

Pháp có nhiệt não, khổ đau, đạo tà, 
Pháp này là “hữu tránh" được gọi. 
Còn ngược lại, “vô tránh” pháp này 

Lời nói bí mật ở đây 
Chân thật, không vọng, không dây dưa gì 
Đến mục đích, pháp ni đau khổ, 
Thuộc tà đạo, ưu não, phiền lao. 
Còn lời nói mất lòng nào 

Khi mặt đối mặt, thuộc vào vọng ngôn, 
Không chân thật, ấn tồn hư vọng 
Không liên hệ nhanh chóng mục tiêu, 

Có ưu não, đau khô nhiều 

Là pháp “hữu tránh", pháp nêu đạo tà. 
Ngược lại là pháp “vô tránh” đó 
Lời chân thật, không có khổ đau 

Thuộc chánh đạo, không phiền lao. 

Chúng Tăng ! Còn những lời nào nói ra 

Một cách vội vàng và pháp đó 


Trung Bộ (T. 4) K. 139 : VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT * MLH - 416 


Có ưu não và có phiền lao 
Thuộc tà đạo, có khổ đau 
Là pháp “hữu tránh" thuộc vào diện đây. 
Ngược điều này là pháp “vô tránh” 
Lời nói lên một cách từ từ 
Không đau khổ, không ưu tư, 
Thuộc chánh đạo, pháp an như thuận hòa. 
Các Tỷ Kheo ! Người mà chấp cự 
Địa phương ngữ và đi quá xa 
Ngôn ngữ nơi mà người ta 
Vẫn thường sử dụng trải qua hằng ngày. 
Và pháp này đau khổ, ưu não, 
Thuộc tà đạo, nhiệt não, phiền lao 
Là pháp “hữu tránh" thuộc vào. 
Ngược lại, “vô tránh” pháp nao thuộc về 
Không chấp nê vào địa phương ngữ, 
Khi đi quá ngôn ngữ thường dùng, 
Không đau khổ, và nói chung 
Không có ưu não, vô cùng chánh chân 
Là pháp phần “vô tránh” an lạc. 


Do vậy, các Phích-Khú ! Các ông 
Phải tự tu học, hiểu thông : 
Chúng ta phải biết năm lòng tế thô 
Hữu tránh pháp cùng Vô tránh pháp, 
Sau khi biết hai pháp này thì 
Chúng ta sẽ cố hành trì 
Về “Vô tránh đạo? mọi thì trải qua. 
Các Tỷ Kheo ! Thiện gia nam tử 


Trung Bộ (T. 4) K. 139 : VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT * MLH - 417 
Tu-Bồ-Đề tức Sú-Phú-Ti (%) 
Vô tránh pháp đã hành trì 
Một cách tinh tân, mọi thì vuI an ”. 


Đức Thế Tôn nghiêm trang thuyết giảng 
Pháp viên mãn, vi diệu lạc an 
Chư Tỷ Kheo trong đạo tràng 
Hoan hỷ tín thọ lởi vàng Thế Tôn ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


x 
x3 


( Chấm dứt Kinh số 139 : VÔ TRÁNH PHẦN BIỆT 
— ARANAVIBHANGA Sưffta ) 


(*) : Tôn-giả Tu-Bồ-Đề — Subhufi — là vị trong Tháp Đại Đệ Tứ 
của Đức Phát, là bậc Giải Không đệ nhái. 


; 140. Kinh 
GIƠI PHAN BIẸT 
( Dhàtuvibhanøa sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả 
Ngự đên Ma-Ga- Thá, tức là 
Vương quôc tên Ma-Kiệt-Đà, (7) 
Vương Xá — Ra-Chá-Ga-Ha (2) Thành này. 
Một hôm Ngài đến nhà của gã 
Phât-Ga-Vá (3) thợ gôm, nói là : 
— “ Này thợ gồm Phất-Ga-Va ! 
Nêu không phiên phức việc nhà của ông, 
Ta muôn ở chỗ ông một tôi ”. 
— “Xin hãy tới, bạch Đức Phật Đà ! 
Không gì phiên phức xảy ra, 
Nhưng có một vị xuât gia trước rày 
Đã ở đây, và nêu vị ây 
Thỏa thuận, thì Ngài hãy tự nhiên ”. 
Lúc ấy Tăng-sĩ thanh niên 
Thiện gia nam tử do duyên tín thành 
Y cứ vào tịnh thanh Phật Bảo 
Đã từ bỏ gia đình, xuât ly 
Tên là Búc-Kú-Sa-TI (4) 


(1)& (2) : Thành Vương Xá — Rajagaha thuộc vương quốc Ma- 
Kiệt-Đà — Magadha của vua Bimbisara ( Tân-bà-sa-la ) và 
sau là vua Ajafasaff (A-xà-thế). 

(3) : Người thợ gốm tên Bhaggava... (4) : Tăng Sĩ tên Bukkusati. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 140: GIỚI PHÂN BIỆT * MLH- 420 


Vị ấy đến trước, hiện thì trú đây. 
Đức Như Lai đến gặp Tăng-sĩ 
Là Búc-Kú-Sa-Tí, hỏi y : 
— “ Tỷ Kheo ! Nếu không có gì 
Khiến cho phiền phức hành trì của ông 
Ta muốn ở đây trong một tối ”. 
— “ Không có gì bắt lợi cho tôi. 
Trú xứ cũng rộng rãi thôi ! 
Tôn-giả có thể dạ thời ở đây ”. 
Đức Thế Tôn bước ngay vào chỗ 
Thuận tiện rồi trải cỏ ngồi lên, 
Kiết già lưng thắng tâm yên 
An trú chánh niệm suốt đêm như vây. 
Tăng-sĩ này — Búc-Kú-Sa-Tí 
Cũng chăm chỉ ngồi thiền như Ngài. 
Thế Tôn suy nghĩ như vây : 
“ Vị thiện gia nam tử này xem ra 
Có vẻ tín thành và tỉnh tấn 
Nay Ta nên phỏng vấn vị này ”. 
Rồi Ngài hỏi Tăng-sĩ ngay : 
— “ Tỷ Kheo ! Y cứ vào ai để mà 
Ông xuất gia ? Đạo Sư ai vậy ? 
Ông chấp nhận pháp dạy của ai ? ”. 
— “ Thưa Hiền-giả ! Đó là Ngài 
Kiều Đàm Thích tử sâu dày, tinh hoa 
Xuất gia từ Thích Ca vương tộc 
Tiếng đồn tốt đã được truyền đi : 
Bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, 
Bậc Minh Hạnh Túc, bậc Tri & Kiến toàn 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 140: GIỚI PHÂN BIỆT * MLH- 421 Trung Bộ (Tập 4) Kinh 140: GIỚI PHÂN BIỆT * MLH- 422 


Bậc Thiện Thệ, Thế Gian Giải quý, An trú đạt, vọng tưởng đứng yên, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Vọng tưởng không chuyên động, liền 
Bậc Thế Tôn, Thiên Nhân Sự, Vị ấy sẽ được gọi riêng là vì 
Phật Đà Toàn Giác đại từ vị tha. “Ân sĩ tịch tịnh” khi hành thế. 
Nên tôi đã xuất gia, y cứ Chớ buông lung trí tuệ mọi thì 
Bậc Thế Tôn Điều Ngự tuyệt vời, Chân để phải được hộ trì, 
Ngài là Đạo Sư của tôi, Tăng trưởng huệ thí, hành trì chánh chân, 
Tôi chấp nhận pháp từ nơi Phật Đà ”. Hãy tịch tịnh tu. Phân tông thuyết 
—“ Tỷ Kheo ! Vị Đại A-La-Hán Về “sáu giới phân biệt” là đây. 
Chánh Đắng Giác trú xứ đâu là ? ”. Tỷ Kheo ! Khi được nói vây : 
—“ Thưa Hiền-giả ! Đức Phật Đà “Người này có sáu giới” đây, do gì 
Tại nơi Chê-Tá-Vá-Na — Kỳ Hoàn Được nói đên điều ni như vậy ? 
Thành Xá-Vệ Ngài đang an trú ”. Địa & thủy & hỏa giới ây, cùng là 


An) 220) 0n Phong & không & thức giới kế ra, 
=. 3 ^ | 

bù v1 Jin Bảo : “Người có sáu giới” là duyên đây. 
Bậc Thê Tôn, đâng Phật Đà 2? 


Nếu thấy, ông có nhận ra chính Ngài ? ”. Được nói đên như vây, thứ tự : 


“Người có sáu xúc xứ”, duyên gì 
Mà được nói đến như vầy ? 
: Nhãn & nhĩ & tỳ-xúc-xứ hay các phần 
Đức Thê Tôn suy nghĩ là: - Thiệt-xúc-xứ và thân-xúc-xứ, 
“ Thiện gia nam tử xuât gia như vây Ý-xúc-xứ. Do duyên như vẫy. 
Y cứ vào Như Lai tín mãn 
Vậy Ta hãy thuyết giảng cho y ”. 
Ngài bảo Búc-Kú-Sa-TI : 


— “ Thưa Hiển-giả ! Tôi đây chưa thấy, 
Và nêu thây, tôi không nhận ra ”. 


Khi được nói đên điêu đây : 
Có “mười tám ý hành" này, do đâu ? 
Do duyên gì nói vào như vậy ? 


— “ Hãy nghe, nghiệm kỹ những gì nghe đây ”. Khi mắt thấy sắc, chạy theo ngay 
— “ Thưa Hiền-giả ! Xin Ngài hãy giảng ”. Chỗ trú xứ của hỷ này, 
Tăng sĩ này ngoan ngoãn vâng theo. Theo sắc, chỗ trú xứ rày của ưu, 
Phật liền giảng : “ Này Tỷ Kheo ! Chạy theo sắc, chỗ lưu trú xả. 
Sáu giới, xúc xứ cũng đều sáu sanh, Khi tai nghe tiếng lạ, du dương 


Bốn thắng xứ, ý hành thập bát, (18) Hay khi mũi ngửi mùi hương 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 140: GIỚI PHÂN BIỆT * MLH- 423 


Hoặc lưỡi nếm vị, thân thường xúc thôi ! 
Ý nhận thức pháp, rồi người ấy 
Cứ chạy mãi theo lục trần này 
Chỗ trú xứ hý, ưu — hay 
Chỗ trú xứ của xả đây. Như vầy 
Có sáu hỷ hành, hay có cả 
Sáu ưu hành, sáu xả hành vẫy. 
Khi được nói đến : “Người này 
Có mười tám ý hành" đây, chính là 
Do duyên này nói ra như vậy. 
Khi nói đến : no ấy có gay 
Bốn thắng xứ”, do sao vây ? 
Là Tuệ & Đế- Tháng: xứ đây, cùng là 
Huệ-thí và Tịch-tịnh-thắng-xứ. 
Nói : 'Có bốn thắng xứ” chính là 
Do duyên này được nói ra. 
Này Chúng Tăng ! Khi nói qua điều là : 
“Chớ có mà buông lung trí tuệ”, 
“Hãy hộ trì chân đế”, cùng là 
“Hãy tăng trưởng huệ thí”, và 
“Tu học tịch tịnh”. Sao là duyên trong ? 
Sao là không buông lung trí tuệ ? 
Có sáu giới được kể, đó là 
Địa & thủy & hỏa giới, cùng là 
Phong & không & thức giới. Sao là “đất” đây ? 
Có nội địa giới này và có 
Ngoại địa giới. Điều đó thế nào 
Là “nội địa giới” thuộc vào ? 
Cái gì thuộc nội thân, vào cá nhân 
Kiên cứng phân, thô phù, chấp trước 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 140: GIỚI PHÂN BIỆT * MLH- 424 


Như băm hai thể trược, kế qua 
Là tóc, lông, móng, răng, da, 

Thịt, gân, xương, tủy, ruột già, ruột non, 
Hoành cách mô và còn tim, thận, 
Gan, lá lách, phối, phân vân... vân.. 

Và các vật khác thuộc phần 

Nội thân hoặc thuộc cá nhân, thô phù, 
Cứng chắc, bị khư khư chấp thủ 
Gọi đầy đủ “nội địa giới” vẫy. 

Những gì thuộc hai giới này 

Đều thuộc địa giới, hiểu ngay như vầy. 
Địa giới này phải quán sát với 
Như thật, bởi chánh trí tuệ, thời : 

“Cái này không phải của tôi”, 

“Cái này không phải là tôi”, đồng thời 
“Nó không phải của tôi, tự ngã. 

Sau khi đã quán sát như chân 
Địa giới với trí tuệ, dần 

Sanh yếm ly đối với phần đất đây. 
Và tâm từ-bỏ ngay địa giới. 

Các Tỷ Kheo ! Thủy giới thế nào ? 
Thủy giới có hai loại sau : 

Nội & ngoại-thủy-giới thuộc vào nội thân, 
Thuộc cá nhân, thuộc chất lỏng, nước 
BỊ chấp trước. Như mật, máu - rồi 

Mủ, mỡ, nước mắt, mồ hôi, 

Nước miếng, nước mũi, nước nơi khớp gì, 
Nước tiểu và bất kỳ vật khác 
Thuộc nội thân, nước hoặc lỏng vây. 

Thế nào hỏa giới ở đây ? 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 140: GIỚI PHÂN BIỆT * MLH- 425 


Nội & ngoại-hỏa-giới cả hai, thuộc về 
Nội thân và thuộc về chất lửa 
Chất nóng chứa, bị chấp thủ ngay 
Như thân nhiệt hầm nóng này 
Khiến cho hủy hoại, đêm ngày đốt thiêu 
Khiến cho nhiều vật ăn, uống cả 
Nhai, nếm... khéo tiêu hóa, lưu thông. 
Đó là hỏa giới ở trong ( nội hỏa giới ) 
Cả hai hỏa giới thuộc trong hay ngoải 
Thì cả hai đều thuộc hỏa giới. 
Còn phong giới được hiểu thế nào ? 
Nội & ngoại phong giới thuộc vào ? 
Về nội-phong-giới thế nào giải phân ? 
Thuộc nội thân, cá nhân, thuộc gió, 
Thuộc tánh động và có chấp nê. 
Như gió thối trong nhiều bề 
Thôi lên thổi xuống tràn trề khắp thân, 
Gió trong ruột xuống dần bụng dưới, 
Thổi ngang tới các đốt, khớp xương, 
Hơi thở vô, ra thường thường 
Và mọi vật khác cũng dường như phong, 
Đây được gọi “nội phong giới' đấy. 
Những gì thuộc nội & ngoại phong đây 
Đều thuộc phong giới như vầy. 


Sao là hư-không-g1ới này nêu ra ? 
Thế nào là nội hư không giới ? 
Cái gì mà nói tới nội thân, 
Thuộc hư không, thuộc cá nhân, 
Thuộc hư không tánh, bị phần chấp ngay 
Như lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 140: GIỚI PHÂN BIỆT * MLH- 426 


Cái gì khiến ăn, uống, nuốt, nhai. 
Tại chỗ những gì được nhai, 

Được giữ lại, ngang qua vài nơi đâu. 
Những gì sau được ăn, được uông, 
Được nêm, được tống xuất xuống phần 

Bên dưới đề thải khi cần, 

Và bắt cứ vật thuộc phần ở trong 
Thuộc hư không, thuộc hư không tánh 
Và bị chấp thủ mạnh, nặng nỆ, 

Nội hư không giới thuộc về. 

Nội & ngoại hư không giới bề ngoài, trong 
Đều thuộc về hư không giới cả. 

Hư không giới được tả ở đây 
Phải quán sát như-thật vầy 

(Với chánh trí tuệ) : “Cái này thật ra 
Không phải là của tôi, vả lại 
Cái này cũng không phải là tôi, 

Không phải tự ngã của tôi”. 

Sau khi như thật quán rồi điều ni 
Vị ấy sinh yếm ly đối với 
Hư không giới, tâm diệt trừ ngay. 

Và lại nữa, Tỷ Kheo này ! 

Khi mà Thức còn lại này tịnh thanh, 
Trong trăng, vị ấy nhanh biết tới 
Một số sự việc bởi thức này. 

Thức tri được lạc & khổ đây, 

Thức tri bất khổ & lạc. Này Tỷ Kheo ! 
Lạc xúc, lạc thọ đều duyên khởi 
Khi đang cảm giác bởi thọ vuI, 

Tuệ tri rằng : “Tôi đang vui'. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 140: GIỚI PHÂN BIỆT * MLH- 427 


Do lạc xúc diệt, thọ vui do là 
Lạc xúc mà khởi lên cảm giác, 

Vị ấy biết : “Nay lạc thọ này 
Đã diệt đi, chấm dứt ngay'. 

Cũng vậy, khổ xúc duyên ngay khổ liên 
Nêu khổ thọ khởi lên, biết rõ : 

“Tôi cảm giác khổ thọ? như vẫy. 
Do khổ xúc ấy diệt ngay 

Vị ấy biết : “Khổ thọ này diệt theo'. 
Bất khổ & lạc xúc đều duyên đó 
Bắt khổ bắt lạc thọ khởi lên, 

Vị ấy đang cảm giác liền 

Biết là : “Tôi cảm giác nên tức thời 
Bất khổ & lạc thọ tôi cảm giác”. 

Bất khổ & lạc xúc ấy diệt rồi, 
Bất khổ & lạc thọ tức thời 

Cũng được chấm dứt”. Vị này tuệ tri. 
Tỷ Kheo ! Khi có ví dụ khác : 

Hai cây que cọ xát thật nhanh 
Hơi nóng rồi lửa khởi sanh, 

Khi không cọ xát, que cành phân ly 
Sức nóng, lửa diệt đi, chấm dứt. 
Cũng vậy, duyên lạc xúc, khởi ngay 

Lạc thọ. Và khi vị này 

Đang cảm giác lạc thọ đây, biết rằng : 
“Chính tôi đang cảm giác lạc thọ”. 
Và do lạc xúc đó diệt đi 

Vị ấy tuệ tri tức thì : 

“Lạc thọ đó được diệt đi” đồng thì. 

Rồi khổ thọ khởi vì khổ xúc, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 140: GIỚI PHÂN BIỆT * MLH- 428 


Do khổ xúc chấm dứt, diệt đi 
Khổ thọ cũng diệt tức thì'. 

“Bất khổ bắt lạc thọ” tùy duyên đây, 
Bất khổ & lạc xúc này chấm dứt 
Thì thọ này cũng dứt, diệt ngay. 

Lại nữa, Xả còn lại đây 

Được trong sạch, trong trắng, đầy nhuyến nhu, 
Dễ uốn nắn, đặc thù chói sáng. 

Tỷ Kheo ! Như hiện trạng xảy ra 
Thợ vàng thiện xảo, hay là 

Đệ tử người ấy soạn ngay tức thì 
Cái lò đúc. Sau khi làm vậy 
Thời người ấy đốt lửa miệng lò 

Dùng kềm kẹp miếng vàng to 

Đặt vàng vào tại miệng lò nói trên, 
Thỉnh thoảng y thối lên một lượt 
Rồi rưới nước lên trên miếng vàng, 

Thỉnh thoảng quán sát kỹ càng 

Vàng ấy đã trở thành vàng sạch đây 
Sáng sủa, gột sạch ngay cho hết 
Các uế tạp, tỳ vết xóa tan, 

Nhu nhuyền, uốn nắn dễ dàng 

Có thể chế biến để vàng thành ra 
Đồ trang sức như là nhãn, lắc 
Vòng cô hoặc các thứ bông tai... 

Vàng dùng vào mục đích vây. 

Cũng vậy, xả còn lại đây được thành 
Nhu nhuyến, trắng, tịnh thanh, chói sáng 
Dễ uốn năn căn bản như vầy. 

Người ấy liền tuệ tri ngay : 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 140: GIỚI PHÂN BIỆT * MLH- 429 


“Nếu ta tập hợp xả này tịnh thanh 
Và trong trắng an lành vào đấy 
Không Vô Biên Xứ ấy, tu trì, 
Tâm ta tùy theo pháp m 
Sẵn sàng Xả ây liền y cứ vào, 
Chấp thủ mau, được an trú lại 
Nơi ta, tại một thời gian dài. 
Nếu ta tập trung xả này 
Trong trắng, thanh tịnh như vây, an nhiên 
Vào Xứ Thức Vô Biên, tu tập 
Tâm của ta tùy nhập pháp này. 
Xả này y cứ vào đây 
Chấp thủ, an trú lâu dài nơi ta. 
Cũng như là Vô Sở Hữu Xứ, 
Hoặc Tưởng Xứ Phi tưởng phi phi, 
Nếu tập trung xả mọi thì 
Thanh tịnh, trong trắng, chấp trì, trú an 
Nơi ta một thời gian dài vậy”. 
Rồi người ấy tuệ tri như vậy : 
“Nếu ta tập trung xả này 


Thanh tịnh, trong trắng vào ngay các miễn : 


Không vô biên & Thức vô biên xứ 
Cùng Vô sở hữu xứ, đồng thì 
Tưởng xứ phi tưởng phi phi, 
Tu tập tâm của ta tùy pháp đây, 
Thời xả này thành Hữu-vi pháp”. 
Nhưng vị ấy không tác thành, hay 
Không suy tưởng gì đến ngay 
“Hữu' hoặc “phi hữu”. Do vầy vị đây 
Không chấp thủ đời này mọi sự 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 140: GIỚI PHÂN BIỆT * MLH- 430 


Và chấp thủ không quấy rôi gì 
Do chấp thủ không quấy gì 
Vị ấy tự chứng huyền vi Niết bàn, 
Tuệ trị răng : “Sự Sanh đã diệt, 
Phạm hạnh thiệt thành tựu, đồng thời 
Những điều cần, đã làm rồi, 
Không còn trở lại cõi đời này đây'. 
Nếu vị này cảm giác lạc thọ 
Biết ngay : “Thọ ấy thật vô thường, 
Không nên đắm trước, khôn lường ! 
Không phải đối tượng đề thường hỷ hoan". 
Nếu như đang cảm giác khổ thọ, 
Bất khổ bất lạc thọ cảm vầy. 
Nếu các thọ kề trên này 
Không có hệ phược, vị đây tức thì 
Cảm giác các thọ n1, như vậy 
Khi vị ấy cảm giác thọ này 
Với thân là tối hậu vây... 
Tuệ trị : “Ta cảm giác ngay thọ mà 
Với thân là tối hậu như vậy". 
Rồi vị ấy tuệ tri : “Sau khi 
Thân hoại mạng chung đến kỳ 
Mọi cảm thọ hoan hỷ thì nơi đây 
Trở thành thanh lương”. Này Phích-Khú ! 
Như ngọn đèn dầu đủ và tim 
Cháy đỏ. Nhưng khi dầu, tim 
Không có, ngọn lửa chắng tìm thấy đâu. 
Cũng thế, vị ấy mau biết rõ : 
“Sau khi có thân hoại, đoạn sanh 
Mọi cảm thọ hoan hỷ lành 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 140: GIỚI PHÂN BIỆT * MLH- 431 


Ở nơi đây sẽ trở thành thanh lương”. 
Này Tỷ Kheo ! Hiểu tường do vậy 
Thành tựu ấy là thành tựu đầy 

Tối thăng, tuệ thắng xứ này 

Là tối thắng Thánh tuệ đây, nghĩa là 
Trí, biết qua diệt mọi đau khổ. 

Sự giải thoát ở chỗ vị này 
An trú vào Chân Đề ngay, 

Không bị dao động. Và này Tỷ Kheo ! 
Cái gì mà duyên theo hư vọng 
Thời thuộc về hư vọng mà thôi, 

Cái gì không hư vọng, thời 

Thuộc về Chân đế, thuộc nơi Niết bàn. 


Nên vị Tỷ Kheo đang thành tựu 
Như vậy, là thành tựu đủ đầy 
Tối thắng đề thắng xứ này 
Là Tối thắng Thánh đề hay Niết bàn, 
Không có thê đưa sang không thực 
Sanh y vô trí thức trước đây 
Của nó đã được đủ đây, 
Đã được thành tựu. Chúng ngay diệt trừ 
Chặt tận gốc rễ như được kể 
Cây Tha-la không thể sống rồi ! 
Không thê sanh khởi nữa rồi ! 
Do vậy, một Phích-Khú nơi tựu thành 
Như vậy là sự thành tựu hắn 
Tối thắng huệ thí thắng xứ này. 
Vì răng, Tỷ Kheo ! Như vây 
Tối thắng Thánh huệ thí đây tức thì 
Sự xả ly sanh y lập tức. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 140: GIỚI PHÂN BIỆT * MLH- 432 


Tham ái vô trí thức trước đây 
Thuộc tham dục, tham nhiễm đây, 
Pháp ấy được đoạn tận ngay như là 
Đào tận rễ cây Sa-la nọ, 
Không thể có hiện hữu tiếp sau, 
Không khả năng sinh trưởng nào. 
Phẫn nộ vô trí thức vào trước đây 
Thuộc sân hận, mối dây tội quả, 
Pháp ấy đã đoạn tận, dứt ngay. 
Vô minh vô trí thức này 
Si mê, tội quả điều đây thuộc về, 
Pháp ấy được nhất tŠ đoạn tận 
Như chặt hắn rễ Sa-la đây, 
Không thể hiện hữu tương lai, 
Không thể sinh khởi. Do vầy ở đây 
Tỷ Kheo này thành tựu như vậy 
Thành tựu ấy : “Tối thăng tựu thành 
Tịch tịnh thắng xứ" tịnh thanh 
Tối thắng Thánh tịch tịnh lành nghiêm uy, 
Tức là tham sân si tịch tịnh. 
Khi an định nói đến như vầy : 
“Chớ buông lung trí tuệ này, 
Hãy hộ trì Chân để đầy tỉnh anh 
Hãy thực hành sung mãn huệ thí 
Tu học kỹ tịch tịnh”. Đó là 
Do duyên này được nói ra. 
Khi được nói đến : “Khi mà trú an 
Vọng tưởng không có đàng chuyền động. 
Khi vọng tưởng không động chuyền gì 
VỊ ấy được gọi tức thì 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 140: GIỚI PHÂN BIỆT * MLH- 433 


Là một ẩn sĩ tu trì thăng hoa". 

Này Tỷ Kheo ! “Tôi là' - nói thế 
Như vậy để vọng tưởng chen ngay, 
Hay nói : “lôi là cái này”, 

“Tôi sẽ là” — vọng tưởng đây ở trong, 
“Tôi sẽ không là” — đây vọng tưởng, 
“Tôi sẽ có sắc” — tưởng vọng ra, 

“Tôi sẽ không có sắc và 

“Tôi sẽ có tưởng — cũng là chăng thông, 
Hoặc nói : “Tôi sẽ không có tưởng", 
“Tôi sẽ không có tưởng (đồng thời) 

Không không có tưởng" — thốt lời... 

Đều là vọng tưởng, mọi thời dính đeo. 
Này Tỷ Kheo ! Vọng tưởng là bệnh 
Được nói đến : cục bướu, mũi tên. 

Khi vọng tưởng vượt khỏi lên 

Thì vị ân sĩ có tên gọi là 
Đạt tịch tịnh. Nhưng mà Tăng sĩ ! 

Vị ấn sĩ tịch tịch không sanh, 
Không già, không dao động dành 

Không hy câu. Vì không sanh cái gì, 
Không sanh thì làm sao già được ? 
Không già, sao chết được ? Đồng thì 

Không chết sao dao động gì 2 

Không dao động, làm sao hy câu nào 2 
Khi nói đến : “Khi vào an trú 
Vọng tưởng không có sự chuyên di 

Vọng tưởng không chuyển động, thì 

“Ấn sĩ tịch tịnh' tức thì gọi tên, 

Do chính duyên này, được nói vậy, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 140: GIỚI PHÂN BIỆT * MLH- 434 


Tỷ Kheo hãy thọ trì lược qua 
Phân biệt sáu giới của ta ””. 
VỊ Tăng sĩ Búc-Kú-Sa-T1 này 
Liền nghĩ ngay : “Hy hữu thật sự ! 
Bậc Điều Ngự đã đến với ta. 
Thật sự Thế Tôn, Phật Đà 
Bậc Chánh Đăng Giác đến ta đây rồi !'. 
Tăng sĩ từ chỗ ngồi đứng dậy, 
Đặp y lên vai trái, cúi đầu 
Đảnh lễ chân Phật hồi lâu, 
Rồi bạch : “ Con thật tội sâu, lỗi lầm 
Vì rằng quá ngu đần, si ám 
Nên đã dám xưng hô với Ngài 
Gọi Ngài là “Hiền giả' vầy. 
Mong Phật chấp nhận con đây lỗi lầm, 
Đó là một lỗi lầm quá thể, 
Để tương lai con sẽ ngăn ngừa ”. 
— “ Tỷ Kheo ! Như ông đã thưa 
Thì quả thật ông đã vừa rơi vô 
Một lỗi lầm điên rồ, ngu dại, 
S1 mê, lại chắng khéo léo gì, 
Vì gọi bậc Chánh Biến Tri 
Là “Hiền-giả', thật cực kỳ lầm thay ! 
Nhưng mà này Tỷ Kheo ! Cũng tốt ! 
Thấy lỗi lầm là một lỗi lầm. 
Như Pháp phát lỗ từ tâm 
Thời Ta chấp nhận lỗi lầm của ông. 
Vì rằng trong giới luật bậc Thánh 
Khi nào ai muốn tránh lỗi lầm 
Như Pháp phát lộ từ tâm 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 140: GIỚI PHÂN BIỆT * MLH- 435 


Để ngăn ngừa sự lỗi lầm tương lai ”. 
— “ Bạch Thê Tôn ! Xin Ngài nhỏ phúc 
Cho con thọ Cụ-túc-giới liên - 

Trước đâng Thê Tôn hiện tiên ”. 
— “Ông có đủ y bát riêng không vẫy ? ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Con nay không có ”. 
— “Này Tăng-sĩ ! Không có bát, y 
Các đầng Như Lai mọi thì 
Không truyên Cụ-túc-giới vì cho ai ”. 
Tăng-sĩ này — Búc-Kú-Sa-Tí 
Sau khi đã hoan hý vâng lời 
Thê Tôn, liên từ chô ngôi 
Đứng dậy đảnh lễ Phật rôi ra đi 
Tìm y bát. Trong khi đi vậy 
Một con bò điên chạy tông vào 
Làm cho Tăng-sĩ tế nhào 
Chêt ngay tại chô. Rôi sau đó thì 
Sô đông Tỳ-Kheo đi đên Phật 
Đảnh lễ Phật, ngôi xuông một bên, 
Rôi các vị ây thưa lên : 
— “ Bạch Phật ! VỊ Tăng-sĩ tên mọi thì 
Là Búc-Kú-Sa-T1, đã được 
Thê Tôn thuyết giản lược, tựu trung 
Nay vị ây đã mệnh chung 
Sanh thú vị ây sanh cùng nơi đâu ? 
Đời sông như thê nào kê tiệp ? ”. 
— “ Các Tỷ Kheo ! Thoát kiếp nhân sinh ! 
Thật là một bậc Hiên minh 
Búc-Kú-Sa- Tí tự mình chú tâm 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 140: GIỚI PHÂN BIỆT * MLH- 436 


Đã chấp hành uyên thâm Chánh Pháp 
Và tùy pháp, không có nhiễu phiền 
Với những kiện tụng đảo điên 
Về Chánh pháp. Nên do duyên này mà 

VỊ Thiện-g1a-nam-tử Tăng-sĩ 
Là Búc-Kú-Sa-Tí — diệt phăng 
Cả năm kiết sử hạ phần 
Được hóa sanh và pháp thân nhập liền 
Vào Niết bàn, vui duyên giải thoát 
Không trở lui kiếp khác, cõi đời ”. 
Hoan hỷ nghe Phật giảng rồi 
Chúng Tăng tín thọ những lời Thế Tôn ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mãu Ni Phật (3L ) 


+ 
xo 


( Chấm dứt Kinh số 140: GIỚI PHÂN BIỆT 
— DHÀTUVIBHANGA Suta ) 


141. Kinh PHẦN BIỆT 
SỰ THẬT 
( Saccavibhanøa sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 


Một thời, Đức Thế Tôn trú tại 
Ba-La-Nại -Ba-Rá-Na-S1 (/) 
“Chư Thiên đọa xứ” nơi mà 
Gọi I-Sí-Pá-Ta-Na, cũng là 
Lộc Uyên hay Mi-Ga-Đa-Dá. (7) 
Rồi Phật gọi tất cả Tỷ Kheo : 
— “ Hãy nghe, này các Tỷ Kheo ! 
Chúng Tăng đều đáp vâng theo lời Ngài. 
Đức Thế Tôn nghiêm oai thuyết giảng : 
— “ Như Lai giảng “Vô Thượng Pháp Luân” 
Được bậc tôn quý cõi trần 
Chánh Đắng Chánh Giác chuyền vần hoằng khai 
Tại Vườn Nai (Lộc Uyên) tuần tự 
Chỗ Chư Tiên đọa xứ dã thôn. 
Không một Sa-môn, Bàn-môn, 
Chư Thiên, Ma, Phạm hay còn một ai 
Ở đời này có thê chận lại 


(1) : Xứ Ba-La-Nại ( Vàranasi hay Bàranasi ) xưa kia là nước 
Ca-Thi ( Kasi ). Thời cận đại có tên là Benares, nay là Bang 
Varanasi của nước Ấn Độ. Nơi đây có một Thánh tích Phật giáo 
trong Tứ Động Tâm, đó là Lộc Uyển (Vườn Nai) Isipatana ( chỗ 
Chư Thiên đọa xứ) hay còn gọi là Migadaya, nơi Đức Phát 
Chuyển Pháp Luân đâu tiên, thuyết về Tứ Diệu Đé, độ năm vị 
trong nhóm Kiêu Trần Như ( Aññà Kondañfia ). 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 141 : PHÂN BIỆT SỰ THẬT * MLH - 438 





Hay chuyển vận ngược lại, tức là 
Sự khai thị, tuyên thuyết — mà 
Kiến lập, phân biệt, mở ra rộng phần 
Đề hiền lộ bỗn Chân Thánh-đề. 
Sao là bốn ? Được kể thành phần 
Là Khổ Thánh-đé, rồi phần 
Khổ Tập Thánh-đế (nguyên nhân khổ này) 
Diệt Thánh-đề sâu dày được kể 
Đạo Thánh-đế, hành chứng đạo mẫu. 


Vô thượng Pháp Luân cao sâu 
Được bậc Chánh Giác, đứng đầu Nhân Thiên 
Chuyên vận tại Chư Tiên đọa xứ, 
Không một a1 — đơn cử như là 
Chư Thiên, Phạm Thiên, Chúa Ma 
Hoặc các Phạm-chí hay Sa-môn nào 
Không thể nào chận đứng chuyền vận, 
Hoặc chuyền vận ngược lại, tức là 
Sự khai thị, tuyên thuyết mà 
Kiến lập, phân biệt, mở ra rộng dân, 
Hiền lộ Chân Thánh-đề thượng đẳng. 
Chúng Tăng ! Hãy thân cận thiết tha 
Phích-Khú Sa-RI-Pút-Ta 
Cùng Phích-Khú Mốc-Ga-La-Na này 
Gần gũi các vị đây đề thấy 
Các vị ấy là bậc xuất gia 
Hiền trí (tức Panh-Đi-Ta) ( Pandira ) 
Thường hay sách tấn các Sa-môn là 
Đồng Phạm-hạnh — như là sinh mẫu 
Là vô lậu Sa-R1-Pút-Ta. 
Còn với Mốc-Ga-La-Na 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 14I : PHÂẦN BIỆT SỰ THẬT * MLH-_ 439 


Coi như dưỡng mẫu trải qua mọi thì. 
Các Tỷ Kheo ! Sa-Ri-Pút-Tá (7) 
Hướng dẫn đến Sơ quả Dư-Lưu. 
Còn Mục Kiên Liên (2) Tỷ Khưu 
Hướng dẫn tối-thượng-nghĩa, ưu thăng nhiều. 
Các Tỷ Kheo ! Xá-Lợi-Phất đó 
Có thể có khai thị, thuyết qua 
Thi thiết, kiến lập, rộng ra, 
Phân biệt hiển lộ thật là rộng sâu 
Bốn Thánh-đề thanh cao vừa kế ”. 
Thế Tôn nói như thế rồi thôi, 
Đứng dậy từ chỗ Ngài ngồi 
Đi vào hương thất ở nơi rừng này. 
Tại nơi đây, sau khi Giác Giả 
ĐI không lâu, Tôn-giả Trí tài 
Là Xá-Lợi-Phất vị này 
Liền gọi Tăng Chúng nơi này, giảng ngay : 
— “ Chư Hiền này ! “Pháp luân tối thượng” 
Đã được bậc Vô lượng Trí BI, 
Bậc Chánh Đăng Giác, Toàn Tri, 
Chuyên bánh xe Pháp huyền vi, nhiệm mầu 
Khi Ngài vào Vườn Nai — Lộc Uyễn 
Nơi có tiếng “Đọa xứ Chư Thiên". 
Và ở đây, này Chư Hiền ! 
Sao là Khô Thánh Đề liền xảy ra 2 
Sanh là khổ, già là khổ đó, 


(1) : Tôn-giả S4ripuff4a — Xá-Lợi- Phát, vị Đại đệ tử của Phật, Trí 
tuệ đệ nhát. (2): Tôn-giả Mogsanlàna — Mục- Kiển-Liên, 
vị Đại đệ tử Phật, Thân thông đệ nhát. 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 141 : PHẦN BIỆT SỰ THẬT * MLH- 440 





% 


Bệnh & chết khổ, ưu, não, sâu, bị, 
Cũng gọi là Khổ cần trị, 

Tóm lại, năm thủ-uẫn thì khổ đau. 

* Này Chư Hiền ! Thế nào Sanh vậy ? 
Chúng ta thấy mỗi hạng chúng sanh 

Giới loại, xuất sản, xuất sanh, 

Tái sanh của chúng, xuất thành ở đây 
Xuất hiện đây các uân, hoạch đắc 
Các căn chất. Chư Hiền-giả này ! 

Gọi đó là “sanh như vây. 

“Già” là sao vậy ? Hàng ngày chúng sinh 
Mỗi mỗi hạng trong từng giới loại 
Sự niên lão, biến hoại, yếu dần 

Rụng răng, tóc bạc, da nhăn 

Tuổi thọ rút ngắn, các căn suy tàn, 
Hiện tượng chỉ rõ ràng già cả. 

* Chư Hiền-giả ! Sự “chết? ra sao ? 

Mỗi mỗi hạng chúng sanh nào 

Trong từng giới loại, trước sau cũng đều 
Bị cuốn theo sự chết, tạ thế, 

Sự từ trần, thân thể hoại vong, 
Tắt thở, bất động, tử vong 

Các uấn đã tận diệt trong thân này. 
Vắt bỏ ngay tử thi hủy hoại, 

Chư Hiền ! Gọi sự “chết là đây. 
* Còn thế nào là “sầu” vầy 2 

Những tai nạn với những ai gặp này, 
Với những ai cảm thọ đau khổ 
Đau khô này, đau khổ khác sau, 

Sự sầu người ấy cảm mau, 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 14I : PHÂẦN BIỆT SỰ THẬT * MLH- 441 


Được gọi sự ấy là sầu ở đây. 
Chư Hiền này ! “Bi” là sao vậy 2 
Với những al gặp phải nạn tai 
Hay cảm thọ đau khổ này 
Hay sự đau khổ khác vây, ai bi 
Sự than van, sự bi thảm mãi 
Sự thống thiết. Như vậy là “bi'. 
* Này Chư Hiền ! “Khổ” là chỉ 2 
Là sự đau khổ thân ni, úa xàu 
Sự khổ đau do thân cảm thọ, 
Không sảng khoái cảm thọ của thân, 
Như vây là “khổ” thuộc phần. 
* Sao là 'ưu' ! Chư Hiền cần hiểu mau 
Sự khổ đau về tâm hiện có, 
Đau khổ do cảm thọ của tâm, 
Như vậy là “ưu âm thầm. 
* Thế nào là “não? ? Gặp nhằm nạn tai 
Tai nạn này hay tai nạn khác, 
Cảm thọ khổ này & khác mọi thì, 
Sự áo não, sự aI bị, 
Thất vọng, tuyệt vọng níu trì người đây 
Những điều này gọi là “não' tất. 
* Sao là “cầu bất đắc khổ” vầy 2 
Này Chư Hiền ! Chúng sinh đây 
Bị sanh chi phối, khởi ngay mong cầu : 
“Mong khỏi bị sanh nào chỉ phối, 
Mong ta khỏi phải đi thác sanh", 
Mong cầu ấy không tựu thành 
“Câu bất đắc khổ” là danh tự vây. 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 141 : PHÂN BIỆT SỰ THẬT * MLH - 442 





Chư Hiền này ! Chúng sinh mỗi mỗi 
Già, bệnh, chết — chi phối mọi thì 
Bị ưu, khổ, não, sầu, bi, 
Cũng đều chi phối, không chi thoát nàn. 
“Mong cầu răng ta thoát khỏi hết 
Già, bệnh, chết, ưu, não, ai bị, 
Khổ, sầu chi phối mọi thì, 
Mong cầu không được điều chỉ tựu thành 
Gọi đích danh “cầu bất đắc khổ”. 
Tóm lại, năm uân khô đó là : 
Sắc & thọ & tưởng-thủ-uẫn, và 
Hành & thức-thủ-uân - trải qua khô liền. 
Này Chư Hiền ! Khổ Tập Thánh-để 
Thế nào đề hiểu biết rõ rành 
Sự tham ái khiến tái sanh 
Câu hữu với hỷ, tham — sanh tìm cầu, 
Hỷ lạc nào chỗ này, chỗ khác 
Như dục & hữu & vô-hữu-ái này 
Khổ Tập Thánh-đề là đây. 
Khổ Diệt Thánh-đề hiểu ngay là gì ? 
Sự diệt tận không vì luyến tiếc 
Tham ái ấy, sự việc xả ly 
Khí xả, giải thoát tức thì 
Sự vô nhiễm tham ái ni. Như vầy 
Gọi điều này : Khổ Diệt Thánh-đề. 
Còn Khổ Diệt Đạo Đề là gì ? 
Đó là Thánh-đạo tám chi : 
Chánh-tri-kiễn, Chánh-tư-duy — cùng là 
Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, 
Chánh-tinh-tấn, chánh niệm, định chân. 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 14I : PHÂẦN BIỆT SỰ THẬT * MLH - 443 


Chư Hiền ! Thế nào là phần 
* Chánh tri kiến ấy ? Phải cần hiểu qua 
Tri kiến về Khổ và khổ Tập, 
Tri kiến gấp Diệt & Đạo cả hai 
Gọi là Chánh tri kiến vây. 
* Chánh-tư-duy ấy ở đây là gì ? 
Là tư duy ly dục, bất hại, 
Về vô sân, tự tại hòa hài. 
* 'Thế nào là chánh-ngữ này ? 
Tự chế, không nói láo hay những lời 
Nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, 
Không nói âu phù phiếm, ba hoa 
Như vậy chánh ngữ gọi là. 
*- Sao là chánh-nghiệp ? Trải qua mọi thời 
Không sát sinh, xa rời tà hạnh, 
Không trộm cướp — là chánh nghiệp đây. 
* Thế nào là chánh mạng vậy. ? 
Vị Thánh đệ tử chăng lay tính cân 
Từ bỏ hắn những phần tà mạng, 
Sinh sống bằng chánh mạng thắng ngay 
Gọi là chánh-mạng điều này. 
* Còn chánh-tinh-tấn ở đây thế nào ? 
Này Chư Hiền ! Đối đầu các ác, 
— Bất thiện pháp này, khác chưa sanh 
Khởi ý muôn không cho sanh 
Với sự nỗ lực, tỉnh cân, quyết tâm 
Và trì chí. Còn nhằm điều khác 
— Bất thiện pháp, các ác đã sanh 
Khởi ý muốn trừ diệt nhanh. 
—. Với các thiện pháp an lành chưa sanh 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 141 : PHÂN BIỆT SỰ THẬT * MLH - 444 





Khởi ý muốn khiến sanh khởi tới. 
— Các thiện pháp đã khởi sanh rồi 
Khởi lên ý muốn tức thời 

Khiến cho an trú, không dời đổi chị, 
Không băng hoại, mọi thì phát triển, 
Tăng trưởng thiện viên mãn. VỊ này 

Nỗ lực, tinh tấn chăng lay 

Quyết tâm, trì chí đêm ngày cần chuyên. 
Này Chư Hiên ! Như vậy ắt hắn 
Chánh tinh tấn để gọi điều đây. 

* Thế nào là chánh niệm vầy ? 

Chư Hiền ! Vị Tỷ Kheo đây tỉnh cần 
Sống quán thân trên thân, tỉnh giác 
Nhiệt tâm, chế ngự các tham ưu 

Ở đời (như chận bộc lưu) 

Quán thọ trên các thọ, lưu tâm nhiều. 
Quán tâm đều trên tâm. Quán pháp 
Trên các pháp, tỉnh giác, nhiệt tâm 

Để chế ngự các ưu tham, 

Chư Hiên ! Chánh niệm là làm như trên. 

* Thế nào là gọi tên “chánh định ? 
VỊ Tỷ Kheo thanh tịnh an nhiên 

Ly dục, ly ác pháp liền 

Chứng và an trú Sơ Thiền (đầu tiên) 
Một trạng thái đi liền hỷ lạc 
Ly dục sanh với các tứ, tầm. 

Tiếp đó diệt tứ, diệt tầm 

Chứng, trú Đệ nhị Thiền tâm an lành 
Trạng thái do định sanh hỷ lạc 
Không tầm, tứ -— nội tĩnh nhất tâm 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 141 : PHÂN BIỆT SỰ THẬT * MLH~ 445 
Ly hỷ trú xả âm thầm 
Chánh niệm, tỉnh giác thì thân cảm liền 
Sự lạc thọ, Thánh hiền gọi đủ 
Là “xả niệm lạc trú”, tâm yên 
Chứng, trú vào Đệ tam Thiên. 
Xả lạc, xả khổ, diệt liền hỷ ưu 
Vị Tỳ Khưu Tứ Thiền chứng, trú 
Không khổ & lạc, không giữ niệm nào, 
Như vậy chánh định đạt vào, 
Khổ Diệt Đạo Đề thanh cao là vầy. 
Vô thượng Pháp luân đây do bậc 
Thế Tôn, Phật, Ứng Cúng, Toàn Tri 
Chánh Đắng Chánh Giác, sơ thì 
Chuyên tại Lộc Uyền, diệu vi nhiệm huyền 
Nơi được gọi “Chư Thiên đọa xứ”, 
Không một a1 — đơn cử như là 
Chư Thiên, Phạm Thiên, Chúa Ma 
Hoặc các Phạm-chí hay Sa-môn nào 
Không thể nào chận đứng chuyền vận, 
Hoặc chuyển vận ngược lại, tức là 
Sự khai thị, tuyên thuyết mà 
Kiến lập, phân biệt, mở ra rộng dân, 
Hiền lộ Chân Thánh-đề như thật ”. 
Nghe vị Xá-Lợi-Phất thuyết ra 
Giảng rộng giáo nghĩa sâu xa 
Chư Tăng hoan hỷ tin và vâng theo ./- 
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


( Chấm dứt Kinh số 141 : PHÂN BIỆT về SỰ THẬT - 
SACCAVIBHANGA Sufta ) 


142. Kinh PHẦN BIỆT 


CÚNG DƯỜNG 
( DakkhinàvIbhanga sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả 
Giữa dòng họ Sắc-Dá (Thích-Ca), (7) 
Ca-T-La-Vệ (7) trú qua 
Tại Tinh Xá Ni-Gô-Tha (2) một miền 
(NÑi-Câu-Luật Thọ Viên) hoằng đạo. 
Vị Di-mẫu là Gô-TaMi (3) 
(Hay gọi là Kiều-Đàm-Di) 
Ma-Ha-Pa-Chá-Pa-Ti nghiêm hiền 
Để gieo duyên cúng dường Đức Phật 
Tự tay dệt, nhuộm, cắt, may y. 
Xong đến, lễ đẳng Toàn Tri 
Một bên ngồi xuống, tức thì thưa qua : 
— “ Bạch Phật Đà ! Cặp y đặc biệt 
Do con dệt, rồi nhuộm, cắt, may 
Xin dâng đến Thế Tôn Ngài, 
Mong Ngài từ mẫn, y này nhận cho ” 


(): Thành Ca-T)-La-Vệ — Kapllavatthu — là thủ phủ của vương 
triêu dòng họ Sakya (Thích Ca). 


(2) : Tỉmh Xá Nigrodha — Ni-Câu-Luật Thọ Viên — ở ngoại thành 


Kapllavatthu. 


Trung Bộ (T. 4) K. 142 : PHÂN BIẾT CÚNG DƯỜNG * MLH - 44§ 


Nghe nguyên do nhiệt thành tâm đạo 
Đức Thê Tôn liên bảo người dÌ : 

— “Này Di-mẫu Gô-Ta-Mi ! 

Hãy dâng y đên uy nghi Tăng-G1à. 
Bà cúng dường Săng-Ga thanh tịnh, 
Ta cũng được tôn kính, ngưỡng vì ” 
__ Đại Ái-Đạo Kiêu-Đàm-Di 

Lân nữa, kính bạch với vì Thê Tôn : 


—“ Bạch Thế Tôn ! Cặp y đặc biệt 


Chính tay con đã dệt, nhuộm, may 
Xin Ngài nhận cho y này ”. 
Phật lại khuyên dâng y này đến Tăng. 
Lần thứ ba muốn dâng đến Phật 
Cặp y thực hiện rất công phu, 
Nhưng mà đức Thiên Nhân Sư 
Vẫn khuyên dâng y đến Chư Tăng-Già : 


— “ Hãy dâng đến tịnh hòa Tăng Bảo 


Vì cúng dường Tăng Bảo (Săng-Ga) ( Sangha ) 
Thời Ta cũng được hưởng qua 
Sự cung kính, và Săng-Ga cũng vẫy ”. 
Nghe nói vậy, tâm ngay trong sạch 
A-Nan bạch đức Chánh Biến Tri : 
— “ Xin Thế Tôn hãy nhận y 
Để Di-mẫu Gô-Ta-Mi vui lòng 
Vì Bà đã có công nuôi dưỡng 
Ân đức thật vô lượng với Ngài. 


(3) : Thứ Hậu của Vua Tịnh Phạn (Suddhodana) cũng là Dì ruột 
(Di- -mẫu ') của Đức Phật : Bà MahàPajapafi Gotami (Đại Ái- 
Đạo Kiêu-Đàm-Di ). Vì Hoàng hậu MahàMaya, 7 ngày sau khi 
sinh đã thăng hà nên Di-mẫu đã nuôi dưỡng, tận tình chăm sóc 
Thái-tứ Siddhattha (51-Đạt-Ta) tức Đức Phật sau này. 


Bà là dưỡng-mẫu quý thay ! 
Kê mâu, di mâu của Ngài trước nay. 
Vì mẹ ruột của Ngài mât sớm 


Trung Bộ (T. 4) K. 142 : PHÂN BIẾT CÚNG DƯỜNG * MLH - 449 


Ngài bú mớm bằng sữa của Bà. 
Thế Tôn cũng giúp cho Bà, 
Nhờ có Phật Bảo mà Bà tín tâm 
Quy y Phật, Pháp, Tăng - trì thọ 
Ngũ giới cắm : Từ bỏ sát sanh, 
Từ bỏ trộm cướp chăng lành, 
Từ bỏ tà hạnh, bỏ nhanh những lời 
Nói láo và xa rời mê đắm 
Các loại rượu và lắm chất say. 
Có lòng tịnh tín đủ đầy 
Niềm tin Tam Bảo sâu dày bất di. 
Đức Bà Kiêu-Đàm-Di cao cả 
Tức Ma-Ha Pa-Chá-Pa- T1 
Với Giáo Pháp không còn nghi, 
Nương Tứ Diệu Đề diệu vi, hành trì 
Không còn nghi con đường Bát Chánh 
Giữ giới luật bậc Thánh tán dương. 
Xin Thế Tôn nhủ lòng thương 
Nhận y Di-mẫu cúng dường Thế Tôn ”. 
Đức Phật liền ôn tồn nói lại : 
— “ Thật như vậy, này A-Nan-ĐÐa ! 
Nếu do nhờ một người mà 
Khiến một người khác thiết tha ân cần 
Quy y Phật Pháp Tăng, vâng g1ữ 
Không có sự đền ơn nào bằng 
Với vị được gọi người ân 
Dù là đánh lễ, ân cần chắp tay, 
Những việc thích hợp hay dâng cúng 
Như dâng y để cúng dường, và 
Thức ăn, dược phẩm, sàng tòa. 


Trung Bộ (T. 4) K. 142 : PHÂN BIẾT CÚNG DƯỜNG * MLH - 450 


Nếu do người nào đó mà người kia 
Có quyết tâm xa lìa tà ác, 
G1ữ ngũ giới, làm các việc lành. 
Nếu do nhờ một người lành 
Mà một người khác phát sanh trọn đời 
Tin kiên cố ba ngôi Tam Bảo, 
Nương vào đạo, giới luật thanh cao. 
Hay là nhờ một người nào 
Mà người khác không phạm vào hoài nghi 
Tứ Diệu Đề - hoài nghi Khổ đề, 
Tập & Diệt và Đạo đề mọi thì, 
Con đường Thánh đạo tám chi. 
Ta nói rằng : “Với người vì thọ ơn 
Không có sự đền ơn nào xứng 
Với người kia, dù đứng thăng người 
Chắp tay, đảnh lễ — đồng thời 
Làm việc thích hợp, nói lời tán dương, 
Hay cúng dường đủ đây tứ sự. 
A-Nan-Đa ! Thứ tự nên tường 
Có mười bốn loại cúng dường 
Phân loại theo hạng người đương hướng vào : 
— Cúng dường bậc thanh cao ưu thắng 
Như Toàn Tri, Chánh Đẳng Giác, và 
Đại A-La-Hán, Phật Đà, 
Cúng dường thứ nhất kể ra như vây. 
— Bậc thứ hai là Độc Giác Phật 
(Bích-Chi Phật tức Bách-Chê-Ka) ( Pacceka ) 
— Đến bậc cúng dường thứ ba 
Đệ tử của Phật, A-La-Hán toàn. 
— Các vị đang trên đường đề chứng 


Trung Bộ (T. 4) K. 142 : PHÂN BIẾT CÚNG DƯỜNG * MLH - 451 


A-La-Hán (*) đáng cúng thứ tư. 
— Chứng quả Bắt Lai (*) an như 
Thứ năm đáng thọ hữu dư cúng dường. 
— Còn cúng dường bậc đang ròng rã 
A-Na-Hàm (*) đạo quả hướng vào 
Cúng dường thứ sáu thanh cao. 
— Cúng dường các bậc chứng vào Nhất Lai 
(Tư-Đà-Hàm)) (*) bậc này thứ bảy. 
— Các vị hãy còn trên con đảng 
Chứng quả Nhất Lai, là hàng 
Đáng cúng thứ tám. Còn hàng Thất Lai 
— Dự Lưu quả, bậc này thứ chín. 
— Bồ thí chính vị đang trên đàng 
Chứng Dự Lưu, là cúng dàng 
Thứ mười, phân loại theo hàng thấp cao. 
— Bồ thí vào các vị ngoại học (**) 
Đã ly tham trong các dục tà 
Là thứ mười một kế ra. 
— Bồ thí kẻ phàm tục mà kẻ đây 
Giữ giới luật, mười hai được kể. 
— Còn bố thí cho kẻ phàm phu 
Theo ác giới, không hề tu 
Mười ba bồ thí phạm trù nêu danh. 


* Bốn thánh quả Thinh-Văn-Giác : (1) :Tu-Đà-Hoàn ( Sofàpaffi ) 

hay Dự Lưu quả hoặc Thất Lai quả (chỉ còn sinh lại thế gian 7 lần) 

(2) : Tư-Đà-Hàm ( Sakadàgàmi ) hay Nhất Lai quả (sinh lại 1 lần) 

(3) : A-Na-Hàm ( Anàgàmi ) hay Bất Lai quả ( sinh lên cung trời 
Tịnh Cư (Suddhàvàsa) để tiếp tục tu và nhập Vô Dự Niết Bàn. 

(4) : A-La-Hán ( Araham ) được dịch là Vô Sanh, Vô Học , Ứng 
Cúng, sau khi mạng chung sẽ tấn nhập Vô Dư Niết Bàn. 

(**) : Những vị ngoại học : Bariraka. 


Trung Bộ (T. 4) K. 142 : PHÂN BIẾT CÚNG DƯỜNG * MLH - 452 


Bồ thí đến bàng sanh các loại 
Thứ mười bốn phân loại như vây. 
Này A-Nan ! Phải nhớ đây : 
Sau khi bố thí các loài bàng sanh 
Hy vọng dành trăm phần công đức. 
Đạt ngàn phần công đức do từ 
Bồ thí cho những phàm phu 
Sống theo ác giới. Còn như cúng dàng 
Đến các hàng phàm phu giữ giới 
Trăm ngàn lần hưởng tới phước toàn. 
Với người ngoại học cúng dàng 
Hy vọng đạt tới muôn ngàn ức ngay 
Phần công đức người này kết quả. 


Đang trên đường chứng quả Đà-Hoàn 
Với các vị này, cúng dàng, 

Vô lượng công đức sẽ mang đến liền, 
Còn nói gì mãn viên Thánh Chúng 
Chứng Dự Lưu, sắp chứng Nhất Lai 

(Tư-Đà-Hàm đạo, quả này). 

Sắp chứng, đã chứng Bắt Lai đủ đầy 
(A-Na-Hàm quả) hay sắp chứng 
Và đã chứng La-Hán (Vô sanh, 

Ứng Cúng, Vô Học tịnh thanh. 

Còn nói gì đến quả lành Bích-Chi 
(Duyên Giác Phật hay vì Độc Giác). 
Còn nói gì đến các Như Lai, 

Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác này 

Vô lượng công đức cho ai cúng dàng. 
Này A-Nan ! Cúng dường bảy loại 
Cho Tăng Chúng thì loại đầu tiên 


Trung Bộ (T. 4) K. 142 : PHÂN BIẾT CÚNG DƯỜNG * MLH - 453 


+ 


* Với hai Tăng Chúng hiện tiền 
Có vị Thượng thủ phước điền Như Lai. 
Loại thứ haI, cả hai Tăng VỊ 
Tỷ Kheo Tăng và Tỷ Kheo Ni 
Khi không còn đắng Toàn Tri. 


* Còn loại cung dưỡng thuộc vì thứ ba 


Tỷ Kheo Tăng Săng-Ga (7) các vỊ. 


*- Tỷ Kheo Ni các vị Săng-Ga 


+ 


Cúng dường thứ tư trải qua. 
Cúng dường nhưng lại nói ra : “Mong là 
Chư Tăng-Gnà chỉ định một sô 
Tỷ Kheo Tăng, một sô vị Ni”, 
Cúng dường thứ năm cân tri. 


* “Xin Tăng chỉ định số vì Tỷ Kheo”, 


(1) : Sangha — Tăng-Già. (2) : Hạng chuyển tánh — Gotrabhuno. 


Thứ sáu cúng dường theo định hướng. 
* Muốn cung dưỡng nhưng xin Tăng-Già : 
“Mong Tăng Chúng chỉ định ra 
Tỷ Kheo Ni một số mà chứng trai”, 
Cúng dường này thứ bảy được kẻ. 
Này A-Nan ! Hậu thể lộ đồ 
Sẽ có những hạng người thô 
Chuyển tánh — Gô-Trá-Phu-Nô (2) tức là 
Biểu hiện y ca-sa ở chỗ 
Mảnh vải vàng quanh cổ & cánh tay 
Theo ác giới, ác pháp rày 
(Không còn Tăng Chúng đủ đây giới răn) 
Muôn bố thí họ băng tâm thiện 


Trung Bộ (T. 4) K. 142 : PHÂN BIẾT CÚNG DƯỜNG * MLH - 454 


Có tín thành, cũng khiến phước sanh. 
A-Nan ! Khi Ta nói rằng 
Cúng dường trong sạch đến Tăng Chúng là 
Vô số và vô lượng phước báu. 
Ta không bảo bằng phương tiện gì 
Mà một sự bố thí chỉ 
Phân loại theo sự thí vì cá nhân 
Tức là sự “cá nhân tuyển thí” 
Phước không bằng “Tăng thí cúng dàng”, 
Dâng đến Đại chúng Tăng Đoàn 
Có kết quả lớn vô vàn, hơn xa. 
A-Nan-Đa ! Bốn sự thanh tịnh 
Của các loại tâm tín cúng dàng. 
Sao là bốn ? Hiểu rõ ràng : 

— Có loại cung dưỡng bởi đàng người cho 
Tâm tín thành, nhưng do người nhận 
Không thanh tịnh, tham lẫn, sân si. 

— Còn loại cúng dường thứ nhì 
Người cho bắt tịnh, chắng vì tín tâm 
Nhưng người nhận thân tâm thanh tịnh. 
— Loại thứ ba bất tịnh cả hai 
Người cho và người nhận này 
Đều chẳng trong sạch, lòng đầy tà gian. 
— Loại thứ tư hai đàng cho, nhận 
Đều thanh tịnh, tỉnh tấn tu hành. 
*- Sao là cúng dường tịnh thanh 
Bởi người cho, nhưng không dành người kia ? 
Bởi người nhận xa lhìa thiện pháp 
Không giữ giới, uế tạp, bất lương. 


Trung Bộ (T. 4) K. 142 : PHÂN BIẾT CÚNG DƯỜNG * MLH - 455 


* “Thứ hai là loại cúng dường 

Người nhận giới đức, thường thường tịnh thanh 
Nhưng người cho thực hành ác giới 

Theo ác pháp, sông với dối gian. 


* Thứ ba là loại cúng dàng 

Không thanh tịnh bởi hai đàng nhận, cho 2 

Cả người cho và người nhận tới 

Theo ác giới, ác pháp, gian tà. 

* “Thứ tư, loại cúng dường mà 

Người cho, người nhận đều là tịnh thanh 

Đều giữ giới. làm lành lánh đữ 

Theo thiện pháp, tránh sự gian tà. 
A-Nan-Ða ! Như vậy là 

Phân loại bốn sự đàn-na cúng dường ” 


Đắng Pháp Vương, Thế Tôn, Thiện Thệ 
Giảng như thế, rồi nói kệ rằng : 

“° Ai giữ giới luật thường hằng 

Bồ thí cho kẻ ác, thân tâm tôi, 

' Vật thí được đúng pháp rôi, 

' Tâm khéo hoan hỷ, chẳng đời lòng tin 

“ Vào quả lớn của nghiệp mình, 

“ Phước cúng dường vậy chỉ dành người cho. 

“Ai không giữ giới nhỏ, 1o, 

Bồ thí vị hiển sĩ do nghiêm trì 

° Giới luật, vị ấy nghiêm uy. 

' Người cho tâm chẳng có gì hỷ hoan, 

“ Không lòng tỉn tưởng vững vàng, 

“ Vào quả lớn nghiệp cúng dàng phát sanh 

“ Người nhận có đủ tịnh thanh. 


Trung Bộ (T. 4) K. 142 : PHÂN BIẾT CÚNG DƯỜNG * MLH - 456 


.Ai không giữ giới, ác hành trải qua 
Bồ thí kẻ ác, xấu xa, 
' Vật thí chẳng đúng pháp, mà tâm y 


“ Cũng không có hoan hỷ gì, 

' Lòng tin cũng chẳng có chỉ vững vàng, 
“ Vào quả lớn nghiệp cúng dàng 

“ Cả hai cho, nhận thuộc hàng uẾ nhơ. 

“ˆ Ai luôn giới luật tôn thờ 

“ Cúng dường hiện sĩ căn cơ tịnh lành 

“ Vật thí đủng pháp; tâm thành 

“ Hoan hỷ cùng với lòng lành vững tin, 

“ Vào quả lớn trong hành trình 

“ Cúng dường trong sạch phát sinh hai đàng. 
“ Ta nói là sự cúng dàng 

' Chắc chắn kết quả vô vàn phước sâu. 


° Ai xuất ly tham ái mau 

- Bồ thí không tham ái nào tính toan, 

' Vật thí đúng pháp sẵn sàng 

“ Tâm khéo hoan hỷ, vững vàng lòng tin, 

“ Vào quả lớn của nghiệp mình 

“ Quảng đại tài thí, quang mình cúng dường ” 
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3z ) 


* 
xk 


( Chấm dứt Kinh số 142 : PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG — 


DAKKHINÀVIBHANGA Sưfta ) 


143. Kinh GIÁO GIỚI 
CÁP-CÔ-ĐỘC 
( Anàthapindikovàda sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 
Sa-Vát-Thí —- Xá-Vệ - trú qua 
Tình Xá Chê-Tá-Va-Na (1) 
A-Na-Thá-Pin-ĐI-Ka (7) cúng dàng. 
Lúc ấy, hàng Cư Sĩ danh tiếng 
Cấp-Cô-Độc /¡) bệnh hiện trầm kha 
Thân ông đau nhức tối đa, 
Ông gọi người giúp việc nhà, bảo ngay : 
— “ Hãy đến đây, này bạn thân mến ! 
Hãy đi đến gặp đẳng Phật Đà, 
Sau khi đến, nhân danh ta 
Cúi đầu đảnh lễ Phật Đà cao minh 
Nơi chân Ngài, rồi trình tự sự : 
“Bạch Điều Ngự ! Ông Su-Đát-Ta (¡) 
(A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka) 
Đang bị trọng bệnh, thật là khổ đau, 
Ông xin được cúi đầu đảnh lễ 


(1) : Vị Trưởng-giả hộ trì Tam Bảo tích cực nhất, tên thật là ông 
SUDATTA (Tu-Đạt-Đa hay Tu-Đạt) thường được gọi bằng 
danh xưng Cấp-Cô-Độc (Anàthapindika) vì ông thường cấp 
dưỡng cho những người nghèo khổ, cô độc. ˆ Chính ông vì 
lòng kính tin sâu sắc nơi Đức Phật, nên đã mua lại khu vườn 
của Thái-tử Kỳ Đà (Jeta) dâng lên Phật để lập thành Kỳ Viên 
Tĩnh Xá (Jetavanavihàra). 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 143 : GIÁO GIỚI CÁP-CÔ-ĐỘC * MLH — 458 





Bàn chân đẳng Thiện Thệ thiết tha'. 
Rồi tiếp tục hãy đi qua 
Nơi ngài Sa-Rí-Pút-Ta, tức là 
Xá-Lợi-Phất, thưa qua Tôn-giả : 
“Bạch Tôn-giả ! Ông Tu-Đạt-Đa 
Đang bị trọng bệnh trằm kha 
Thân bị đau nhức thật là khổ thay ! 
Ông cúi đầu lễ ngài chí thiết. 
Thưa Tôn-giả ! Quả thiệt lành thay ! 
Nếu như được Tôn-giả đây 
Vì lòng từ mẫn, đến ngay nơi nhà 
Tu-Đạt-Đa tức Cấp-Cô-Độc n 
Nghe vậy, người nghĩa bộc vâng lời 
Kỳ Viên Tinh Xá đến nơi 
Yết kiến Phật và chuyền lời như trên. 
Rồi người ấy qua bên tịnh thất 
Của ngài Xá-Lợi-Phất, buổi trưa 
Đảnh lễ Tôn-giả, rồi thưa 
Nội dung lời dặn để thừa hành ra. 
Ngài Sa-Rí-Pút-Ta 1m lặng 
Là cách ngài đã nhận lời đi. 
Rồi ngài mang bát đắp y 
Cùng Tôn-giả A-Nan, vì từ tâm 
Đi đến thăm bệnh vị Phật-tử 
Tại trú xứ Cấp-Cô-Độc này. 
Rồi người nhà thỉnh hai ngài 
Ngồi chỗ soạn sẵn được bày gân bên. 
Tôn-giả trên, Sa-RI-Pút- Tá 
Bảo Cư Sĩ bệnh đã trầm kha : 
— “Này Cư Sĩ ! Ta mong là 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 143 : GIÁO GIỚI CÁP-CÔ-ĐỘC * MLH — 459 





Ông hãy kham nhẫn vượt qua bệnh tình, 

Hãy chịu đựng quá trình khổ đó. 
Ta mong rằng khổ thọ giảm đi, 
Không có gia tăng, diên trì ”. 
— “ Kính bạch Tôn-giả Sa-RiI-Pút-Tà ! 
Con không thê nào mà kham nhẫn, 
Con không thê chịu đựng bệnh thân, 
Thống khổ của con mọi phần 

Không hề giảm thiểu, rần rần gia tăng, 
Ví như rằng một lực sĩ, cột 
Rồi chém một người khác bay đầu 

Với thanh kiếm sắc bén nào, 

Cũng vậy, những ngọn gió mau kinh hoàng 
Thổi đầu con ngày càng đau nhói. 
Thưa Tôn-giả ! Phải nói rõ là 

Con không thể kham nhẫn, và 

Chịu đựng được nữa. Hoặc là ví như 
Một lực sĩ chẳng từ ác ý 
Lấy dây nịt quấn kỹ đầu con 

Nịt này bằng da cứng trơn 

Xiết chặt nịt ở đầu con mạnh vào. 

Cũng vậy, con đau đầu kinh khủng, 
Thưa Tôn-giả ! Con cũng thấy là 
Con không thể kham nhẫn qua, 

Chịu đựng thống khổ mạnh và tăng cao, 
Như người nào làm nghề đồ tế 
Rất thiện xảo, hay đệ tử y 

Cắt ngang bụng con tức thì 

Bằng dao thái thịt của y bén ngời, 

Cũng vậy thời ngọn gió kinh khủng 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 143 : GIÁO GIỚI CÁP-CÔ-ĐỘC * MLH — 460 





Cắt ngang bụng của con tối đa. 
Thưa ngài Sa-Rí-Pút-Ta ! 

Con không thể chịu đựng và nhẫn kham. 
Cơn đau làm gia tăng thống khô, 

Con vẫn cảm thấy khổ đau nhiều, 
Như hai lực sĩ hai chiều 

Nắm hai tay người yếu xìu, đưa lên 
Nướng y trên hồ than hừng hực, 

Cũng vậy, có một sức nóng hừng 
Trong con, kinh khủng quá chừng Ì 

Nên sự thống khổ không ngừng tăng cao, 

Không thể nào kham nhẫn, chịu đựng ”. 
— “Này Cư Sĩ ! Hãy cứng rắn nào ! 
Ông hãy học tập như sau : 

“Tôi sẽ không chấp thủ vào mắt tôi, 
Không có thức nương nơi con mắt”. 
Hãy học tập như vậy, chú tâm. 

Tiếp theo, học tập âm thầm : 

“Tôi sẽ không chấp thủ nhằm tai tôi, 
Không có thức nương nơi tai ấy'. 

Hãy học tập như vậy, cùng là 
“Tôi sẽ không chấp thủ qua 

Mũi, lưỡi, thân, ý dù là ra sao, 
Không có thức nương vào thân, ý, 
Và mũi, lưỡi. Học kỹ như vây. 

Ông cũng hãy học tập vây : 

“Tôi sẽ không chấp thủ ngay dạng hình, 
Không có thức nương hình dạng ấy'. 
Cũng do vậy, học tập như sau : 

“Tôi sẽ không chấp thủ vào 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 143 : GIÁO GIỚI CÁP-CÔ-ĐỘC * MLH— 461 





Tiếng, hương, vị, xúc, pháp nào ở trong, 
Tôi sẽ không có thức nương Ở 
Sắc, thinh, hương, xúc, vị, pháp nào”. 
Cư Sĩ hãy học tập vào. 
Cũng thế, hãy học tập mau trong lòng : 
“Tôi sẽ không chấp thủ nhãn thức, 
Cả nhĩ, tỷ, thiệt thức — cùng là 
Thân thức, ý thức trải qua, 
Sẽ không có thức nương qua sáu phần : 
Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức”. 
Cư Sĩ hãy tích cực học vầy. 
Cư Sĩ Cấp-Cô-Độc này ! 
Hãy nên học tập như đây trong lòng : 
“Tôi sẽ không chấp thủ nhãn xúc, 
Cả nhĩ, tỷ, thiệt xúc — cùng là 
Thân xúc, ý xúc trải qua, 
Sẽ không có thức nương qua sáu phần : 
Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc”. 
Rồi tiếp tục, hãy học như sau : 
“Tôi sẽ không chấp thủ vào 
Thọ do nhãn xúc bắt đầu khởi trong, 
Tôi sẽ không có thức y cứ 
Vào thọ, tự nhãn xúc khởi ngay'. 
Ông hãy học tập như vậy : 
“Sẽ không chấp thủ thọ này nguyên nhân 
Do nhị, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, 
Tôi sẽ không có thức nương vào. 
Thọ do sáu xúc sinh mau". 
Ông cũng hãy học tập vào bên trong : 
“Tôi sẽ không chấp thủ địa giới, 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 143 : GIÁO GIỚI CÁP-CÔ-ĐỘC * MLH — 462 





Cả thủy & hỏa & phong giới, cùng là 
Hư không giới, thức giới, và 

Sẽ không có thức nương qua giới này'. 

Do như vây, hãy học đầy đủ : 
“Tôi sẽ không chấp thủ sắc, và 
Thọ & tưởng & hành & thức, cùng là 

Sẽ không có thức nương qua uẩn này'. 
Cư Sĩ hãy như vầy học tập. 

Tiếp đến, hãy học tập như sau : 
“Tôi sẽ không chấp thủ vào 

Hư không Vô biên Xứ dầu ngoài trong, 
Tôi sẽ không có thức y cứ 
Vào Không vô biên xứ nơi này'. 

Ông hãy học tập như vậy : 

“Tôi sẽ không chấp thủ ngay điều này : 
Thức vô biên Xứ; hay chấp thủ 
Vào Vô sở hữu Xứ, đồng thì 
Tưởng xứ Phi tưởng phi phi, 

Tôi sẽ không có thức y cứ vào 
Các Xứ nào như trên đề cập". 

Cư Sĩ hãy học tập như vây : 
“Tôi sẽ không chấp thủ ngay 

Thế giới khác, thế giới này vào trong, 
Tôi sẽ không có thức nương với 
Vào thế giới này, khác” như vầy. 

Cư Sĩ Cấp-Cô-Độc này ! 

Ông hãy học tập điều đây nằm lòng : 
“Tôi sẽ không chấp “được thấy' đó, 
“Được nghe", “được cảm thọ” trước sau 

“Được nhận thức", “được hy cầu”, 





“Được tư sát” với ý. Sau đó thì 
Không có thức y vào các pháp, 
Cư Sĩ hãy học tập trải qua ”. 


Nghe xong, ông Su-Đát-Ta 
(A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka) khóc òa. 
Tôn-giả A-Nan-Đa thấy vậy 
Hướng về Cư Sĩ ấy, nói là : 
— “ Cư Sĩ ! Ông đang trải qua 
Gượng lên mà sống, hay là chìm sâu ? ” 
“ Tôn-giả ! Không thể nào gượng Ản 
Con đang thấy chìm xuống, đi xa 
Vượt ra khỏi cõi Ta Bà. 
Dầu con hầu hạ Phật Đà đã lâu, 
Dầu con đã từ lâu kề cận 
Nhiều Tỷ Kheo lậu tận sâu xa 
Tu tập ý lực, nhưng mà 
Con chưa từng được nghe qua pháp này ”. 
— “ Cư Sĩ ! Pháp như vầy tế nhị 
Không nói cho Cư Sĩ tại gia, 
Chỉ nói cho hàng xuất gia ”. 
— “ Tôn-giả Sa-Rí-Pút-Ta ! Từ rày 
Xin hãy thuyết pháp này tối thắng 
Cho Cư Sĩ áo trăng (tại ø1a), 
Có những Nam tử Thiện gia 
Sanh ra cầu uế nhiễm qua không nhiều 
Nếu không được nghe điều pháp lạc 
Họ sẽ bị đọa lạc trầm kha. 
Nhưng nếu họ được nghe qua 
Chánh pháp, có thể ngộ ra nghĩa mâu ”. 





Ý cao sâu, hai ngài Tôn-g1ả 
Giảng dạy cho Trưởng giả đó là 
A-Na-Thá-Pin-ĐÐI-Ka, 
Sau đó đứng dậy chào và ra đi. 


Rồi sau khi hai vị Tôn-giả 
Là Sa-Ri-Pút-Tá, cùng là 
VỊ Tôn-giả A-Nan-Đa 
Hai vị rời khỏi nơi nhà không lâu 
Cắp-Cô-Độc chìm sâu, an nghỉ 
Vị Cư Sĩ này đã từ trần, 
Sanh ngay làm vị Thiên thần 
Cõi Trời Đâu-Suất hưởng phần phước duyên. 
Rồi vị Thiên-tử Su-Đát-Tá 
Tức Trưởng-giả Cấp Cô Độc, và 
Khi đêm gần mãn, hiện ra 
Tình Xá Chê-Tá-Va-Na — Kỳ Hoàn 
Với hào quang rạng ngời chói sáng 
Và dung sắc thù thắng, đến ngay 
Trước Thế Tôn, đảnh lễ Ngài 
Một bên liền đứng gần Ngài, thốt ra : 


“ Rừng thiên Chê-Tá-Va-Na 

° Phước lành, tốt đẹp tỉnh hoa muôn phần 
“ Được Chư Thiên và Chúng Tăng 

“ bkui tới, an trú, nghiêm thân tu trì, 

' Được đẳng Pháp Vương trụ trì 

' Biết bao hoan hỷ mọi thì cho ta. 

“ Nghiệp minh, chánh pháp sâu xa 

° Tôi thượng sinh mạng cùng là Giới đây, 
° Chính nhờ các pháp như vầy 





' Khiến chúng sinh khắp được đây tịnh thanh. 
“ Không đo giai cấp săn dành, 
“ Không phải do tài sản sanh nơi này. 


_ Đo vậy, bậc Hiền giả đáy 
' Thấy rõ mục đích thẳng ngay của mình, 
“ Suy tư chân chánh pháp mình, 
“ Có được thanh tịnh an bình ở đáy. 
“ Như Sa-Ri-Pút-Ta ngài 
“ Tịch tịnh, tuệ, giới đủ đây, thanh cao. 
“ Bắt luận vị Tỷ Kheo nào 
: Hãy đạt được tôi thắng, vào bờ bên 
' Trong những pháp đã kể trên. 
(ˆ An tịnh giải thoát vững bên chẳng lay) ” 
Thiên tử này, tức Cấp Cô Độc 
Sau khi đọc bài kệ ngôn xong, 
Được bậc Đạo Sư tán đồng, 
Thiên tử nghĩ : “ Phật tán đồng ta đây ! ”. 
Chí thành đảnh lễ Ngài Điều Ngự 
VỊ Thiên-tử hữu nhiễu quanh Ngài 
Rồi biến mất tại chỗ ngay. 


Sau đó, Đức Phật khi ngày mới lên 
Gọi Chúng Tăng đến bên, kể rõ : 
— “ Đêm qua có một vị Thiên thần 
Khi đêm gần mãn, hiện thân 
Hào quang tỏa chiếu sáng ngần Kỳ Viên 
Vị Chư Thiên dung sắc thù thắng 
Đã đến thắng trước mặt Như Lai 
Đảnh lễ Ta, rồi nói ngay 
Bài kệ tán thán nơi này : Kỳ Viên ”. 
Rồi Phật liền kể lại tất cả 





Những gì Thiên-tử đã nói ra 
Tán thán Giáo Pháp cao xa, 
Tán thán Phật Bảo, Tăng-G1à nghiêm uy, 
Tán dương cả Sa-RiI-Pút-Tá. 
Khi Thiên-tử này đã nói xong 
Biết Như Lai cũng tán đồng, 
Đảnh lễ, hữu nhiễu với lòng kính tin 
Rồi thình lình biến ngay tắp lự. 
Nghe tự sự, Tôn-giả A-Nan 
Liền bạch đức Thế Tôn rằng : 
— “ Bạch Phật ! Có phải là hàng Chư Thiên 
Vị ấy nguyên là Su-Đát-Tá 
Tức Trưởng-giả Cấp Cô Độc này ? 
Bạch Thế Tôn ! Cư Sĩ đây 
Có lòng tịnh tín chăng lay mọi thì 
Với Tôn-giả Sa-RI-Pút-Tá 
Sự kính tin Tôn-giả sâu xa ”. 
— “ Lành thay ! Này A-Nan-Ða ! 
Những gì có thể đạt qua do từ 
Sự suy tư đã được đạt đến 
Vị Thiên-tử xuất hiện sáng lòa 
Chính là ông Tu-Đạt-Đa 
A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka Thiên thần ”. 
Đức Thế Tôn tự thân thuyết giảng 
và sự kiện viên mãn liên quan 
Chúng Tăng cùng ngài A-Nan 
Hoan hỷ tín thọ lời vàng Thế Tôn ./- 
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mãu Ni Phật ( 3 L ) 
( Chấm dứt Kinh số 143 : GIÁO GIỚI CÁP CÔ ĐỘC - 
ANÀTHAPINDIKOVÀDA Sưita ) 


__— 144 Kinh 
GIAO GIƠI CHANNA 


( Channovàda suttfa ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả 
Trú Vương-Xá — Ra-Chá-Ga-Ha (¡) 
Tình Xá Vê-Lu-Va-Na (7) 
(Trúc Lâm Tỉnh Xá cũng là nơi đây) 
Gần nơi này nuôi nhiều sóc lạ 
(Ka-Lanh-Đá-Ka-Ní-Vá-Pa). (2) 
Tôn-giả Sa-RI-Pút-Ta (3) 
Lúc ấy cùng với Săng-Ga, như là 
Đại Chu-Na (Ma Ha Chun-Đá) (3) 
Hay Tôn-giả Chanh-Ná (Xiến-Đà) (3) 
Cùng trú Ghít-Chá-Ku-Ta (4) 
(Linh Sơn & Linh Thứu cũng là nơi đây). 
Tại nơi này, Tôn-giả Chanh-Ná 
BỊ bệnh nặng và quá đớn đau. 
Nghe tin vị Pháp-hữu đau 
Ngài Xá-Lợi-Phất ngay sau tọa thiền 
Vào buổi chiều, ngài liền đứng dậy 


(1) : Thành Vương Xá — Rajagaha — thuộc vương quốc Magadha 
của vua Bình Sa Vương hay Tân-Bà-Sa-La (Bimbisara). Tại 
đây Vua đã dâng cúng Đức Phật ngự viên Trúc Lâm để thành 
lập Trúc Lâm Tĩnh Xá (Veluvanavihàra). 

(2) : Chỗ nuôi dưỡng sóc Kalandakanivapa. 

(3) : Các Tôn-giả Sariputfa — Xá-Lợi-Phất; MahàCunda- Đại 
Chu-Na; Channa — Xiến-Đà. 

(4) : Núi Linh Thứu hay Kỳ-Xà-Quật — GiJjhakutfa. 


Trung Bộ (Tâp 4) Kinh 144: GIÁO GIỚI CHANNA * MLH- 468 
Rồi đi lại nơi vị tên là 
Tôn-giả Ma-Ha-Chun-Đa 
Rủ vị Tôn-giả đi qua cùng mình 
Thăm bệnh tình Chanh-Na Tôn-giả, 
Vị ấy đã đồng ý đi qua. 
Sau khi gặp vị Chanh-Na 
Nói lên lời chúc an hòa mến thân 
Rồi ân cần một bên ngồi kế. 
VỊ trí tuệ Sa-Rí-Pút-Ta 
Nói với Tôn-giả Chanh-Na : 
— “ Pháp-hữu Hiền-giả Chanh-Na ! Mong là 
Hiền-giả hãy vượt qua bệnh nặng, 
Hãy kham nhẫn, chịu đựng cơn nguy. 
Mong rằng khổ thọ giảm đi, 
Không gia tăng nữa, chuyền di cấp kỳ ”. 


— “ Thưa Tôn-giả Sa-RI-Pút-Tá ! 
Cơn trọng bệnh hành hạ âm thầm 
Không thể chịu đựng, nhẫn kham 
Sự thông khổ ấy biết làm chi đây ? 
Gia tăng hoài, không hè giảm thiểu 
Không thể chịu đựng nỗi cơn đau, 
Tôi muốn đem một con dao 
Tôi không thiết sống, muốn mau chết liền ” 
— “Này HiŠn-giả ! Chớ nên nghĩ thế 
Hãy tiếp tục sống đề tu hành 
Nếu thiếu mọi món ăn lành 
Tôi sẽ tìm kiếm và dành cho Sư. 
Còn nếu như không có dược liệu 
Tốt lành, tôi sẽ liệu tìm ra 
Dành cho Tôn-giả Chanh-Na. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 144: GIÁO GIỚI CHANNA * MLH - 469 


Nếu không có thị-giả mà đỡ nương, 
Tôi sẽ thường hâu hạ Tôn-giả. 
Vậy Tôn-giả chớ có nghĩ là 

Đem lại dao bén sáng lòa 

Để tìm chết. Hãy vượt qua hãi hùng 
Hãy tiếp tục sống cùng Pháp-]ữ. 
Đức Điều Ngự và cả Tăng Già 

Mong Sư tiếp tục sông, và 

Hãy tiếp tục sống, trải qua tu trì ” 


— “ Thưa Tôn-giả Sa-Ri-Pút- Lá ! 

Không phải là tôi đã thiếu chi 
Các món ăn tốt lành gì. 

Không phải thiếu dược phẩm chi mọi thời 
Cũng không phải thiếu người thị-giả. 
Thưa Tôn-giả ! Một thời dài lâu 

Tôi đã diễm phúc được hầu 

Bậc Đạo Sư có ân sâu vô lường, 

Tôi đã thường khiến Ngài đẹp ý, 
Không phải không vừa ý hầu Ngài. 
Thưa Tôn-giả ! Thật lành thay ! 

Thật là thích đáng cho ai duyện lành 
Được hầu hạ Cha Lành Thiện Thệ, 
Hầu hạ để được phước thanh cao. 

Tôi có đem lại con dao 

Cũng không là phạm tội vào điều chỉ. 
Thưa Tôn-giả Sa-RI-Pút-Tá ! 

Xin hãy biết, đại xá cho tôi ” 
— “ Hiền-giả Chanh-Na ! Vậy thời 

Chúng tôi muốn hỏi ở nơi Sư, về 
Một vấn đề đặc biệt, như thế 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 144: GIÁO GIỚI CHANNA * MLH - 470 


Thì Hiền-giả có thể thuận không ? ”. 
“ Tôn-giả ! Xin hãy hỏi thông 
Khi nghe, tôi biết ý trong là gì ”. 
— “Nếu vậy thì Hiền-giả nghe rõ 
Hiền-giả có xem con mắt, và 
Nhãn thức, các pháp do qua 
Con mắt nhận thức ngay ra : “Cái này 
Là của tôi" — “Nó là tôi” cả 
“Cái này là tự ngã của tôi”. 
Hiền giả Chanh-Na ! Đồng thời 
Có xem tai, mũi, lưỡi rồi ý, thân; 
Xem nhĩ & tỷ & thiệt & thân & ý thức 
“Là của tôi' ; “đích thực là tôi” 
“Chính là tự ngã của tôi ?”. 


— “ Thưa với Tôn-giả ! Ở nơi điều này 


Tôi xem con mắt đây, nhãn thức, 
Pháp do mắt nhận thức, thực ra : 
“Cái này không phải của ta”, 
“Cái này không phải là ta”, cùng là 
“Nó không là của ta tự ngã.. 
Thưa Tôn-giả Sa-Rí-Pút-Ta ! 
Tôi cũng quán sát sâu xa 
Xem tai, nhĩ thức — Mãi và lưỡi, nhân 
Tỷ thức, thiệt thức — thân, thân thức 
Ý, ý thức — Các pháp đều là : 
“Cái này không phải của ta”, 
“Cái này không phải là ta”, cùng là 
“Nó không phải của ta tự ngã ”. 
— “Này Hiền-giả Chanh-Ná ! Thấy gì 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 144: GIÁO GIỚI CHANNA * MLH - 471 


Cái gì Sư đã chứng tri 
Trong mắt, trong nhãn thức khi lúc này 
Trong các pháp mắt đây nhận thức 
Mà xem mắt, nhãn thức, cùng là 
Các pháp mắt nhận thức ra : 
“Cái này không phải của ta”, hay là 
“Nó không phải là ta”, hoặc giả 
“Nó không phải tự ngã của ta'. 
Và này Hiền-giả Chanh-Na ! 
Tương tự như thế, trải qua tức thì 
Thấy cái gì ? Chứng tri gì thực ? 
Trong tal, trong nhĩ thức, hay là 
Trong mũi, trong tỷ thức, và 
Trong lưỡi, trong thiệt thức và trong thân, 
Trong thân thức — Trong ý, ý thức. 
Trong các pháp sáu thức nhận ra 
Mà Hiền-giả nhận thức là : 
“Cái này không phải của ta”, hay là 
“Nó không phải là ta”, hoặc giả 
“Nó không phải tự ngã của ta ? ”. 
— “ Thưa ngài Sa-Rí-Pút- Ta ! 
Vì sự diệt (Ni-Rô-Thà), chính tôi  (Aigrorha) 
Đã thấy rồi chứng tri diệt ấy 
Trong mắt thấy, trong nhãn thức, và 
Trong pháp mắt nhận thức ra, 
Nên tôi đã nhận thức ra điều là : 
“Nó không phải của ta”, phủ định 
“Cái này chính không phải là ta”, 
“Không phải tự ngã của ta'. 
Rồi tôi thấy “sự diệt” và chứng tri. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 144: GIÁO GIỚI CHANNA * MLH - 472 


Sự diệt ni trong tai, nhĩ thức; 
Trong mũi, trong tỷ thức — cùng là 
Trong lưỡi, trong thiệt thức, và 
Trong thân, trong thân thức qua thuận dòng 
Trong ý, trong ý thức — và tận 
Các pháp sáu căn nhận thức mà 
Tôi xem sáu căn & thức và 
Các pháp do sáu căn mà nhận ra : 
“Nó không là của ta”, cũng vậy 
“Nó không phải là ta”, cùng là 
“Không phải tự ngã của ta ”. 
Tôn-giả Ma-Ha Chun-Đà nghe qua 
Liền nói với Chanh-Na Tôn-giả : 
— “ Do vậy, này Hiển-giả Chanh-Na ! 
Lời dạy này của Phật Đà 
Phải được thường trực gẫm qua hằng ngày : 
“Có chấp trước, có ngay dao động, 
Không chấp trước, dao động diệt tan, 
Không dao động, có khinh an, 
Hy cầu mất khi khinh an tức thì 
Khi hy cầu (Na-Ti) không có 
Thời không có khứ lai loanh quanh, 
Không khứ lai, dứt tử sanh 
Đời này không có khi sanh tử này 
Đã dứt ngay. Đời sau không có, 
Cũng không có giữa hai đời nào 
Đó là đoạn tận khổ đau ”. 
Hai vị Tôn-g1ả này sau giáo thời 
Liền đứng dậy và rời nơi đấy. 
Tôn-giả Chanh-Na ấy không lâu 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 144: GIÁO GIỚI CHANNA * MLH- 473 


Liền bỏ thân tứ đại mau 
(Trong nghĩa đem lại con dao cho mình). 
Vị Tôn-giả hiền minh đại trí 
Là Sa-Rí-Pút- Tá — đi qua 
Hương thất của đức Phật Đà 
Đảnh lễ Đức Phật, ngồi qua bên Ngài, 
Rồi Tôn-giả đem ngay sự việc 
Của Chanh-Na, chỉ tiết thưa ra : 
— “ Bạch Phật ! Tôn-giả Chanh-Na 
BỊ bệnh nặng, không vượt qua bệnh tình 
Đã viên tịch. Nơi sinh xứ mới 
Của Tôn-giả ấy tới là gì 2 
Đời sống tương lai là gì 2 ”. 
— “ Xá-Lợi-Phất ! Có phải khi Chanh-Nà 
Trước mặt ông nói ra tuyên bố 
Là không có sự phạm tội chi ? ”. 
— “ Bạch Phật ! Theo con nhớ thì 
Có ngôi làng tộc Vách-Chi (¡) mọi thì 
Thuộc dòng họ hộ trì Tôn-giả 
Tên ngôi làng : Búp-Bá-Chi-Ra (7) 
Tại đó có những tín gia, 
Gia đình, thân hữu hoặc là đồng hương 
Hộ trì thường Tôn-giả Chanh-Ná 
Là nơi mà Tôn giả cần thăm ” 
“Này Xá-Lợi- Phát ! ! Trọng tâm 
Sự kiện Chanh-Ná cần thăm viếng, vì 
Những gia đình hộ trì, thân hữu 


(1) : Làng Pubbajira của dòng họ thuộc dân Nước Cộng Hòa Vajji 
(Bại-K)). 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 144: GIÁO GIỚI CHANNA * MLH - 474 


Ta không nói Phích-Khú Chanh-Na 
Có sự phạm tội xảy ra. 
Và này Sa-Rí-Pút-Tà ! Những ai 
Đã đối với thân này quăng TŨ. 
Và chấp thủ thân khác, như vầy 
Ta nói y có phạm tội ngay. 
Tỷ Kheo Chanh-Ná không rày chấp chị, 
Không chấp thủ, nên vì như vậy 
Sự đem lại con dao cho mình 
Không có phạm tội phát sinh ”. 


Thế Tôn giảng giải, thuyết minh mọi phần 
VỊ “Tướng quân Chánh Phápˆ Tôn-giả 
Là Sa-RI-Pút- Iá, hân hoan 

Tâm thành tín thọ lời vàng 
Của đẳng Điều Ngự, Từ hàng Thế Tôn ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


+ 
xo 


( Chấm dứt Kinh số 144 : GIÁO GIỚI CHANNA — 
CHANNOVÀDA Suffa ) 


145. Kinh GIÁO GIỚI 
PHU-LAU-NA 
( Puññovàda sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 
Sa-Vát-Thí - Xá-Vệ - trú qua 
Tinh Xá Chê-Tá-Va-Na (0) 
A-Na-Thá-Pin-ĐI-Ka (7) cúng dường. 
Vào buổi chiều, tà đương còn phủ 
Tôn-giả Pun-Nhá (Phú-Lâu-Na) (2) 
Sau khi Thiền định trải qua 
Đứng dậy đi đến Phật Đà Thế Tôn 
Đảnh lễ Ngài, một bên ngồi kế 
Rồi bạch đức Thiện Thệ như vầy : 
— “ Bạch Thế Tôn ! Tốt lành thay ! 
Nếu Ngài giáo giới ở đây vẹn tròn 
Giáo giới con văn tắt, khả dĩ 
Để cho con gẫm kỹ hành trình 
Không phóng dật, sống một mình 
Nhiệt tâm, tinh tấn, tâm minh tịnh nhàn ”. 
— “ Vậy Pun-Nha sẵn sàng nghe kỹ 
Suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng ra ””. 
— “ Thưa vâng, bạch đức Phật Đà ! ”. 


(1) : Tỉnh xá Kỳ Viên — Jetavanavihàra do Trưởng-giả Cáp-Cô- 
Độc (Anathapindika ) cúng dường. 
(2) : Tôn-giả Puñiia — Phú-Lâu-Na, còn có tên Mantaniputta 
(Mãn-từ-tử) là vị Thuyết Giáo Đệ Nhất trong Thập Đại Đệ 
Tử của Đức Phật. 





Tôn-giả vâng đáp Phật Đà trí bi. 
Đâng Toàn Tri giảng cho Tôn-giả : 


— “Này Pun-Nhá ! Có những Sắc mà 
Do mắt nên nhận thức ra 

Khả hỷ, khả lạc, thật là đáng yêu, 
Liên hệ nhiều đến dục, hấp dẫn, 
Nếu Tỷ Kheo chấp nhận, tán đương 

Chấp thủ và an trú thường 

Trong ấy, thời bởi tán dương, vui mừng 
Chấp thủ cùng trú - thời dục hỷ 
Sanh đích thị. Và này Pun-Nha ! 

Từ sự tập khởi xảy ra 

Của dục hý ấy, tức là ở đây 
Có sự tập khởi ngay của khô. 

Này Pun-Nha ! Hiểu rõ tiếp vây : 
Các tiếng nhận thức do tai, 

Các hương do tự mũi này nhận ra, 
Các vị do lưỡi mà nhận thức, 

Các cảm xúc do thân nhận ra, 
Các pháp do ý nhận ra... 

Khả hỷ, khả lạc, thật là đáng yêu, 
Liên hệ nhiều đến dục, hấp dẫn, 
Nều Tỷ Kheo chấp nhận, tán dương, 

Chấp thủ và an trú thường 

Trong ấy, thời bởi tán dương, vui mừng 
Chấp thủ cùng trú — thời dục hỷ 
Sanh đích thị. Và này Pun-Nha ! 

Từ sự tập khởi xảy ra 

Của dục hý ấy, tức là ở đây 

Có sự tập khởi ngay khô ấy. 


Trung Bộ (T. 4) K.145 : GIÁO GIỚI PHÚ-LÂU-NA * MLH_— 477 





Này Pun-Nha ! Trái lại, các phần 
Sáu trần do bởi sáu căn 
Nhận thức, khả hý, vô ngần đáng yêu 
Liên hệ nhiều đến dục, hấp dẫn... 
Tỷ Kheo vẫn không hoan hỷ gì 
Dù khả ái, không khen chi 
Cũng không chấp thủ, không vì trú an, 
Thời dục hỷ diệt tan đi cả. 
Này Pun-Nhá ! Lời Ta nói ra 
Sự diệt tận dục hỷ là 
Diệt tận đau khô trải qua hằng hà. 
Này Pun-Nha ! Sau này hóa độ 
Ông sống ở quốc độ nào đây ? 
Sau khi lời giáo giới này 
Như Lai văn tắt như vầy giảng ra ? ” 


— “ Bạch Phật Đà ! Con nay duyên Hước 
Nên đã được chính đức Phật Đà 
Giáo giới vắn tắt dạy qua. 
Có quốc độ Su-Na-Pa-Ranh-Tà (/) 
(Tức Tây Phương Du-Na quốc độ) 
Con sẽ sống ở đó độ tha ” 
— “Pun-Nha ! Người của quốc gia 
Tên Su-Na-Pá-Ranh-Ta vốn là 
Tánh hung bạo, tỏ ra ác nghiệt, 
Nếu như họ mắng nhiếc ông hoài 
Nhục mạ, chưởi rủa đêm ngày 
Thời ông phản ứng việc đây thế nào 2 ”. 


(1) : Xứ Sunaparamta — trong kinh điển Hán dịch thường được 
goi là Xứ Du-Na. 


Trung Bộ (T.4) K.145 : GIÁO GIỚI PHÚ-LÂU-NA * MLH-— 478 





— “ Bạch Thế Tôn ! Gặp vào chuyện đó 
Nếu Du-Na dân có mắng con, 
Nhục mạ hay chưởi rủa con, 
Con nghĩ là họ vẫn còn thiện tâm 
Vẫn còn tốt, không tầm đánh đập 
Khiến thân con bầm dập — bằng tay 
Bạch Phật ! Con nghĩ như vây ”. 
— “Nhưng nếu họ lấy chân tay đánh nhầu 
Ông nghĩ sao trường hợp như vậy ? ”. 
— “ Bạch Phật ! Nếu họ lấy tay chân 
Đánh con đau đớn bội phần 
Con nghĩ : Họ vẫn còn chân thiện nhiều 
Thật là điều chí thiện hiểm có 
Vì rằng họ đánh bằng chân tay, 
Không lấy đất đá ném ngay. 
Bạch Phật ! Con nghĩ ở đây như vây ”. 
— “ Pun-Nha này ! Nếu họ lấy đá 
Ném vào đề hành hạ ông đau 
Thời ông sẽ nghĩ thế nào ? ”. 
— “ Bạch Phật ! Nếu việc ấy dầu xảy ra 
Dân chúng Su-Na-Pa-Ranh-Tá 
Lấy đất đá ném mạnh vào con, 
Con nghĩ : Dân đây vẫn còn 
Thật là hiền thiện, có lòng biết bao ! 
Vì họ không lấy dao mà chặt, 
Bạch Đức Phật ! Con nghĩ như vây ”. 
— “Pun-Nha ! Nếu dân nơi này 
Dùng dao mà chém ông ngay tức thì 
Ông nghĩ gì về trường hợp đó ? ” 


Trung Bộ (T.4) K.145 : GIÁO GIỚI PHÚ-LÂU-NA * MLH-— 479 





— “ Con nghĩ họ dù sao vẫn là 
Thật chí thiện, thật hiền hòa 
Vì họ không lấy đao mà giết con ” 
— “Này Pun-Nha ! Vẫn còn điều khác : 
Nếu dân đó hung ác trong lòng 
Lấy dao sắc bén đâm ông 
Khiến ông mất mạng, thì trong việc này 
Ông nghĩ sao điều đây xảy tới ? ” 


— “ Bạch Phật ! Với trường hợp xảy ra 
Dân Su-Na-Pá-Ranh-Ta 
Giết con, con nghĩ suy qua điều là : 
“Những đệ tử Phật Đà thỉnh thoảng 
Ưu phiền và nhàm chán thân này, 
Nếu mà sự chết đến ngay 
Thì thoát được khổ đọa đày tắm thân. 
Nay không cần tự tìm cái chết 
Mà họ giúp ta chết được đây !” 
Bạch Phật ! Con nghĩ như VẬY, 
Thế Tôn ! Con sẽ nghĩ ngay như vây ” 


— “ Lành thay ! Lành thay ! Này Pun-Nhá ! 
Quốc độ Su- Na- Pá-Ranh-Ta 
Ông có thể sông trải qua. 
Khi mà quyết chí tỏ ra như vây, 
Sự nhiếp phục đủ đây, an tịnh. 
Này Pun-Nhá ! Dự định ra sao 
Ông hãy thực hiện đúng vào 
Những điều ông nghĩ trước sau hợp thời ” 
Nghe những lời giáo giới cao cả 
Của Phật Đà, Tôn-giả hân hoan 
Tín thọ Thế Tôn lời vàng 


Trung Bộ (T.4) K.145 : GIÁO GIỚI PHÚ-LÂU-NA * MLH-— 480 





Đứng dậy và đảnh lễ hàng Đạo Sư, 
Hữu nhiễu, rồi giã từ Đức Phật, 
Về tịnh thất dọn đẹp sàng tòa, 
Lẫy y bát rồi đi qua 
Nước Su-Na-Pá-Ranh-Ta này liền 
Với bản tính khoan hiền, kham nhẫn 
Ngài lần lượt hướng dẫn độ qua 
Dân Su-Na-Pá-Ranh-Ta 
Ngày càng thuần tính, hiền hòa hơn xưa. 
Nội trong mùa an-cư năm đó 
Ngài nhiếp phục được họ quy y 
Năm trăm Thiện nam, đông thì 
Năm trăm Tín nữ, hộ trì Săng-Ga. (1) 
Tôn-g1ả Phú-Lâu-Na sau đó 
Chứng Tam Minh, sáng tỏ lý mâu. 
Một thời gian nữa không lâu 
Ngài đã viên tịch, nhập vào Vô Dư. (2) 
Một số đông vị Sư (Phích-Khú) 
Đến nơi ngụ của đức Phật Đà 
Đảnh lễ Ngài rồi ngồi qua 
Một bên cạnh Phật, thưa qua chuyện là : 
— “ Bạch Thế Tôn ! Thiện gia nam tử 
Là Tôn-giả Pháp tự Pun-Nha 
Sau khi được đức Phật Đà 
Giáo giới vắn tắt, đã qua nơi là 


(1): Sangha — Tăng-Già — là đoàn thể xuất gia trong Đạo Phật 
gốm từ 4 vị Tỷ-Kheo (đã thọ Cụ-túc-giới) giới đức trong sạch. 

(2) : Một vị đã chứng đạt Tam Minh và Lục thông nhưng còn mang 
xác thân tứ đại, ngũ uấn được gọi là Hữu Dư Y Niết Bàn. Khi 
các ngài xả bỏ tắm thân tứ đại goi là nhập Vô Dư Y Niết Bàn. 


Trung Bộ (T.4) K.145 : GIÁO GIỚI PHÚ-LÂU-NA * MLH-— 481 





Su-Na-Pá-Ranh-Ta quốc độ 
Rồi Tôn-giả hóa độ chúng dân 
Cải thiện thành những hiền nhân 
Thiện-nam Tín-nữ chánh chân tu hành. 
Bạch Phật ! Sanh thú của vị ấy 
Và đời sau vị ấy thế nào ? ”. 
— “Này các Tỷ Kheo ! Hiểu mau 
Pun-Nhá là bậc thanh cao trí hiền 
Vị ấy chuyên thực hành chánh pháp 
Và tùy-pháp tỉnh tấn, an hòa. 
Vị ấy không phiền nhiễu Ta 
Với những câu hỏi dựa qua pháp gì. 
Thiện nam tử hành trì nhuần nhã 
Là Pun-Nhá đã nhập Niết-bàn ”. 


Thế Tôn thuyết giảng nghiêm trang 
Chúng Tăng tín thọ lời vàng, hân hoan ./- 
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


x 
x3 


( Chấm dứt Kinh số 145 : GIÁO GIỚI PHÚ-LÂU-NA — 
Puññovàda Suftfa ) 


146. Kinh GIÁO GIỚI 


NANDAKA 
( Nandakovàda sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ () 
An trú tại Xá-Vệ (2) thành này 
Sa-Vát- Thí (2) cũng là đây 
Kỳ Viên Tĩnh Xá (3) hôm mai tịnh, hòa 
Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná (3) 
Khu vườn do Trưởng giả tên là 
A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka 
TửC Cấp-Cô-Độc, thuần hòa tín gia 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 146 : GIÁO GIỚI NANDAKA * MLH - 484 

Ngày ngày Giáo Pháp tịnh hòa xiễn dương. 
Như lệ thường, đến thời giáo giới 
Của Chư Tăng đôi với Chúng NI. 

Ma-Ha Pa-Chá-Pa-T1 (7) 

Tức NI Trưởng Gô-Ta-MI — ngày răm 
Cùng với khoảng năm trăm NÑi-giới 
Đông đi tới trú xứ Thê Tôn 

Tât cả đảnh lễ Thê Tôn 
Một bên đứng cạnh Thê Tôn, thưa là : 
— “ Bạch Phật Đà ! Ngài hãy giáo giới 
Cho Tỷ Kheo Ni-giới hiện nay. 
Thỉnh Ngài thuyêt pháp, giảng bày 

Cho Ni-giới chúng con đây phụng hành ” 

Lúc bấy giờ, đã thành thông lệ 


Mua lại từ Kỳ Đà Thái-tử 
Đê cúng dường Điêu Ngự Phật Đà 
Cùng với Ty-Kheo Tăng-Cñà 


Các Trưởng Lão cao đệ, hay là 
Các Thượng Tọa — thay phiên mà 
Giáo giới Ni Chúng giới hòa đồng tu. 
VỊ Phích-Khu tên Nan-Đa-Ká (2) 
Ý Tôn-giả này không muốn đi 
Giáo giới Chúng Tỷ Kheo NI. 
Thế Tôn cho gọi tức thì A-Nan 
Hỏi rằng : “ Này A-Nan ! Đã tới 
Phiên của aI giáo giới hôm nay 
Cho Chúng Tỷ-Kheo-Ni này ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Đúng ra ngày hôm nay 
Đến phiên ngài Nan-Đa-Ká â ấy 
Nhưng vị đấy lại không muốn đi 


(1) : Hai trong 10 danh hiệu ( Thập Hiệu ) do người đời tôn xưng 
Đức Phật : Thế Tôn ( Bhagavà ) và Thiện Thệ ( Sugato ). 
(2) : Thành Xá Vệ tức Savatthi (Thất-La-Phiệt) một trung tâm văn 
hóa, thương mại và chính trị quan trọng tại Ấn Độ đương thời . 

(3) : Jdetavanavihdra : Kỳ Viên hay Kỳ Hoàn Tỉnh Xá ,do Trưởng 
giả Cắp-Cô-Độc ( Anathapindika — tên thật là Sudatta — Tu-Đạt ) 
mua lại từ khu vườn của Thái Tử Kỳ Đà (Jeta ) gân Thành Xá Vệ 
(Savaffhi ) dáng cho Đức Phát. — Tại đây đức Phát đã nhập hạ 
nhiều lần và nhiễu Kinh quan trọng đã được Phật thuyết ra .. 

Vì Trưởng giả Cáp-Cô-Độc đã dùng vàng lót trên mặt đất để mua 
cho được khu vườn theo lời thách của Thái Tử Kỳ Đà, nên chùa 
này còn được gọi là Bồ Kim Tự (chùa trải vàng ). Cảm phục tắm 
lòng nhiệt tâm vì đạo của Trưởng Giả, Thái Tử hoan hỷ cúng toàn 
bộ cây trái trong vườn đến Phật và Tăng chúng, nên ngôi chùa 
thường được gọi với danh xưng : Jetavana Anàthapindikàràma 

— Kỳ Thọ Cáp-Cô-Độc Viên ( vườn Cáp-Cô-Độc, cây Kỳ Đà ). 


(1) : Đức Bà Mahà Pajapati Gotami, sau khi xuất gia lãnh đạo 
Chúng Tỷ Kheo Ni. (2) : Tôn-giả Nandaka. 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 146 : GIÁO GIỚI NANDAKA * MLH - 485 


Giáo giới Chúng Tỷ-Kheo-Ni ”. 
Thế Tôn liên bảo thông tri tức thời 

Đê chuyên lời Ngài gọi Tôn-giả 
Nan-Ða-Ká. Vị ây đên ngay. 

Thê Tôn bảo Tôn-g1ả này : 

— Z Này Nan-Đa-Ká ! Đến ngay đạo tràng 

Đê giáo giới đên hàng Ni Chúng 
Hãy giảng dạy NI Chúng, thuyêt ra 

Pháp cho Ni-giới thuận hòa ”. 


— “ Thưa vâng, bạch đức Phật Đà ! Con đi ”. 


Nan-Đa-Ká tức thì vâng lệnh. 
Bình minh đến, mang bát đắp y 
Đi vào thành Sa-Vát- Thị 
Tuần tự khất thực. Sau khi trì bình 
Ngài thọ thực. Một mình sau đó 
Trở về mà không có ai là 
Cùng đi, trực chỉ để qua 
Vương Tự — Ra-Chá-Ka-Ra-Ma này. (7) 
Ni Chúng tại nơi đây vừa thấy 
Tôn-giả ãy đi đến từ xa 
Liền sửa soạn chỗ ngồi, và 
Chuẩn bị nước rửa chân mà sắp ra. 
Tôn-giả Nan-Đa-Ka an tọa 
Chỗ ngồi đã soạn sẵn, rửa chân. 
Chúng Tỷ-Kheo-Ni nghiêm cần 
Đảnh lễ Tôn-giả, ngồi gần một bên. 


VỊ Tôn-giả liền lên tiếng bảo : 
— “ Chư Hiên-tỷ ! Buôi giáo giới này 


(1) : Vương Tự - Rajakàràma. 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 146 : GIÁO GIỚI NANDAKA * MLH — 486 


Sẽ có luận thuyết thắng ngay 
Băng những câu hỏi. Những aI biệt, thì 
Hãy trả lời tức thì : “Tôi biệt, 
Còn những ai không biệt, đáp ngay : 
“Tôi không biệt”. Nêu có aI 
Ngờ vực, nghi hoặc ở đây, phải cân 
Nên hỏi răng : “Thưa ngài, như vậy 
Sự việc ây là như thê nào ? 
Y nghĩa việc ây ra sao 2 ”. 
— “ Thưa Tôn-giả ! Cho đến vào hiện nay 
Chúng con đây rât là hoan hỷ 
Và thỏa mãn với vị giảng-sư 
Là Nan-Đa-Ká nghiêm từ 
Cho chúng con được hỏi Sư những điêu 
Mà phân nhiêu chúng con chưa rõ ” 
— “ Chư Hiền-tỷ ! Đã có hiểu tường 
Mấặt là thường hay vô thường 2 ”. 
— “ Thưa Tôn-giả ! Là vô thường mắt ni ” 
— “ Phàm cái gì vô thường là lạc 
Hay nói khác là khô ở đây 2 ”. 
— “ Thưa Tôn-giả ! Là khổ đây ” 
— “ Cái vô thường, khổ, đổi thay tức thời, 
Bị biên hoại. Vậy thời khả dĩ 
Có hợp lý khi nghĩ ngư vây : 
“Của tôi”, “là tôi” cái này, 
“Cái này là tự ngã rày của tôi” ? ”. 
— “ Điều này thời không phải như vậy ”. 
— “ Các Hiền-tỷ ! Nghĩ lại các phần 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 146 : GIÁO GIỚI NANDAKA * MLH - 487 Trung Bộ (T. 4) Kinh 146 : GIÁO GIỚI NANDAKA * MLH - 488 


Về tai, mũi, lưỡi, ý. thân, Chịu sự biến hoại như vầy 
Là vô thường hay mọi phân thường đây 2 ”. Có hợp lý khi quán ngay, nghĩ là : 
— “ Những điều này là vô thường tất ”. 'Cái này là của tôi, “Tôi đó), 


: <1⁄* À ⁄ ~ vệ Â1?2” 
— “ Vô thường thật là khổ hay vui 2 ”. E HỆ 000 01 cua bón, 


Ung _ — “ Thưa Tôn-giả ! Là không rồi ! 
— ” Thưa ngài ! Là khô, không vui ”. Vì sao ? Trước, chúng con thời đỉnh ninh 
— “ Cái vô thường, khổ, chẳng vui, biến hoài, Với cái nhìn như-chơn, chánh trí : 

Có hợp lý nếu ai suy nghĩ : “Sáu ngoại xứ này chỉ vô thường ”. 

“Cái này là đích thị của tôi”, 


Tố. — “ Lành thay ! Các vị hiểu tường, 
Hay là “cái này là tôi”, 


Chính là như vậy, nhìn thường như-chân 


"Nó là tự ngã của tôi” — nghĩ vây ? ”. Với chánh trí Thánh nhân đệ tử. 
— “ Không phải vậy, thưa ngài Tôn-giả Ì Các Hiền-tỷ ! Hãy thử nghĩ sao 
Sao vậy ? Thưa Tôn-giả ! Trước đây Nhãn thức là thường hay sao ? 
Chúng con đã khéo thấy ngay, Hay vô thường vậy ? Hiểu mau cho tường ”. 


Thấy như chơn với trí đầy chánh chân : 


Ẹ — “ Tôn-giả ! Là vô thường nhãn thức ”. 
Là vô thường sáu phân nội xứ ”. 


— “Nếu vô thường, khổ thực hay vui ? ”. 
— “ Các vị Nữ Hiên-giả ! Lành thay ! 
Đó chính phải là như vây. 
Như-chơn thấy với trí đầy chánh chân 


— “ Tôn-giả ! Là khổ, chẳng vui ”. 
— “ Nhị, tỷ, thiệt, thân thức vui hay sầu 2 


Của bản thân vị Thánh đệ tử. Š HE.) tUïC -EUTUTDAU VIIDIEHO vip 
Các Hiền-tỷ ! Đã tự hiểu ngay — “ Thưa Tôn-giả ! Đêu khô, vô thường ”. 
Sắc thường hay vô thường vẫy ? — “ Cái gì mà khổ, vô thường 
Thịnh, hương, vị, xúc thường hay vô thường ? Chịu sự biến hoại, tang thương phong trần, 
Pháp là thường hay vô thường vậy ? ”. Hợp lý chăng khi quán tất tật : 
— “ Tôn-giả ! Các điều ấy vô thường ”. "Cái này thật của tôi”, “Chính tôi, 


"13. “Nó là tự ngã của tôi” 2 ”. 
— “ Cái gì gọi là vô thường h h na 
Là khổ hay lạc, hiểu tường ra sao ? ”. — “ Thưa không. Vì quá khứ thời, chúng con 
“ Thưa Tôn-øiả ! Đá là khổ ” Đã khéo thây như-chơn, chánh trí : 

cm ý (n0 /. GD EUS vC “Sáu thức thân này chỉ vô thường ”. 


—“ Cái gì vô thường, khô, đôi thay —“ Lành thay ! Các vị hiểu tường 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 146 : GIÁO GIỚI NANDAKA * MLH - 489 


Chính là như vậy, nhìn thường như-chân 
Với chánh trí Thánh nhân đệ tử. 
Này các Nữ Hiền-giả ! Ví như 
Ngọn đèn dâu đốt cháy từ 
Dầu, bắc, ngọn lửa. Thực hư thế nào 
Nếu nói là mặc dầu như vậy 
Ánh sáng ấy thường trú, thường còn 
Trong khi hiểu biết như-chơn 
Dầu. bắc, ngọn lửa thuộc cơn vô thường, 
Chịu biến hoại. Hiểu thường như vậy 
Lời nói ấy có chân chánh không ? ”. 
— “ Tôn-giả ! Điều đó là không ! 
Vì sao ? Nguyên, vật liệu trong đèn dầu 
Từ ngọn lửa, bắc, dầu... mọi thứ 
Đều vô thường, chịu sự đổi thay, 
Còn nói gì ánh sáng này, 
Cũng chịu biến hoại, đôi thay, vô thường ” 
— “ Các Hiền-tý ! Hiểu tường, đúng vậy 
Nếu ai đấy phát biểu như vây : 
“Vô thường sáu ngoại giới này, 
Do duyên sáu ngoại giới này, nên tôi 
Có cảm thọ, lạc, rồi khô thọ, 
Bắt khô bắt lạc thọ như vầy 
Các cảm thọ ấy còn hoài, 
Thường hằng, thường trú, không rày đôi thay !” 
Các Hiển-tỷ ! Người này nói vậy 
Lời nói ấy có chân chánh không ? ”. 
— “ Tôn-giả ! Điều đó là không ! 
Vì sao vậy ? Do duyên trong cái này 
Cảm thọ như thế này, cùng với 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 146 : GIÁO GIỚI NANDAKA * MLH —- 490 


Như thế này mà khởi lên ngay. 
Do diệt các duyên thế này, 
Các cảm thọ như thế này, cho nên 
Như thế này cũng liền biến diệt ” 
— “ Các Hiền-tỷ ! Quả thiệt lành thay ! 
Chính phải là đúng như vầy ! 
Với chánh trí tuệ nhìn rày như-chân 
Của các vị Thánh nhân đệ tử. 
Này các Nữ Hiền-giả ! Ví vầy : 
Có cây to lớn, thắng ngay 
Cành lá, thân, rễ, lõi cây... đều là 
Chịu sự vô thường và biến hoại, 
Cả bóng cây cũng lại vô thường. 
Nếu một người nọ nói cương : 
“Thân, rễ, cành, lõi... vô thường cả đây, 
Nhưng bóng mát của cây còn mãi, 
Thường còn, thường trú lại thường hằng, 
Không chịu biến hoại mọi phần 
Lời ây có phải chánh chân không nào ? ”. 
— “ Thưa ngài, không. Vì sao nói vậy ? 
Thân cây ấy cao lớn, thăng ngay 
Thân, rễ, cành lá, lõi cây... 
Đầu vô thường cả, chịu rày biến thiên, 
Còn nói gì đến riêng bóng mát 
Cũng vô thường, chịu các đổi thay ” 
— “ Các Hiền-tỷ ! Đúng như vây ! 
Nếu có ai đó nói ngay một đường : 
“Là vô thường cả sáu nội xứ, 
Do duyên sáu ngoại xứ ở đây 
Tôi cảm thọ lạc & khổ, hay 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 146 : GIÁO GIỚI NANDAKA * MLH - 491 Trung Bộ (T. 4) Kinh 146 : GIÁO GIỚI NANDAKA * MLH - 492 


Bắt khô bắt lạc thọ ngay như vây. Nay đã có dính liền với da 
Cảm thọ này thường còn, thường trú, Như trước khi đã xảy ra'. 
Thường hằng, không chịu sự đổi thay". Này các Hiền-tỷ ! Nói ra như vầy 
Nếu người ấy nói như vậy Lời nói này có phải chân chánh 2 ”. 
Lời ây là chân chánh hay thê nào ? ”. — “ Tôn-giả ! Phải nói mạnh là không ”. 
— “ Thưa Tôn-giả ! Tào lao, không đúng ! Vì sao vậy ? Phải hiểu thông 
Vì sao vậy ? Vì chúng ở đây Con bò bị giết, mồ lòng chia ra 
Do duyên cái này, cái này, Mà lẫy da bao trùm thịt ấy 
Và cảm thọ như thế này, như đây Rồi nói đấy là con bò nguyên, 
Khởi lên ngay. Do diệt duyên đó Lời ấy quả thật sai liên ”. 
Các cảm thọ thê này, thê này —“ Các Hiển-tỷ ! Có căn duyên dụ này 
Cũng sẽ bị biên diệt ngay ”. Là để nêu rõ bày ý nghĩa 
— “Này các Hiền-tý ! Lành thay ! Đúng vây ! Ở đây, có ý nghĩa như vây : 
Chính phải là như vây, đại để Phần thịt trong đồng nghĩa ngay 
Cái nhìn chánh trí tuệ, như chân Với sáu nội xứ. Da này giống như 
Của Thánh đệ tử nghiêm cần. Sáu ngoại xứ. Này chư Hiền-tỷ ! 
Ví như một đô tế nhân giết bò Dây thịt, gân, dây chỉ khớp xương 
Thật thiện xảo, hay do đệ tử Đông nghĩa dục hỷ, tham lường. 
Sau khi tự giết chết con bò Con dao sắc bén dùng thường ở đây 
Với con dao sắc bén, to Đông nghĩa ngay với Thánh trí tuệ 
Người ấy mồ cắt thịt bò thật thông, Thánh trí tuệ cắt tiệt, đứt ra 
Không hư hại phần trong thịt ấy, Phiên não, nội kiệt sử, và 
Không hư hại phần da bên ngoài. Các nội triên phược trải qua mọi thì. 
Rồi cũng với con dao này Các vị ! Bảy giác chỉ thu thập 
Cắt đứt, cắt đoạn mọi dây thịt cần Do tu tập, làm sung mãn ngay 
Và dây gân, dây khớp xương cả. Về cả bảy giác chi này. 
Sau khi đã cắt tiệt, đứt ra Ty Kheo với sự đoạn ngay tức thì 
Người đô tê đó lột da, Các lậu hoặc, chứng tri tự tại 
Lại bao trùm cả với da bò này. Tự mình, trong hiện tại với hàng 


Rồi người ấy nói vầy : “Bò đó Thượng trí, chứng đạt trú an 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 146 : GIÁO GIỚI NANDAKA * MLH - 493 


Vô lậu tâm giải thoát, đang hướng vào 
Tuệ giải thoát. Thế nào là bảy 2 
Các vị ! Tỷ Kheo ấy hành trì 

Tu tập về “niệm giác chỉ”, 

Ly tham y chỉ, viễn ly nương vào 
Nương đoạn diệt, hướng vào từ bỏ, 
Tu tập có “trạch pháp giác chỉ”, 

Tu tập “tinh tấn giác chỉ”, 

Tu tập về “hỷ giác chi”, sẵn sàng 
Tu “khinh an giác chỉ”, “định”, “xả), 
Nương tựa cả ly tham, viễn ly, 

Y chỉ đoạn diệt tức thì, 

Hướng đến từ bỏ. Giác chi bảy điều 
Tu tập nhiều, làm cho sung mãn 
Tỷ Kheo với sự đoạn tận ni 

Tắt cả lậu hoặc, sau khi 

Ngay trong hiện tại, chứng tri tự mình 
Với thượng trí, hành trình chứng đạt 
Vô lậu tâm giải thoát trú an 

Cùng tuệ giải thoát minh quang ”. 

Sau khi giáo giới đến hàng Chúng Ni 
Nan-Đa-Ka là vì Tôn-giả 
Liền bảo cả Tỷ Kheo Chúng Ni : 

— “ Các Hiền-tỷ ! Hãy về đi ! 

Thuận hòa giải tán sau khi nghe rồi ”. 
Các Tỷ Kheo Ni nơi giáo giới 
Hoan hỷ với buổi giảng tại đây, 

Tín thọ lời Tôn-g1ả này 

Đứng dậy đảnh lễ, tâm rày niệm ân, 

Hữu nhiễu, thân hướng về Tôn-giả, 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 146 : GIÁO GIỚI NANDAKA * MLH - 494 


Rồi tất cả đi đến Thế Tôn 
Sau khi đảnh lê hệt lòng 
Đứng qua bên cạnh. Thê Tôn bảo là : 


— “Này NI Chúng ! Hãy ra đi cả, 


Giờ đã đến, Tinh Xá hãy về ”. 
Các Tỷ Kheo Ni liền về 

Sau khi đảnh lễ trước bề Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn sau đó liền gọi 
Chư Tỷ Kheo rồi nói như vây : 

— “ Hãy nghe, các Tỷ Kheo này ! 

Ví như ngày Bốồ-tát đầy trăng trong 
Mười bốn, quần chúng không nghi hoặc 
Không nghi ngờ rằng mặt trăng đây 

Không tròn hay là tròn đây, 

Vì khi ấy mặt trăng đây chưa tròn. 
Cũng vậy, NI Chúng còn chưa thỏa 
Với lời Nan-Ða-Ká thuyết minh 

Dẫu vẫn hoan hỷ và tin ”. 
Rồi Thế Tôn bảo một mình Tỷ Kheo : 


— “ Nan-Đa-Ká ! Duyên theo việc ấy 


Vào ngày mai, ông hãy nên đi 
Giáo giới các Tỷ Kheo Ni 
Với bài giáo giới đoạn nghĩ, tinh cân ”. 


— “ Bạch Thế Tôn ! Xin vâng lời dạy ”. 


Tôn-giả ấy vào sáng hôm sau 
Đặắp y mang bát, đi vào 
Thành Sa-Vát-Thí, trước sau trì bình. 
Ngọ thực xong, một mình đi tới 
Đề giáo giới Ni Chúng nơi là 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 146 : GIÁO GIỚI NANDAKA * MLH - 495 


Vương Tự — Rá-Chá-Ra-Ma 
Chúng Ni các vị liền ra đón chào 
Thỉnh ngài vào ngồi chỗ đã soạn, 
Chúng Ni đảnh lễ, đoạn ngồi vào 
Hai bên Tôn-g1ả trước sau 
Yên lặng thính pháp. Mở đầu nghiêm trang 
Tôn-giả Nan-Ða-Ka liền bảo : 
— “ Các Hiền-tỷ ! Buổi giáo giới này 
Sẽ có luận thuyết thắng ngay 
Bằng những câu hỏi. Những ai biết, thì 
Hãy trả lời tức thì : “Tôi biết, 
Còn những ai không biết, đáp ngay : 
“Tôi không biết”. Nếu có ai 
Ngờ vực, nghi hoặc ở đây, phải cần 
Nên hỏi răng : “Thưa ngài, như vậy 
Sự việc ấy là như thế nào ? 
Ý nghĩa việc ấy ra sao ? ”. 
— “ Thưa Tôn-giả ! Cho đến vào hiện nay 
Chúng con đây rất là hoan hỷ 
Và thỏa mãn với vị giảng-sư 
Là Nan-Đa-Ká nghiêm từ 
Cho chúng con được hỏi Sư những điều 
Mà phần nhiều chúng con chưa rõ ”. 
Tiếp sau đó, Tôn-giả ân cần 
Nêu những câu hỏi từng phần 
Như sự giáo giới ở lần trước đây. 
Các Tỷ Kheo Ni này lần lượt 
Trả lời ngài sau trước rõ ràng. 
Cuối cùng Tôn-giả nói sang 
“Bảy giác chỉ” giúp các hàng xuất gia 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 146 : GIÁO GIỚI NANDAKA * MLH - 496 


Do tu tập thật là viên mãn 
Với sự đoạn tận lậu-hoặc này, 
Tự mình đã chứng tri ngay 
Trong hiện tại, thượng trí đầy minh quang 
Với thượng trí, trú an chứng đạt 
Cùng với tuệ giải thoát tròn đây. 
Chính trong buổi giáo giới này 
Như thể trùng tụng đủ đầy pháp chân 
Và Ni Chúng tinh cần suy gẫm, 
Nên nhuân thắm nghĩa lý siêu minh, 
Hoan hỷ tín thọ phụng hành 
Sau buồi giáo giới vôn dành Chúng Ni. 
Rồi sau đó thời vì Tôn-giả 
Liền bảo cả Chúng Tỷ Kheo Ni : 
— “ Các Hiền-tỷ ! Hãy về đi ! 
Thuận hòa giải tán sau khi nghe rồi ”. 
NI Chúng này từ nơi giáo giới 
Cùng đi tới trú xứ Phật Đà, 
Sau khi đảnh lễ, đứng qua 
Một bên Điều Ngự. Phật Đà nói ra : 


— “Này Ni Chúng ! Hãy ra đi cả Ì 


Giờ đã đến, Tinh Xá hãy về ”. 
Các Tỷ Kheo Ni liên về, 
Sau khi đảnh lê trước bê Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn sau đó liên gọi 
Chư Tỷ Kheo rôi nói như vây : 
— “ Hãy nghe, các Tỷ Kheo này ! 
Ví như ngày Bô-tát đây trăng trong 
Ngày răm, quân chúng không nghi hoặc 


Trung Bộ (T. 4) Kinh 146 : GIÁO GIỚI NANDAKA * MLH —- 497 


Không nghi ngờ rằng mặt trăng đây 
Không tròn hay là tròn đây, 
Vì ngày rằm mặt trăng đây thật tròn. 
Nay NI Chúng hoàn toàn thỏa mãn 
Với lời giảng của Nan-Đa-Ka 
Trong năm trăm người kể ra 
Tý-Kheo-Ni ấy trải qua một chiều 
Tất cả đều đạo quả đạt chứng, 
Người thấp nhất cũng chứng Thất Lai (¡) 
Không còn đọa lạc lâu dài 
Vô Dư sẽ đạt kiếp nay, hoặc vào 
Một hay bảy kiếp sau giải thoát 
Đạt Chánh Đăng Chánh Giác minh quang ”. 
Thế Tôn giảng giải rõ ràng 
Chúng Tăng tín thọ lời vàng, hân hoan ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


+ 
x3 


( Chấm dứt Kinh số 146 : GIÁO GIỚI NANDAKA — 
NANDAKOVÀDA Sufta ) 


(1) : Đạo quả Thính Văn Tu- Đà-Hoàn ( Sotàpaffi ) còn goi là 
Dự-Lưu quả hay Thát Lai quả, vì chỉ còn luân hôi sinh tử 
7 lán nữa sẽ đạt được Vô Dự Y Niết Bàn. 


147. Tiêu Kinh 
GIÁO GIỚI 
LA-HẢU-LA 

( CùlaRahulovàda sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 


Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 
Sa-Vát-Thí —- Xá-Vệ - trú qua 
Tình Xá Chê-Tá-Vá-Na 
A-Na-Thá-Pin-ĐI-Ka cúng dường. 
Đắng Pháp Vương trong khi nhàn tịnh 
Thời tư niệm ý định khởi ra : 
“Thuần thục là những pháp mà 
Đưa đến giải thoát cho Ra-Hu-Là. 
Vậy thời phải cần qua huấn luyện 
La-Hầu-La được kiện toàn hơn, 
Đoạn tận lậu-hoặc nguồn cơn”. 
Buổi sáng ngày kế, bậc Chơn Phật Đà 
Đắp y và mang theo bình bát 
Đi vào Thành Sa-Vát- Thí này 
Tuần tự khất thực tại đây, 
Sau khi ngọ thực, Ngài quay trở về. 
Phật bảo vị cận kề Thị-giả 
Gọi Tôn-giả La-Hầu-La ngay, 
Rồi Ngài bảo Tôn-giả này : 
— “ Này Ra-Hu-Lá ! Cầm ngay đồ ngồi 
(Tức tọa cụ) đề rồi đến cả 
Rừng An-Đa-Va-Ná nghỉ trưa ”. 


Trung Bộ (T. 4) Tiểu K.147 : GIÁO GIỚI RAHULA * MLH - 500 


— “ Xin vâng !” Tôn giả liền thưa, 
Rôi đi theo Phật dâu chưa biệt là 
Đức Phật Đà vì sao bảo vậy. 
Trong lúc ây, hàng ngàn Chư Thiên 
Cũng đi theo Đức Phật liên 
Nghĩ : “Đầng Thây cả Nhân Thiên bữa này 
Sẽ huân luyện, chỉ bày chuyên chú 
Cho Tôn-giả Ra-Hú-Lá này 
Tiên xa trong sự diệt ngay 
Tât cả lậu-hoặc chứa đây khô đau”. 
Phật đi sâu vào rừng được tả 
Là khu rừng An-Đá-Vá-Na (¡) 
Ngài ngôi trên chỗ soạn ra 
Còn Tôn-giả Ra-Hu-La (2) ngôi gần 
Sau khi đã nghiêm thân đảnh lê. 
Đâng Thiện Thệ liên hỏi tỏ tưởng : 
— “ Mắt là thường hay vô thường ? ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Là vô thường mắt ni ”. 
— “ Phàm cái gì vô thường là lạc 
Hay nói khác là khô ở đây 2 ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Là khổ đây ”. 
— “ Cái vô thường, khổ và hay đồi dời 
BỊ biên hoại, vậy thời khi nghĩ 
Có hợp lý tư tưởng như vây : 
“Của tôi”, “là tôi cái này”, 
“Cái này là tự ngã rày của tôi” ? ”. 
(1) : Rừng Andhavana. (2) : Tôn-giảd Rahula ( La-Hầu-La ) là con 


Thái-tử Siddhattha tức Đức Phật sau này. Ngài được xưng tụng 
là vị Mật Hạnh đệ nhát trong Thập Đại Đệ Tử Phát. 


Trung Bộ (T. 4) Tiểu K.147 : GIÁO GIỚI RAHULA * MLH— 501 


—* Điều này thời không phải như vậy ”. 
— “ La-Hầu-La ! Sắc ấy là thường 
Hay là vô thường sắc này ? 
Còn nhãn-thức là thường hay vô thường ? 
Là thường hay vô thường nhãn-xúc ? 
Và do duyên nhãn xúc ở đây 
Thọ, tưởng, hành, thức khởi ngay 
Thường & vô thường các pháp này khởi lên 2 ”. 
“ Bạch Phật ! Các điều trên cả thảy 
Đều vô thường. Con thấy như vây ” 


— “ Cái gì vô thường ở đây 
Là khô hay lạc, điêu này xảy ra ? ”. 
— “ Bạch Phật Đà ! Chúng đều là khổ ” 
— * Cái gì vô thường, khổ, đôi thay _ 
Biên hoại chăng ngừng như vây, 
Có hợp lý khi nghĩ ngay : “Cái này 
Là của tôi”, “Cái này tôi đó”, 
“Cái này có tự ngã của tôi” 2 ”. 
— “ Bạch Phật ! Đều là không rồi ! ”. 
— “Này Ra-Hu-Lá ! Vậy thời sao đây ? 
Tai, mũi, lưỡi, thân này và ý 
Là thường hay cũng chỉ vô thường ? 
Y-thức, ý-xúc là thường 
Hay tât cả đều vô thường ở đây ? 
Do duyên ý-xúc này, được khởi 
Thọ, tưởng, hành, thức. Với pháp này 
Là thường hay vô thường vây ? ”. 
— “ Bạch Phật ! Đều vô thường, đây tai ương ” 
— “ Cái vô thường là lạc hay khổ ? ”. 


Trung Bộ (T. 4) Tiểu K.147 : GIÁO GIỚI RAHULA * MLH - 502 
— “ Bạch Thế Tôn ! Là khổ dẫy đầy ” 


— “ Cái vô thường, khổ, đổi thay 
Hợp lý chăng khi một ai nghĩ là : 
“Cái này là của tôi”, “tôi đó”, 
Cái này có tự ngã của tôi” ? ”. 
— “ Bạch Phật ! Đều là không rồi ! ”. 


~ “Này Ra-Hu-Lá ! Do nơi thây vầy 


VỊ Thánh đệ tử này cân mật 
Yểm ly mắt, các sắc thấy qua 
Yếm ly nhãn thức, cùng là 

Yềm ly nhãn xúc, cũng là nhân duyên 
Để khởi lên /họ, /ưởng, hành, thức, 
Và lập tức yêm ly pháp đây 

Đã được khởi lên như vậy. 

Yểm ly tai, các tiếng này yếm ly, 
Yềm ly mũi, yễm ly hương, với 
Yểm ly lưỡi, các vị yêm ly, 

Thân và các xúc yêm ly, 

Yểm ly các pháp, yêm ly ý này... 
Yểm ly ngay ý thức, ý xúc 
Rồi do duyên ý xúc ở đây 

Khởi thọ, tưởng, hành, thức ngay 

Yềm ly các pháp khởi đây tức thì. 
Do yếm ly, ly tham đã đạt 
Do ly tham, giải thoát gần ngay. 

Trong sự giải thoát, vị này 

Hiểu răng : “Ta đã từ rày thoát ra, 
Được giải thoát”. Cũng là rõ biết : 
“Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, 

Việc cần làm đã thực hành, 


Trung Bộ (T. 4) Tiểu K.147 : GIÁO GIỚI RAHULA * MLH~ 503 
Không còn dính mắc tử sanh luân hồi”. 
Nghe những lời của bậc Giác Giả 
Tôn-giả Ra-Hu-Lá hân hoan 
Tín thọ Thê Tôn lời vàng, 
Tôn-giả tức khắc vẹt màn vô minh 
Và tự mình thoát khỏi lậu hoặc, 
Không dính mặc châp thủ mọi phân. 
Lúc ấy, hàng ngàn Thiên thần 
Pháp nhãn vô câu, ly trần khởi lên : 
“Phàm cái gì khởi lên như vậy 
Mọi cái ây đêu bị diệt trừ”. 
La-Hầu-La tâm an như 
Được giáo giới bởi Đạo Sư Phật Đà /- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mãu Ni Phật (3L ) 


x 
xxx 


( Chấm dứt Tiểu Kinh số 147 : GIÁO GIỚI LA-HÂU-LA — 
CÙLARÀHUOVÀDA Sufta ) 


148. Kinh SÁU SÁU 
( Chachakka sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 


Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 
Sa-Vát-Thí —- Xá-Vệ - trú qua 
Tình Xá Chê-Tá-Vá-Na 
A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka cúng dàng. 
(Câp-Cô-Độc là hàng Trưởng-giả 
Rât thâm tín Giác Giả Phật Đà ). 
Thê Tôn cho gọi Tăng-G1à 
Giảng đường vân tập, nói ra như vây : 
— “ Chúng Tăng này ! Hãy nghe cho kỹ 
Và suy gâm nghĩa lý pháp này ”. 
Rồi đức Thế Tôn giảng ngay : 

— Z Này Tỷ Kheo Chúng ! Như Lai trình bày 
Một bài pháp tròn đây (viên mãn) 
Các Tỷ Kheo ! Ta giảng giải ra 

Vệ Kinh “Sáu sáu", tức là 
Sơ & trung & hậu-thiện — nghĩa và văn đây, 
Phạm hạnh này hoàn toàn viên mãn 
Hãy nghe. Ta sẽ giảng giải ra ”. 
— “ Thưa vâng, bạch đức Phật Đà ! ”. 
Các Tỷ Kheo ấy vâng qua lời Ngài. 

(Tóm lược) 

Đức Thế Tôn nghiêm Oal Ø1ảng giải : 
“ Sáu Nội-xứ cần phải hiểu rành, 
Sáu Ngoại-xứ cần hiểu rành, 


Trung Bộ (Tập 4 ) Kinh 148 : SÁU SÁU * MLH-— 506 


Sáu Thức-thân cần hiểu rành chánh chân, 
Sáu Xúc-thân cần phải biết rõ, 

Sáu Thọ-thân cân rõ biết rành, 
Sáu Ái-thân cần biết rành, 
(Liệt kê) 

Khi được nói đến “Cần nhanh biết liên 
Sáu nội-xứ”. Do duyên gì khiến 
Được nói đến như vậy ? Đó là 

Nhãn & nhĩ & tỷ & thiệt-xứ, và 

Thân-xứ, ý-xứ. Khi ta nói rằng : 
“Sáu nội-xứ phải cần biết rõ', 

Do duyên đó được nói như vây, 
Là “Sáu sáu” thứ nhất đây. 

Khi được nói đến điều đây, cho rắng ¿ 
“Sáu ngoại-xứ phải cần biết rõ 
Duyên gì, nó được nói đến nã. ? 

Sắc & thỉnh & hương & vị-xứ này, 

Xúc-xứ, pháp-xứ đủ đầy ở đây, 

Do duyên này nói đến như thế, 
Đây được kề “Sáu sáu' thứ hai. 
Khi được nói đến như vậy : 

“Các thức-thân cần biết ngay°. Duyên gì 
Được nói đến tức thì như vậy ? 

Do duyên mắt và lại do duyên 
Các sắc, nhãn-thức khởi lên. 

Do tai & các tiếng làm duyên khởi liền 
Nhĩ-thức. Rồi do duyên về mũi, 
Duyên các hương, tỷ-thức khởi lên. 

Do lưỡi & các vị khởi lên 

Thiệt-thức. Do thân và duyên làm nền 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 148 : SÁU SÁU * MLH-— 507 


Là các xúc, khởi lên thân-thức. 
Duyên ý lực & các pháp, khởi ra 
Ý-thức. Khi được nói là : 

“Sáu thức-thân cần biết qua°, chính là. 
Do duyên mà được nói như thế, 
Đây được kể “Sáu sáu" thứ ba. 

Khi nào được nói đến là : 

“Sáu xúc-thân phải biết qua”, vậy thì 
Do duyên gì được nói như vậy ? 
Duyên mắt ấy & các sắc, khởi ngay 

Nhãn-thức. Rồi do duyên tai, 

Do duyên các tiếng — khởi ngay lên liền 
Nhĩ-thức. Và do duyên mũi ấy 
Duyên hương dậy, tỷ thức khởi ra. 

Do lưỡi & các vị — khởi ra 

Thiệt-thức. Sự gặp gỡ ba pháp này 
Gọi là xúc. Thân đây & các xúc 
Thì thân-thức tiếp tục khởi ra. 

Duyên ý & các pháp — khởi ra 

Ý-thức. Sự gặp gỡ ba pháp này 
Là xúc đây. Khi được nói ví : 

“Do duyên ý & các pháp — khởi lên 
Ý-thức. Sự gặp gỡ trên 

Ba pháp là xúc. Nói lên : “Phải cần 

Hiểu biết sáu xúc-thân cho TỐ, 
Do duyên đó, được nói như „ 
“Sáu sáu" thứ tư là đây. 
Cũng vậy, sáu thọ-thân đây phải tường 
Do sáu căn này tương duyên tới 
Duyên sáu trần, liền khởi lên ngay 


Trung Bộ (Tập 4 ) Kinh 148 : SÁU SÁU * MLH-— 50§ 


Nhãn-thức, nhĩ & tỷ-thức này, 
Thiệt & thân & ý-thức đêm ngày xảy ra. 
Sự gặp gỡ của ba pháp ấy 
Là xúc đấy ! Do xúc, thọ ngay. 
Khi được nói đến như vậy : 
“Sáu thọ-thân phải biết ngay”, chính là 
Vì do duyên này mà nói thế, 

Đây được kể “Sáu sáu" thứ năm. 
Tiếp tục khi được nói rằng : 
“Cần phải biết sáu ái-thân” nhắm vào, 
Do duyên nào nói đến như thế 2 

Do sáu căn liên hệ sáu trần 
Khởi lên sáu thức các phân, 
Sự gặp gỡ ba thành phần kề trên 
Là xúc. Và do duyên xúc đó 
Thì có thọ. Do thọ, ái sanh. 
Chính do duyên này nên danh, 
“Sáu sáu” thứ sáu được thành hình ra. 
(Giảng về vô ngã) 
Nếu ai nói : “Mắt là tự ngã, 
Như vậy đã chẳng hợp lý gì. 
Sự sanh và sự diệt đi 
Của mắt đã được thấy. Vì sự sanh 
Và sự diệt sẵn dành của mắt 
Đã được thấy, nên chắc chăn là 
Đưa đến kết luận rõ ra : 
“Nơi tôi, tự ngã sanh và diệt qua, 
Nên nếu nói “Mắt là tự ngã” 
Như vậy đã chắng hợp lý rồi ! 
Con mắt là vô ngã thôi !°. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 148 : SÁU SÁU * MLH-— 509 Trung Bộ (Tập 4 ) Kinh 148 : SÁU SÁU * MLH-— 510 


Cũng vậy, ai, mũi, đồng thời /ưỡi, thân, “Ý thức là tự ngã” nói vầy 
Cùng ý. Những thành phân như thế Thời cũng không hợp lý ngay. 
Nếu ai nói đại để như là : Ý thức, ý xúc ở đây cũng tày. 
“Sáu căn là tự ngã” mà ! Thọ & Ái này nói là tự ngã 
Là không hợp lý nói ra như vây. Không hợp lý về cả hai đây. 
Phải hiệu : Sáu căn này vô ngã. Tóm lại, vô ngã dẫy đầy 
Nêu như ai diên tả điêu này : Ý, các pháp, ý thức hay các điều 
"Sáu trân là tự ngã” đây ! Ý xúc, thọ, ái đều vô ngã. 


Cũng không hợp lý. Như vây hiểu ra : 
Sự sanh và sự diệt, đoạn tục 
Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp này 

(Tức là lục trần ở đây) 

Do được thấy, nên đưa ngay đến phần 
Kết luận rằng : “Pự ngã sanh & diệt 
Ở nơi tôi”. Do biết như vầy 

Nếu ai nói : “Sáu trần này 

Là tự ngã” — Phải hiểu ngay nói vầy 
Không hợp lý. Sắc này vô ngã, 
Cũng vô ngã : vị, xúc, thính, hương, 

Pháp cũng vô ngã, vô thường, 

Nhãn-thức, nhãn-xúc cũng dường “thọ' đây. 


(Nguồn góc và đoạn diệt thân kiến) 
Các Tỷ Kheo ! Tắt cả phải tường 
Nhưng đây chính là con đường 
Đưa đến sự tập khởi thường xảy ra 
Của thân kiến : Quán ra mắt ẫy, 
Ai quán thấy nhãn thức, cùng là 
Nhãn xúc, thọ, ái - kể ra 
Quán tai, mũi, lưỡi, thân và ý đây, 
Các pháp này, ý thức, ý xúc, 
Và quán Ái — các mục vừa rồi : 
“Cái này chính là của tôi”, 
“Là tôi”, 'tự ngã của tôi” — chấp vào. 
Các Tỷ Kheo ! Mặc dầu như thế 
Có con đường này để đưa ngay 
Đến đoạn diệt thân kiến này. 
Những ai quán sáu căn hay sáu trần : 
“Không phải rằng của tôi”, “tôi đó !”, 
“Không phải có tự ngã của tôi”. 
Quán sáu thức, sáu xúc, rồi 
Quán thọ, quán ái đồng thời hiểu thông : 
„ “Cái này không của tôi”, “tôi đó”, 
Y tự ngã, pháp thời tự ngã, “Không phải nó tự ngã của tôi”. 


Nếu như ai nói là “tự ngã” 
Hay “Ái là tự ngã” nói vầy 
Đều là không hợp lý ngay. 

“Các pháp là tự ngã đây cũng là 
Không hợp lý. Sanh và sự diệt 
Của các pháp được biết, thấy qua 

Nên đưa đến kết luận là : 
“Tự ngã sanh & diệt chính là nơi tô1”. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 148: SÁU SÁU  * MLH- 511 
(Ba độc tùy miên) 
Các Tỷ Kheo ! Do duyên nơi 

Mắt và các sắc, tức thời khởi ra 
Nhãn thức. Và gặp gỡ ba pháp 
Tức là xúc. Do xúc khởi ra 

Lạc thọ, khổ thọ hay là 

Bất khổ bắt lạc thọ mà có ra 
Do cảm xúc có qua lạc thọ 
Mà hoan hỷ và có tán dương 

Trú ở ái-trước một phương, 

Tham-tùy-miên vị ấy thường tùy tăng. 
Do cảm xúc khổ, hằng sầu muộn, 
Than van, luống đập ngực khóc than, 

Rơi vào bất tỉnh mê man 

Sân-tùy-miên vị ấy càng tùy tăng. 

Bất khổ & lạc thọ hằng cảm xúc 
Không như-thực tập khởi biết qua 
Cũng không biết đoạn diệt, và 

Sự gì nguy hiểm cùng là xuất ly 
Khỏi cảm thọ, tức thì vị ấy 
Vô-minh-tùy-miên đấy tùy tăng. 

Này các Tỷ Kheo ! Do rằng 

Vị ấy không đoạn tận phần tùy miên 
Là tham & sân-tùy-miên đối với 
Khổ thọ, bởi không nhồ lên ngay 

Vô minh tùy miên như vây. 

Với bất khổ & lạc thọ ngay hành trình 
Không đoạn tận vô minh u tối, 
Không làm cho “minh” khởi lên ngay 

Có thể trong hiện tại nay, 


Trung Bộ (Tập 4 ) Kinh 148 : SÁU SÁU * MLH-_ 512 


Là người dứt khổ — Điều này khó mong ! 
Các Tỷ Kheo ! Do trong duyên mắt, 
Duyên các sắc,nhãn-thức khởi ngay, 

Sự gặp gỡ ba pháp đây 

Là xúc. Do duyên xúc này khởi ra 
Lạc thọ, khổ thọ và cũng có 
Bất khổ bắt lạc thọ như vẫy. 


Các Tỷ Kheo ! Do duyên tai, 
Duyên các tiếng, nhĩ-thức này khởi ra. 
Do mũi và các hương, tỷ-thức 
Được khởi lên. Tiếp tục do duyên 
Lưỡi, các vị, thiệt-thức liền 
Khởi lên. Thân, các xúc tuyền do duyên 
Mà khởi lên thân-thức. Duyên ý 
Duyên các pháp, khởi ý-thức liền, 
Sự gặp gỡ ba pháp trên 
Là xúc. Do xúc khởi lên lạc này, 
Khổ thọ hay bất khổ & lạc thọ. 
Do cảm xúc lạc thọ, hân hoan 
Tán thán, áI-trước trú an, 
Tham-tùy-miên ấy tùy tăng theo liền. 
Do cảm xúc do duyên khổ thọ 
Mà sầu muộn, đau khổ, than van 
Đập ngực, thông khổ khóc than, 
Rơi vào bất tỉnh mê man tâm thần 
Sân-tùy-miên tùy tăng lập tức. 
Do cảm xúc bất khổ & lạc này 
Mà không như thật biết ngay 
Sự tập khởi, đoạn diệt, đầy hiểm nguy, 
VỊ ngọt, sự xuất ly cảm thọ... 


Trung Bộ (Tập 4 ) Kinh 148 : SÁU SÁU * MLH-— 513 


Vô-minh- tùy-miên đó tùy tăng. 
Này các Tỷ Kheo ! Do răng 

Vị ấy không đoạn tận phần tùy miên 
Là tham & sân-tùy-miên đối với 
Khổ thọ, bởi không nhồ lên ngay 

Vô minh tùy miên như vây. 

Với bất khổ & lạc thọ ngay hành trình 
Không đoạn tận vô minh u tối, 
Không làm cho “minh” khởi lên ngay 

Có thể trong hiện tại nay, 
Là người dứt khổ — Điều này khó mong ! 
(Đoạn tận ba độc) 


Các Tỷ Kheo ! Còn trong chỉ tiết 
Ngược lại với những việc trên đây 
Khi cảm xúc lạc thọ này 
Vị ấy không hoan hỷ hay khen vầy 
Không trú ái-trước đây, do vậy 
Tham-tùy-miên vị ấy không tăng. 
Khi cảm xúc khổ thọ phần 
Cũng không sầu muộn, không hăng khóc than 
Sân-tùy-miên liền đang giảm vợi. 
Cảm xúc với bất khổ & lạc này 
Mà như thật được biết ngay 
Sự tập khởi, đoạn diệt hay như là 
Vị ngọt và sự nguy hiểm đó, 
Xuất ly khỏi cảm thọ ở đây, 
Vô-minh-tùy-miên vị này 
Không tùy tăng. Do diệt ngay mối giềng 
Tham-tùy-miên với lạc thọ Ấy, 
Sân-tùy-miên bị tẩy trừ đi. 


Trung Bộ (Tập 4 ) Kinh 148 : SÁU SÁU * MLH-— 514 


Đối với khổ thọ những gì 
Vô-minh-tùy-miên nhồ đi, do vầy 
Với thọ này bắt khổ bắt lạc 
Đoạn tận vô minh, đạt điều này : 
Làm cho “minh" khởi lên ngay 
Ngay trong hiện tại. Vị này tiến mau 
Chấm dứt mọi khổ đau mãi mãi. 
Sự kiện ây là có xảy ra. 
Các Tỷ Kheo ! Do duyên là 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đây 
Do duyên sắc, tiếng hay hương, vị, 
Xúc, pháp... bị phát khởi lên ngay 
Nhãn & nhĩ & tỷ & thiệt-thức đây 
Cùng với thân & ý-thức này khởi lên 
Sự gặp ba pháp trên là xúc, 
Do cảm xúc — lạc, khổ thọ và 
Bất khổ & lạc thọ trải qua. 


Cảm xúc lạc thọ nhưng mà không khen 
Không hoan hỷ, không liền ái-trước 
Tham-tùy-miên chận được, không tăng. 

Khi cảm xúc khổ thọ, hăng 

Không sầu muộn, cũng không phần khóc than... 
Sân-tùy-miên liền đang giảm đó. 
Bất khổ bắt lạc thọ gặp đây 

Vị ấy như thật biết ngay 

Tập khởi, vị ngọt, diệt rày, hiểm nguy, 
Sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy 
Vô-minh-tùy-miên đấy không tăng. 

Này các Tỷ Kheo ! Do rằng 

Sự diệt tham-tùy-miên phần vị đây 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 148 : SÁU SÁU * MLH- 515 


Đối với lạc thọ này như vậy. 
Do trừ tây cả sân-tùy-miên 
Đối với khổ thọ trược phiền 

Nhồ bật vô-minh-tùy-miên với phần 
Bất khổ & lạc thọ cần đoạn tận 
Vô minh hẫn, khiến “minh” khởi ngay 

Có thể ngay hiện tại này, 
Là người chấm dứt, đoạn rày khổ ngay, 
Sự kiện này nhất định có vậy. 
(Giải thoái) 
Thánh đệ tử vị ấy đa văn 
Yếm ly sáu căn, sáu trần 

Sáu thức, sáu xúc cũng cần yếm ly. 

Do yếm ly — ly tham, giải thoát, 
Trong giải thoát, hiểu biết tức thời : 
“Ta đã được giải thoát rồi !” 

Tuệ tri : “Sanh đã tận, thôi không còn, 
Phạm hạnh đã thành toàn đúng mực 
Việc cần làm đã thực hiện rồi, 

Không còn trở lại cõi đời, 

(Luân hồi chấm dứt, dứt rồi tử sanh)”. 
Đức Thế Tôn an lành thuyết giảng 
Kinh “Sáu sáu” viên mãn, minh quang 

Các Ty Kheo trong đạo tràng 

Hoan hỷ tín thọ lời vàng Thế Tôn ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


x3 


( Chấm dứt Kinh số 148 : Kinh SÁU SÁU — 
CHACHAKKA Sufta ) 


149. Đại Kinh SÁU XỨ 
( MahaàsalàyatanIka sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 


Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ 
Sa-Vát-Thí —- Xá-Vệ - trú qua 
Tình Xá Chê-Tá-Vá-Na 
A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka cúng dường. 
Tại đây, đâng Pháp Vương cho gọi 
Chư Tỷ Kheo, và nói như vây : 
— “ Này các Tỷ Kheo ! Hôm nay 
Ta vì Kinh Sáu Xứ này giảng ra 
Hãy nghe và suy nghiệm cho kỹ ”. 
— “ Bạch Thế Tôn Toàn Trí ! Xin vâng ! ”. 
Sau vâng đáp của Chúng Tăng, 


Đức Chánh Đắng Giác nghiêm thân thuyết vây : 


— “ Các Tỷ Kheo ! Ở đây biết, thấy 
Không như-chơn mắt Ấy, sắc này, 
Không như-chơn biết, thấy ngay 
Nhãn-thức, nhãn-xúc ở đây đêm ngày, 
Do duyên nhãn xúc này liền khởi 
Lạc thọ với khổ thọ, hay là 
Bắt khổ bất lạc thọ, mà 
Không như-chơn biết, thấy qua điều là 
Cảm thọ, và vị ấy ái- -trước 
Đối với mắt, ái-trước sắc, và 
Ái-trước nhãn thức, cùng là 
Ái-trước nhãn xúc. Do mà duyên đây 
Duyên nhãn xúc khởi ngay lạc & khổ & 


Trung Bộ (Tập 4) Đại Kinh 149: _ SÁU XỨ__ * MLH- 51§ 


Bất khổ bắt lạc thọ. Vị này 
Ái-trước cảm thọ ấy ngay. 
Vị ấy trú, quán sát rày vị ngon 
BỊ ái-trước nên còn hệ lụy 
Và tham đắm, khả dĩ do vầy 
Năm thủ uân đi đến đây 
Tích trữ trong tương lai ngay như vầy. 
Và ái của vị này đưa đến 
Sự tái sanh, câu hữu hỷ, tham 
Tìm sự hoan lạc, mê đam 
Chỗ này chỗ khác, ái càng tăng cao. 
Những thân-ưu-não nào tăng trưởng 
Tâm-ưu-não tăng trưởng cùng nhau. 
Còn những thân-nhiệt-não nào 
Tăng trưởng, tâm-khổ-não mau tăng cùng. 
Vị ấy cùng cảm thọ thân khổ 
Và cảm thọ tâm khổ dằng dai. 


Cũng vậy, các Tỷ Kheo này Ï 
Không thấy & biết-như-chơn tai, cùng là 
Mũi, lưỡi, thân, ý và các pháp. 
Không thấy, không biết các lục trần 
Một cách như-chơn sáu phần. 
Không thấy & biết-như-chơn cần kể ra 
Ý thức và ý xúc như-thật. 
Do duyên ý-xúc tất khởi ra 
Lạc thọ, khổ thọ — hay là 
Bắt khổ bất lạc thọ mà tự thân 
Không thấy & biết-như-chân cảm thọ 
Và vị đó ái-trước ý này, 
Ái-trước đối với pháp đây 


Trung Bộ (Tập 4) Đại Kinh 149: SÁU XỨ__ * MLH- 519 


Ý-thức, ý-xúc vị này đắm yêu 
Do ý xúc này đều phát khởi 
Lạc, khổ với bất khổ & lạc này 
Vị ấy cảm thọ ở đây 
Thân khổ, tâm khổ. Và này Chúng Tăng ! 
Dù thấy & biết-như-chân như vậy 
Nhưng vị ấy không ái-trước nhân 
Đối với sáu căn, sáu trần 
Không ái-trước ý thức cần biết đây 
Không ái-trước ở đây ý-xúc 
Do ý xúc lạc & khổ khởi ra 
Bắt khổ bất lạc thọ, mà 
Vị ấy không ái-trước qua các điều 
Đôi với cảm thọ đều như vậy 
Khi vị ấy trú, quán sát về 
VỊ ngọt vị ấy không hề 
Bị ái trước, hệ lụy bề đắm say 
Năm thủ uẫn tương lai tàn diệt, 
Ái của vị ấy thiệt khiến làm 
Tái sanh, câu hữu hỷ, tham 
Tìm sự hoan lạc bao hàm nơi đâu. 
Ái được mau đoạn tận mãi mãi 
Thân-ưu-não vị ấy đoạn trừ 
Tâm-ưu-não được đoạn trừ, 
Thân-nhiệt-não được đoạn trừ trước sau, 
Tâm-nhiệt-não cũng mau đoạn tận 
Thân-khổ-não ắt hắn đoạn trừ. 
Những tâm-khổ-não đoạn trừ 
Mi ấy cảm thọ lạc, từ thân, tâm 
Kiến gì như-chơn nhằm như vậy 
Thì kiến ấy là chánh kiến ni. 


Trung Bộ (Tập 4) Đại Kinh 149: _ SÁU XỨ__ * MLH- 520 


Như-chơn tư-duy cái gì 

Đó chính là chánh-tư-duy tức thì, 
Tinh tấn gì như-chơn như vậy 
Tinh tấn ấy là chánh-tinh-cần, 

Niệm của vị ấy như-chân 

Đó là chánh-niệm. Định phần như-chân 
Của vị ấy là phần chánh-định, 
Thân nghiệp, ngữ nghiệp, tính mạng sanh 

Đều được tốt đẹp, tịnh thanh. 

Rồi từ Thánh đạo Tám ngành ở đây 
Khiến tu tập, tiến hoài sung mãn 
Bốn niệm xứ và bốn chánh cần 

Bốn như-ý-túc, năm căn, 

Năm lực - tu tập tinh cần trải qua 
Phát triển và sung mãn đều khắp, 
Bảy giác chỉ tu tập tròn đầy 

Phát triển sung mãn hòa hài 

Và nơi vị ấy có hai pháp này : 

Chỉ và Quán. Với đầy thượng trí 
Vị ấy chỉ liễu tri pháp nào 
Cần phải liễu tri duyên vào 

Thượng trí. Đoạn tận pháp nào ở đây 
Đoạn tận ngay với thượng trí ấy. 
Với thượng trí, vị đấy hành trì 

Tu tập về những pháp gì 

Cần phải tu tập mọi thì pháp đây. 
Với thượng trí, vị này chứng ngộ 
Những pháp cần chứng ngộ, tuệ tri. 

Này các Tỷ Kheo ! Pháp gì 

Là pháp cần phải liễu tri như vây ? 


Trung Bộ (Tập 4) Đại Kinh 149: SÁU XỨ_* MLH- 521 


Cần đáp ngay là “Năm thủ-uẩn' : 
Sắc, thọ-uân, tưởng, hành, thức ni 
Với thượng trí, cần liễu tri. 

Thế nào là pháp hiểm nguy cần trừ 2 
Cần diệt trừ vô minh, hữu ái 
Là những pháp cần phải đoạn trừ. 

Này các Tỷ Kheo ! Còn như 

Các pháp cần phải an từ hành theo, 
Cần tu tập để đều viên mãn ? 

Chỉ và Quán (*) cần phải hành trì. 
Này các Tỷ Kheo ! Pháp gì 

Cần phải chứng ngộ, liễu tri toàn phần ? 
Minh, Giải-thoát — pháp cần chứng ngộ 
Với thượng trí, mê lộ diệt tan. 

Này các Tỷ Kheo ! Lục trần 

Đó là gồm cả sáu phần của thân 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
Thấy & biết kỹ như-chân lục trần 

Các pháp thấy & biết-như-chân, 

Ý thức, ý xúc nhờ phần kiến, tri 
Do duyên ý-xúc ni, khởi đó 
Lên lạc thọ, khổ thọ như vẫy, 

Bắt khô bắt lạc thọ này, 

Vị ấy không ái-trước ngay với điều 
Cảm thọ ấy. Bao nhiêu điên đảo 
Tâm-khổ-não được đoạn tận đi 

Mi ấy cảm thọ tức thì 

Thân lạc, tâm lạc diệu kỳ lầng lâng. 
Kiến gì mà như-chân như vậy 
Thì kiến ấy là chánh kiến ni 


Trung Bộ (Tập 4) Đại Kinh 149: SÁU XỨ__ * MLH- 522 


Như-chơn tư-duy cái gì 

Đó chính là chánh-tư-duy tức thì, 
Tinh tấn gì như-chơn như vậy 
Tinh tấn ấy là chánh-tinh-cần, 

Niệm của vị ấy như-chân 

Đó là chánh-niệm. Định phần như-chân 
Của vị ấy là phần chánh-định, 
Thân nghiệp, ngữ nghiệp, tính mạng sanh 

Đều được tốt đẹp, tịnh thanh. 

Rồi từ Thánh đạo Tám ngành ở đây 
Khiến tu tập, tiến hoài sung mãn 
Bốn niệm xứ và bốn chánh cần 

Bốn như-ý-túc, năm căn, 

Năm lực - tu tập tinh cần trải qua 
Phát triển và sung mãn đều khắp, 
Bảy giác chỉ tu tập tròn đầy 

Phát triển sung mãn hòa hài 

Và nơi vị ấy có hai pháp này : 

Chỉ và Quán (*). Với đầy thượng trí 
Vị ấy chỉ liễu tri pháp nào 
Cần phải liễu tri duyên vào 

Thượng trí. Đoạn tận pháp nào ở đây 
Đoạn tận ngay với thượng trí ấy. 
Với thượng trí, vị đấy hành trì 

Tu tập về những pháp gì 

Cần phải tu tập mọi thì pháp đây. 
Với thượng trí, vị này chứng ngộ 
Những pháp cần chứng ngộ, tuệ tri. 

Này các Tỷ Kheo ! Pháp gì 

Là pháp cần phải liễu tri như vây ? 


Trung Bộ (Tập 4) Đại Kinh 149: _ SÁU XỨ_* MLH- 523 


Cần đáp ngay là “Năm thủ-uẫn' 
Sắc, thọ-uân, tưởng, hành, thức ni 
Với thượng trí, cần liễu tri. 
Thế nào là pháp hiểm nguy cần trừ 2 
Cần diệt trừ vô minh, hữu ái 
Là những pháp cần phải đoạn trừ. 
Này các Tỷ Kheo ! Còn như 
Các pháp cần phải an từ hành theo, 
Cần tu tập để đều viên mãn ? 
Chỉ và Quán cần phải hành trì. 
Này các Tỷ Kheo ! Pháp gì 
Cần phải chứng ngộ, liễu tri toàn phần ? 
Minh, Giải-thoát — pháp cần chứng ngộ 
Với thượng trí, mê lộ diệt tan ” 


Nghe Phật thuyết giảng rõ ràng 
Chúng Tăng tín thọ lời vàng Thê Tôn ./- 
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


x3 


( Chấm dứt Kinh số 149: Kinh SÁU XỨ — 
MAHÀSALÀYATANIKA Sưfta ) 


Trung Bộ (Tập 4) Đại Kinh 149: _ SÁU XỨ__ * MLH- 524 


Chú thích trang 351 — 352 - 
(*): Chỉ và Quán : 
Thiên định Phát giáo có hai loại : Thiên Chỉ ( Samatha ) và 

Thiển Quán ( Vipassana — còn gọi là Minh Sát Tuệ ). 

Chỉ có nghĩa là dừng, an trụ tâm vào một đổi tượng Chánh Pháp. 
Có nhiều đề mục quán niệm như các đề mục : Niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên (lục niệm) hoặc thêm : 
niệm Dừng Nghĩ, niệm Hơi Thở, niệm Thân, niệm Chết (thập niệm) 
sẽ đưa đến tịnh chỉ, tịch tĩnh, nhất tâm. 

Thiển Chỉ (Samatha) : đưa đến thành tựu Định, đồng thời “giới 
luật được thành tựu, chẳng mất oai nghỉ, chẳng phạm cắm hạnh, 
tạo các công đức ”. 

Thiên Quán (Vipassana — còn gọi là Minh Sát Tuệ) : Hành giả để 
tâm theo dõi một đối tượng và phân tích hay tư duy trên đối tượng 
ấy. Nói cách khác là quán tánh sanh diệt trên đối tượng. 

Tuy nhiên hành giả phải để tư duy hoạt động trên cơ sở sự thật về 
Duyên khởi hoặc Khô, Vô thường, Vô ngã. Nếu tư duy mênh mang 
và không phân tích sự vật theo Duyên sinh thì đấy chỉ là vọng 
tưởng mà không phải “mình sát” của thiển Quán, Chính tuệ giác 
của thiên quán mới có công năng đoạn írừ hết các kiết sử, thấy biết 
như thật về Tứ Thánh Đề, thành tựu giải thoát sinh tử. 


150. Kinh NÓI CHO 


DẦN NAGARAVINDA 


( Nagaravindeyya sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả 
Du hành Kô-Sa-Lá, tức là 
Vương quốc tên Kiều-Tất-La (/) 

Vua Ba-Tư-Nặc (¡) trải qua trị vì. 
Đắng Toàn Tri cùng chư Phích-Khú 
Đến trú ngụ làng Bàn-môn là 

Làng Na-Ga-Rá-Vinh-Đa. 

Các vị Gia Chủ cùng là Bàn-môn 
Được nghe qua : “Sa-Môn Thích-tử 
Gô-Ta-Ma, danh tự Sắc-Da (2) 

(Tức là dòng họ Thích Ca ) 

Xuất thân vương-tộc thật là hùng anh 
Từ bỏ cả gia đình, vương vị, 

Lầa hoàng cung, quyết chí xuất gia... 
Đang đến tại Kô-Sa-La 

Cùng với Đại-chúng tịnh hòa Sa-môn 
Trú tại làng Bàn-môn thôn dả 
Na-Ga-Ra-Vinh-Đá đầu thôn. 

Đã được lan đi tiếng đồn : 

“Đó là một vị Sa-môn hiệu là 

Gô-Ta-Ma Thích Ca Tôn-giả 


(1): Vương-quốc Kosala ( Kiêu-Tắt-La ) dưới sự trị vì của vua 
Ba-Tu-Nặc ( Pasenadi ). (2): Sakya ( Thích Ca ). 


Trung Bộ (T. 4) K. 150 :.. DÂN NAGARAVINDA * MLH-_ 526 





(1): 


Đang ở đây với cả Tăng Đoàn 
Khoảng năm trăm vị nghiêm trang 
Trú tại làng Na-Ga-Ra-Vinh-Đà 
Những tiếng đôn lan xa từ đó : 
Sát-Đế-Ly giòng họ Thích Ca 
Xuất thân vương tộc, xuất gia 
Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mẫu. 
Mười tôn hiệu cao sâu diệu ngữ 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 
Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai. 
Do sự chứng ngộ tự Ngài 
So với Thiên giới, Ma loài, Phạm Thiên, 
Với các chúng chư Thiên, Nhân loại, 
Bà-la-môn với lại Sa-môn, 
Hiển thị mọi loài, tuyên ngôn 
Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mầu 
Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện 
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 
Trình bày Phạm hạnh từ đây 
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên 
Thật đáng quý nếu tìm yết kiến 
Đại La-Hán thị hiện cối đời. 
Rồi thì Gia-chủ các nơi 
Bàn-môn (/) các vị đồng thời hợp nhau 
Họ lũ lượt đi mau đến cả 


Bàn-môn hay Phạm Chí tức là Bà-la-môn. 


Trung Bộ (T. 4) K. 150 :.. DÂN NAGARAVINDA * MLH_ 527 


Na-Ga-Ra-Vinh-Đá làng này 
Mong được yết kiến tại đây 

Thích Ca Tôn Giả trí tài tuyệt luân. 
Khi tất cả đã cùng đi đến, 

Nói những lời thân mến xã giao 
Thân thiện chúc tụng, đón chào 

Rồi các vị ấy ngôi vào một bên 
Bà-la-môn, tuổi tên Gia chủ 
Có người thì khể thủ Sa-Môn 

Có người chúc tụng nói dồn 

Có người chỉ vái Sa-Môn rồi ngồi 
Cũng có kẻ nói trôi tên họ 
Cũng có kẻ chỉ ngó, lặng yên. 

Phật nói với các vỊ trên : 

—“ Các Gia Chủ ! Ta nói lên điều là 
Nếu các nhà Du sĩ ngoại đạo 
Đến các ông và bảo như sau : 

“Gia Chủ ! Hạng Sa-môn nào 

Hay Phạm-chí (Bàn-môn) nào tỏ ra 
Không xứng đáng để ta cung kính, 
Tôn trọng, đính lễ hoặc cúng dàng ?°. 

Được hỏi vậy, hãy đàng hoàng 

Trả lời : “Đối với các hàng Sa-môn, 
Bà-la-môn nào đối với sắc 
Do từ mắt nhận thức, nhưng phân 

Không ly tham, không ly sân, 

S1 không từ bỏ, nội tâm hoành hành 
Không tịch tịnh, sở hành thân nghiệp, 
Ngữ nghiệp và ý nghiệp lông bông 

Khi thăng bằng, khi thì không 


Trung Bộ (T. 4) K. 150: .. DÂN NAGARAVINDA * MLH-_ 528 





Những người như vậy thì không đáng gần 
Không đáng phần tôn trọng, cung kính, 
Không đáng đính lễ hoặc cúng đường. 

Sao vậy ? Chúng tôi vẫn thường 

Đối với các sắc, mắt thường nhận chân 
Không ly tham, ly sân, mắc dính 
Nội tâm không tịch tịnh, sở hành 

Thân, khẩu, ý-nghiệp thì hằng 

Khi thăng bằng, khi chẳng thăng bằng gì. 
Các vị chăng hơn gì so với 
Khi nói tới thăng bằng chúng tôi". 

Nên các Sa-môn, đồng thời 

Các vị Phạm-chí này thời đáng chê, 
Không đáng được mọi bề cung kính, 
Tôn trọng, đính lễ hoặc cúng dường. 

Những vị sa-môn tầm thường 

Hay các Phạm-chí tầm thường ở đây 
Với các ứiếng do rai nhận thức, 

Hương do mữi nhận thức, cùng là 
V¡ do lưỡi nhận thức ra, 

Xúc do thân nhận thức và tiếp ngay 
Các pháp này do ý nhận thức. 

Không tích cực ly tham, sân, sĩ 
Nội tâm không tịch tịnh gì 

Sở hành thân & khẩu-nghiệp thì chông chênh 
Ý-nghiệp cũng bồng bênh như vậy. 

Do đó các vị ấy : Sa-môn 
Hay là các Bà-la-môn 

Không đáng cung kính và tôn trọng gì 

Không nề vì, cúng dường, đảnh lễ 


Trung Bộ (T. 4) K. 150 :.. DÂN NAGARAVINDA * MLH_ 529 





Vì sao thế ? Vì các vị này 
So với chúng tôi ở đây 
Chắng hơn gì chúng tôi đây tác thành 
Với sở hành thăng băng tôi có 
Do vậy, các vị đó tầm thường 
Không đáng dảnh lễ, cúng dường 
Không đáng cung kính, tán dương tôn sùng. 
Các Gia Chủ ! Nói chung sự thể 
Khi được hỏi như thế điều này 
Các ông cần trả lời ngay 
Các Du sĩ ngoại đạo đây như vây. 
Nhưng các Gia Chủ này ! Nếu có 
Du sĩ ngoại đạo nọ hỏi là : 
“Này các Gia Chủ ! Sao là 
Sa-môn, Phạm-chí nào mà tỏ ra 
Đáng tôn trọng, đáng mà cung kính 
Đáng cúng dường và đính lễ đây ?'. 
Khi các ông được hỏi vầy 
Cần trả lời họ đủ đầy như sau : 
Sa-môn, Phạm-chí nào hiểu thật 
Sắc do mắt nhận thức, ly tham, 
Ly sân, ly si, hiền lành 
Nội tâm tịch tịnh, sở hành cả ba 
Thân & khẩu & ý-nghiệp mà giữ vững 
Luôn thăng bằng. Với những vị này 
Đáng được tôn trọng, tỏ bày 
Cung kính, đảnh lễ, thường hay cúng dường. 
Sao vậy ? Chúng tôi thường hiểu thật 
Sắc do mắt nhận thức, nhưng vì 
Không ly được tham, sân, sĩ 


Trung Bộ (T. 4) K. 150: .. DÂN NAGARAVINDA * MLH_ 530 





Nội tâm không tịch tịnh chi. Sở hành 
Thân & khâu & ý-nghiệp lành thiếu văng 
Khi thăng bằng, khi chăng thăng bằng. 

Chúng tôi suy nghĩ thấy răng : 

Các vị ấy đã thăng bằng hơn ta 
Về sở hành. Chính là như vậy. 

Do đó các vị ấy : Sa-môn 
Hay Bà-là-môn đáng tôn 

Đáng được dảnh lễ, kính tôn, cúng dường'. 
Sa-môn, Phạm-chí thường đối với 
Các tiếng nhận thức bởi do tai, 

Các hương do mũi nhận ngay, 

Các vị do lưỡi. Xúc này do thân, 
Các pháp hằng do ý nhận thức... 
Thì lập tức ly tham, sân, sĩ 

Nội tâm tịch tịnh mọi thì 

Sở hành thân, khâu, ý gì nghiệp nhân 
Được thăng bằng. Đó là các vị 
Sa-môn hay Phạm-chí thanh lương 

Đáng được tôn trọng, cúng dường 

Cung kính, lễ bái, tán dương mọi thời. 
Vì sao vậy ? Chúng tôi đối với 
Lục trần bởi lục căn nhận ra 

Không ly tham, sân, si — và 

Nội tâm không tịch tịnh, mà phan duyên 
Sở hành riêng thân & khẩu & ý-nghiệp 
Khi thăng bằng rồi tiếp bập bênh. 

Nhận thấy các vị nêu trên 

Hơn chúng tôi hắn dựa trên sở hành. 

Do vậy, những tịnh thanh Phạm-chí 


Trung Bô (T. 4) K. 150 :.. DÂN NAGARAVINDA * MLH-_ 531 





Hay Sa-môn là vị an tường 
Đáng được tôn trọng, cúng dường 

Cung kính, lễ bái, tán dương mọi thời”. 
Hãy trả lời như vậy nếu họ 
Du sĩ ngoại đạo đó hỏi ra. 

Này các Gia Chủ ! Nếu mà 

Du sĩ ngoại đạo hỏi qua vấn đề : 

“ Do căn cứ gì về các vị 
Sa-môn hay Phạm-chí kể qua 
Do truyền thống øì, nói ra : 

“Chắc chắn các Tôn-giả là ly tham, 
Trên đường điều phục tham, hoặc giả 
Ly sân, s1 — đang, đã trên đường 

Điều phục sân, sĩ kiên cường ? ”. 

Khi được hỏi vậy, tận tường đáp ra : 

“ Các vị sống nơi xa văng lặng 
Các khu rừng im ăng, tịnh nhàn 
Tại những chỗ â ầy trú an 

Không sắc do mắt sẵn sàng nhận ra 
Để có thể thấy qua sắc ấy 
Sau khi thấy, thích thú trong lòng. 

Không có các tiếng, cũng không 

Có hương, vị, xúc do trong lục trần 
Nhận thức phân thấy, nghe, ngửi, nếm, 
Xúc do thân... nhận thức trải qua 

Sau khi đã nhận thức ra 

Có lòng thích thú, nhưng mà nguyên nhân 
Chỗ ấy thì lục trần không có 
Để cho lục căn đó duyên ngay. 

Chư Hiền ! Do căn cứ này, 





Do những truyền thống như vầy, chúng tôi 
Đã có lời nói về các vị 
Sa-môn hay Phạm-chí tịnh hiền : 
“Thật vậy, chư Tôn-giả trên 
Ly tham hay đã đi trên con đàng 
Nhiếp phục tham, hay ly sân bực, 
Đang trên đường nhiếp phục sân ni. 
Ly s1 hay là đang đi 
Trên con đường nhiếp phục si đêm ngày". 
Khi được hỏi điều này, Gia Chủ ! 
Hãy trả lời đầy đủ như vây ”. 
Khi nghe Thế Tôn trình bày 
Các vị Gia Chủ nơi đây, cùng là 
Bàn-môn Na-Ga-Ra-Vinh-Đá 
Thưa với đẳng Giác Giả Phật Đà : 
— “ Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! 
Thật là hy hữu ! Thật là diệu vi ! 
Nghe Ngài giảng, cực kỳ hoan hỷ 
Cả Đại Chúng tâm trí hân hoan 
Vị diệu thay những lời vàng ! 
Như người dựng đứng vật đang ngã năm 
Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối 
Đem đèn sáng vào tối như bưng 
Để ai có mắt mở bừng 
Có thể thấy được sáng trưng sắc mảu 
Cũng như thế, nhiệm mầu Chánh Pháp 
Được Thế Tôn giải đáp, trình bày 
Chúng con quy ngưỡng từ nay 
Quy y Đại Giác, nương ngay Pháp mâu, 
Quy y Tăng thanh cao đức cả 


Trung Bộ (T. 4) K. 150 :.. DÂN NAGARAVINDA * MLH-— 533 





Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn 
Mong Thế Tôn nhận chúng con 
Được làm đệ tử, vun trồng thiện duyên 
Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục 
Kế từ nay đến lúc mạng chung 
Tín thành nương đắng Đại Hùng 
Thực hành Giáo Pháp muôn trùng cao thâm ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


x3 


( Chấm dứt Kinh số 150 : NÓI CHO DÂN NAGARAVINDA 
- NAGARAVINDEYYA Suia ) 


“ Ye dhamma hetuppabhava 
Tesam hetum Tathàgafo 
Àha tesan ca yo nirodho 
Evam vàdi Maha Samano ” 

“ Vạn pháp tùng duyên sinh 
Diệc tùng nhán duyên diệt 
Ngã Phát Đại Sa Môn 

Thường tác như thị thuyết ” 


“Vạn pháp theo nhán duyên sinh , 


'Theo nhân duyên diệt ` — định ninh điều này. 


Bác Đại Sa Món Như Lai 
Thường dạy như vậy ; chính Tháy của tôi. 


Trung Bộ (T. 4) K. 150 :.. DÂN NAGARAVINDA * MLH-_ 534 





* Chủ thích xuất xứ về bài kệ này : 

Bài kệ do Tôn-giả Thánh Tăng 4-La-Hán ASAJI (A-Xà- 
Chí ), vị trẻ tuổi nhất trong năm vị nhóm Kiêu-Trần-Nhúư, 
bạn đồng tu và cũng là năm Đệ tử đâu tiên của Đức Phật 
đọc lên cho Ngài Xá-Lợi-Phất khi được hỏi trong lúc Tôn- 
giả đang thường lệ khất thực tại Thành Vương Xá. 

Nguyên thời bấy giờ, Ngài Xá-Lợi-Phất ( Sariputta ) 
cùng với người bạn thân Mục-Kiên-Liên ( Moggalanna ) 
là hai thanh niên Bà-La-Môn rất nồi tiếng đương thời vì 
sức học uyên thám, tỉnh thông Tam Vệ-Đà .Nhưng cả hai 
vẫn chưa thỏa mãn với những gì Tam Vệ-Đà chuyển tải, 
nên ước hẹn với nhau: Ai tìm được vị Đạo Sư khả kính có 
thể giải hết những nghỉ ngờ trong các học thuyết cô kim, 
thì phải báo với người kia đề cùng qui ngưỡng tu tập. 

Khi lần đâu tiên thấy vị Sa-Môn nghiêm tịnh, thần thái 
an nhiên tự tại đang thứ đệ khát thực tại Thành Vương-Xá 
Ngài Xá-Lợi-Phất bỗng sinh lòng kính mộ, muốn thưa hỏi 
về đường lỗi tu hành của Tôn-giả, nhưng tôn trọng vì Tôn 
giá đang khất thực ,, nên Ngài cung kính ải theo sau . Khi 
thấy vật thực đã đủ, Tôn-giả Asaji tìm một gốc cây, ngôi 
xuống thọ thực. Sau khi dùng xong, Ngài Xá-Lợi-Phất đã 
thi lễ và đặt câu hỏi với Tôn-giả : Ai là Thầy của Ngài, và 
vị ấy đã dạy như thể nào ? 

Tôn-giả Asaji đã đọc lên bài kệ cô đọng và hàm súc 
ấy. Vừa nghe xong, Ngài Xá-Lợi-Phất vô cùng hoan hỷ 
hoát nhiên đại ngộ. Ngài cáo từ sau khi hỏi nơi trụ xứ 
của Đức Phật, rồi vội vàng đi tìm Ngài Mục Kiển Liên , 
đọc lại nguyên văn bài kệ ấy. Ngài Mục-Kiên-Liên khi 
nghe xong, lập tức đắc Tu-đà-hoàn quả . Cả hai cùng ẩi 
đến Trúc Lâm Tỉ inh-Xá ( Veluvanavihàra ) đảnh lỄ Phật 
và cầu xin xuất gia trong Giáo Pháp của Đẳng Thế Tôn. 
Sau khi cả hai lân lượt đắc Thánh quả A-La-Hán, Đức 
Phát tuyên bố hai Ngài là Hai Đại Đệ Tử của Phật : 
Ngài Xá-Lợi-Phất là Đệ nhất Trí Tuệ và Ngài Mục-Kiển- 
Liên là Đệ nhất Thân Thông. 


151. Kinh KHÁT THỰC 


THANH TỊNH 
( Pindapàtapàrisuddhi sut(a ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả 
Trú Vương-Xá — Ra-Chá-Ga-Ha (7) 
Tình Xá Vê-Lu-Vá-Na (¡) 

(Trúc Lâm Tỉnh Xá cũng là nơi đây) 
Gần nơi này, nuôi nhiều sóc lạ 
(Ka-Lanh-Đá-Ka-Ní-Vá-Pa). (2) 

Tôn-giả Sa-RI-Pút-Ta (3) 

(Hay Xá-Lợi-Phất cũng là ngài đây) 
Buổi chiều, ngài sau khi Thiền định 
Đứng dậy tính đi đến Thế Tôn, 

Khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 

Một bên ngồi xuống. Thế Tôn hỏi là : 
— “Này Sa-Ri-Pút-Ta ! Ta thấy 
Các căn ông hết thảy đều là 
Rất sáng suốt, còn sắc da 

Của ông thanh tịnh, thật là sáng trong. 
Xá-Lợi-Phất ! Nay ông an trú 





(1) : Thành Vương-Xá — Rajagaha. Vị Vua trị vì Bùmbisara (Tân- 
Bà-Sa-La hay Bình Sa Vương) đã dâng cúng Đức Phát khu 
vườn trúc ngự uyền đề kiến tạo thành Veluvanavihàra — Trúc 
Lâm Tĩnh Xá. (2) : Nơi nuôi sóc Kalandakanivapa. 
(3) : Tôn-giả Sariputta — Xá-Lợi-Phát hay Xá-Lợi-Tủử, vị Đại-đệ- 
tử của Phát, thường được tôn xưng là vị “Tướng quân Chánh 
Pháp”. 


Trung Bộ (T. 4) K. 151 : KHÁT THỰC THANH TINH * MLH — 536 
Phần lớn với an trú loại nào ? ”. 
— “ Bạch Phật ! Con an trú vào 
“Không trú”, phần lớn trú sâu nơi này ” 
— “ Thật lành thay ! Sa-Ri-Pút-Tá ! 
Ông nay đã phần lớn trú an 
Sự an trú bậc Đại-nhân. 
Sự an trú bậc Đại nhân, tức là 
“Không tánh”(¡). Mà Sa-RiI-Pút-Tá ! 
Nếu Tỷ Kheo nào đã mong điều : 
“Mong răng tôi nay phần nhiều 
An trú “không tánh sớm chiều trải qua". 
Này Sa-RiI-Pút-Ta ! Như vậy 
Tỷ Kheo ấy cần phải nghĩ là : 
“Trên đường ta đã đi qua 
Vào làng khát thực, hay là nơi ta 
Đến khát thực, hoặc là đường sá 
Khi ta đã khất thực trở về... 
Đối với các sắc mọi bề 
Do mắt nhận thức, có hề khởi ra 
Ở nơi ta dục, tham, sân giận, 
Có khởi lên s1, hận tâm không ?” 
Này Xá-Lợi-Phất ! Nếu trong 
Tỷ Kheo ấy tư duy xong, biết là : 
“Trên đường ta từ chùa xuất phát 
Để đi bát (khất thực) hằng ngày, 
Tại địa phương khất thực này, 


(1) : Khái niệm Không — Suññatà bắt nguôn do từ Không — Suñña 
(Pali). Còn Tánh Không — Sùnyatà (Sanskrit) được sử dụng 
rộng rãi trong kinh điên Đại thừa Phát-giáo. 


Trung Bộ (T. 4) K. 151 : KHÁT THỰC THANH TINH * MLH — S37 


Sau khi khất thực, liền quay trở về, 
Trên con đường ta về trở lại... 
Với sắc do mắt ấy nhận ra 

Đã có khởi lên nơi ta 

Dục, tham, sân giận, si và hận tâm”. 
Tỷ Kheo ấy phải cần tinh tấn 
Để đoạn tận bất thiện pháp đây. 

Nhưng Sa-RiI-Pút-Tá này Ì 

Nếu Tỷ Kheo ấy như vây nghĩ suy : 
“Trên đường ta đã đi khất thực, 
Tại địa phương khất thực trải qua, 

Sau khi khất thực, trở ra 

Trên con đường ấy để ta trở về. 
Với các sắc do về mắt đó 
Nhận thức ra, không có khởi đi 

Dục, tham hay là sân, s1, 

Hoặc hận tâm'. Này Sa-RiI-Pút-Tà ! 
Tỷ Kheo ấy phải qua an trú 
Với hỷ. VỊ Phích-Khú hân hoan 

Ngày đêm tu học đàng hoàng 

Trong các thiện pháp nghiêm trang hành trì. 
Lại nữa, này Sa-RI-Pút- Tá ! 

VỊ Tỷ Kheo phải khá nghĩ suy : 
“Trên con đường ta đã đi 

Khất thực, nơi đó, đường đi trở về... 
Với các tiếng do nghe tai đấy, 
Các hương do mũi ấy nhận ra, 

Các vị do lưỡi nhận ra, 

Xúc do thân nhận thức ra, cùng là 

Các pháp do ý mà nhận thức... 


Trung Bộ (T. 4) K. 151 : KHÁT THỰC THANH TINH * MLH - 538 


Có khởi lên các dục, tham, sân, 
S¡ hay hận tâm các phần ? 

Nếu có phát khởi, tinh cần diệt đi. 
Nếu nghĩ suy cặn kẻ, thấy rõ 
Ta không có, thì Tỷ Kheo này 

Phải an trú với hỷ đây 

Và hân hoan để hành ngay đêm ngày 
Các thiện pháp cho đầy đủ cả. 

Này Sa-Ri-Pút-Tá ! Còn như 
Tỷ Kheo cần phải suy tư : 

“Năm dục trưởng đưỡng ta trừ diệt chưa 2ˆ (1) 
Nếu nghĩ suy thấy chưa đoạn tận 
Tỷ Kheo phải tinh tắn diệt đi 

Năm dục trưởng dưỡng cấp kỳ. 

Nếu Tỷ Kheo ấy nghĩ suy, thấy rằng : 
“Đã diệt năm dục trưởng dưỡng' đấy, 
Tỷ Kheo ấy phải an trú ngay 

Với hỷ, hân hoan đêm ngày 

Tu học các thiện pháp đây tinh hoa. 
Này Sa-Ri-Pút-Ta ! Rồi vị 
Tỷ Kheo ấy suy nghĩ hơn thua : 

' Năm triển cái ta diệt chưa ?` (2) 
Nếu nghĩ cặn kẻ, thấy chưa đoạn trừ, 
Phải tinh tấn đoạn trừ triỀn cái. 


(1) : Năm dục trưởng dưỡng : Các Dục vọng do mắt duyên với sắc, 
tai duyên với âm thanh, mũi duyên với hương, lưỡi duyên với vị, 
thân duyên với xúc... Các dục vọng đó nếu không ngăn chận thì 
cứ tăng trưởng mãi. 

(2): Năm triển cái : tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo 
hồi (trạo cử) và nghỉ. 


Trung Bộ (T. 4) K. 151 : KHÁT THỰC THANH TINH * MLH - 539 


Nhưng ngược lại, khi đã suy tư 
Thấy răng ta đã đoạn trừ 

Cả năm triền cái, thời từ điều đây 
Tỷ Kheo này phải an trú hỷ, 

Hân hoan, tu học kỹ đêm ngày 
Trong các thiện pháp đủ đây. 

Lại nữa, Xá-Lợi-Phất này ! Cũng như 
Tý Kheo cần suy tư đây đủ : 

“Ta liễu tri năm thú-uẩn chưa ?' 
Nếu suy nghĩ kỹ, thấy chưa 

Liễu tri năm thủ uân, chưa rõ ràng, 
Tỷ Kheo â ấy phải càng tính tấn 
Liễu tri năm thủ uân trải qua. 

Nhưng này Sa-RI-Pút-Ta ! 

Trong khi nghĩ kỹ, biết đà liễu tri 
Năm thủ uần. Vậy thì Phích-Khú 
Phải an trú với hỷ, hân hoan 

Ngày đêm tu học sẵn sang 

Trong các thiện pháp khó toan tư nghì. 
Lại nữa, này Sa-RI-Pút-Tá ! 

Tỷ Kheo đã suy nghĩ sớm trưa : 
“Ta tu bốn niệm xứ chưa ? (1) 

Tu tập bốn chánh cần (1) vừa hay chưa ? 
Tu tập chưa bốn như ý túc ? (1) 

Năm căn và năm lực (1) tu chưa 2 
Bảy giác chỉ (¡) tu tập chưa ? 

Tám ngành Thánh Đạo (¡) thượng thừa tu chưa ? 

Tu tập chưa Chỉ và Quán vậy ? (2) 


(1) : Xem chú thích ở trang kế 540. 
(2) : Xem chú thích trang 524 thuộc Kinh số 149 : SÁU XƯ. 


Trung Bộ (T. 4) K. 151 : KHÁT THỰC THANH TINH * MLH —- 540 


Đã chứng ngộ Minh, Giải thoát (*) chưa 2 
Nếu suy nghĩ kỹ, thấy chưa 
Tỷ Kheo ây phải chạy đua thì giờ 
Phải tinh tân từng giờ từng khắc, 
Nếu nghĩ kỹ, thấy thật tình rằng 
Ta đã tu tập tinh cần 
Thì Tỷ Kheo ấy phải cần trú an 
Với hỷ và hân hoan tu tập 
Các thiện pháp trong cả đêm ngày. 
Lại nữa, Xá-Lợi-Phất này ! 
Sa-môn, Phạm-chí nào ngay trong đời 
Quá khứ thời khiến sự khất thực 
Đã trở thành một mực tịnh thanh 
Là những vị ấy thực hành 
Khiến sự khất thực tịnh thanh bằng điều 
Suy tư, suy tư nhiều như vậy. 
Các vị ấy : Phạm-chí, Sa-môn 
Trong thời tương lai bảo tồn 
Cùng thời hiện tại giữ tròn điều đây 
Khiến sự khất thực này thanh tịnh 
Sẽ hay đang thanh tịnh thực hành 
Khiến sự khất thực tịnh thanh 
Bằng cách nghĩ kỹ, tâm thành suy tư. 
Sau khi đã suy tư, nghĩ kỹ 


* Chú thích phân trang trước : 





(1) : Ba mươi bảy pháp trợ đạo (hay 37 bô đê phân pháp) gâm : 
Tự niệm xư, tứ chánh cần, tứ thân túc (hay như ý túc), ngũ căn, 
ngũ lực, thắt giác chỉ và bát chánh đạo. 

(*) : Minh và Giải thoái. 

{ Xem chú thích thêm ở phân cuối Kinh, trang 541- 542 ] 


Trung Bộ (T. 4) K. 151 : KHÁT THỰC THANH TINH * MLH - S41 


Phải quyết chí tu tập đêm ngày. 
Xá-Lợi-Phất ! Học tập vây 
Làm cho sự khất thực đầy tịnh thanh ”. 
Nghe Thế Tôn an lành thuyết giảng 
Pháp viên mãn, nghĩa lý sâu xa 
Tôn-giả Sa-RI-Pút-Ta 
Hoan hỷ tín thọ Phật Đà kim ngôn ./- 
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L ) 


* 


( Chấm dứt Kinh số 15l : KHÁT THỤC THANH TỊNH - 
PINDAPÀTAPÀRISUDDHI Sufta ) 





* Chú thích thêm ở trang 3540 : 





(3) : Minh và Giải thoát : 


* Ninh được đề cập ở đây chính là Tam Minh : Đây là Thánh trí 


siêu việt của Đức Phát và các vị đã chứng được Thánh quả A La- 
Hán. Khi đó vị ấy nhập vào Tứ thiên bắt buộc phải trải qua kinh 

nghiệm Tam Minh : 

- Túc mạng mình: Đây là một loại Thân thông của Đức Phật và 
các Vị A-la-hán. Vị này thấy rõ những đời sống quả khứ của mình. 

Là ai, tên gì, sinh trong gia đình nào, khi sông đã tạo những hạnh 
nghiệp gì, và mắt ở đâu,...v.v Và vị ấy thấy rõ đầu mối của luân 
hồi. Tới đây Vị ấy thành tựu Túc Mạng Minh. 


Trung Bộ (T. 4) K. 151 : KHÁT THỰC THANH TỊNH * MLH - 542 


- Thiên nhãn mình: Đây là một loại Tỉ hân thông của Đức Phật và 
các Vj A-la-hán. Vị này thấy rõ các đời sống quả khứ của tất cả 
chúng sinh trong Lục Đạo Luân Hồi, Vị ấy thấy rõ nguyên nhân vì 
sao chúng sinh bị trôi lăn trong vòng Luân Hồi Sinh Tử vô tận là 
do hạnh nghiệp gì. Khi vị này chứng được Thiên Nhãn Minh thì lần 
lượt 3 Thân Thông sau cũng được thành tựu đó là: Thiên Nhĩ 
Thông, Tha Tâm Thông, Thân Túc Thông. 

- Lậu tận mình: Đây không phải là Thân Thông mà là một Minh 
Triết cuối cùng được rút ra khi vị ấy đã trải nghiệm qua Túc Mạng 
Minh và Thiên Nhãn Minh: 

Vị ấy thấy rõ dẫu chúng sinh có sinh về bất kỳ nơi đâu trong Pháp 
Giới Vũ Trụ này, thậm chí sinh về các cối Trời rất cao vi diệu thì 
vẫn chỉ là chúng sinh đau khổ và tận cùng của đau khổ là Địa 
Ngục ít dẫn cho đến các tâng Trời. 

Vị này thấy rõ nguyên nhân của đau khổ là vì chúng sinh Vô Minh 
chấp Ngã dẫn đến tham ải. 

Vị ấy thấy rõ Niết Bàn là nơi chấm dứt mọi luân hồi sinh diệt hoàn 
toàn không còn đau khổ. 

Vị ấy thấy rõ con đường Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất 
đưa đến được Niết Bàn tịch tĩnh, phá trừ được Vô Minh, đạt được 
Vô Ngã hoàn toàn. 

Vị ấy rút ra được Tứ Diệu Đề chỉnh là chân lý tuyệt đối của Pháp 
Giới Vũ Trụ này. Tới đây vị ấy viên mãn và hoàn toàn giải thoát. '” 
Tam mình thường xuất hiện kèm với Lục thông. 

* Giải thoát là một thắng đức trong ba đức của Phật: Pháp 
Thân, Bát Nhã, Giải thoát Nếu như ba thắng đức ấy hoàn 
toàn viên mãnthì gọi là Phật Vậy nên giải thoát hoàn 
toàn và tuyệt đổi là sự chung kết của Phật Đà, cũng là chỗ xu 
hướng chung của mọi loài chúng sanh. Không những nhân loại mà 
loại nào cũng thể vì đang ở trong mê lâm đau khổ nên đều có quan 
niệm lánh khổ tìm vui, mong câu giải thoát. Cũng vì vậy người đời 
thường goi Đạo Phật là đạo giải thoát chung cho tất cả chúng 
sanh, hay gọi là tôn giáo của chúng sanh đau khổ. 


152. Kinh CĂN TU TẬP 
( Indriya-bhàvanà sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 
Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả 
Tại Ka-Chân-Ga-Lá (7) trú qua 
Ở Mu-Khê-Lú-Va-Na. (1) 
Có thanh niên Ú-Tá-Rà Bàn-môn 
Đệ tử Bà-la-môn được tả 
Là Pa-Sa-Ri-Dá danh øia. 
Chàng thanh niên Út-Ta-Ra (2) 
Đi đến trú xứ Phật Đà không xa. 
Sau khi đến, chàng ta liền nói 
Lời chào đón, thăm hỏi xã giao 
Rồi Bàn-môn trẻ ngồi vào 
Một bên cạnh đức thanh cao Phật-Đà. 
Phật hỏi Út-Ta-Ra ý nghĩ : 
— “ Út-Ta-Rá Phạm-chí ! Thầy ông 
Pa-Sa-RiI-Dá (2) Bàn-môn 
Có giảng cho đệ tử thông hiểu về 
“Căn tu tập” mọi bề không vậy 2 ”. 
— “ Thưa Tôn Giả ! Điều ấy có mà ! 
Thây tôi Pa-Sá-Ri-Da 
Về “Căn tu tập” thuyết ra rõ bày ”. 
— “Nhưng Út-Ta-Ra này ! Phạm-chí 
Pa-Sa-Rí-Dá đã trình bày 


(1) : Địa phương KaJangala tại Mukheluvana. 
(2) : Bà-la-môn trẻ tên Uttara, đệ tử Bà-la-môn Pasariya. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 152 : CĂN TUTÁP__ * MLH- 544 


Nói về căn tu tập này 
Để các đệ tử hiểu ngay thế nào 2 ” 
— “ Thưa Tôn Giả ! Dựa vào lời dạy : 
Không nên thấy sắc với mắt này, 
Không nên nghe tiếng với tai, 
Thưa Tôn Giả ! Là lời thầy của tôi ” 
— “ Nếu là như vậy, thời theo đó 
Người mù là người có căn tu 
Người điếc cũng có căn tu, 
Không thấy sắc với người mù tối thui, 
Vì người đui dù là có mắt 
Cũng không thể thấy sắc, đúng vậy. 
Điếc không nghe tiếng VỚI taI. 
Mù, điếc là mẫu người thầy ngươi mong ? ”. 


Phật nói xong, thanh niên im lặng 
Hồ thẹn, rụt vai hăn, cúi gầm 
Không nói tiếng nào, như câm. 
Thế Tôn biết hắn thẹn thầm, hồ ngươi, 
Biết rằng người thanh niên Phạm-chí 
Không thể nói gì, chỉ lặng trang, 
Thể Tôn liền gọi A-Nan : 
— “ Trong sự kiện vậy, A-Nan-Đa này ! 
Bàn-môn đây : Pa-Sa-Ri-Dá 
Đã thuyết cho tất cả học trò 
Các căn tu tập nhỏ to 
Một cách khác lạ, nhưng do trong điều 
Giới luật nhiều bậc Thánh nghiêm mật 
Vô thượng Căn tu tập khác xa ”. 
— “ Bạch đắng Thiện Thệ Phật Đà ! 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 152 : CĂN TU TÂP * MLH-— 545 Trung Bộ (Tập 4) Kinh 152 : CĂN TUTÁP_ * MLH- 546 


Nay đã đến lúc thuyết ra việc này Và như vậy là dễ dàng đây. 
Căn tu tập các ngài bậc Thánh Với cái gì đã khởi ngay 
Trong giới luật chân chánh uy ngh1. Khả ý, bất khả ý hay nó là 

Thỉnh Thế Tôn giảng pháp ni Khả ý và bất khả ý đó 


9 


Được nghe, Tăng Chúng thọ trì, hành qua ”. Đều đoạn diệt, chỉ có Xả này 
Tôn tại đơn độc ở đây. 
Trong giới luật bậc Thánh, này A-Nan ! 
Như vậy gọi rõ ràng đúng hướng 
Căn tu tập vô thượng là đây 
Với mắt nhận thức sắc này. 


— “ A-Nan-Đa ! Hãy nghe, suy nghĩ 
Suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng ra ”. 
— “ Thưa vâng, bạch đức Phật Đà ! ”. 
A-Nan vâng đáp. Phật Đà thuyết ngay : 
— “ A-Nan này ! Thế nào hiểu khắp 
Vô thượng căn tu tập mãn viên 
Trong giới luật bậc Thánh hiền 2 
Vị Tỷ Kheo mắt thấy liền sắc đây 
Khởi lên ngay khả ý, cùng với 
Bất khả ý khởi tới tức thì. 
Vị ấy như vây tuệ tri : 
“Khả ý, bất khả ý thì khởi lên 
Nơi ta, nên ta biết rõ vậy. 
Cái này khởi lên đấy, hữu vi 
Nên thô. Nhưng mà cái ni 
An tịnh, thù diệu, tức thì Xả mau. Am VẤN ve 
Cho nên dầu cái gì khởi phát Cho nên dâu chocáigì - 
Khả ý, bất khả ý, hay là Khởi lên như vậy, ta thì phải thông : 
Khả ý và bất khả = mà Bị đoạn diệt ở trong vị ây, 
Tất cả đều diệt, còn là Xả đây. Xả tôn tại. Này A-Nan-Đa ! 
Như người lực sĩ nào mà 
Có thể tự búng tay là dễ thôi ! 
Như vậy thời là tốc độ động, 
Là mau chóng, là dễ dàng, nên 
Đối với cái gì khởi lên 


Lại nữa, Phích-Khú với tai nghe liền 
Tiếng khởi lên khả ý, bất khả — 
Khả ý và bất khả ý này, 

Vị ấy tuệ tri như vây : 

“Khả ý, bất khả ý này khởi ra 
Ở nơi ta. Cùng là có cả 
Khả ý và bất khả ý ni 

Khởi lên nơi ta tức thì 

Cái này đã khởi, thô vì hữu vi, 
Nhưng cái ni an tịnh, thù diệu 
Tức là Xả được hiểu mọi thì'. 


A-Nan này ! Như người có mắt 
Liền mở mắt, nhăm mắt lại, và 
Nhắm mắt rồi mở mắt ra. 
Cũng vậy, như thế hiểu qua nói vào 
Là tốc độ, sự mau chóng ấy 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 152 : CĂN TU TẬP * MLH-_ 547 


Khả ý, bất khả ý trên, hay là 
Khả ý và bất khả ý ấy 
Và cả thảy đều đoạn diệt ngay 

Chỉ Xả tôn tại ở đây. 

Trong giới luật bậc Thánh, này A-Nan ! 
Vô thượng căn tu tập được gọi 
Với tiếng (nói) nhận thức do tai. 

Lại, nữa, A-Nan-Đa này ! 

Hương do mũi ngửi, khởi ngay lên là 
Khả ý và khởi bất khả ý — 
Khả ý, bất khả ý khởi đi, 

Vị Tỷ Kheo ấy tuệ tri : 

“Những cái này khởi, thô vì hữu vi 
Nhưng cái ni an tịnh, thù diệu 
Tức là Xả, được hiểu mọi thì". 

Cho nên dầu cho cái gì 

Khởi lên như vậy, ta thì phải thông : 
BỊ đoạn diệt ở trong vị ấy 
Xả tồn tại. Như những giọt mưa 

Chảy trượt đi mất, không chừa 

Không có đọng lại còn thừa ở sen 
Khi lá sen này đang chúc xuống, 
Nên tình huống như thế chính là 

Tốc độ, sự mau chóng, và 

Là sự dễ dãi cái mà khởi lên 

Khả ý hay như trên tả vậy, 
Chỉ còn Xả tôn tại ở đây. 
Trong giới luật bậc Thánh này 

Vô thượng căn tu tập đây gọi vây. 


A-Nan này ! Rôi lưỡi nêm vị, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 152 : CĂN TUTÁP_ * MLH- 548 


Thân cảm xúc, khả ý khởi lên 
Bắt khả ý cũng khởi lên, 

Khả ý và bất khả liền khởi lên. 
Rồi Ý nhận thức liền các pháp 
Tất cả đều thuận hạp khởi lên, 

Khả ý, bất khả ý liền, 

Khả ý và bất khả liền khởi lên. 
VỊ Tỷ Kheo nói trên suy nghĩ : 
“Ô ! Khả ý khởi lên nơi ta, 

Bắt khả ý khởi nơi ta, 

Khả ý và bất khả mà khởi lên. 
Những cái này khởi lên, ập tới 
Bị thô bởi nó là hữu vị, 

Nhưng là an tịnh cái n1, 

Là thù diệu, tức Xả thì ở đây. 
A-Nan này ! Như người lực sĩ 
Tập luyện kỹ, mạnh mẽ tối đa 

Có thê dễ dàng nhồ ra 

Cục đàm vướng cô, hay là người đây 
Có thể co cánh tay rất dễ, 

Và có thể duỗi cánh tay ra. 
Hay như nhỏ giọt hai, ba 

Giọt nước vào cái chậu mà chậu đây 
Bằng sắt dày đặt trên bếp nóng, 
Các giọt nước mau chóng tan nhanh 

Bị tiêu diệt, biến đi nhanh. 

Cũng vậy, như thế đạt thành trải qua 
Là tốc độ, cũng là mau lẹ 
Như vậy là sự dễ dàng khi 

Đối với đã khởi cái gì 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 152 : CĂN TU TÂP * MLH-— 549 


Khả ý, bất khả ý vì khởi ra 
Khả ý và bất khả ý khởi 
Đều diệt bởi ở trong vị này 
Chỉ Xả tôn tại ở đây, 
Trong giới luật bậc Thánh, này A-Nan ! 
Gọi là vô thượng căn tu tập 
Với các pháp lục căn nhận ra. 
Như vậy, này A-Nan-Đa ! 
Vô thượng căn tu tập qua các vì 
G1ữ giới luật uy nghi bậc Thánh. 
Và thế nào chân chánh con đường 
Của vị hữu-học phải tường 2? 
A-Nan ! Vị Tỷ Kheo thường thấy nên 
Mắt thấy sắc khởi lên khả ý, 
Bất khả ý cũng khởi, hay là 
Khả và bất khả ý mà 
Chúng đã phát khởi nơi ta như vây, 
Nên vị này ưu não, tàm quý, 
Và ghét bỏ. Rồi vị Sư đây 
Sau khi tai nghe tiếng, hay 
Lưỡi nếm các vị, mũi này ngửi hương, 
Thân cảm xúc, ý thường nhận thức 
Các pháp vậy, lập tức khởi ra 
Khả, bất khả ý, và 
Đã từ nơi đã khởi ra đó là 
Khả ý và bất khả ý đó. 
Vì rằng có khả ý cùng là 
Bắt khả ý cũng khởi ra, 
Khả và bất khả ý mà khởi ngay 
Nên vị này ưu não, ghét bỏ, 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 152 : CĂN TUTÁP_ * MLH- 550 


Và tàm quý — đạo lộ là đây 
Của các vị hữu-học này. 

Thế nào là bậc Thánh đầy kiến, văn 
Mà các căn tu tập vô thượng ? 
Này A-Nan ! Trong hướng hành trì 

Sau khi mắt thấy sắc gì 

Khi tai đã nghe tiếng chi, đồng thì 
Mũi ngửi hương, lưỡi thì nếm vị, 
Thân cảm xúc, còn ý ở đây 

Nhận thức pháp. Tỷ Kheo này 

Khởi lên khả ý, khởi ngay lên liền 
Bắt khả ý. Khởi lên khả ý 
Và bất khả ý. Vị Sư này 

Khởi lên ước muốn như vây : 

“Mong rằng tôi an trú ngay tưởng øì 
Không yêm ly đối với sự vật, 
Yêm ly thật cụ thể chỉ". 

Thời vị ấy trú tức thì 

Với tưởng vốn chẳng yếm ly như vẫy. 
Nếu vị này khởi lên mong ước : 
“Mong tôi được an trú tưởng gì 

Mà tưởng ấy thì yêm ly 

Với sự vật không yêm ly như vầy". 
Thời ở đây vị ây an trú 
Với tưởng yếm ly cụ túc này. 

Nếu vị ấy ước muốn vậy : 

“Mong rằng tôi an trú ngay tưởng øì 
Không yêm ly đối với sự vật 
Yểm ly, sự vật chăng yếm ly'. 

Vị ấy an trú tức thì 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 152 : CĂN TU TÂP * MLH- 551 


Với tưởng loại chắng yếm ly như vây. 
Nếu vị này khởi lên mong ước : 
“Mong tôi được an trú tưởng gì 

Mà nó lập tức yếm ly 

Với sự vật không yếm ly, cùng là 
Yểm ly°, mà ở đây vị ấy 
An trú lại với tưởng yếm ly. 

Nếu khởi ước muốn thế ni : 

“Mong tôi khi đã dứt đi cả là 
Yềm ly và không yếm ly, đạt 
An trú Xả, tỉnh giác, nệm chân 

Thời vị này đã đạt phần 

Chánh niệm, tỉnh giác, trú phần Xả đây. 
A-Nan này ! Ta đã đề cập 
Vô thượng căn tu tập các phần 

Trong giới luật bậc Thánh nhân, 

Đã giảng đạo lộ chánh chân hành trì 
Của các vì hữu học, đề cập 
Các căn đã tu tập Thánh uy. 

Này A-Nan-Đa ! Những gì 

Bậc Đạo Sư phải thực thi hàng đầu 
Vì từ mẫn, mong cầu hạnh phúc 
Cho đệ tử mọi lúc, thì Ta 

Đã làm với đệ tử Ta. 

Như vậy, này A-Nan-Đa ! Đây là 
Những gốc cây, đây là chỗ trống 
Hãy Thiền tư, chớ phóng dật nào, 

Chớ có hối hận về sau 
Đây là giáo giới thanh cao Ta truyền ”. 


Trung Bộ (Tập 4) Kinh 152 : CĂN TUTÁP__ * MLH- 552 


Đức Thế Tôn an nhiên thuyết giảng 
“Căn tu tập” viên mãn, sâu xa, 
VỊ Tôn-giả A-Nan-Đa 
Hoan hỷ tín thọ Phật Đà kim ngôn ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mãu Ni Phật (3L ) 


* 
xi 


( Chấm dứt Kinh số 152 : CĂN TUTẬP. — INDRIYA- 
BHAVANA Sufta ) 


HOÀN TÁT 
“ Thi hóa TRUNG BỘ KINH ” 


